Mục Lục 


Chương I - BỮA TIỆC BẤT NGỜ 

Chương II - THỊT CỪU NƯỚNG 

Chương TII - NGHỈ NGƠI MỘT CHÚT 

Chương IV - TRÊN QUẢ ĐỒI VÀ DƯỚI QUẢ ĐỒI 
Chương V - TRÒ CHƠI ĐỐ TRONG HANG TỐI 
Chương VI - TRÁNH VỎ DƯA GẶP VỎ DỪA 


Chương VII - ĐÀN RUỒI VÀ BẦY NHỆN 
Chương IX - NHỮNG THÙNG RƯỢU XUẤT KHO 


Chương XII - CHỦ NHÀ ĐI VẮNG 
Chương XIV - LỬA VÀ NƯỚC 


Chương XVII - MÂY TAN 
Chương XVIII - HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ 
Chương XIX - CHẶNG ĐƯỜNG CUỐI CÙNG 


https://thuviensach.vn 


Anh Chàng Hobbit 


J.R.R. Tolkien 


Juviensach.vn 


J.R.R Tolkien sinh ngày 3/1/1892. Ngoài những cống hiến nổi bật trong sự 
nghiệp giảng dạy, ông còn được biết đến với những tiểu thuyết xuất sắc như 
Anh chàng hobbit, Chúa nhẫn và The Silmarillion. Các tác phẩm của ông 
đã được dịch ra 24 thứ tiếng và bán được nhiều triệu bản trên toàn thế giới. 
Ông được trao giải CBE, và được trao học vị danh dự Doctorate of Letters 
của trường Đại học Oxford vào năm 1972. Ông mất năm 1973 khi ở tuổi 
81. 


CÁC TÁC PHẨM CỦA J. R. R TOLKIEN 
Anh chàng hobbit 

Chúa nhẫn 

Leaf by Niggle 

On Fairy Storles 

The Homecoming of Beorhtnoth 

Farmer Giles of Ham 

The Adventures of Tom Bombadil 

Smith of Wootton Major 


The Road Goes Ever On (cùng Donald Swamn) 


Juviensach.vn 


CÁC TÁC PHẨM ĐƯỢC XUẤT BẢN SAU KHI TÁC GIẢ MẤT 
The Silmarillion 

The Father Christmas Letters 

Sir Gawain, Pearl and Sir Orfeo 

Pictures by J.R.R Tolkien 

Unfinished Tales 

The Letters of J.R.R Tolkien 

Mr. Bliss 

The Monsters and the Critics and Other Essays 

Einn and Hengest 


TÁC PHẨM THE HISTORY OE MIDDLE-EARTH DO CHRISTOPHER 
TOLKIEN, CON TRAI TÁC GIẢ, TỔNG HỢP VÀ BIÊN TẬP LẠI 


I The Book of Lost Tales, phần 1 

II The Book of Lost Tales, phần 2 

IH The Lays of Beleriand 

IV The Shaping of Middle-earth 

V The Lost Road and Other Writings 
VI The Return of the Shadow 

VII The Treason of Isengard 

VIII The War of the Ring 

IX Sauron Defeated 


X Morgoth's Ring 


Juviensach.vn 


XI The War of the Jewels 


XII The Peoples of Middle-earth 


Juviensach.vn 


Anh chàng hobbit được xuất bản lần đầu vào tháng Chín, 1937. Bản biên 
tập lần thứ hai của cuốn này được thực hiện vào năm 1951 ghi dấu những 
sửa đối và đóng góp đáng kể trong Chương V, “Irò chơi đố trong hang tối”, 
giúp Anh chàng hobbit ăn nhập hơn với cuốn tiểu thuyết tiếp theo Chúa 
nhẫn đang được viết lúc bấy giờ. Tolkien cũng đã xem kỹ lại bản biên tập ở 
Mỹ do NXB Ballantine Books phát hành hồi tháng Hai, 1966 và bản biên 
tập ở Anh do NXB George Allen & Unwin phát hành bìa mềm vào cuối 
năm đó. 


Bản biên tập mới nhất này dựa trên bản biên tập lần thứ ba thực hiện năm 
196G trong đó có sửa chữa một số sai sót và lỗi in. Độc giả quan tâm tới 
những chi tiết được sửa đổi trong mỗi lần biên tập cuốn sách này có thể 
tham khảo trong phần phụ lục A, Textual and Revision Notes, trong The 
Amnotated hobbit (1988), và J. R. R. Tolkien: A Descriptive Bibliography 
của Wayne G. Hommond, với sự giúp đỡ của Douglas A. Anderson (1993). 


Douglas A. Anderson 


Ngày 7 tháng Mười Hai 1994 


Juviensach.vn 


: lỳ= "ã 
Tuoa : nhàn + | 1 
Tttrỉ Š 4+ Tang đế 
'` .—=/ˆ 
) PSPHIXN ¿ VN tt ——~ = | 
4 [SHAyKỏA OXva kia, mới đây đo fŸhraln, —= 
PKMLRRR (Qua đưới gắm Quá (Núi, trị vì 
Rút: PP 
1. 
— Ni Xa ¬-=.-.¬- 
¬ Ấn I#13-iPei3⁄ZRMad4 : 
. TỶ. 
"nu + p2RI-HPPIBEi-EEhMRt 
#Lh%-02°trt2-t4)42413N 
JvPl-Pi-FhPI4X2- , 
tựa *, P+-PihKi9%ett)fa-PtP†-MÑM w Íƒ 
Ý THỀNHM4-EM-ENRMMPM, „Z 
R E) J 
th nn Đ. Ế SẺ chània-bhdiebb¬sy-ri¬rệ ủ Íƒ 
SSÀ v23. 


uviensach.vn 


Pl1-HYBB|T 
RE 


P4RM-F†+M-BFkh-FXFl+ 


Đây là một câu chuyện của thời xa xưa. Vào thời đó các ngồn ngữ và chữ 
viết khác hắn ngôn ngữ và chữ viết của chúng ta ngày nay. Tiếng Anh được 
dùng để thay mặt cho các ngôn ngữ đó. Song cần phải chú ý hai điểm. (1) 
Trong tiếng Anh, dạng số nhiều duy nhất đúng của từ dwarfCÐ là dwarfs, và 
tính từ là dwarfish. Trong cầu chuyện này tác giả đã sử dụng các từ 
dwarves và dwarvis), nhưng chỉ dùng khi nói đến những người cổ xưa là 
họ hàng thân thích của Thorin Oakenshield và những người cùng đi. (2) 
Orc không phải là một từ tiếng Anh. Nó xuất hiện ở một đôi chổ nhưng 
thường được dịch thành goblin (hoặc hobgoblin) đối với các loại yêu tinh 
yếu hơn). Orc là một dạng tên gọi mà giống người hobbit thời đó dành cho 
bọn này, và nó không hề liên quan gì đến các từ orc, ork của chúng ta vốn 
dùng để chỉ các sinh vật biến thuộc họ cá heo. 


Rune là những chữ viết cổ xưa thoạt đầu được dùng để khắc hoặc vạch 
vào gõ, đá hay kim loại, vì vậy chúng có nét mảnh và nhiều góc cạnh. Vào 
thời gian câu chuyện này diễn ra chỉ có giống người lùn sử dụng chúng 
thường xuyên, đặc biệt là để ghi chép riêng tư hoặc bí mật. Các kiểu chữ 
rune của họ được đại diện bằng chữ rune kiểu Anh mà ngày nay không còn 
mấy người biết đến. Nếu đem đối chiếu các chữ rune trên tấm bản đồ của 
Thror với những mã hóa của chúng trong chữ viết hiện đại (các trang 20 và 
50) theo tiếng Anh hiện đại thì có thể phát hiện ra bảng chữ cái của nó và 
có thể đọc được cái tiêu đề bằng chữ rune ở phía trên. Trên tấm bản đồ đó 
người ta tìm được tất cả các chữ rune bình thường, trừ chữ ru chữ dùng 
cho X. I và U được dùng cho J và V. Không có chữ rune nào dùng cho Q 
(hãy dùng CW); cũng không có chữ nào dùng cho Z (chữ rune của giống 
người lùn có thể được sử dụng nếu cần thiết). Tuy vậy, người ta sẽ phát 
hiện ra là vài chữ rune đơn có thể thay cho hai chữ cái hiện đại: th, ng, ee; 


Jviensach.vn 


vài chữ rune cùng loại (Ÿ là ea và Plà st) đôi khi cũng được dùng. Cánh 
cửa bí mật được đánh dấu D 1. Ở cạnh đó có một bàn tay chỉ vào dấu hiệu 
này, và bên dưới bàn tay có viết: 


FihMFA† HIXH PM BI R P+M PRR MP R PFPSFEEMFh†f PP 


Hai chữ rune cuối cùng là những chữ đầu của các từ Thror và Thrain. Các 
chữ rune ánh trăng mà Elrond đã đọc là: 


h+t+bớd tR-PH XKHR h†+E+H HPH+ tPH Pkh*%H hịPkhh ÈF‡ 
MP4 hP1†?(Ấ (hh* PP PH-PEFS? FIXHT EVP ĐíhKi+h MẸ 
PỊFT 'HI+H-nh£#+ PH-hHRHE†TH 


Trên tấm bản đồ, các điểm chỉ hướng của la bàn được đánh dấu bằng chữ 
rune, với phương Đông ở trên cùng, như thường lệ ở các bản đồ của giống 
người lùn, và được đọc theo chiều kim đồng hồ: Đồng, Nam, Tây, Bắc. 


Chú thích 
1. Người lùn. 


2. Lý do sử dụng những từ này được nêu trong chương II. [Chú thích trong 
nguyên bản, tất cả những chú thích khác nếu không có ghi chú gì them đều 
là của người dịch]. 


3. Yêu tỉnh và yêu quái. 


4. Loại ký tự cổ của một số dân tộc Bắc Âu vào khoảng thế kỷ II, được 
khác lên đá, gỗ và kim loại. 


Juviensach.vn 


Chương I - BỮỬA TIỆC BẤT NGỜ 


Có một anh chàng hobbit sống ở một cái hang trong lòng đất. Không phải 
là một cái hang tởm lợm, bẩn thỉu, ướt át, đầy những côn trùng cùng mùi 
xú uế, cũng chăng phải một cái hang khô ráo, trống không, đầy những cát 
và chăng có cái gì để ngồi lên hoặc để ăn: đó là một cái hang của loài 
hobbit, mà như thế có nghĩa là đầy đủ tiện nghi. 


Hang này có một cửa ra vào tròn vành vạnh giống như ô cửa số trên tàu 
thủy, được sơn màu lá cây và có một quả đấm bằng đồng thau sáng loáng ở 
chính giữa. Cửa này dẫn vào một hành lang hình ống giống như một đường 
hầm: một đường hầm rất dễ chịu, không có khói, tường được lót ván, nền 
lát gạch vuông và trải thảm, có kê những chiếc ghế bành bóng lộn và rất 
nhiều rất nhiều mắc mũ áo - chàng hobbit này rất thích có khách viếng 
thăm. Hành lang uốn lượn quanh co, đâm xéo chứ không xuyên thắng vào 
sườn đồi - Quả Đồi, như mọi người khắp nhiều dặm quanh đó vẫn thường 
øọi - và từ hành lang đó nhiều cánh cửa nhỏ hình tròn được mở ra, thoạt 
đầu ở bên này và rồi lại ở bên kia. Đối với người hobbit thì không có 
chuyện lên cầu thang: các phòng ngủ, phòng tắm, hầm rượu, phòng lương 
thực (rất nhiều) , tủ quần áo (anh chàng có hắn những phòng riêng dành để 
quần áo), nhà bếp, phòng ăn, tất cả đều cùng ở một tầng, mà thực ra là trên 
cùng một lối đi. Tất cả các căn phòng tốt nhất đều nằm bên mé trái (theo lối 
đi vào), bởi vì chỉ những phòng này là có cửa số, những ô cửa số tròn rất 
chắc chắn nhìn ra khu vườn của anh chàng và những đồng cỏ phía xa thoai 
thoải xuống dòng sông. 


Anh chàng hobbit này rất khá giả, tên anh ta là Baggins. Họ hàng nhà 
Baggins đã sinh sống trong khu vực Quả Đồi từ thời xa xưa và người ta coi 
họ là những người rất đáng trọng, không phải chỉ vì hầu hết bọn họ đều 
giàu có, mà còn bởi họ chưa bao giờ kinh qua bất kỳ cuộc mạo hiểm nào 
hoặc làm bất kỳ điều gì bất ngờ: người ta có thể biết chắc một người thuộc 
dòng họ Bagøgins sẽ nói gì về bất kỳ vấn đề nào mà không cần phải bận tâm 
hỏi. Tập truyện này nói về một người thuộc dòng họ Baggins đã kinh qua 
một cuộc mạo hiếm như thế nào và đã thấy mình hành động và ăn nói thậm 


lấc cấc ra sao. Có thể đã hát: đánh mất sự kính trọng của hàng xóm láng 
uviensach.vn 


giềng, nhưng anh chàng lại thu được... chà, các bạn sẽ thấy liệu rốt cuộc 
anh ta có thu được cái gì không. 


Bnbo Baggins 


Mẹ của anh chàng hobbit đặc biệt của chúng ta - mà hobbit là cái giống gì 
nhỉ? Tôi cho rằng ngày nay chúng ta cần được mô tả đôi chút về hobbit, bởi 
vì họ đã trở nên hiếm hoi và rất e ngại những Con Người To Lớn, như họ 
gọi chúng ta. Họ là (hoặc đã là) một giống người nhỏ bé, cao khoảng bằng 
nửa chúng ta và nhỏ con hơn những chú lùn có râu. Người hobbit không có 
râu. Ở họ có rất ít hoặc chẳng có chút yêu thuật nào, ngoại trừ cái tài mọn 
bình thường giúp họ lặng lễ và nhanh chóng biến mất khi những kẻ to xác 
ngu xuẩn như các bạn và tôi lần mò đến gần gây ra tiếng ồn như một đàn 
voi mà họ có thể nghe thấy cách đó hàng dặm. Bụng họ thường phệ; họ 
mặc đồ màu sáng (chủ yếu là màu lá cây và màu vàng); không đi giày vì 
gót chân họ có da dày tự nhiên và có lớp lông dày ấm áp màu nâu giống 
như tóc trên đầu họ (mà tóc thì quăn); có những ngón tay khéo léo, vẻ mặt 
hòa nhã, có tiếng cười trầm ấm (đặc biệt là sau bữa ăn, họ ăn hai bữa mỗi 
ngày khi mà họ có thể kiếm được). Bây giờ các bạn đã đủ hiểu biết để tiếp 
tục đọc. Như tôi vừa nói khi nãy, mẹ của anh chàng hobbit này - tức là của 
Bilbo Baggins - là quý tiểu thư Belladonna 'Took nổi tiếng, một trong ba 
người con gái xuất sắc của lão Took, thủ lĩnh của những người hobbit sinh 
sống phía bên kia Thủy Lộ, dòng sông nhỏ chảy qua chân Quả Đồi. Ở các 
dòng họ khác người ta thường nói rằng xưa kia một trong số các tổ tiên 
dòng họ Took hăn đã lấy vợ tiên. Dĩ nhiên điều đó thật khó tin, nhưng chắc 
chắn ở họ vẫn còn có một cái gì đó không hoàn toàn giống những người 


Jviensach.vn 


hobbit, và thỉnh thoảng các thành viên của thị tộc Took thường tiến hành 
những cuộc mạo hiểm. Họ biến mất một cách kín đáo và gia đình họ giấu 
nhẹm chuyện đó; nhưng rõ ràng là những người dòng họ Took không được 
kính nể bằng những người dòng họ Baggins, dù rằng họ hiển nhiên giàu có 
hơn. 


Tuy vậy quý tiểu thư Belladonna 'Took sau khi trở thành bà Bungo Baggins 
đã chẳng bao giờ có bất kỳ một cuộc mạo hiểm nào. Ông Bungo, tức là bố 
đẻ của Bilbo, đã kiến tạo cho bà một cái hang hobbit sang trọng bậc nhất 
(bà cũng có đóng góp một phần tiền của vào) mà người ta từng thấy bên 
dưới Quả Đồi hoặc bên trên Quả Đồi hoặc bên kia Thủy Lộ, và họ sống ở 
đó đến những ngày cuối đời. Ấy thế mà Bilbo, cậu con trai duy nhất của bà, 
mặc dù vẻ mặt và cung cách ứng xử hệt như người bố thuần phác và vô tư 
lự, lại có thể nhiễm một cái gì đó kỳ quặc từ dòng họ Took vào bản chất 
của mình, một cái gì đó chỉ chờ có cơ hội là bột phát. Chỉ mãi đến khi 
Bilbo Baggins đã trưởng thành, khoảng chừng năm mươi tuổi gì đó `) thì 
cơ hội đó mới đến, khi đó anh chàng đang sống trong cái hang hobbit đẹp 
đẽ do bố mình tạo dựng mà tôi vừa mới mô tả cho các bạn, và rõ ràng đã ổn 
định cuộc sống. 


Do một sự tình cờ kỳ lạ, vào một buổi sáng xa xưa, khi mà mọi vật còn vô 
cùng tĩnh lặng, khi mà tiếng ồn ít hơn bây giờ và màu xanh lục nhiều hơn 
bây giờ, và những người hobbit vẫn còn đông đúc và thịnh vượng, Bilbo 
Baggins đang đứng bên cửa hang sau bữa điểm tâm mà hút thuốc bằng một 
cái tấu gỗ dài to tướng gần trễ tới những ngón chân đầy lông mịn (được 
chải gọn gàng) - thì Gandalf ghé thăm. Gandalf! Giá mà các bạn đã nghe 
được chỉ một phần tư những øì tôi từng nghe nói về lão ta, mà tôi cũng chỉ 
mới nghe được rất ít trong tất cả những chuyện về lão thôi đấy, hắn các bạn 
sẽ sẵn sàng đón nhận bất cứ câu chuyện khác thường nào. Lão cứ tới nơi 
nào là những câu chuyện và các cuộc mạo hiểm lại xuất hiện một cách kỳ 
lạ đến không thể kỳ lạ hơn ở nơi đó. Đã tự lầu lắm rồi lão chưa đặt chân tới 
con đường dưới Quả Đồi kia, suốt từ khi bạn của lão là lão Took qua đời, 
đúng thế, và những người hobbit hầu như đã quên bằng đi trông lão thế 
nào. Lão đã đi biền biệt quá Quả Đồi và tới tận bên kia Thủy Lộ để thực 
hiện những công việc riêng từ khi tất cả bọn họ còn là những cậu bé và cô 
bé hobbit. 


Juviensach.vn 


Tất cả những gì anh chàng Bilbo chân thật nhìn thấy vào buổi sáng hôm đó 
là một ông già chống gậy. Lão ta đội cái mũ cao màu xanh chóp nhọn, vận 
tấm áo choàng dài màu xám, đeo chiếc khăn quàng màu bạc mà bộ râu dài 
của lão phủ lên trên rồi thống xuống mãi bên dưới bụng, và đi đôi ủng to 
tướng màu đen. 


“Buổi sáng tốt lành!” Bilbo nói, và anh chàng thực sự có ý đó. Mặt trời 
đang tỏa sáng và cỏ rất xanh. Nhưng lão Gandalf lại nhìn anh từ bên dưới 
cặp lông mày dài rậm rạp chìa mãi ra ngoài vành chiếc mũ che nắng của 
mình. 


Gandalf 


“Cậu định nói gì hả?” lão nói. “Có phải cậu chúc ta một buổi sáng tốt lành, 
hay cậu định nói là sáng nay trời đẹp dù rằng ta có muốn thế hay không; 
hoặc giả cậu muốn nói là sáng nay cậu cảm thấy khỏe khoắn; hoặc đó là 
một buổi sáng mà ta phải đối xử tốt với nó?” 


“Tất cả những điều đó gộp lại,” Bilbo nói. “Và một buổi sáng đẹp trời, mà 
thêm vào đó lại còn được ra ngoài hút một tấu thuốc lá nữa kia đấy. Nếu 
ông có mang theo tấu thì hãy ngồi xuống nhồi thuốc của tôi mà hút! Việc gì 
phải vội vàng, trước mặt chúng ta còn cả một ngày mà!” Rồi Bilbo ngồi 
vào một chiếc ghế bên cửa hang của mình, hai chân bắt tréo và thở ra một 
vòng khói xám đẹp đế, nó bay vút lên không trung mà không vỡ ra và cứ 
bồng bềnh bay đi phía trên Quả Đồi. 


Juviensach.vn 


“Rất đẹp!” lão Gandalf nói. “Nhưng sáng hôm nay ta không có thì giờ để 
thối những vòng khói đầu. Ta đang tìm kiếm một người nào đó cùng tham 
gia vào một cuộc mạo hiểm mà ta đang chuẩn bị, và thật khó mà tìm được 
bất kỳ kẻ nào.” 


“Tôi cũng nghĩ vậy - ở vùng này! Chúng tôi là những người đơn giản mộc 
mạc và chẳng cần gì những cuộc mạo hiểm. Rặt những điều kinh tởm phiền 
toái và khó chịu! Khiến ta bị muộn bữa tối! 'Tôi chịu không nghĩ ra được 
người ta thấy gì trong các cuộc mạo hiểm chứ,” anh chàng Baggins của 
chúng ta vừa nói vừa thọc một ngón tay cái vào dây đeo quần của mình và 
thối ra một vòng khói mới thậm chí còn lớn hơn. Rồi anh chàng lẫy ra 
những bức thư buổi sáng và bắt đầu đọc, giả bộ như chắng để ý gì thêm đến 
lão già nữa. Anh chàng đã dứt khoát rằng mình hoàn toàn không phải loại 
người như lão, và muốn lão bỏ đi. Nhưng lão không nhúc nhích. Lão chống 
gậy đứng đó và chằm chằm nhìn anh chàng hobbit mà chăng nói năng gì 
hết, cho tới khi Bilbo thấy khó chịu và thậm chí hơi bực bội. 


“Buổi sáng tốt lành!” cuối cùng anh chàng nói. “CƠ vùng này chúng tôi 
không cần đến bất kỳ cuộc mạo hiểm nào đâu, cảm ơn ông! Ông có thể thử 
^ v33 


tìm kiếm trên Quả Đồi hoặc bên kia Thủy Lộ ấy.” Nói vậy là anh chàng đã 
ngầm có ý rằng cuộc đối thoại đã kết thúc. 


“Câu buổi sáng tốt lành của cậu quả là quá đa nghĩa!” lão Gandalf nói. 
“Bây giờ ý cậu là muốn tống khứ ta, và chỉ đến khi ta bỏ đi thì mới ốn đây 


33 


ma. 


“Đâu phải thế, đâu phải thế, thưa quý ông! À mà, có lẽ tôi chưa được biết 
quý danh?” 


“Đúng thế, đúng thế, anh bạn thân mến ạ - còn ta lại biết tên cậu là Bilbo 
Baggins kia đấy. Mà cậu có biết tên ta đấy, chỉ có điều cậu không nhớ được 
ta làngười có cái tên ấy thôi. Ta là Gandalf, và Gandalf là ta. Làm sao có 
thể nghĩ rằng ta phải sống đến bây giờ để mà nghe con trai của quý tiểu thư 
Belladonna Took chào mình như thể ta là một kẻ bán rong trước bậu cửa 
nhà cậu kia chứ!” 


“Lão Gandalf, lão Gandalf! Trời đất ơi! Đầu phải là cái ông phù thủy lang 
thang đã cho Lão Took một đôi hoa tai kim cương màu nhiệm dính chặt 


Juviensach.vn 


vào nhau và chỉ đến khi được lệnh mới rời nhau? Đâu phải là cái người vẫn 
thường kể những câu chuyện tuyệt vời tại các bữa tiệc về những con rồng, 
lũ yêu tỉnh, những gã khổng lồ, cuộc giải cứu các nàng công chúa và vận 
may bất ngờ của con trai các góa phụ? Đâu phải là cái con người vẫn 
thường làm những quả pháo hoa tuyệt vời? Tôi vẫn còn nhớ những quả 
pháo hoa ấy! Lão Took vẫn thường đốt chúng vào đêm hôm trước ngày Hạ 
Chí. Thật tuyệt vời!Chúng thường bay vút lên như những bông hoa loa kèn, 
hoa mõm chó và những cây kim tước bằng lửa to tướng rồi cứ lơ lửng mãi 


I?? 


trong ánh hoàng hồn mờ tỏ!” Các bạn sẽ để ý thấy rằng anh chàng Baggins 
đầu đến nỗi quá dung tục như mình tự nghĩ, mà còn rất yêu hoa nữa. “Trời 
ơi!” anh chàng tiếp tục. “Đâu phải là cái ông Gandalf đã khiến biết bao 
thanh niên nam nữ bỏ nhà bỏ cửa ra Biển Cả vì những cuộc mạo hiểm điên 
rồ? Bất kỳ việc dại dột nào từ trèo cây đến thăm viếng các tiên - hoặc dong 
thuyền tới các bến bờ xa lạ! Chao ôi, cuộc sống trước kia từng thú vị biết 
bao - ý tôi là, xưa kia ông vẫn thường làm mọi việc đảo lộn thật tệ hại ở 
vùng này. Xin lỗi ông, nhưng tôi không biết là ông vẫn còn làm công việc 
ấy đấy.” 


“Ta biết làm cái gì khác kia chứ?” lão phù thủy nói. “Nhưng dù sao ta cũng 
hài lòng thấy cậu còn nhớ đôi chút về ta. Dẫu sao thì cậu cũng có nhã ý nhớ 
đến những quả pháo hoa của ta, và như thế thì ta vẫn còn hy vọng. Thực 
vậy, vì lợi ích của Lão Took ông nội cậu và vì quý tiếu thư Belladomna tội 
nghiệp, ta sẽ cho cậu cái mà cậu đã hỏi xin.” 


“Xin lỗi ông, tôi chăng hỏi xin cái gì cả!” 


“Có đấy, cậu đã xin! Hai lần rồi. Ta cho cậu cái đó. Thực ra ta còn định đưa 
cậu vào cuộc mạo hiểm nữa. Đối với ta thì chỉ là để tiêu khiển, còn đối với 
cậu thì tuyệt đấy - và còn sinh lợi nữa, rất có thể là như vậy,nếu cậu vượt 
qua được.” 


“Xin lỗi! Tôi không cần bất kỳ cuộc mạo hiểm nào hết, cảm ơn ông. Hôm 
nay thì không. Xin chào! Nhưng xin mời ông đến dùng trà - vào bất kỳ giờ 
nào ông muốn! Sao lại không phải là ngày mai nhỉ? Ngày mai ông đến nhé! 
Tạm biệt!” Dứt lời, anh chàng hobbit quay mình chạy vội vào trong khuôn 
cửa tròn màu lá cây và cố đóng cửa thật nhanh mà không tỏ ra thô lỗ. Suy 
cho cùng thì bọn phù thủy vẫn là phù thủy mà thôi. 


Juviensach.vn 


“Mình mời lão ta đến dùng trà làm quái gì nhỉ?” anh chàng vừa tự nhủ vừa 
bước vào phòng lương thực. Tuy chỉ vừa ăn điểm tầm nhưng anh chàng 
nghĩ bụng dùng một hai cái bánh ngọt và uống một chút gì đó thì cũng tốt 
sau cơn hoảng sợ của mình. 


Trong thời gian đó lão Gandalf vẫn còn đứng ngoài cửa và cứ lặng lẽ cười 
hoài. Một lát sau lão tiến bước và dùng đầu nhọn của cái gậy mà khía một 
ký hiệu kỳ cục lên cánh cửa trước đẹp đế màu xanh của anh chàng 
hobbit.Rồi lão rảo bước bỏ đi, gần như đúng vào lúc Bilbo sắp ăn xong cái 
bánh thứ hai và bắt đầu chắc mẩm là mình đã thoát hắn khỏi những cuộc 
mạo hiểm. 


Ngày hôm sau anh chàng hầu như đã quên bằng lão Gandalf. Anh chàng 
không nhớ rõ mọi việc lắm, trừ phi đã ghi lên Bảng Nhắc Việc như thế này: 
Gandalf Trà Thứ Tư. Ngày hôm qua vì quá bối rối nên anh chàng đã không 
làm được việc gì đại loại như thế. 


Đúng trước giờ dùng trà thì có tiếng chuông rung rất to ở cửa trước, và khi 
đó anh chàng sực nhớ ra! Anh chàng hối hả bắc ấm đun nước và dọn ra một 
bộ chén đĩa nữa, thêm một hai cái bánh, rồi chạy ra cửa. 


“Tôi rất xin lỗi đã để ông phải đợi!” anh chàng đã toan nói thì nhận ra là 
đầu phải lão Gandalf. Đó là một chú lùn có bộ râu màu xanh nhét vào trong 
chiếc dây lưng màu vàng, đôi mắt sáng ngời bên dưới chiếc mũ trùm màu 
lục sẫẵm. Cửa vừa mở là chú len ngay vào bên trong, cứ như thể có người 
đang chờ đợi chú vậy. 


Chú treo tấm áo khoác có mũ trùm của mình vào cái mắc gần nhất rồi cúi 
rạp xuống chào và nói, “Dwalin sẵn sàng phục vụ!” 


Jviensach.vn 


“Bilbo Baggins sẵn sàng phục vụ!” anh chàng hobbit nói, quá ngạc nhiên 
nên không hỏi được câu hỏi nào trong khoảnh khắc ấy. Khi sự yên lặng sau 
đó trở nên khó chịu, anh chàng nói tiếp, “Tôi vừa mới sắp sửa dùng trà, xin 
mời dùng chút trà với tôi.”Có lẽ câu nói hơi thiếu tự nhiên một chút, nhưng 
ý định của anh chàng thật chân tình. Ở địa vị bạn, bạn sẽ xử sự thế nào nếu 
một chú lùn không mời mà đến và treo đồ của mình trong hành lang nhà 
bạn mà không một lời giải thích? 


Họ ngồi vào bàn chưa ấm chỗ, thực tế là vừa mới với lấy chiếc bánh thứ ba, 
thì có tiếng chuông thậm chí còn to hơn lần trước. 


“Xin lỗi nhé!” anh chàng hobbit nói rồi chạy ra cửa. 


“Vậy là cuối cùng thì ông đã đến đây rồi!” Lần này anh chàng đã toan nói 
thế với lão Gandalf. Nhưng nào phải Gandalf. Thay vào đó là một chú lùn 
nom già khụ đứng trên bậc cửa với bộ rầu bạc và cái mũ trùm màu đỏ tươi 
và chú này cũng nhót ngay vào lúc cửa vừa mở, cứ như thể chú đã được 
mời đến. 

“Tôi thấy là bọn họ đã bắt đầu đến rồi,” chú nói khi nhìn thấy cái mũ trùm 
màu lục của Dwalin treo trên tường. Chú treo cái mũ đỏ của mình vào cạnh 
đó, và vừa đặt tay lên ngực vừa nói, “Balin sẵn sàng phục vụ!” 


Juviensach.vn 


“Cảm ơn ông!” Bilbo nói, miệng há hốc. Trả lời như vậy thật không phải 
lối, nhưng cái cầu bọn họ đã bắt đầu đến rồi đã khiến anh chàng quá bối rối. 
Anh chàng thích có khách tới thăm nhưng phải biết họ là ai trước khi họ 
tới, và nếu do mình đích thân mời thì thích hơn. Anh chàng phát hoảng khi 
nghĩ rằng có thể không đủ bánh ngọt, và rồi - với tư cách là chủ nhà: anh 
chàng biết nhiệm vụ của mình và kiên quyết thực hiện dù phải khổ sở đến 
thế nào - có thể là anh chàng sẽ phải nhịn ăn. 


“Vào trong nhà đi, và dùng một chút trà nhé!” anh chàng cố nói sau khi đã 
hít một hơi thật sâu. 


“Một chút bia thì hợp với tôi hơn, nếu ông cũng thích dùng thứ đó, thưa 
ông,” chú Balin râu bạc nói. “Mà tôi ăn chút bánh ngọt cũng được - bánh 
ngọt hạt thơm ấy, nếu ông có cái nào.” 


“Rất nhiều!” Bilbo thật ngạc nhiên khi thấy mình trả lời như vậy; và anh 
chàng thấy mình hối hả chạy tới hầm rượu mà rót đầy một cốc vại ” bia, rồi 
lại chạy tới phòng lương thực lấy hai cái bánh ngọt nhân hạt thơm hình tròn 
đẹp đẽ mà anh chàng mới nướng chiều hôm ấy để dành cho bữa lót dạ sau 
bữa khuya của mình. 


Lúc anh chàng quay trở lại thì Balin và Dwalin đang trò chuyện tại bàn như 

đôi bạn cũ (thực ra họ là hai anh em). Bilbo vừa đặt phịch vại bia và hai cái 

bánh trước mặt hai chú thì lại có tiếng chuông rung, và rồi lại một tiếng 

chuông rung nữa. Jviensach.vn 


“Lần này thì nhất định là Gandalf rồi,” anh chàng vừa nghĩ vừa thở hổn hến 
dọc lối ra cửa. Nhưng nào có phải. Đó là hai chú lùn nữa, cả hai đều đội mũ 
trùm màu xanh, có thắt lưng màu bạc và bộ râu màu vàng; mỗi chú mang 
một túi dụng cụ và một cái xẻng. Họ lẻn ngay vào khi cửa vừa bắt đầu mở - 
Bilbo hầu như chẳng ngạc nhiên chút nào. 


“Tôi giúp gì được quý vị đây, các chàng lùn của tôi?” anh chàng nói. 


“Kili sẵn sàng phục vụ!” một gã nói. “Và cả Fili nữa!” chú kia nói; rồi cả 
hai chú cởi phăng mũ trùm ra và cúi chào. 


EHi and Kih 


“Xin phục vụ quý vị cùng gia đình!” Bilbo đáp, lần này thì anh chàng đã 
nhớ phải cư xử sao cho phải phép. 


“Tôi thấy là Dwalin và Balin đã đến đây rồi”, Kili nói. “Mình nhập bọn 
nào.” 

“Bọn!” Baggins nghĩ. “Mình chẳng thích cái âm thanh của từ đó. Mình thật 
sự phải ngồi xuống một lát để bình tĩnh trở lại và dùng một chút đồ uống 
đã.” Anh chàng chỉ vừa mới nhắp một chút - ở góc phòng, trong lúc bốn 
chú lùn ngồi quanh bàn chuyện trò về những hầm mỏ, về vàng và về những 
bất trác do lũ yêu tinh gây ra cùng những cuộc phá phách của lũ rồng và rất 
nhiều chuyện khác mà anh chàng không hiểu và cũng không muốn hiểu, 
bởi vì những chuyện ấy nghe có vẻ quá mạo hiểm - thì kinh-coong-kinh- 


uviensach.vn 


coong, chuông lại vang lên như thể một thằng bé hobbit nghịch ngợm nào 
đó đang cố kéo đứt cái cần dây chuông. 


“Có người ở ngoài cửa!” anh chàng vừa nói vừa hấp háy mắt. 


“Bằng vào tiếng chuông ấy thì phải có đến bốn người,” Eili nói. “Vả lại, 
chúng tôi đã nom thấy họ đi sau chúng tôi một quãng.” 


Anh chàng hobbit nhỏ bé khốn khổ ngồi xuống trong hành lang và gục đầu 
vào hai bàn tay mà phân vân không biết chuyện gì đã xảy ra, và chuyện gì 
sắp sửa xảy đến, và liệu tất cả bọn họ có ở lại dùng bữa tối hay không. Rồi 
chuông lại reo to hơn bao giờ hết, và anh chàng phải chạy ra cửa. Không 
phải chỉ có bốn, mà là NĂM. Thêm một chú lùn nữa đã đến trong lúc anh 
chàng còn đang phân vân trong hành lang. Anh chàng vừa mới vặn quả 
đấm cửa thì tất cả bọn họ đã vào bên trong, vừa cúi chào vừa lần lượt nói 
“sẵn sàng phục vụ”. Tên của họ là Dori, Nori, Ori, Oin và Gloin; và chăng 
mấy chốc hai chiếc mũ trùm màu tía, một chiếc màu xám, một chiếc màu 
nâu và một chiếc màu trắng đã treo lủng lắng trên mắc, rồi bọn họ tiến 
bước, thọc bàn tay to tướng vào những chiếc dây lưng màu vàng và màu 
bạc của mình, để nhập bọn với những chú khác. Họ hầu như đã trở thành 
một bọn. Vài chú gọi rượu bia, một số chú gọi bia đen, một chú gọi cà phê, 
và tất cả bọn họ đều gọi bánh ngọt; vì vậy anh chàng hobbit đã phải bận rộn 
luôn chân luồn tay một lát. 


Nori and Don 


Juviensach.vn 


Gloin and Oin 


Một bình lớn cà phê vừa được đặt vào lò sưởi, những chiếc bánh hạt thơm 
vừa xơi hết, và mấy gã lùn vừa bắt đầu một chầu bánh nướng phết bơ, thì 
có tiếng øõ cửa rất to. Không phải là tiếng chuông réo, mà là tiếng đập 
cồng cộc rất mạnh vào bộ cửa đẹp màu lá cây của anh chàng hobbit. Ai đó 
đang dùng một cái gậy mà đập cửa! 


Bilbo vội chạy dọc hành lang, rất giận dữ, hoàn toàn bối rối và kinh ngạc - 
đó là cái ngày thứ Tư rầy rà nhất mà anh chàng còn nhớ. Anh chàng giật 
mạnh cho cửa mở toang, và bọn họ ngã bổ nhào vào bên trong, chú nọ đè 
lên chú kia. Lại thêm những chú lùn, bốn chú! Và có Gandalf ở phía sau, 
lão chống gậy và đang cười to. Lão đã gây ra một vết lõm khá lớn trên cánh 
cửa đẹp đế; và tiện thể cũng đã xóa đi cái ký hiệu bí mật mà lão đã khía ở 
chỗ đó buổi sáng hôm trước. 


“Cẩn thận nào! Cẩn thận nào!” lão nói. “Chăng giống cung cách của cậu 
chút nào, Bilbo ạ, ai lại để bạn bè của mình đứng chờ trên tấm thảm chùi 
chân rồi mở cửa đánh sụp một cái! Hãy để ta giới thiệu Bifur, Bofur, 


3 
Ị 


Bombur, và đặc biệt là Thorin 


Bofr and Bifur Bombur 


Juviensach.vn 


“Sẵn sàng phục vụ!” Bifur, Bofur và Bombur vừa nói vừa đứng thành một 
hàng. Rồi họ treo hai cái mũ trùm màu vàng, một chiếc màu lá cây nhạt 
cùng một chiếc màu xanh da trời có một núm tua dài màu bạc lên tường. 
Chiếc mũ cuối cùng là của Thorin, chú lùn có thế lực rất lớn, trên thực tế 
đó đích thị là đại nhần Thorin Oakenshield, người chẳng hài lòng một tí 
một chút nào khi bị ngã sõng soài trên tấm thảm chùi chân của Bilbo và bị 
Bifur, Bofur và Bombur đè lên. Một lý do là Bombur quá béo và nặng. 
Thorin quả là rất cao ngạo, đã chăng nói gì về việc phục vụ; còn anh chàng 
Bagøgins thì cứ xin lỗi hoài, đến nỗi cuối cùng ông ta phải làu bàu “Xin 
đừng nhắc chuyện đó nữa,” và thôi cau mày. 


Thornn Oakenshield 


“Bây giờ tất cả chúng ta có mặt ở đây rồi,” Gandalf vừa nói vừa nhìn hàng 
mũ trùm dự tiệc gồm mười ba chiếc - những chiếc mũ trùm đẹp nhất có thể 
tháo rời - cùng chiếc mũ của bản thân lão đang treo trên mắc. “Một cuộc tụ 
hội thật vui vẻ! Ta hy vọng là vẫn còn chút gì cho những kẻ đến muộn ăn 
uống chứt Cái gì kia hả? Trà! Không, xin cảm ơn cậu! Cho ta một chút 
rượu vang đỏ ấy”. 


“Cả ta nữa,” Thorin nói. 
“Và mứt phúc bồn tử và bánh nướng nhân táo,” Bifur nói. 
“Và bánh nướng thịt lợn và xa lát,” Bombur nói. 


“Và thêm bánh ngọt nữa - và bia - và cà phê, nếu ngài không thấy phiền,” 
mấy gã lùn khác gỌI với qua lối cửa. Jviensach.vn 


“Làm vài quả trứng, anh bạn tốt bụng nhé!” Gandalf gọi với theo trong lúc 
anh chàng hobbit lật bật chạy vào các phòng lương thực. “Mà mang ngay 
món gà nguội cùng dưa ghém ra đây!” 


“Dường như lão ta biết tường tận những cái chạn của mình chăng kém gì 
mình ấy!” Baggins nghĩ bụng, lúc này anh chàng thực sự rối trí, và bắt đầu 
băn khoăn không biết có phải một cuộc mạo hiểm vô cùng cùng tệ hại đã 
xộc ngay vào nhà mình rồi hay không. Khi đã bày tất cả những chai đồ 
uống, các món ăn, dao dĩa, cốc, đĩa, thìa và những thứ khác lên mấy cái 
khay lớn, anh chàng bắt đầu thấy rất nóng người, mặt đỏ lên và bực bội. 


“Mấy thằng lùn này rõ thật là nhiễu sự đến khó chịu!” anh chàng lớn tiếng. 
“Sao chúng lại không đến mà giúp một tay kia chứ?” Kỷ lạ làm sao! Đã 
thấy Balin và Dwalin ở cửa bếp, còn Fili và Kili thì đứng phía sau, và chỉ 
loáng một cái - bọn họ đã khuân những cái khay cùng hai cái bàn nhỏ vào 
phòng khách rồi lại bày các thứ ra. 


Gandalf ngồi ở đầu bàn tiệc, quanh bàn là mười ba gã lùn: còn Bilbo thì 
ngồi trên một chiếc ghế đấu bên lò sưởi, vừa nhấm nháp một cái bánh bích 
quy (anh chàng đã mất hắn cái hứng ăn uống) vừa cố tỏ ra bình thản như 
thể mọi việc đều hoàn toàn bình thường và tuyệt nhiên không phải là một 
cuộc mạo hiểm. Mấy chú lùn cứ ăn ăn, nói nói, và thời gian cứ tiếp tục trôi 
đi. Cuối cùng bọn họ đẩy ghế ra phía sau, còn Bilbo thì bắt đầu thu dọn cốc 
đĩa. 


“Có lẽ tất cả các vị sẽ ở lại dùng bữa tối chứ ạ?” anh chàng nói bằng cái 
giọng khoan thai và lịch sự nhất của mình. 


“Dĩ nhiên rồi,” Thorin nói. “Và sau bữa tối nữa. Phải đến khuya bọn ta mới 
bàn xong chuyện, và trước hết bọn ta cần một chút âm nhạc. Bây giờ hãy 
thu dọn đi! 


Ngay sau đó mười hai chú lùn - không kế Thorin, chú này quá quan trọng 
và còn lưu lại chuyện trò với Gandalf - đứng phát dậy, và xếp bát đĩa thành 
những chồng cao ngất. Họ đi ngay, chăng cần đợi lấy khay, cứ dùng một 
tay giữ thăng bằng những chồng đĩa, trên chỏm mỗi chồng là một cái chai, 
trong lúc anh chàng hobbit vừa hốt hoảng chạy theo vừa kêu oai oái: “xin 


Juviensach.vn 


hãy cẩn thận cho!” và “xin đừng bận tâm về việc đó! Tôi có thể lo liệu mà.” 
Nhưng mấy chú lùn chỉ bắt đầu cất tiếng hát: 


Làm sứt cốc và làm rạn đĩa! 

Làm mẻ dao và làm quăn dĩa! 

Đó là điều Bilbo Bagøins căm ghét — 

Đập tan chai và đốt những nút bần! 

Cắt khăn trải bàn và giãm lên dầu mỡ! 

Rót sữa lên sàn phòng chứa đồ ăn! 

Quắng xương xấu trên mặt thảm phòng ngủ! 

Té rượu vang lên mọi cửa ra vào! 

Đổ những mảnh vỡ vào một chậu nước sôi; 

Đập vụn chúng ra bằng một cái chày cực lớn; 

Và khi bạn giã xong, nếu còn mảnh nào nguyên vẹn, 
Hãy ném chúng lăn lóc dọc hành lang! 

Đó là điều Bilbo Baggins căm ghét! 

Vậy thì, hãy cẩn thận! Cẩn thận với những cái đĩa! 


Và dĩ nhiên bọn họ đã không thực hiện những điều dễ sợ ấy, và mọi thứ đều 
được rửa sạch và cất đi nhanh như chớp mà không mảy may bị sứt mẻ, 
trong lúc anh chàng hobbit cứ quay như chong chóng ở giữa nhà bếp để cố 
xem bọn họ đang làm gì. Sau đó cả bọn quay trở lại và thấy Thorin đang 
vừa ghếch chân lên cái khung chắn quanh lò sưởi vừa hút một tấu thuốc. 
Chú đang thổi ra những vòng tròn khói thật to, và chú bảo vòng tròn nào đi 
đầu là nó đi đấy - vút lên ống khói, hoặc lượn ra phía sau cái đồng hồ đặt 
trên bệ lò sưởi, hoặc chui vào gầm bàn, hoặc cứ chạy vòng quanh trần nhà; 
nhưng dù nó đi đâu thì cũng không đủ nhanh để thoát khỏi Gandalf. Pụp! 


Từ cái tấu ngăn băng gốm của mình lão phóng ra một vòng tròn khói nhỏ easacn.vn 


hơn bay chính xác qua từng vòng khói của Thorin. Sau đó cái vòng khói 
của Gandalf thường ngả màu lục và quay trở lại bay lượn trên đầu lão phù 
thủy. Lão đã có cả một đám vòng khói ấy ở quanh mình, và trong ánh sáng 
lờ mờ đám vòng khói ấy khiến lão nom kỳ lạ và đầy ma mị. Bilbo đứng yên 
quan sát - anh chàng thích những vòng khói - và rồi bỗng thẹn đỏ mặt khi 
nghĩ sáng hôm qua mình đã tự hào dường nào về những vòng tròn khói 
mình thả theo gió bay trên Quả Đồi. 


“Giờ là lúc dành cho âm nhạc!” 'Thorin nói. “Hãy mang nhạc cụ ra đây!” 


Kili và Fili vội chạy đi tìm túi rồi quay trở lại với những cây vĩ cầm nhỏ; 
Dori, Nori và Ori lấy ra những cây sáo từ chỗ nào đó bên trong áo khoác; 
Bombur mang tới một cái trống từ trong hành lang; Bifur và Bofur cũng 
bước ra ngoài rồi quay trở lại cùng những cái kèn clarinet mà trước đó họ 
đã bỏ lại giữa đám gậy chống. Dwalin và Balin nói: “Xin lỗi, tôi để nhạc cụ 
ở ngoài hành lang!” “Thế thì đem hộ cả đàn của ta vào nữa!” Hai gã quay 
trở lại với những cây đàn viol to bằng người họ, cùng cây đàn hạc của 
Thorin được gói trong một tấm vải màu lục. Đó là một cây đàn hạc bằng 
vàng rất đẹp, và khi Thorin gảy thì tiếng nhạc vang lên tức thì, đột ngột và 
du dương đến mức Bilbo quên hết mọi sự, và bị cuốn trôi tới những xứ sở 
tăm tối bên dưới những vầng trăng kỳ lạ mãi tít bên kia Thủy Lộ và vời vợi 
xa cái hang hobbit của anh chàng bên dưới Quả Đồi. 


Bóng tối ùa vào căn phòng từ một khuôn cửa sổ nhỏ mở về phía sườn Quả 
Đôi, ánh lửa từ trong lò sưởi bập bùng - đang tiết tháng Tư - và cả bọn vẫn 
tiếp tục tấu nhạc, trong lúc cái bóng bộ râu của Gandalf cứ ve vấy trên 
tường. 


Bóng tối tràn ngập khắp căn phòng, lò sưởi tắt ngấm và những cái bóng 
biến mất mà bọn họ vẫn tiếp tục tấu nhạc. Rồi bỗng hết chú này đến chú 
khác bắt đầu hát trong lúc chơi đàn, giọng các chú trầm vang sâu lắng hát 
về những miền đất xa xôi nơi quê hương cổ xưa; và sau đây là một đoạn 
trong bài hát của họ, nếu có thể coi là bài hát tuy là không có nhạc: 


Tít trên dãy núi mù sương lạnh lẽo 
Tới những hầm sâu và những hang xưa 


Chúng ta phải lên đường trước rạng đồng Jviensach.vn 


Để tìm kiếm số vàng bị yếm bùa mờ xỉn. 

Các chú lùn xưa đã làm những lá bùa đầy ma lực, 
Trong lúc những nhát búa bổ ầm như chuông rung 
Tại chốn thắm sâu, nơi loài hắc ám ngủ yên, 

Tại những hành lang sâu dưới lòng đồi đá. 

Xưa vì đức vua và chúa tế loài tiên 

Họ đục núi tạo thành những cái kho tăm tối 

Để cất giấu biết bao vàng lấp lánh 

Và những hạt trần châu trên chuôi kiếm chuôi gươm. 
Họ xâu những vì sao rực rỡ vào dây chuyền bạc 

Họ đính những ngọn lửa-rồng vào mũ miện đế vương 
Dùng lưới mắt cáo bằng dây kim loại bện chặt 

Để nhốt ánh sáng mặt trăng, mặt trời. 

Tít trên dãy núi mù sương lạnh lẽo 

Tới những hầm sâu và những hang xưa 

Chúng ta phải lên đường trước lúc rạng đồng 

Để giành lại kho vàng của chúng ta đã từ lâu quên lăng. 
Họ tạc thành những cái cốc để dùng, 

Và những cây đàn hạc bằng vàng còn mãi nằm ở đó; 
Nơi không ai có thể bới đào, 

Cùng bao bài ca chưa từng ai nghe mà người hoặc tiên đã hát. 


Những cây thông thét gào hoài trên non cao, Jviensach.vn 


Những ngọn gió than van hoài trong đêm tối. 

Ngọn lửa đỏ cháy bùng lên lan khắp; 

Cây cối nom như những bó đuốc rực hồng. 

Chuông rung hoài trong thung lung 

Con người ngước nhìn lên mặt mũi tái xanh 

Cơn thịnh nộ của rồng dữ dội hơn cả lửa 

Phá tan tành những ngọn tháp và nhà cửa mong manh. 
Núi bốc khói ngùn ngụt dưới trăng: 

Người lùn đã nghe tiếng bước chân của ngày tận số. 
Họ rời bỏ lâu đài của mình để rồi gục ngã 

Dưới bàn chân lão rồng hung ác, dưới trăng. 

Tít trên dãy núi mù sương ảm đạm 

Tới những hầm tù sâu thắm và những hang mờ tối 
Chúng ta phải lần đường trước lúc rạng đồng, 

Để giành lại đàn hạc và vàng từ tay lão rồng! 


Trong lúc bọn họ hát, anh chàng hobbit cảm thấy niềm say mê đối với 
những đồ vật đẹp đẽ do đôi bàn tay, sự khéo léo và phép màu làm ra cứ len 
lỏi vào lòng mình, một niềm say mê mãnh liệt và đầy đố ky, cái khát vọng 
từ trái tỉm của những chú lùn. Rồi một cái gì đó của dòng họ Took thức dậy 
trong lòng, anh chàng mong muốn được ra đi và nhìn thấy rặng núi lớn, 
nghe thấy tiếng thông reo và thác đổ, khám phá hang động, và đeo kiếm 
thay vì cây gậy chống. Anh chàng nhìn ra ngoài cửa số. Các vì sao đã xuất 
hiện trên bầu trời tối đen phía trên những hàng cây. Anh chàng nghĩ đến đồ 
châu báu của người lùn đang tỏa sáng trong những cái hang tăm tối. Bỗng 
trong khu rừng phía bên kia Thủy Lộ vụt lóe một ánh lửa - có lẽ ai đó đang 


nhóm một bếp củi - và anh chàng nghĩ đến những con rồng kẻ cướp đậu 06i6ngsa 0e 


xuống Quả Đồi yên tĩnh và đang làm cho tất cả đều bốc cháy. Anh chàng 
rùng mình sợ hãi, và rất nhanh chóng lại trở thành cái anh chàng Baggins 
chất phác nơi Đáy Túi, Gầm Đồi. 


Anh chàng run rấy đứng dậy; bụng nửa muốn đi lấy đèn nửa chỉ định giả bộ 
như thế, rồi tới nấp mình sau những thùng bia trong hầm rượu, chờ cho đến 
khi mấy chú lùn đã bỏ đi hết thì mới lại quay trở ra. Bỗng anh chàng thấy 
tiếng nhạc và tiếng hát đã ngừng, và tất cả bọn họ đều đang nhìn mình bằng 
những con mắt sáng rực trong bóng tối. 


“Cậu định đi đâu đấy?” Thorin nói bằng cái giọng tỏ ý đi guốc trong bụng 
anh chàng hobbit. 


“Các vị cũng cần một chút ánh sáng chứ?” Bilbo nói, giọng có vẻ ái ngại. 


“Chúng tôi cần bóng tối,” cả mấy chú lùn đều nói. “Bóng tối ủng hộ những 
việc mờ ám! 'Từ giờ đến sáng còn dài thì giờ lắm.” 


“Dĩ nhiên rồi!” Bilbo vừa nói vừa vội ngồi xuống. Anh chàng ngồi trượt cái 
ghế đấu và ngự ngay vào tấm chắn lò sưởi làm que cời và xẻng đổ văng 
loảng xoảng. 


“Suyt!” Gandalf nói. “Hãy để Thorin nói!” Và 'Thorin bắt đầu như thế này. 


“Thưa ông Gandalf, các bạn lùn và ông Baggins! Chúng ta đã gặp nhau tại 
ngôi nhà của người bạn và người đồng mưu của chúng ta, là quý ông hobbit 
xuất sắc và liều lĩnh nhất này - cầu cho lông trên những ngón chân của ông 
không bao giờ rụng! Xin ca ngợi rượu vang và bia của quý ônø!...” Chú 
dừng lại để lấy hơi và chờ đợi một lời bình phẩm lịch sự của anh chàng 
hobbit, nhưng anh chàng Bilbo Baggins khốn khổ chăng có một lời khen 
ngợi nào và đang mấp máy môi phản đối việc mình bị coi là liều lĩnh và tệ 
nhất là người đồng mưu, tuy miệng không nói ra được lời nào nhưng anh 
chàng quá ư bối rối. Thế là Thorin lại nói tiếp: 


“Chúng ta gặp nhau để bàn bạc kế hoạch, cách thức, biện pháp, nguyên tắc 
và mưu chước của chúng ta. Chằng mấy chốc chúng ta sẽ lên đường trước 
lúc rạng đồng để làm một cuộc hành trình dài, cuộc hành trình mà một vài 
người trong chúng ta hoặc có lẽ tất cả chúng ta (ngoại trừ người bạn và cố 


vấn của chúng ta là ngài phù thủy Gandalf tài tình) có thể sẽ chắng bao 8lỜ_ ,/ensacn.vn 


trở về. Đây là một khoảnh khắc trọng đại. Mục tiêu của chúng ta, tôi cho 
rằng tất cả mọi người đều đã rõ. Đối với quý ông Baggins đáng trọng vọng, 
và có lẽ đối với một hai quý vị lùn trẻ tuổi (tôi có thể nêu đích danh Kili và 
Eili chăng hạn) thì cần phải giải thích ngắn gọn đôi chút về hoàn cảnh thực 
sự lúc này...” 


Kiểu cách ăn nói của Thorin là thế. Chú là một chú lùn quan trọng. Nếu 
được phép, có thể chú đã tiếp tục nói như thế cho tới khi thở không ra hơi 
mà chẳng cho bất kỳ ai ở đây biết bất kỳ điều gì mà mọi người chưa biết. 
Song chú đã bị ngắt lời một cách thô bạo. Anh chàng Bilbo tội nghiệp 
không thể chịu đựng thêm chút nào nữa. Nghe đến mấy lời có thể sẽ chắng 
bao giờ trở về là anh chàng bắt đầu cảm thấy trong lòng mình bật ra một 
tiếng thét đinh tai, và chằng mấy chốc nó ào ra như tiếng còi của một đầu 
tàu hỏa vừa ra khỏi đường hầm. Tất cả mấy chú lùn đứng bật dậy làm đổ 
văng cái bàn. Gandalf bật một ngọn lửa màu xanh lục trên đầu chiếc gậy 
phép của lão, và trong cái ánh sáng chói lòa như pháo hoa của nó mọi 
người nhìn thấy anh chàng hobbit tội nghiệp đang quỳ trên lò sưởi, run như 
cầy sấy. Rồi anh chàng ngã sóng soài trên sàn nhà và cứ luôn mồm kêu to 
“Bị sét đánh, bị sét đánh rồi!”; và suốt một hồi lầu bọn họ chỉ nghe anh 
chàng nói có thế. Vì vậy bọn họ khiêng anh chàng sang phòng khách và đặt 
trên chiếc sofa cùng một cốc đồ uống ở bên cạnh, rồi họ quay trở lại với 
công việc ám muội của mình. 


“Anh bạn thân mến này dễ bị kích động quá,” Gandalf nói trong lúc bọn họ 
lại ngồi xuống. “Cứ hay phát khùng đến kỳ lạ, song cu cậu là một trong 
những tay cừ nhất, một trong những tay cừ nhất đấy - dữ dội như một con 
rồng bị mắc kẹt lời ấy.” 


Nếu từng thấy một con rồng bị mắc kẹt, các bạn sẽ nhận ra rằng hình ảnh 
này chỉ là một phép cường điệu thi ca vận dụng cho bất kỳ người hobbit 
nào, thậm chí là cụ thúc tổ Bò Rống của Lão Took, cụ này to lớn (đối với 
người hobbit) đến mức có thể cưỡi được ngựa. Cụ đã xông vào tấn công 
bọn yêu tỉnh Núi Gram trong trận chiến Cánh Đồng Xanh và đã phang rụng 
đầu tên vua Golfimbul của chúng bằng một cái gậy tày gỗ. Cái đầu bay vút 
lên không trung đến hàng trăm thước rồi rơi vào một hang thỏ, thế là cụ 
thắng trận và môn thể thao Golf được tạo ra đúng vào khoảnh khắc ấy. 


Juviensach.vn 


Tuy nhiên, trong lúc này, đứa cháu hiền lành hơn của cụ Bò Rống lại đang 
hồi tỉnh trong phòng khách. Lát sau, khi đã dùng cốc đồ uống, anh chàng 
nem nép bò ra cửa phòng. Đây là những gì anh chàng nghe thấy Gloïin nói, 
“Hừm!“ (hoặc một cái khịt mũi đại loại như vậy). “Liệu anh chàng có hợp 
không, các bạn nghĩ thế nào? Ông Gandalf bảo là anh chàng hobbit này dữ 
dội lắm thì rất tốt thôi, nhưng một tiếng hét như thế khi bị kích động cũng 
đủ khiến lão rồng cùng bà con của lão thức giấc và giết cả lũ chúng ta rồi. 
Tôi nghĩ tiếng hét ấy nghe có vẻ sợ hãi hơn là kích động. Thực ra, nếu 
không phải vì có ký hiệu trên cửa thì tôi đã chắc là chúng ta đến nhầm nhà. 
Ngay khi để mắt thấy anh chàng bé nhỏ cứ run bần bật và thở hốn hến trên 
tấm thảm là tôi đã nghi ngờ rồi. Nom anh chàng giống một gã hàng xén 
hơn là một tay ăn trộm!” 


Thế là anh chàng Baggins vặn quả đấm cửa và bước vào bên trong. Cái 
phần của dòng họ Took trong con người anh chàng đã thắng. Anh chàng 
bỗng cảm thấy mình sẽ nhịn ngủ nhịn ăn để được xem là dữ tợn.Còn về 
những lời anh chàng bé nhỏ cứ run bần bật trên tấm thảm, chúng hầu như 
khiến anh chàng trở nên thật sự dữ tợn. Nhiều lần sau đó, cái phần của 
dòng họ Bagøgins lại ân hận về những gì anh chàng làm lúc này, và anh 
chàng tự nhủ: “Bilbo ơi, mày là một thằng đần; mày đã sa ngay vào chuyện 
này và đang tự mình làm khổ mình đấy.” 


“Xin lỗi các vị,” anh chàng nói, “nếu như tôi đã nghe lỏm những lời lẽ mà 
các vị vừa nói. Tôi không có tham vọng muốn hiểu các vị đang bàn chuyện 
øì, hoặc việc các vị đề cập đến bọn trộm cướp, song tôi nghĩ là mình hoàn 
toàn chắc chắn rằng” (đây là điều mà anh chàng coi là xúc phạm lòng tự 
trọng của mình) “quý vị cho tôi là đồ vô tích sự. Tôi sẽ cho các vị thấy. 
Không có ký hiệu nào trên cánh cửa nhà tôi hết - cánh cửa đó mới được sơn 
cách đây một tuần - và tôi hoàn toàn chắc các vị đã đến nhầm nhà. Ngay 
khi nhìn thấy những bộ mặt lạ lùng của các vị ở ngoài cửa, tôi đã nghi ngờ 
rồi. Nhưng hãy coi là các vị đến đúng chỗ đi. Hãy cho tôi biết các vị muốn 
làm øì, và tôi sẽ thử làm điều đó, dù có phải cuốc bộ từ đây tới miền Đông 
xa xôi để chiến đấu với lũ rồng dữ tợn tại Sa Mạc Cuối Cùng. Tôi đã từng 
có một ông đại-thúc-tổ là cụ Bò Rống Took, và...” 

“Phải, phải, nhưng chuyện đó xa xưa lắm rồi,” Gloin nói. “lôi vừa nói về 
cậu kia mà. Mà tôi đảm bảo là trên cánh cửa này có một ký hiệu đấy - cái 
ký hiệu thường dùng trong nghề, hoặc ngày trước người ta vẫndùng. Kẻ MộIEBonintbitf 


Trộm cần việc làm, rất hăng hái và tiền công phải chăng, đó là ý nghĩa của 
cái ký hiệu ấy. Nếu thích thì cậu có thể dùng cụm từ Chuyên Gia Săn Lùng 
Kho Báu thay cho từ Kẻ Trộm. Một vài người thích thế. Đối với bọn ta thì 
cũng như nhau cả thôi. Gandalf bảo bọn ta là ở vùng này có một người như 
thế muốn tìm việc làm ngay và bảo ông ấy đã thu xếp một cuộc gặp gỡ ở 
đầy vào giờ dùng trà ngày thứ Tư”. 


“Dĩ nhiên là có một ký hiệu,” Gandalf nói. “Ta đích thần vạch nó ở đó. Vì 
những lý do rất chính đáng. Các vị đề nghị ta tìm giúp người thứ mười bốn 
cho cuộc thám hiểm của các vị, và ta chọn anh chàngBagøins. Ai muốn bảo 
là ta đã chọn nhầm người hoặc nhầm nhà thì cứ việc nói, và các vị có thể 
dừng lại ở con số mười ba và đành chấp nhận tất cả mọi vận rủi, hoặc quay 
trở về mà đào than.” 


Lão cau có nhìn Gloin một cách thật giận dữ đến mức chú vội ngồi thụp 
xuống chiếc ghế tựa của mình; và khi Bilbo cố mở miệng để hỏi một câu, 
lão quay lại vừa quắc mắt nhìn vừa vếnh cặp lông mày rậm lên cho tới lúc 
Bilbo ngậm miệng lại đánh tách một cái. “Thế là được rồi,” Gandalf nói. 
“Chúng ta không bàn gì thêm nữa. Ta đã chọn anh chàng Baggins và như 
thế hăn là đủ cho tất cả các vị rồi. Nếu ta bảo anh ta là Kẻ Trộm thì anh ta 
là Kẻ Trộm, hoặc rồi đến lúc sẽ là như thế. Anh chàng này còn nhiều tiềm 
năng hơn các vị đoán đấy, nhiều hơn cả anh ta biết về chính mình nữa kìa. 
Các vị (có khả năng) sẽ còn sống cả để mà cảm ơn anh ta đấy. Nào Bilbo, 
anh bạn của ta, hãy kiếm cái đèn và cho chúng ta chút ánh sáng mà xem cái 
này!” 


Trên mặt bàn, dưới ánh sáng của một cây đèn lớn có cái chụp màu đỏ, lão 
trải ra một miếng giấy da khá giống một tấm bản đồ. 

“Cái này là do lão Thror làm, ông nội của anh đấy, Thorin ạ,” lão nói để trả 
lời những câu hỏi hồi hộp của mấy chú lùn. “Đó là sơ đồ của Quả Núi.” 


“Tôi thấy cái này sẽ chăng giúp chúng ta được nhiều lắm,” sau khi liếc mắt 
ngó qua, Thorin thất vọng nói. “Tôi nhớ rất rõ Quả Núi này và cả những 
vùng đất quanh đó nữa. Tôi còn biết Rừng U Ám ở chỗ nào và cả Bãi Héo 
Hắt nơi lão rồng khổng lồ sinh nở nữa.” 


Juviensach.vn 


“Có một con rồng được đánh dấu đỏ trên Quả Núi,” Balin nói, “nhưng 
chăng cần cái dấu ấy cũng có thể dễ dàng tìm được lão, nếu chúng ta đến 
được nơi đó.” 


“Có một điểm mà các vị chưa để ý tới,” lão phù thủy nói, “và đó là cái lối 
vào bí mật. Các vị có thấy cái chữ rune ở sườn phía Tây kia, và hình bàn 
tay chỉ vào chữ đó từ những chữ rune khác không? Nó đánh dấu một lối đi 
bí mật xuống Hành Lang Ngầm.” (Hãy xem bản đồ ở đầu tập sách, và các 
bạn sẽ thấy những chữ rune màu đỏ ở đó.) 


“Lối đi ấy trước kia có thể là bí mật,” Thorin nói, “nhưng làm sao có thể 
biết được nó có còn bí mật nữa hay không? Lão rồng Smaug đã sống ở đó 
đủ lâu để phát hiện ra bất kỳ điều gì cần biết về những cái hang ấy.” 


“Lão ta có thể - song lão ta có lẽ đã không sử dụng nó hàng năm rồi.” 
“Vì sao?” 


“Bởi nó quá hẹp. “Cửa cao năm bộ ” và ba người có thể sóng bước đi vào,” 
những chữ rune viết thế, song lão rồng Smaug không thể trườn vào một cái 
hang cỡ ấy, thậm chí là khi lão còn trẻ, chắc chắn là sau khi đã nuốt chửng 

ngần ấy chú lùn và con người ở thị trấn Thung Lũng thì lão không thể chui 
vừa.” 


“Có vẻ như đó là một cái hang to đối với tôi,” Bilbo rít lên (anh chàng 
chăng biết gì về những con rồng và chỉ biết những cái hang của người 
hobbit). Anh chàng lại thấy hồi hộp và thích thú, đến nỗi quên cả việc phải 
im lặng. Anh chàng rất thích bản đồ, nên trong hành lang nhà anh có treo 
một tấm bản đồ lớn vẽ Vùng Xung Quanh, trên đó tất cả các lối đi dạo anh 
ưa thích được đánh dấu bằng mực đỏ. “Làm sao có thể giữ bí mật một cánh 
cửa lớn như vậy với mọi người ở bên ngoài, nói gì đến lão rồng?” anh 
chàng hỏi. 


“Bằng rất nhiều cách,” Gandalf nói. “Nhưng bằng cách nào mà cái cửa 
hang này được giữ bí mật thì phải tới đó mà hiểu. Từ những øì ghi trên bản 
đồ ta đoán là có một cánh cửa đóng kín được làm cho nom hệt như sườn 
Quả Núi. Đó là phương pháp những người lùn thường dùng - ta nghĩ đúng 
là như thế, phải không nào?” 


Juviensach.vn 


“Hoàn toàn đúng,” 'Thorin nói. 


“À mà,” Gandalf nói tiếp, “ta quên không nói kèm theo tấm bản đồ là một 
chiếc chìa khóa, một chiếc chìa khóa nhỏ và kỳ lạ. Nó đây này!” lão nói, 
rồi trao cho Thorin một chiếc chìa khóa bằng bạc có thân ống dài và những 
khe răng rất phức tạp. “Hãy giữ nó an toàn!” 


“Nhất định tôi sẽ làm thế,” Thorin nói, đoạn chú buộc chặt nó vào một sợi 
dây chuyền đẹp đẽ quàng quanh cổ rồi luồn dưới chiếc áo vest của mình. 
“Bây giờ mọi chuyện đã bắt đầu có vẻ khả quan hơn. Cái tin này khiến tình 
thế của chúng ta thay đối thuận lợi hơn nhiều. Từ trước tới nay chúng ta 
chưa biết rõ ràng sẽ phải làm gì. Chúng ta đã nghĩ đến việc đi về phía Đông 
một cách hết sức lặng lẽ và cẩn thận, tới tận Hồ Dài. Sau đó thì bắt đầu rắc 
rối...” 

“Rắc rối trước đó từ rất lâu kia, theo chút hiểu biết của ta về những con 
đường ởi về phía Đông,” Gandalf nói xen vào. 


“Chúng ta có thể từ đó đi ngược theo Sông Chảy,” Thorin cứ thao thao nói 
mà chẳng để ý, “và tới đống hoang tàn của thị trấn Thung Lũng - cái thị 
trấn cổ trong thung lũng ở đó, dưới bóng Quả Núi. Song không ai trong 
chúng ta muốn nghĩ đến Cổng "Trước cả. Sông Chảy ra từ chính cái cổng 
này qua vách đá lớn ở phía Nam Quả Núi; và lão rồng cũng ra ngoài bằng 
cái cống đó - quá thường xuyên, trừ phi lão đã thay đối thói quen.” 


“Cách ấy sẽ chăng ăn thua gì đâu,” lão phù thủy nói, “nếu như không có 
một Chiến Binh dũng mãnh, thậm chí một Anh Hùng. Ta đã cố tìm một 
người; nhưng các chiến binh đang bận đánh lẫn nhau ở các xứ sở xa xôi, 
còn ở vùng này thì anh hùng hiếm lắm, hoặc mặc nhiên là không thể nào 
tìm được. Những thanh gươm ở vùng này hầu hết đều cùn, còn búa rìu thì 
được dùng để chặt cây, và những cái khiên thì dùng làm nôi hoặc để úp đĩa; 
mà lũ rồng thì ở tít tận đấu tận đâu (vì thế đã thuộc về truyền thuyết) nên 
chăng ai phải lo lắng cả. Bởi vậy ta quyết định dùng cách ăn trộm - đặc biệt 
khi ta nhớ tới sự tồn tại của một cái Cửa Hông. Và đây là anh bạn Bilbo 
Baggins nhỏ bé của chúng ta, tên kẻ trộm, tên kẻ trộm đã được bình chọn. 
Thế nên hãy xúc tiến công việc bây giờ và vạch ra vài kế hoạch thôi.” 


Juviensach.vn 


“Thế thì tốt quá,” Thorin nói, “có lẽ chuyên gia ăn trộm cho chúng tôi vài ý 
kiến hoặc gợi ý đi nào.” Gã quay lại nói với Bilbo bằng một vẻ lịch sự giả 
tạo. 


“Trước hết tôi muốn được biết thêm đôi chút về mọi việc,” anh chàng nói, 
cảm thấy vừa rất bối rối vừa dao động trong lòng, song cho đến lúc này anh 
vẫn kiên quyết tiếp tục mọi việc theo tính cách của dòng họ Took. “Ý tôi là 
về số vàng và lão rồng, và tất cả, và việc số vàng ấy đến đó bằng cách nào 
và nó thuộc về ai, và vân vân và cụ thể hơn nữa.” 


“Chao ôi!” 'Thorin nói, “cậu không có một tấm bản đồ à? và cậu không 
nghe bài hát của bọn ta sao? mà bọn ta chăng đã bàn về tất cả chuyện này 
hàng giờ rồi đó sao?” 


“Dù sao tôi cũng muốn mọi chuyện phải dễ hiểu và rõ ràng,” anh chàng 
khăng khăng nói, khoác lên mình thái độ nghiêm túc và thực tế (thường chỉ 
dành cho những kẻ tìm cách vay tiền của anh), và cố hết sức tỏ ra khôn 
ngoan, cẩn trọng và chuyên nghiệp, xứng với sự tiến cử của Gandalf. “Tôi 
cũng cần biết về những rủi ro, những chi phí mình phải bỏ tiền túi ra, thời 
gian cần thiết, công sá và vân vân” - nói vậy là anh chàng ngụ ý: “Tôi sẽ 
được øì từ số vàng đó? và liệu tôi có còn sống mà trở về không?” 


“Ô thôi được,” Thorin nói. “Đã lâu lắm rồi, vào thời ông nội Thror của ta, 
dòng họ ta bị đuổi ra khỏi vùng viễn Bắc, rồi quay trở lại, đem hết của cải 
và công cụ của họ tới Quả Núi này trên bản đồ. Quả Núi đó trước kia được 
cụ ky nhà ta phát hiện ra, đó là cụ cố Thrain, nhưng hồi ấy người ta khai 
mở, người ta đào đường hầm, người ta xây cất nhà cửa và công xưởng đồ 
sộ hơn - ngoài ra, ta tin rằng họ cũng tìm thấy rất nhiều vàng và cơ man nào 
là châu báu nữa. Dù sao thì họ cũng trở nên vô cùng giàu có và nổi tiếng, 
còn ông nội ta thì một lần nữa lại là Vua dưới gầm Quả Núi và cụ được 
những người trần tục vô cùng kính trọng, những người này sinh sống ở phía 
Nam và dần dần tản lên mạn Sông Chảy, tới tận cái thung lũng bị Quả Núi 
che khuất. Họ đã xây dựng cái thị trấn Thung Lũng vui vẻ kia vào thời đó. 
Các vua chúa thường cho mời thợ rèn của chúng ta, và thậm chí ban thưởng 
rất hậu hĩ cho cả những người ít khéo tay nhất. Các bậc cha mẹ thường nài 
nỉ chúng ta nhận con em họ đến học việc, và trả công chúng ta thật hào 
phóng, đặc biệt là bằng lương thực, vì vậy chúng ta chăng bao giờ phải bận 
tâm tự mình trồng trọt hoặc tìm mua. Nhìn chung đó là những năm tháng — „ensach.vn 


tốt đẹp của chúng ta, cả đến những người nghèo nhất trong dòng họ nhà ta 
cũng có tiền chỉ tiêu và cho vay, có thì giờ rảnh rỗi làm những món đồ đẹp 
đẽ chỉ để cho vui, đó là chưa kể những món đồ chơi kỳ diệu và tuyệt vời 
nhất, những thứ mà trên thế gian ngày nay chẳng thể nào tìm được. Vì vậy 
hành lang nhà ông nội ta bày đầy những áo giáp và châu báu, những đồ 
chạm khắc cùng cốc chén, và cái chợ đồ chơi ở Thung Lũng thì là một kỳ 
quan của phương Bắc. 


“Chắc chắn vì thế mà lão rồng tìm đến. Cậu biết đấy, lũ rồng ăn trộm vàng 
và châu báu của người, tiên và người lùn ở bất kỳ nơi nào chúng có thể tìm 
thấy; và chúng canh gác món đồ trộm được trong suốt đời mình (trên thực 
tế là vĩnh viễn, trừ phi chúng bị giết) mà chẳng bao giờ dùng đến một cái 
khuyên đồng trong số đó. Quả thật là chúng hầu như không phân biệt nổi 
đâu là một tác phẩm đẹp đâulà một tác phẩm tồi, tuy rằng chúng vẫn 
thường biết rõ giá cả thị trường; và chúng không thể tự làm cho mình được 
thứ gì, thậm chí không sửa nổi một cái vảy nhỏ bị hỏng trên áo giáp. Vào 
thời ấy ở phương Bắc có rất nhiều rồng, và có lẽ vàng đang dần trở nên 
khan hiếm, phần vì những người lùn chạy trốn về phía Nam hoặc bị giết 
hại, phần vì tình trạng đất bỏ hoang khắp nơi và sự tàn phá ngày càng tệ hại 
của lũ rồng. Có một con rồng đặc biệt rất tham lam, khỏe và độc ác có tên 
là Smaug. Một hôm hắn bay vút lên không và xuống phía Nam. Âm thanh 
đầu tiên mà bọn ta nghe thấy tựa như một trận bão đổ xuống từ phương 
Bắc, và những cây thông trên Quả Núi gãy răng rắc liên hồi trong gió. Vài 
kẻ trong số những người lùn tình cờ lại vắng nhà (ta may mắn là một trong 
số đó - một chàng trai giỏi giang thích phiêu lưu mạo hiểm hồi ấy, luôn đi 
lang thang, và chính điều đó đã cứu mạng ta vào ngày hôm đó) - chà, từ 
một khoảng cách xa tít bọn ta nhìn thấy con rồng đáp xuống quả núi của 
bọn ta trong một đám lửa bắn tung tóe. Sau đó hắn xuống các sườn núi và 
khi hắn đến các khu rừng, tất cả đều bốc cháy. Bấy giờ tất cả các quả 
chuông đều rung lên trong thị trấn Thung Lũng và các chiến binh đều 
chuẩn bị vũ khí. Những người lùn vội chạy khỏi thị trấn qua lối cổng lớn; 
nhưng con rồng đã đợi họ ở đó. Chẳng một ai chạy thoát theo con đường đó 
cả. Dòng sông ào ào chảy tỏa hơi nước mịt mùng và sương mù che phủ thị 
trấn Thung Lũng, rồi trong đám sương mù ấy con rồng xông vào tiêu diệt 
hầu hết các chiến binh - câu chuyện buồn quen thuộc, chỉ có điều nó lại quá 
phổ biến vào thời đó. Rồi hắn quay trở về và trườn vào Cổng 'Trước rồi phá 
tan nát tất cả các hành lang, đường hẻm, các đường hầm, thung lũng, hầm 


uviensach.vn 


rượu, các khu nhà lớn và lối đi. Sau đó không còn người lùn nào ở bên 
trong sống sót, và hắn chiếm tất cả của cải của họ. Có lẽ, vì đó là cung cách 
của lũ rồng, hắn đã chất tất cả số của cải đó thành một đống lớn sâu trong 
núi và dùng nó làm giường ngủ. Về sau hắn thường bò ra ngoài qua cổng 
lớn và tới thị trấn Thung Lũng vào ban đêm, bắt người mang đi, đặc biệt là 
các trinh nữ, để ăn thịt, cho tới khi thị trấn này hoang tàn, tất cả dân ở đó 
đều chết hoặc bỏ đi hết. Tình hình ở đó hiện nay thế nào thì ta không biết 
đích xác, nhưng ta cho rằng ngày nay không ai sinh sống gần Quả Núi, 
cùng lắm cũng là đến ở bờ bên kia của Hồ Dài. 


“Mấy người ít ỏi bọn ta ở rất xa bên ngoài quả núi đã ngồi khóc trong chỗ 
ấn nấp và nguyêền rủa lão rồng Smaug; và tại đó bọn ta bất ngờ thấy bố và 
ông nội ta đến nhập bọn, râu ria cháy sém. Họ hầm hầm vẻ mặt nhưng lại 
nói rất ít. Khi ta hỏi xem họ đã trốn thoát bằng cách nào, họ bảo ta hãy nín 
lặng, rằng một ngày nào đó đến lúc thích hợp thì ta khắc biết. Sau đó chúng 
ta ra đi, và từ đó tới nay chúng ta đã phải ráng sức kiếm sống khắp mọi 
miền xuôi ngược, thường xuyên phải hạ mình làm nghề thợ rèn hoặc thậm 
chí đi đào than. Song không bao giờ chúng ta quên cái kho báu bị ăn cướp 
của mình. Và ngay cả lúc này, khi mà ta sẵn sàng thừa nhận là bọn ta đã 
dành dụm được kha khá và không đến nỗi túng thiếu lắm” - nói đến đây 
Thorin lấy tay vuốt ve sợi dây chuyền vàng quanh cổ mình - “bọn ta vẫn có 
ý định giành lại nó, và trả hận lão rồng Smaug - nếu chúng ta có thể. 


“Ta vẫn thường băn khoăn về chuyện bố và ông nội ta đã trốn thoát. Bây 
giờ ta hiểu là hồi ấy hắn phải có một lối Cửa Hông bí mật mà chỉ có họ 
biết. Song hình như họ đã vẽ một bức bản đồ, và ta muốn biết làm thế nào 
mà Gandalf đã vớ được nó, và tại sao nó lại không được truyền lại cho ta, 
người thừa kế hợp pháp kia chứ.” 


“Ta đã không “vớ được nó" đâu, ta đã được trao cho đấy,” lão phù thủy nói. 
“Ông nội Thror của ngươi đã bị tên yêu tỉnh Azog giết tại vùng mỏ Moria, 
ngươi nhớ chứ.” 


“Ta nguyền rủa cái tên hắn, phải,” Thorin nói. 


“Còn Thrain, bố ngươi, đã bỏ đi vào ngày hai mươi mốt tháng 'Tư, đến hôm 
thứ Năm vừa qua là tròn một trăm năm, và suốt từ đó tới nay ngươi chưa hề 


äD mặt...” 
8D ạf uviensach.vn 


“Đúng, đúng,” 'Thorin nói. 


“Chà, bố ngươi đã đưa cho ta cái này để giao lại cho ngươi; mà nếu ta đã 
lựa chọn thời gian và cách thức riêng để trao nó thì ngươi khó có thể trách 
ta được, vì phải tính đến bao khó khăn vất vả ta mới tìm được ngươi. Bố 
ngươi đã không nhớ nổi tên mình khi lão đưa cho ta tờ giấy này, mà lão 
cũng chắng hề nói tên ngươi cho ta biết; vì vậy nghĩ đi nghĩ lại thì ta cho là 
mình phải được ca ngợi và cảm tạ kia đấy! Đây, nó đây này,” lão vừa nói 
vừa trao tấm bản đồ cho Thorin. 


“Ta không hiểu,” Thorin nói. Bilbo cảm thấy mình cũng đã muốn nói như 
vậy. Lời giải thích của lão dường như chăng giải thích được gì. 


“Ông nội ngươi,” lão phù thủy nói thật chậm rãi và dứt khoát, “trao tấm 
bản đồ này cho con trai lão để đảm bảo an toàn trước khi lão tới vùng mỏ 
Moria. Bố ngươi đã ra đi để thử vận may cùng tấm bản đồ đó sau khi ông 
nội ngươi bị giết; và lão đã kinh qua bao cuộc mạo hiểm thuộc loại gian 
nan nhất, song lão chưa hề đến gần Quả Núi. Làm sao mà lão bị bắt thì ta 
không biết, song ta đã thấy lão bị cầm tù trong ngục tối của lão Thầy 
Đồng.” 


“Thế ông làm cái quái gì ở đó?” 'Thorin run bắn lên hỏi, và tất cả mấy gã 
lùn đều rùng mình kinh hãi. 


“Ngươi không phải bận tâm. Ta đang tìm hiếu một số việc, như thường lệ; 
mà công việc lần đó thật vô dựng mà tôi vừa mới mô tả cho các bạn, và rõ 
ràng đã ổn định cuộc cùng nguy hiểm. Thậm chí ta, Gandalf, cũng chỉ kịp 
thoát thân. Ta tìm cách cứu bố ngươi, nhưng đã quá muộn. Lão bị mất trí và 
lú lẫn, hầu như đã quên hết tất cả trừ tấm bản đồ và cái chìa khóa.” 


“Bọn ta đã thanh toán xong lũ yêu tỉnh ở Moria từ lâu rồi,” Thorin nói; “giờ 
bọn ta phải lo liệu với lão Thầy Đồng đây.” 


“Đừng có ngu xuẩn! Lão ta là một kẻ thù có quyền năng vượt xa tất cả 
những người lùn gộp lại, nếu như họ có thể tập hợp lại một lần nữa từ khắp 
bốn phương trên thế giới. Điều duy nhất mà bố ngươi mong muốn là con 
trai lão hãy đọc tấm bản đồ và sử dụng chiếc chìa khóa. Lão rồng và Quả 
Núi là những nhiệm vụ quá lớn đối với ngươi đấy!” 


Juviensach.vn 


“Hay lắm, hay lắm!” Bilbo nói, và bỗng nhiên lại nói thật to. 


~ [4l #s ` 3 Fađ k4 ` k& ` ^ F 2 Q `" ' 
“Hãy nghe cái gì?” tất cả vừa hỏi vừa lập tức quay cả lại vê phía anh 
chàng, còn anh chàng thì bối rối đến mức đã trả lời, “Nghe cái điều mà tôi 
sắp phải nói ra ấy!” 
“Cái gì chứ?” họ hỏi lại. 


“Ô, tôi muốn nói là các vị nhất định phải đi về hướng Đông và quan sát 
xung quanh thật kỹ. Rốt cuộc là có một cái Cửa Hồng, và lũ rồng đôi khi 
phải ngủ, tôi cho là như vậy. Nếu các vị ngồi trên bậc cửa đủ lâu, tôi dám 
chắc là các vị sẽ nghĩ ra một điều gì đó. Thôi được, các vị không thấy à, tôi 
nghĩ trong một đêm mà chúng ta bàn bạc thế là quá lầu rồi, chắc các vị hiếu 
ý tôi đấy. Các vị định ngủ nghê thế nào để còn lên đường sớm và còn bao 
nhiều là việc nữa! Tôi sẽ đãi các vị một bữa điểm tâm ngon lành trước khi 
các vị ra đi.” 


“Trước khi chúng ta ra đi, ta cho rằng ý cậu định nói thế,” Thorin nói. “Cậu 
chăng phải là anh chàng kẻ trộm đó sao? Mà ngôi rình trên bậc cửa không 
phải là công việc của cậu à, đó là chưa kể đến việc vào bên trong cửa nữa 
chứ? Nhưng ta đồng ý về việc ngủ nghê và bữa điểm tâm đấy. Ta thích 
dùng sáu quả trứng cùng món giăm bông khi bắt đầu một chuyến đi: ốp la 
ấy chứ không phải chần nước sôi đâu đấy, mà cậu nhớ đừng làm rách 
miếng trứng nhé.” 


Sau khi những chú lùn khác gọi các món điểm tâm mà chắng có lấy một lời 
“xin vưi lòng” (điều này khiến Bilbo rất bực mình), tất cả bọn họ đều đứng 
dậy. Anh chàng Hobbit phải dọn chỗ ngủ cho cả bọn, phải sử dụng tất cả 
phòng trống rồi kê ghế đấu và sofa làm giường, cắt đặt tất cả bọn họ đâu 
vào đấy rồi sau đó mới trở về cái giường nhỏ bé của mình, rất mệt mỏi và 
chẳng vui vẻ chút nào. Duy có một điều anh chàng đã quyết tâm thực hiện, 
đó là chăng cần bận tâm dậy thật sớm để nấu bữa điểm tâm chết tiệt cho 
những kẻ kia làm gì. Cái tính cách của dòng họ Took đang mòn dần, và lúc 
này anh chàng không thật dám chắc là mình có tham gia vào bất kỳ chuyến 
đi nào khi trời sáng hay không. 


Trong lúc nằm trên giường anh chàng có thể nghe thấy Thorin vẫn còn 
đang tự nghêu ngao cho mình nghe trong gian phòng ngủ đẹp nhất ở bên 


uviensach.vn 


cạnh: 

Tít trên dãy núi mù sương lạnh lẽo 

Tới những hầm sâu và những hang xưa 

Chúng ta phải lần đường, trước rạng đồng, 

Để giành lại kho vàng của chúng ta đã từ lâu quên lăng. 


Bilbo đi ngủ mà những câu hát đó cứ văng vắng bên tai, nó khiến anh 
chàng mơ những giấc mơ rất khó chịu. Khi anh chàng thức giấc thì trời đã 
sáng bạch từ lâu. 


Juviensach.vn 


Chương II - THỊT CỬU NƯỚNG 


Bilbo bật dậy, vừa mặc áo khoác ngoài vừa bước vào phòng ăn. Anh chàng 
chăng thấy ai ở đó, ngoài những vết tích của một bữa điểm tâm thịnh soạn 
và vội vàng. Một cảnh tượng bừa bộn kinh khủng ở trong phòng, và trong 
nhà bếp là hàng đống đĩa chén chưa rửa. Hầu như tất cả nồi niều xoong 
chảo của anh chàng đều đã được đem ra dùng. Công việc cọ rửa chúng là 
một thực tế đáng ngán đến mức Bilbo buộc phải tin rằng bữa tiệc đêm hôm 
trước đầu phải là một phần những cơn ác mộng của mình, như anh chàng 
đã hy vọng thà thế còn hơn. Quả thật rốt cuộc anh chàng thấy nhẹ cả người 
khi nghĩ rằng tất cả bọn họ đã bỏ đi mà không có mình theo cùng và cũng 
chẳng buồn đánh thức mình dậy (“mà cũng chăng hề có một lời cảm ơn” 
anh chàng nghĩ bụng); ấy vậy mà ở chừng mực nào đó anh chàng cũng 
không thể không cảm thấy hơi thất vọng. Cảm giác ấy khiến anh chàng 
kinh ngạc. 


“Đừng có mà ngốc, Bilbo Baggins ơi!” anh chàng tự nhủ, “trẻ người non dạ 
như ngươi thì nghĩ đến lũ rồng cùng toàn bộ cái chuyện vớ vấn kỳ quặc ấy 


I2? 


mà làm gì!” 'Thế là anh chàng mặc tạp dề, nhóm lửa, đun nước và rửa cốc 
đĩa. Rồi anh chàng ăn một chút điểm tâm ngon lành trong nhà bếp trước khi 
ra khỏi phòng ăn. Lúc đó mặt trời đang chiếu sáng; và cửa trước đang mở, 
để lọt vào một làn gió xuân ấm áp. Bilbo bắt đầu huýt sáo vang lừng và 
quên đi cái đêm hôm trước. Thật ra anh chàng vừa đang ngồi xuống để ăn 
chút điểm tâm ngon lành thứ hai bên cửa sổ phòng ăn thì Gandalf bước 
vào. 


“Anh bạn thân mến,” lão nói, “khi nào thì cậu mới đến? Cậu nghĩ sao về 
một cuộc lên đường sớm sủa? - mà lại còn đang ngồi đây ăn bữa điểm tâm, 
hoặc cậu gọi là bữa gì cũng được, vào lúc mười giờ rưỡi! Bọn họ đã để lại 
tin nhắn cho cậu, vì họ không thể chờ đợi được đấy.” 


“Tin nhắn nào?” anh chàng Baggins tội nghiệp nói, hết sức bối rối. 


“Rõ thật là đồ đoảng!” Gandalf nói, “sáng hôm nay cậu thật chắng bình 
thường chút nào sất - cậu chưa hề quét bụi ở bệ lò sưởi!” 


Juviensach.vn 


“Cái đó thì liên quan gì đến việc này kia chứ? Tôi rửa cốc đĩa cho mười 
bốn người đã là quá đủ rồi!” 


“Nếu quét bụi ở bệ lò sưởi thì cậu đã phát hiện ra cái này ở dưới đồng hồ,” 
Gandalf vừa nói vừa trao cho Bilbo một bức thư ngắn (dĩ nhiên là được viết 
trên giấy của anh chàng). 


Anh chàng đọc được như thế này: 


“Thorin cùng bè bạn gửi lời chào tới anh Kẻ Trộm Bilbo! Vì lòng mến 
khách của anh, chúng tôi vô cùng cảm ơn, còn về việc anh ngỏ ý giúp đỡ về 
chuyền môn thì chúng tôi vui lòng chấp nhận. Điều kiện: tiền trao cháo 
múc, không vượt quá một phần mười bốn của tổng số lợi nhuận (nếu có); 
được đảm bảo tất cả mọi chỉ phí đi lại trong bất kỳ trường hợp nào; các chỉ 
phí lễ tang do chúng tôi hoặc các đại diện của chúng tôi thanh toán, nếu 
như trường hợp đó xảy ra và sự việc không được thu xếp bằng cách khác. 


“Do thấy không cần thiết quấy rầy sự nghỉ ngơi quý báu của anh, chúng tôi 
đã lên đường trước để chuẩn bị những việc cần thiết, và sẽ đợi quý nhân tại 
Quán trọ Rồng Xanh, làng Cận Thủy Lộ, vào đúng 11 giờ sáng. Tïn rằng 
anh sẽ tới đúng giờ. 


“Chúng tôi hân hạnh kính thư 
“Thorin cùng bè bạn.” 


“Như vậy là cậu chỉ còn đúng mười phút. Cậu sẽ phải chạy đấy,” Gandalf 
nói. 


“Nhưng...,” Bilbo nói. 


“Cũng không còn thì giờ cho việc ấy nữa! Cậu đi ngay đi!”Cho đến tận 
cuối đời Bilbo cũng không thể nào nhớ nổi bộ dạng của mình thế nào lúc ra 
khỏi nhà, không mũ, không gậy chống, không một chút tiền, chắng có bất 
kỳ vật dụng nào mà anh chàng vẫn thường mang theo khi ra ngoài; bỏ dở 
bữa điểm tâm thứ hai, chưa kịp rửa mặt, vội dúi chùm chìa khóa của mình 
vào tay Gandalf, rồi ba chân bốn cằng chạy thật nhanh dọc con ngõ, qua cái 
Xưởng Xay Xát đồ sộ, băng qua Thủy Lộ, rồi chạy tiếp khoảng một dặm 
nữa. 


Juviensach.vn 


Anh chàng bở cả hơi tai khi tới làng Cận Thủy Lộ đúng vào lúc chuông 
đồng hồ điểm mười một giờ, và phát hiện ra là mình đã đến mà không có 
một chiếc khăn tay! 


“Hoan hô!” Balin nói, chú đang đứng tại cửa nhà trọ chăm chú ngó nghiêng 
tìm kiếm Bilbo. 


Đúng lúc ấy tất cả những chú lùn khác vừa rẽ từ con đường qua làng mà 
đến. Họ đều cưỡi những con ngựa nhỏ, trên mình mỗi con quàng đủ mọi 
thứ hành lý, nào hộp, nào gói và các thứ đồ dùng vặt vãnh. Có một chú 
ngựa rất nhỏ, rõ ràng là dành cho Bilbo. 


“Hai cậu lên ngựa đi, chúng ta khởi hành thôi!” Thorin nói. 


“Tôi rất lấy làm tiếc,” Bilbo nói, “nhưng mà tôi không mang theo mũ và lại 
bỏ quên khăn tay ở nhà, và tôi chắng có chút tiền nào cả. Mãi sau 10 giờ 45 
tôi mới thấy bức thư của các vị, chính xác là thế.” 


“Cần gì phải chính xác đến thế,” Dwalin nói, “mà cũng đừng lo! Cậu sẽ 
phải xoay xở cho được mà chăằng cần đến khăn tay khăn tiếc và biết bao 
nhiêu thứ khác nữa, cho tới hồi kết của chuyến đi. Còn về chuyện mũ mão, 
tôi có một cái mũ trùm và áo khoác dự trữ trong hành lý ấy.” 


Tất cả bọn họ đã khởi hành như vậy, cứ đủng đỉnh nước kiệu trên lưng 
những con ngựa nhỏ chất đầy hành lý, rời quán trọ vào một buổi sáng đẹp 
trời ngay trước tháng Năm; còn Bilbo thì đội mũ trùm màu lục sẵm (đã phai 
bạc vì nắng mưa) và mặc áo choàng cũng màu lục sẵãm mượn của Dwalin. 
Những thứ này quá rộng nên anh chàng nom có vẻ khá ngộ. Ông Bungo, bố 
anh chàng, mà nhìn thấy thì sẽ nghĩ thế nào đây, tôi không đủ can đảm mà 
nghĩ tới nữa. Điều an ủi duy nhất đối với anh chàng là mình không thể bị 
nhận lầm là một chú lùn, bởi vì anh chàng không có râu. 


Bọn họ mới rong ruổi chưa lâu lắm thì Gandalf vụt xuất hiện, rất lộng lẫy 

trên một con ngựa bạch. Lão đem đến rất nhiều khăn tay cùng với cái tấu 

và thuốc lá của Bilbo. Thế là sau đó cả đoàn vui vẻ đi tiếp, rồi họ vừa phi 

ngựa vừa kể chuyện và ca hát suốt ngày, dĩ nhiên là trừ những lúc dừng lại 

để dùng bữa. Những dịp này không nhiều như Bilbo ước muốn, nhưng dù 

sao anh chàng cũng bắt đầu cảm thấy các cuộc mạo hiểm suy cho cùng đâu 

phải là quá tệ. JViensach.vn 


The 13 dwarves, Gandalf, and Bilbo at the start of the Hobbit's adventure 


Thoạt đầu bọn họ qua những vùng đất của người hobbit, một xứ sở rộng 
lớn và đẹp đẽ có những con người tử tế sinh sống, có những con đường tốt, 
một vài nhà trọ, và thỉnh thoảng lại thấy một người lùn hoặc một tá điền 
thong thả đi công chuyện. Rồi họ tới những vùng đất mà ở đó người ta nói 
giọng rất lạ và hát những bài hát mà Bilbo chưa nghe thấy bao giờ. Lúc này 
bọn họ đã tiến sâu vào Xứ Lẻ Loi, ở đó không còn người, không có quán 
trọ, và những con đường ngày càng xấu hơn. Không xa về phía trước là 
những quả đồi hiu quạnh cứ vươn cao lên mãi và rậm rịt cỏ cây. Trên vài 
quả đồi ấy là những lầu đài cổ nom gớm ghiếc, cứ như thể chúng đã được 
những kẻ độc ác xây nên. Mọi vật có vẻ ảm đạm, bởi thời tiết hôm ấy bỗng 
thay đổi tệ hại. Trước đó nói chung trời đẹp hiếm thấy trong tháng Năm, 
thậm chí là cả trong những câu chuyện vui, vậy mà lúc này trời lại lạnh và 
âm ướt. Tại Xứ Lẻ Loi bọn họ bắt buộc phải hạ trại khi nào có thể, song ít 
ra thì lúc đó trời cong khô ráo. 


“Nghĩ mà xem, sắp tới tháng Sáu rồi,” Bilbo vừa làu bàu vừa lội bì bỗm 
phía sau những người khác trên một con đường mòn rất lầy lội. Lúc đó là 
sau giờ dùng trà buổi chiều, trời đang đổ mưa như trút, mà đã mưa như thế 
suốt cả ngày rồi; cái mũ trùm cứ nhỏ giọt vào mắt anh chàng, áo khoác thì 
sũng nước; chú ngựa con thì mệt mỏi và cứ trượt chân trên những hòn đá; 
những người khác thì quá cáu bắn nên chắng hơi đâu mà trò chuyện cùng. 
“Mà mình chắc là mưa đã ngấm vào số quần áo khô và mấy túi lương thực 
rồi,” Bilbo nghĩ bụng. “Cái việc đi ăn trộm và mọi thứ liên quan đến nó thật 
là gớm chết! Giá mà lúc này mình đang ở nhà, ngồi bên lò sưởi trong cái 


Juviensach.vn 


hang đẹp đẽ của mình, với cái siêu nước vừa mới bắt đầu reo!” Đó đâu phải 
là lần cuối cùng anh chàng ước ao như vậy! 


Mấy chú lùn vẫn cứ lắc lư đi tiếp, chăng hề ngoái lại hay để ý øì đến anh 
chàng hobbit. Đầu đó sau những đám mây xám, mặt trời hắn đã lặn xuống 
thấp, bởi vì trời bắt đầu tối lúc bọn họ đi xuống một thung lũng sâu có một 
dòng sông chảy dưới chân. Gió bỗng nổi, và những hàng dương liễu dọc 
hai bờ sông khom mình xuống thở dài xào xạc. Thật may mắn là con đường 
lại đi qua một cây cầu đá cũ, bởi dòng sông, dềnh lên vì nước mưa, cứ chảy 
ào ào xuống từ những đồi núi ở phía Bắc. 


Gần nửa đêm thì bọn họ vượt qua sông. Gió thổi tan những đám mây xám, 
và một mảnh trăng thơ thấn hiện ra phía trên dãy đồi giữa những đám mây 
bay tơi tả. Sau đó bọn họ dừng lại, Thorin lầm bẩm øì đó về bữa ăn tối, rồi 
chuyện “chúng ta kiếm đâu ra một chỗ khô ráo để mà ngủ đây?” 


Mãi tới lúc ấy bọn họ mới để ý thấy là thiếu mất Gandalf. Lão đã cùng đi 
với bọn họ suốt cả quãng đường, chắng hề cho biết là lão tham gia cuộc 
mạo hiểm hay chỉ để bầu bạn với họ trong chốc lát. Lão đã ăn nhiều nhất, 
nói nhiều nhất, và cười nhiều nhất, song lúc này lão mặc nhiên không có 
mặt ở đó! 


“Lại đúng vào cái lúc mà một thầy phù thủy có thể hữu ích nhất nữa chứ,” 
Dori và Nori rên rỉ (hai chú này đồng ý với quan điểm của anh chàng 
Hobbit về những bữa ăn đúng giờ giấc, đồ ăn thức uống ê hề và thường 
xuyên.) 


Cuối cùng bọn họ quyết định sẽ phải hạ trại ngay tại chỗ. Bọn họ đi tới một 
lùm cây, và tuy ở dưới gốc cây có khô ráo hơn, gió lại lay cho nước mưa 
rớt xuống từ những chiếc lá, và cái tiếng tí tách, tí tách thật là rất khó chịu. 
Và cái trò quái ác này dường như cũng xía vào cả đống lửa nữa. Giống 
người lùn có thể nhóm một đống lửa hầu như ở bất kỳ chỗ nào và bằng bất 
kỳ chất liệu gì, dù có gió hay không có gió; song họ lại không thể làm điều 
đó vào đêm hôm ấy, thậm chí cả Oin và Gloin, những kẻ có cái biệt tài này, 
cũng chào thua. 


Rồi một trong những chú ngựa con bỗng dưng hoảng hốt và chạy lồng lên. 
Nó chạy xuống sông trước khi họ bắt kịp; và trước khi họ có thể lôi nó lên 


Juviensach.vn 


bờ thì Eili và Kili đã suýt chết đuối, còn toàn bộ số hành lý mà nó chở đã bị 
cuốn trôi hết. Dĩ nhiên hầu hết số đó là thực phẩm, chỉ còn lại khá ít đồ ăn 
dành cho bữa tối, và rất ít dành cho bữa điểm tâm. 


Cả bọn ngồi đó mà sầu não, vừa ướt sũng vừa than thở, trong lúc Oin và 
Gloin lại tiếp tục cố nhóm lửa, vừa làm vừa cãi cọ nhau. Bilbo còn đang 
buồn rầu ngẫm nghĩ rằng mạo hiểm đâu phải toàn là những cuộc rong ruổi 
cưỡi ngựa trong nắng tháng Năm thì Balin, kẻ luôn làm nhiệm vụ canh gác, 
nói: “Đằng kia có ánh sáng kìa!” Cách đó một quãng có một quả đồi phủ 
đầy cây cối, nhiều chỗ khá rậm rạp. Lúc này bọn họ có thể nhìn thấy ánh 
sáng trong cái mảng cây cối đen sì ấy, một thứ ánh sáng đỏ hồng dịu mắt, 
giống như là một đống lửa hay những bó đuốc bập bùng. 


Sau khi đã nhìn cái đốm sáng ấy một lát, họ xoay ra tranh luận. Vài chú nói 
“không phải” trong khi vài chú khác nói “đúng rồi”. Vài chú lại nói họ phải 
tới đó xem mới biết được, và dù đó là cái gì thì cũng tốt hơn một bữa tối 
xoàng xĩnh, bữa điểm tâm ít ỏi, và quần áo ướt sũng mặc suốt cả đêm. 


Mấy chú khác nói: “Những vùng này có ai biết rõ đầu, mà lại quá gần dãy 
núi nữa. Ngày nay lữ khách hiếm khi đi đường này. Những tấm bản đồ cũ 
không còn có ích nữa: mọi sự đã thay đổi theo chiều hướng xấu đi và con 
đường lại không được canh giữ. Người ta thậm chí hiếm khi nghe nói nhà 
vua có mặt ở gần đây, và càng ít tò mò trong lúc đi đường thì càng ít nguy 
cơ gặp rắc rối hơn.” Vài chú nói, “Rốt cuộc thì chúng ta có tới mười bốn 
người kia mà.” Những chú khác bảo, “Lão Gandalf đi đầu ấy nhỉ?” Câu hỏi 
này được mọi người nhắc đi nhắc lại mãi. Sau đó trời bắt đầu đổ mưa tệ hại 
hơn bao giờ hết, còn Oin và Gloin thì bắt đầu choảng nhau. 


Thế là mọi người thôi không tranh luận nữa. “Dù sao thì chúng ta cũng có 
một gã kẻ trộm đi cùng,” bọn họ nói; thế rồi họ rời đi, dắt theo cả ngựa (hết 
sức thận trọng) về phía đốm sáng kia. Bọn họ đi tới quả đồi và chắng mấy 
chốc đã ở trong rừng. Bọn họ trẻo lên đồi nhưng chăng thấy con đường ra 
hồn nào, con đường có thể dẫn đến một ngôi nhà hay một trang trại chăng 
hạn, nên đành cố bằng mọi cách vượt qua rừng cây, gây ra nhiều tiếng sột 
soạt, cọt kẹt và răng rắc (cùng rất nhiều lời càu nhàu bực bội), trong đêm 
tối như mực. 


Juviensach.vn 


Bỗng cái đốm sáng ấy tỏa chiếu rực rỡ qua khe những thân cây không xa 
phía trước. 


“Bây giờ thì đến lượt gã kẻ trộm,” họ nói, ám chỉ Bilbo. “Cậu phải tiếp tục 
tiến bước và tìm hiểu cặn kế về cái ánh sáng ấy, xem nó được dùng để làm 
øì, và xem xem có phải mọi việc đều tuyệt đối an toàn và tốt đẹp không,” 
Thorin nói với anh chàng hobbit. “Giờ thì hãy chạy ù đi, và trở lại thật 
nhanh, nếu mọi việc đều tốt đẹp. Nếu không thì cứ quay lại, nếu cậu có thể. 
Nếu không quay lại được, cậu hãy hú hai lần giống như con chim lợn và 
một lần giống như con cú mẻo, rồi bọn ta sẽ làm những øì bọn ta có thể.” 


Bilbo đành phải cất bước ra đi, trước khi anh chàng có thể thanh minh rằng 
mình chăng thể nào hú lấy một lần tiếng của bất kỳ loài cú nào cũng như 
không thể chạy trốn thật nhanh. Nhưng dù sao thì những người hobbit cũng 
có thể di chuyển lặng lẽ trong rừng, tuyệt đối lặng lẽ. Họ tự hào về điều đó, 
và Bilbo đã từng hơn một lần khịt khịt mũi ra vẻ xem thường cái mà anh 
chàng gọi là “toàn bộ mưu mồ thủ đoạn của giống người lùn này,” trong lúc 
cả bọn rong ruổi trên đường, tuy vậy tôi nghĩ rằng các bạn hoặc tôi cũng 
chẳng thấy được gì trong một đềm mưa gió thế này, cho dù cả đoàn người 
ngựa ấy có đi ngang qua chỉ cách vài gang tay. Còn về những bước đi tuyệt 
hảo của Bilbo về phía đốm sáng màu đỏ, tôi cho rằng đến một sợi râu của 
con chồn cũng không bị lay động. Vì vậy, đương nhiên là anh chàng đến sát 
bên đống lửa - bởi vì đó đúng là một đống lửa - mà không gây náo động 
cho bất kỳ ai. Và đây là những gì anh chàng nhìn thấy. 


Ba người rất to đang ngồi xung quanh một bếp lửa rất to đốt bằng những 
khúc gỗ sồi. Chúng đang nướng thịt cừu xâu qua xiên gỗ dài và liếm nước 
thịt bám trên các ngón tay. Mùi thơm sực nức. Lại có một thùng bia ngon ở 
ngay gần đó, còn bọn chúng thì đang uống bằng những cái bình. Có điều 
bọn chúng là những gã khống lồ. Hiển nhiên là những gã khổng lồ rồi. 
Ngay cả Bilbo, bất chấp cuộc sống ru rú trong hang của mình, cũng có thể 
nhận ra điều đó: bằng vào những bộ mặt to bè gớm ghiếc của chúng, cỡ 
người và hình dáng cặp chân của chúng, đó là chưa kể lời ăn tiếng nói của 
chúng vốn chẳng lịch sự một chút một chút nào. 


“Hôm qua thịt cừu, hôm nay thịt cừu, chà, chắc mai cũng lại thịt cừu cho 
mà xem,” một trong ba gã khổng lồ nói. 


Juviensach.vn 


“Lầu lắm chắng được miếng thịt người quái nào cả,” gã thứ hai nói. “Cái 
thằng William chết giãm này nghĩ thế đếch nào mà mày lại dẫn chúng tao 
đến vùng này cơ chứ, tao chịu không biết - đã thế, bia lại sắp hết rồi,” gã 
vừa nói vừa huých vào khuỷu tay William, gã này đang tu cái bình của 
mình. 


William sặc rượu. “Câm mồm!” gã nói ngay khi có thể nói được. “Mày 
đừng có hòng mà mong người ta cứ ở lại đây mãi cho mày và thằng Bert ăn 
thịt nhé. Chúng mày đã xơi tái cả một làng rưỡi kể từ khi chúng ta từ trên 
núi xuống rồi còn gì. Mày muốn thêm bao nhiêu nữa! Và thời hạn của 
chúng ta ở đây đã hết, vào cái lúc mày nói cầu “cảm ơn Bill? vì đã cho một 
miếng thịt cừu núi béo ngon giống như miếng thịt cừu này đấy.” Gã cắn 
một miếng to từ cái đùi cừu gã đang nướng, rồi chùi miệng vào ống tay áo. 


Đúng, tôi e rằng những gã khổng lồ quả có ứng xử như thế, ngay cả những 
øã chỉ có một cái đầu. Sau khi nghe hết chuyện, Bilbo hăn đã phải làm một 
điều gì đó ngay lập tức. Anh chàng lẽ ra lặng lẽ quay trở về mà cảnh báo 
các bạn mình là có ba gã khổng lồ đang giận dữ ở gần đó, rất có khả năng 
chúng sẽ thử xơi người lùn nướng, hoặc thậm chí cả ngựa nữa, để đổi món; 
hoặc giả anh chàng nên thực hiện một vụ ăn trộm nhanh chóng tài tình. Một 
tay trộm thật sự thượng hạng và trứ danh hắn đã móc túi bọn khổng lồ vào 
thời điểm này - việc đó gần như bao giờ cũng bõ công, nếu như trót lọt - gỡ 
thịt cừu khỏi những cái xiên, cuỗm thùng bia, và bỏ đi mà bọn chúng không 
phát hiện ra. Những tên trộm khác đầu óc thực tế hơn nhưng lại kém tay 
nghề có lẽ đã đâm dao găm vào lưng từng gã một trước khi bọn chúng kịp 
nhận ra. Được như thế là đêm hôm ấy mọi người đã có thể vui vẻ rồi. 


Bilbo biết điều đó. Anh chàng đã đọc được biết bao nhiêu điều mà mình 
chưa từng thấy hoặc chưa từng làm. Anh chàng rất hoảng hốt và cũng rất 
ghê tởm, chỉ ước gì mình ở cách đó hàng trăm dặm, vậy mà - vậy mà không 
hiểu sao anh chàng lại không thể quay ngay trở lại với Thorin cùng cả bọn 
với hai bàn tay trắng. Vì thế anh chàng đứng đó mà lưỡng lự trong bóng tối. 
Trong các cách ăn trộm khác nhau mà anh chàng đã đọc được thì việc móc 
túi những gã khống lồ dường như là ít khó khăn nhất, thế là cuối cùng anh 
chàng trườn tới phía sau một cái cây ngay sau lưng gã William. 


Hai gã Bert và Tom bước tới chỗ thùng bia. Gã William đang uống thêm 
một chầu nữa. Bilbo bèn lấy hết can đảm thò bàn tay nhỏ bé của mình vào 


Juviensach.vn 


cái túi to tướng của gã William. Trong đó có một cái ví, mà đối với Bilbo 

thì lớn bằng cái bao tải. “A!” anh chàng nghĩ bụng, và cảm thấy nhiệt tình 
hơn với công việc mới mẻ của mình trong lúc cẩn thận lôi cái ví ra ngoài, 

“đây chỉ là bước khởi đầu!” 


Đúng vậy! Những cái ví của bọn khổng lồ đều là mối phiền lụy, và cái ví 
này cũng không phải ngoại lệ. “Này, mày là ai thế?” nó chin chít kêu lên 
lúc ra khỏi túi; và gã William lập tức quay lại tóm lẫy cổ Bilbo trước khi 
anh chàng kịp lẫn sau cái cây. 


“Chà, Bert, xem tao tóm được con gì này!” William nói. 
“Con gì thế?” hai gã kia vừa nói vừa chạy ào đến. 
“Tao đếch biết! Mày là con gì hả?” 

: ễ BỊ - =. : _— ¬ 
“Bilbo Bagøins, một bur `, một hobbit,” anh chàng hobbit tội nghiệp vừa 
nói vừa run bắn cả người, và băn khoăn không biết làm thế nào để giả tiếng 
chim cú trước khi bọn chúng bóp cổ mình. 


“Một burrahobbit?” bọn chúng nói, hơi hoảng hốt. Những gã khổng lồ đều 
tối dạ và rất đa nghi đối với bất kỳ cái gì chúng mới gặp lần đầu. 

“Một burrahobbit thì liên quan gì đến cái túi của ta chứ?” gã William nói. 
“Thế mày làm thịt nó được không?” gã Tom hỏi. 

“Mày thử làm xem,” gã Bert vừa nói vừa nhặt lên một cái xiên. 

“Nó chẳng được một miếng đâu,” gã William nói, gã đã chén một bữa tối 


thịnh soạn rồi, “là nói khi đã lột da và lọc xương ấy.” 


“Có lẽ quanh đây còn nhiều đứa như nó nữa đấy, và chúng ta có thể làm 
một cái bánh nhân thịt,” gã Bert nói. “Này thằng kia, có còn thêm đứa nào 
như mày lẻn vào khu rừng này không, hả con thỏ nhỏ thối tha,” gã vừa nói 
vừa nhìn hai bàn chân đầy lông của anh chàng hobbit; rồi gã túm các ngón 
chân anh chàng mà xách lên và lắc lắc. 


“Có, rất nhiều,” Bilbo nói, rồi sực nhớ là không được phản bội các bạn 
mình. “Chăng có ai hết, không có lấy một người,” anh chàng lập tức nói 


Jviensach.vn 


ngay sau đó. 


“Mày nói thế là thế nào?” gã Bert vừa nói vừa túm tóc giữ cho anh chàng 
đứng thắng. 


“Ý tôi là,” Bilbo thở hốn hến, đáp. “Mà xin đừng nấu tôi, xin các ngài tốt 
bụng đấy. Bản thân tôi là một đầu bếp giỏi, và nấu nướng giỏi hơn cả tôi 
nữa, nếu như các ngài hiểu tôi định nói gì. Tôi sẽ nấu nướng ngon lành cho 
các ngài, một bữa điểm tâm hoàn hảo tuyệt vời cho các ngài, chỉ xin các 
ngài đừng thịt tôi làm bữa tối.” 


“Anh chàng bé nhỏ tội nghiệp!” gã William nói. Gã đã sực một bữa tối đến 
căng bụng; øã cũng đã nốc hết nhiều bia nữa. “Anh chàng bé nhỏ tội 
nghiệp! Hãy thả nó đi!” 


“Chỉ đến khi nó cho biết ý nghĩa của rất nhiều và chắng có ai hết thì ta mới 
thả được,” gã Bert nói. “Tao không muốn bị cắt cổ trong lúc ngủ đâu! Cứ 
hơ ngón chân nó vào đống lửa cho tới khi nó nói!” 


“Tao không đồng ý làm thế,” gã William nói. “Tao bắt được nó kia mà!” 


“Mày là một thằng khờ béo ị, William ạ,” gã Bert nói, “như tao đã nói khi 
nãy 


lúc tối.” 
“Còn mày là một thằng thô lỗ!” 


“Mày nhận xét thế tao đầu có chịu, Bill Huggins à,” gã Bert vừa nói vừa 
thoi một đấm vào mắt gã William. 


Sau đó là một cuộc đánh lộn ngoạn mục. Bilbo vẫn còn đủ trí khôn - khi gã 
Bert buông anh chàng xuống đất - để mà trườn xa khỏi những bàn chân của 
chúng, trước khi chúng đánh nhau dữ dội như một lũ chó và chửi bới nhau 
âm ï. Chăng mấy chốc chúng đã ghì lấy nhau, vừa lăn lông lốc suýt nữa vào 
cả đống lửa vừa liên tục đấm đá, trong lúc đó gã Tom lấy một cành cây đập 
mạnh vào cả hai gã kia để giúp chúng tỉnh ra - việc đó dĩ nhiên chỉ khiến 
chúng điên cuồng hơn bao giờ hất. 


Juviensach.vn 


Lễ ra khi ấy Bilbo phải rời đi. Nhưng đôi chân nhỏ bé khốn khổ của anh 
chàng đã bị một bàn chân to tướng của gã Bert ép rất chặt, trong người anh 
chàng chắng có chút khí lực nào, còn cái đầu của anh chàng thì cứ quay 
cuồng: thế là anh chàng năm đó mà thở hốn hến, ngay bên rìa quầng sáng 
của đống lửa. 


Bỗng Balin xuất hiện đúng vào giữa cuộc chiến. Trước đó mấy chú lùn đã 
nghe thấy những tiếng huyên náo ở đằng xa, còn sau khi chờ đợi một lát mà 
không thấy Bilbo trở về và cũng chăng thấy anh chàng hét lên một tiếng cú, 
bọn họ bắt đầu lần lượt trườn về phía ánh sáng một cách hết sức lặng lẽ. 
Vừa trông thấy Balin bước vào chỗ sáng là gã Tom hú lên một tiếng dễ sợ. 
Bọn khống lồ thường cứ nhìn thấy các chú lùn (chưa được nấu chín) là đã 
ghét cay ghét đắng. Hai gã Bert và Bill lập tức ngừng ẩu đả và nói, “Cái 
bao tải, nhanh lên Tom!” Balin còn đang băn khoăn không biết Bilbo ở đầu 
trong cái cảnh hỗn loạn này và chưa kịp biết chuyện øì sắp xảy ra thì một 
cái bao tải đã chụp vào đầu chú, và chú gục xuống. 


“Chúng nó còn đến thêm nữa đấy,” gã Tom nói, “hoặc có lẽ là ta nhầm to. 
Rất nhiều và chắng có ai hết, đúng rồi,” gã nói. “Chẳng có gã burrahobbit 
nào nhưng lại có vô khối những thằng lùn này. Đại khái ý nghĩa của câu đó 
là vậy.” 


“Tao nghĩ là mày nói đúng đấy,” gã Bert nói, “mà cánh ta ra khỏi chỗ có 
ánh sáng là tốt hơn cả.” 


Và chúng làm như thế. Tay cầm những cái bao tải vẫn dùng đựng thịt cừu 
cùng những thứ cướp được khác, chúng chờ đợi trong bóng tối. Khi mỗi 
chú lùn đến và kinh ngạc nhìn đống lửa cùng những chiếc bình đổ lăn lóc 
và những cái đùi cừu bị gặm nham nhở, thì phụp! Một cái bao tải hôi thối 
đã ụp vào đầu và chú gục xuống. Chẳng mấy chốc Dwalin đã năm cạnh 
Balin, Fili và Kili ở bên nhau, Dori và Nori và Ori chất thành một đống, 
còn Oin, Gloin, Bifur, Bofur và Bombur thì chồng chất lên nhau một cách 
khó chịu gần đống lửa. 


“Như thế chúng mới được một bài học,” gã Tom nói; bởi Bifur và Bombur 
đã gây ra rất nhiều phiền toái và chiến đấu điên cuồng, như những người 
lùn vẫn xử sự khi bị dồn vào thế cùng. 


Juviensach.vn 


Thorin đến cuối cùng - và chú không bị tóm bất thình lình. Chú đến, trong 
bụng đã ngờ ngợ có chuyện bất trắc, và chắng cần nhìn cắng chân của các 
bạn mình thò ra từ các bao tải chú cũng biết tình hình không thật ốn. Chú 
đứng trong bóng tối bên ngoài cách đó một quãng, và nói: “Chuyện phiền 
toái này là thế nào nhỉ? Ai đã hành hạ người của mình thế này chứ?” 


“Bọn khổng lồ đấy!” Bilbo nói phía sau một cái cây. Bọn chúng đã quên 
bằng anh chàng. “Bọn chúng đang cầm bao tải nấp sau các bụi rậm đấy,” 
anh chàng nói. 


“Ô! Chúng đang nấp à?” Thorin nói, rồi chú nhảy vọt về phía đống lửa 
trước khi bọn chúng kịp nhảy bổ vào chú. Chú tóm lẫy một cành cây to 
đang cháy rực ở một đầu; và gã Bert đã bị cái đầu cháy ấy chọc vào mắt 
trước khi kịp né tránh. Đòn ấy khiến gã bị loại khỏi vòng chiến một lát. 
Bilbo gắng hết sức mình. Anh chàng túm lấy căng gã Tom - cố túm thật 
chặt, cái cắng chân to như thân cây - song anh chàng bị hất tung lên và 
quay tròn trước khi rơi vào một bụi rậm, khi gã Tom đá tung những tàn lửa 
vào mặt Thorin. 


Cũng vì làm thế mà gã Tom bị cành cây đập vào bộ nhá, và mất một răng 
cửa. Phải nói là cú đòn khiến gã gào lên. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy gã 
William từ phía sau tiến lại và chụp ngay một cái bao tải vào đầu Thorin rồi 
kéo xuống tận gót chân. Và thế là cuộc chiến kết thúc. Cả bọn kẹt vào một 
tình thế thật khó khăn: tất cả đều bị thít chặt trong bao tải, trong lúc ba gã 
khống lồ (hai gã bị bỏng và bị bầm giập nhớ đời) ngồi bên cạnh họ, đang 
tranh luận xem sẽ nướng họ từ từ hay đem băm nhỏ mà luộc, hoặc cứ ngồi 
lên họ từng chú một và nghiền họ nhão nhoẹt ra; còn Bilbo thì ở tít trên một 
bụi cây, quần áo rách tướp, da dẻ sây sát, chắng dám nhúc nhích vì sợ bọn 
chúng nghe thấy. 


Đúng lúc ấy thì Gandalf quay trở lại. Nhưng chắng ai nhìn thấy lão. Bọn 
khống lồ vừa mới quyết định sẽ nướng mấy chú lùn bây giờ rồi sẽ ăn sau - 
đó là ý kiến của gã Bert, và sau một hồi tranh luận cả bọn đều đồng ý. 


Juviensach.vn 


The Three Trolls 


“Nướng chúng bây giờ không hay đầu, sẽ mất cả đêm đấy,” một giọng nói 
cất lên. Gã Bert nghĩ đó là tiếng gã William. 


“Đừng tranh luận về việc này nữa, Bill,” gã nói, “nếu không sẽ mất cả đêm 
đấy.” 


“Ai tranh luận nào?” gã William nói, nghĩ bụng chính gã Bert là kẻ đã nói 
lúc nãy. 


“Là mày đấy,” gã Bert nói. 


“Mày là đồ dối trá,” gã William nói; và thế là cuộc tranh luận lại bắt đầu trở 
lại. Cuối cùng bọn chúng quyết định sẽ băm nhỏ họ ra mà luộc. Thế là 
chúng lôi một cái nồi đen to tướng và lấy dao ra. 


“Luộc chúng thì không hay đầu! Chúng ta không có nước, mà đường ra 
giếng lại rất xa,” một giọng nói cất lên. Hai gã Bert và William nghĩ bụng 
gã Tom vừa nói. 


“Câm miệng!” hai gã nói, “không thì chúng ta sẽ chắng bao giờ xong việc 


3 
Ị 


được. Mà mày có thể tự đi mà lấy nước, nếu còn nói thêm gì nữa đấy 


“Mày câm miệng lại thì có!” gã Tom nói, nghĩ bụng vừa rồi là tiếng gã 
William. “Tao muốn biết ngoài mày ra thì còn ai tranh luận nữa?” 


“Mày là một thằng đoảng vị!” gã William nói. 


Jviensach.vn 


“Mày đoảng vị thì có!” gã Tom nói. 


Và thế là cuộc tranh luận lại bắt đầu một lần nữa, và trở nên gay gắt hơn 
bao giờ hết, cho tới khi cuối cùng bọn chúng quyết định thay nhau ngồi lên 
những cái bao tải để nghiền nhão mấy chú lùn rồi sẽ đem luộc sau. 


“Chúng ta sẽ ngồi lên đứa nào trước nhỉ?” giọng nói nọ lại cất lên. 


“Tốt nhất là cứ ngồi lên đứa cuối cùng trước,” gã Bert nói, mắt gã trước đó 
đã bị Thorin làm bị thương. Gã nghĩ bụng là gã Tom vừa nói. 


“Đừng có tự mình nói tự mình nghe như thế!” gã Tom nói. “Còn nếu mày 
muốn ngồi lên đứa cuối cùng thì mày cứ ngồi. Đó là đứa nào nhỉ?” 


“Cái đứa đi bít tất màu vàng ấy,” gã Bert nói. 


“Vớ vấn, cái đứa đi bít tất màu xám chứ,” một giọng nói giống như của gã 
William cất lên. 


“Tao dám chắc đó là màu vàng,” gã Bert nói. 

“Đúng là màu vàng,” gã William nói. 

“Thế thì mày vừa nói màu xám để làm øì nhỉ?” gã Bert nói. 

“Tao chăng bao giờ bảo thế. Thăng Tom nói đấy chứ.” 

“Tao có nói thế bao giờ đâu!” gã Tom nói, “Chính là mày thì có.” 
“Hai chọi một rồi, thôi mày câm miệng đi!” gã Bert nói. 

“Mày đang nói với ai thế?” gã William nói. 


“Thôi đừng cãi nhau nữa!” cả hai gã Tom và Bert cùng nói. “Đêm sắp hết 
rồi, và bình minh đến sớm lắm. Chúng ta hãy tiến hành việc đó đi!” 


“Bình minh sẽ bắt hết chúng mày, và chúng mày sẽ hóa đá!” một giọng nói 
nghe như của William cất lên. Nhưng lại không phải. Bởi chính vào khoảnh 
khắc ấy ánh sáng tỏa trên quả đồi và tiếng chim ríu rít vang lừng trên các 
cành cây. Gã William chăng hề nói gì bởi gã đang lom khom đứng đó thì đã 
hóa đá; còn hai gã Bert và Tom thì như những tảng đá dựng thắng đang 


Juviensach.vn 


nhìn gã kia. Và cho đến tận ngày nay chúng vẫn đứng đó, hoàn toàn cô 
đơn, trừ phi có chim chóc đậu lên mình chúng: bởi như các bạn có thể cũng 
biết, những gã khống lồ phải xuống dưới mặt đất trước lúc rạng đông, nếu 
không chúng sẽ phải trở về với cái chất liệu của núi đã tạo ra chúng, và sẽ 
không bao giờ nhúc nhích nữa. Chuyện xảy ra với mấy gã Bert, Tom và 
William là như thế. 


“Tuyệt vời!” Gandalf vừa nói vừa bước ra từ phía sau một cái cây, rồi lão 
giúp Bilbo trèo từ trên một bụi gai xuống đất. Khi đó thì Bilbo hiếu ra mọi 
sự. Chính là tiếng nói của lão phù thủy đã khiến những gã khổng lồ cứ cãi 
vã nhau hoài cho tới khi ánh sáng xuất hiện và kết liễu đời chúng. 


Việc tiếp theo là cởi những chiếc bao tải để mấy chú lùn chui ra. Họ gần 
ngạt thở và rất bực bội: họ đã chăng thích thú gì khi nằm đó mà lắng nghe 
bọn khống lồ bàn kế hoạch nướng mình, nghiền nát mình và băm nhỏ mình 
ra. Phải nghe Bilbo tường thuật đến hai lần về những øì đã xảy ra với anh 
chàng thì họ mới thỏa mãn. 


“Giờ này mà tập tọng đi ăn cắp và móc túi thì thật là ngớ ngẩn,” Bombur 
nói, “khi mà cái chúng ta cần là bếp lửa và đồ ăn.” 


“Mà đó lại đúng là những thứ hắn các vị đã không chiếm được của mấy gã 
kia, nếu không chiến đấu,” Gandalf nói. “Dù sao thì các vị cũng đang lãng 
phí thì giờ đấy. Các vị không biết rằng những gã khống lồ ấy ắt phải có một 
cái hang hoặc một cái lỗ đào gần đâu đây để vào đó mà tránh ánh mặt trời 
ư? Chúng ta phải điều tra xem!” 

Họ sục sạo khắp xung quanh và chằng mấy chốc đã phát hiện những vết 
giày đá của bọn khổng lồ len lỏi qua những lùm cây. Họ lần theo các dấu 
vết đó mà lên đồi cho tới khi khuất trong đám bụi rậm, họ tìm thấy một cửa 
đá dẫn vào một cái hang. Song họ không mở được cửa, dù cho cả bọn ra 
sức đẩy trong lúc lão Gandalf thử dùng nhiều câu thần chú khác nhau. 


“Cái này liệu có ích gì không nhỉ?” Bilbo hỏi, khi bọn họ đã mệt mỏi và 
phát cáu. “Tôi nhặt được nó trên mặt đất, nơi bọn khổng lồ ấu đả ấy.” Anh 
chàng giơ ra một chiếc chìa khóa khá to, dù chắc chắn gã William đã từng 
cho rằng nó rất nhỏ và bí mật. Thật may mắn là nó đã rơi khỏi túi gã - trước 
khi gã bị hóa đá. 


Juviensach.vn 


“Thế quái nào mà cậu lại không nhắc đến nó sớm hơn hả?” họ kêu lên. 
Gandalf chộp lấy cái chìa và đút vào lỗ khóa. Rồi họ đẩy thật mạnh và cánh 
cửa đá vụt mở về phía sau, rồi tất cả bọn đều bước vào bên trong. Trên sàn 
đầy những xương xấu và trong không khí có mùi hôi thối, nhưng lại có rất 
nhiều đồ ăn xếp bừa bãi trên giá và trên mặt đất, lẫn trong một đống lộn 
xôn những đồ ăn cướp đủ loại, từ những chiếc khuy đồng tới những bình 
đựng đầy tiền vàng ở trong góc. Cũng có vô số quần áo treo trên tường - 
quá nhỏ đối với bọn khổng lồ, tôi e rằng chúng thuộc về các nạn nhân - và 
treo lẫn với chúng là một vài thanh kiếm có kiểu dáng và kích thước khác 
nhau. Hai thanh trong số đó khiến họ đặc biệt chú ý, vì bao đựng rất đẹp 
còn chuôi thì nạm ngọc. 


Gandalf và Thorin mỗi người lấy một thanh, còn Bilbo thì lấy một con dao 
có bao da. Đối với một gã khổng lồ thì đó chỉ là một con dao nhíp, nhưng 
nó lại tốt chẳng kém gì một thanh đoản kiếm đối với anh chàng hobbit. 


“Những lưỡi kiếm này có vẻ tốt đấy,” lão phù thủy vừa nói vừa rút chúng ra 
nửa chừng và ngắm nhìn một cách hiếu kỳ. “Chúng không phải do bất kỳ 
øã khống lồ nào, cũng chẳng phải do bất kỳ thợ rèn nào của loài người 
trong vùng vào thời này làm ra cả; nhưng khi nào đọc được những chữ rune 
trên đó thì chúng ta sẽ rõ hơn về chúng.” 


“Chúng ta hãy thoát ra khỏi cái mùi khủng khiếp này đi!” Eili nói. Thế là 
họ mang những bình tiền vàng ra ngoài hang, cùng với số đồ ăn còn nguyên 
vẹn và nom có vẻ còn ăn được, và cả một thùng bia còn đầy nữa. Đến lúc 
đó họ cảm thấy muốn ăn điểm tâm, và vì rất đói nên họ chăng coi khinh 
những thứ lấy được từ tủ đựng thức ăn của mấy gã khống lồ. Lương thực 
dự trữ của họ còn quá ít ỏi. Giờ thì họ có bánh mì và pho mát, rất nhiều bỉa, 
lại còn cả thịt lợn muối xông khói để mà nướng trên mớ than hồng của 
đống lửa nữa. 


Sau đó họ ngủ, bởi đêm trước đã thật náo động; và họ chỉ việc ngủ cho đến 
tận chiều. Rồi họ đem ngựa đến để chở những bình tiền này đi và rất bí mật 
đem chôn gần con đường mòn bên sông, yếm đủ loại thần chú lên các bình 
phòng khi về sau có dịp trở lại tìm. Xong việc, họ lại lên ngựa và một lần 
nữa rong ruổối trên con đường mòn hướng về phía Đông. 


Juviensach.vn 


“Tôi xin phép được hỏi. Ông đã đi đâu vậy?” Thorin nói với Gandalf trong 
lúc cả hai đang phóng ngựa dọc đường. 


“Đi mà lo phía trước,” lão nói. 

“Việc gì khiến ông quay trở lại đúng lúc như vậy?” 

“Để mà liệu phía sau,” lão nói. 

“Đúng vậy!” 'Thorin nói, “nhưng ông có thể nói dễ hiểu hơn không ạ?” 


“Ta đã lên trước để thăm dò đường đi. Chẳng bao lâu nữa con đường này sẽ 
trở nên nguy hiểm và khó đi. Ta cũng lo lắng về việc bổ sung cho số lương 
thực dự trữ ít ỏi của chúng ta nữa. Tuy nhiên, mới đi chưa xa lắm thì ta đã 
gặp vài người bạn vùng Rivendell.” 


“Nơi đó ở đầu ạ?” Bilbo hỏi. 


“Đừng ngắt lời ta!” Gandalf nói. “Vài ngày nữa là các vị sẽ tới đó, nếu 
chúng ta may mắn, và sẽ tìm hiểu tất cả về nơi ấy. Như vừa nói, ta đã gặp 
hai người của ngài Elrond. Họ đang bỏ chạy vì sợ bọn khống lồ. Chính họ 
cho ta biết là ba gã trong bọn chúng đã xuống núi và đến ở trong khu rừng 
cách con đường này không xa: chúng đã khiến mọi người hoảng sợ mà bỏ 
địa hạt này ra đi, và chúng rình bắt những người xa lạ qua đường. 

“Lập tức ta có linh cảm là mình cần phải quay lại. Ngoái nhìn phía sau ta 
thấy có ánh lửa ở đằng xa và ta đã tới đó. Giờ thì các vị biết cả rồi đấy. Lần 
sau xin hãy cẩn thận hơn, nếu không chúng ta sẽ chắng đạt được kết quả gì 


đầu!” 


“Cảm ơn ông!” 'Thorin nói. 


Juviensach.vn 


Chương III - NGHĨ NGƠI MỘT 
CHÚT 


Suốt cả ngày hôm ấy họ không hát hò hay kể chuyện øì hết, dù rằng thời 
tiết đã đẹp hơn; cả ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa cũng vậy. Họ bắt 
đầu cảm thấy nguy hiểm đã cận kề ở bên đường. Họ hạ trại dưới bầu trời 
sao, và bầy ngựa của họ được ăn nhiều hơn trước bởi có rất nhiều cỏ, 
nhưng trong các bao của họ lại không có nhiều đồ ăn, dù đã có thêm những 
thứ lấy được của bọn khống lồ. Một buôồi sáng nọ, họ lội qua một khúc sông 
rộng, nước nông sủi đầy những bọt và chảy rì rào qua những tảng đá. Bờ 
bên kìa thì dốc và trơn. Khi dắt ngựa lên đến bờ, họ nhận ra dãy núi hùng vĩ 
đã thoải xuống rất gần đó. Họ cảm thấy dường như chỉ đi thong thả một 
ngày đường là tới chân quả núi gần nhất rồi. Quả núi ấy nom có vẻ u ám và 
buồn tẻ, dù nắng có rải trên các sườn núi màu nâu, và phía sau các triền núi 
là những đỉnh tuyết phủ lấp lánh. 


“Đó có phải là Quả Núi không?" Bilbo vừa nghiêm giọng hỏi vừa tròn mắt 
ra mà nhìn. Từ trước tới giờ anh chàng chưa hề thấy một cái gì to đến thế. 


“Tất nhiên là không phải rồi!" Bahn nói. “Đó mới chỉ là phần đầu của Dãy 
Núí Mù Sương, mà bằng cách nào đó chúng ta sẽ phải đi qua, hoặc trẻo 
qua, hoặc chui qua, trước khi có thể tới Xứ Hoang Vu ở tít xa. Mà thậm chí 
từ bên kia dãy núi này cũng còn xa lắm mới tới Quả Núi Cô Đơn ở phía 
Đông, nơi lão rồng Smaug nằm trên kho báu của chúng ta.” 


Juviensach.vn 


The Lonely Mountain 


“Chà!" Bilbo nói, và ngay khi ấy anh chàng cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ 
hết. Anh chàng lại nghĩ đến chiếc ghế ngồi êm ái trước lò sưởi trong gian 
phòng khách ưa thích tại cái hang hobbit của mình, và nghĩ đến cái siêu 
nước đang reo. Đó đâu phải là lấn cuối cùng! 


?>k+% 


Lúc này Gandalf dẫn đường. “Chúng ta không được đi chệch con đường 
này, nếu không là gay go to đẩy," lão nói. “Lý do là chúng ta cần đồ ăn và 
được nghỉ ngơi an toàn - cũng rất cần tìm cách tới được Dãy Núi Mù 
Sương bằng con đường thích hợp nữa, nếu không thì các vị sẽ lạc lối trên 
núi, và phải quay trở về mà bắt đầu lại từ đầu (ấy là nếu như các vị còn có 
thể quay trở về).” 


Bọn họ hỏi xem lão đang đì về nơi nào, và lão trả lời: “Các vị đã tới Rìa Xứ 


Hoang Vụ, vài vị có thể nhận ra điều đó. Khuất nẻo đầu đó trước mặt chúng 
ta là thung lũng Rívendell đẹp đẽ, nơi ngài Elrond sống trong Ngôi Nhà 
Ẩm Cúng Cuối Cùng. Ta đã nhờ bạn bè nhắn tin rồi, và ngài đang chờ 
chúng ta đấy.” 


Lời lão nói nghe có vẻ thú vị và phấn khởi, nhưng bọn họ vẫn chưa tới nơi 
đó, và thực ra nào có dễ gì tìm được Ngôi Nhà Ấm Cúng Cuối Cùng bên 
mé Tây của Dãy Núi. Dường như chăng có cây cối, chẳng có thung lũng, 
cũng chẳng có quả đồi nào hiện ra trước mặt họ, chỉ mỗi cái vùng đất rộng 
mênh mông cứ thoai thoải dần lên cao mãi, nối liền với chân quả núi gần 
nhất, một vùng đất rộng lớn nhuộm màu thạch nam và đá vụn, với những 


uviensach.vn 


mảnh và những khoảnh đất phủ màu cỏ biếc cùng màu rêu xanh chứng tỏ 
nơi đó có thể có nước. 


Buổi sáng qua đi, rồi buổi chiều đến; nhưng trên khắp cái miền hoang vu 
tĩnh lặng ấy chẳng có dấu hiệu nào về sự trú ngụ của con người. Họ đâm ra 
1o lăng, lúc này họ hiếu rằng ngội nhà đó có thể bị che khuất hầu như ở bất 
kỳ nơi nào giữa họ và dãy núi kia. Họ tiến vào những thung lũng đá hẹp mà 
thành vách lại dốc ngược đột ngột mở ra dưới chân họ, và họ thật ngạc 
nhiên khi nhìn xuống thấy cây cối ở bên dưới và nước chảy ở lòng thung 
lũng. Có những rãnh hẹp mà họ hầu như có thể nhảy qua, nhưng lại rất sâu 
với những dòng thác đổ xuống. Có những khe núi tối tắm mà người ta 
không thể nhảy qua và cũng không thể trèo vào được. Có những bãi lầy, 
một vài có màu xanh lục thật dịu mắt, với những bông hoa mọc vút cao rực 
rỡ; nhưng một chú ngựa nhỏ, lưng thồ hàng, mà bước vào đó thì sẽ chắng 
bao giờ ra được. 


Quả thật vùng đất từ chỗ khúc sông cạn tới dãy núi kia còn rộng hơn họ dự 
đoán rất nhiều. Bi1bo cảm thấy kinh ngạc. Con đường duy nhất được đánh 
dấu bằng những hòn đá trắng, trong đó có vài hòn nhỏ, còn những hòn khác 
thì một nửa phủ đầy rêu hoặc thạch thảo. Nhìn chung, cái việc lần theo con 
đường mòn này diễn ra rất chậm chạp, ngay cả khi có Gandalf dẫn đường, 
lão dường như biết khá rõ đường đi lối lại ở khắp vùng này. 


Cái đầu và bộ râu của lão hết nghiêng bên này lại sang bên kia trong lúc lão 
tìm những hòn đá, còn bọn họ thì cứ lần theo lão, nhưng đến lúc ngày bắt 
đầu nhạt nắng thì cả bọn dường như vẫn chăng tiến gần hơn tới hồi kết của 
cuộc tìm kiểm được chút nào. Giờ dùng trà đã qua rất lâu, và có vẻ như 
chẳng mấy chốc giờ ăn tối cũng sẽ qua đi. Lũ bướm đêm đã rập rờn bay 
khắp nơi, và ánh sáng trở nên nhập nhoạng, vì trăng chưa mọc. Chú ngựa 
của Bilbo bắt đầu vấp phải rễ cây và đá. Bọn họ đến rìa một nơi mặt đất 
bỗng dốc hăn xuống khiển con ngựa của Gandalf suýt trượt chân lăn xuống 
dốc. 


“Cuối cùng thì cũng đến nơi rồi!" lão kêu to, và những người khác tập hợp 
quanh lão mà ngó qua bìa dốc. Họ nhìn thấy một thung lũng ở tít bên dưới. 
Họ có thể nghe thấy tiếng nước chảy hối hả dưới lòng sông đầy đá tảng ở 
đáy thung lũng; mùi cây cối thoang thoảng trong không khí; và ánh đèn bập 
bùng trên sườn thung lũng phía bên kia dòng nước. uviensach.vn 


Bílbo chằng bao giờ quên họ đã loạng choạng và trượt ngã như thể nào suốt 
con đường dốc ngoằn ngoèo dẫn vào thung lũng Rìvendell bí mật trong 
buổi hoàng hôn ấy. Họ càng xuống thấp thì không khí càng ấm áp hơn, và 
mùi thông khiến anh chàng cảm thấy buồn ngủ đến nỗi thỉnh thoảng lại gà 
øật và suýt thì ngã xuống đất hoặc đập mũi vào cổ con ngựa. Càng xuống 
thấp bên dưới, họ lại càng cảm thấy tỉnh thần hãng hái hơn. Cây cối bắt đầu 
chuyển sang toàn sồi là sồi, và mọi người có cảm giác thật khoan khoái 
trước cảnh tranh tối tranh sáng. Một lúc sau màu xanh lục cuối cùng của cỏ 
hầu như đã biến mất khi họ tới một khoảng rừmg thưa thoáng rộng không 
xa lắm phía trên bờ suối. 


“Hừm! Có mùi gì như mùi loài tiên!" Bilbo nghĩ bụng, rồi anh chàng ngước 
nhìn các vì sao. Chúng sáng chói và xanh ngắt. Đúng lúc ấy một bài ca nổi 
lên như tiếng cười trong lùm cây: 


Chà! Các vị đang làm øì, 

Và các vị đang đi đâu? 
Ngựa của các vị cần đóng móng! 
Dòng sông thì đang chảy! 

Ố! Tang tính tình tang 

Mãi tận đáy thung này! 

Chà! Các vị đang tìm øì, 

Và các vị đang đi đâu? 
Những bó củi đang bốc khói, 
Bánh mì thì đang nướng! 

Ố! Tang tính tình tang 

thung lũng thật là vui, 


ha! ha! 


Juviensach.vn 


Chà! Các vị đang đi đầu, 
Mà các bộ râu đều ve vấy? 
Chẳng biết, chăng biết 
Cái gì đem anh chàng Baggins 
Cùng Balin và Dwalin 
xuống tận đáy thung này 
vào tháng Sáu 
haf ha! 
Chà! Các vị lưu lại nhé, 
Hay các vị sẽ chuồn? 
Ngựa của các vị lạc đường 
Ánh ngày thì sắp tắt! 
Chuôồn đi là dại dột, 
Lưu lại sẽ thật vui 
Và lắng nghe, lắng nghe 
điệu hát của chúng tôi 
tới tận lúc đêm tàn 
haf ha! 


Họ cứ cười và hát ở trên cây như thế; mà tôi dám chắc các bạn cho là vô 
nghĩa. Điều đó thì họ chẳng quan tâm; họ sẽ chỉ càng cười nhiều hơn nếu 
các bạn bảo họ như thể. Tất nhiên họ là các tiên rồi. Chẳng mãy chốc Bilbo 
thoáng nhìn thấy họ khi màn đêm sẵm dần. Anh chàng thích các tiên, tuy 
hiểm khi gặp họ; nhưng lại cũng hơi sợ họ. Các chú lùn thì không kết họ. 


Ngay cả những chú lùn đứng đắn như Thorin và các bạn của chú cũng coi „iensach.vn 


họ là ngớ ngẩn (mà thật ngớ ngẩn mới nghĩ như vậy), hoặc thấy khó chịu 
với họ. Bởi vì một số tiên thường trêu chọc và cười nhạo các chú lùn, mà 
chủ yếu về bộ râu của các chú. 


“Chà! Chà!” một giọng nói cất lên. “Hãy nhìn kìa! Anh chàng Hobbit Bilbo 
cưỡi một chú ngựa nhỏ, các bạn thân mến ơi! 'Thật là ngon mắt!” 


Rồi họ lại hát một bài hát khác cũng tức cười như cái bài mà tôi vừa chép 
ra đầy đủ ấy. Cuối cùng một chàng trai trẻ cao dong dỏng bước ra từ đám 
cây cối và cúi chào Gandalf và Thorin. 


“Chào mừng các vị tới thung lũng!” anh chàng nói. 


“Cảm ơn anh!" 'Thorin nói, hơi có vẻ cộc căn; còn Gandalf thì đã xuống 
ngựa và vừa nhập bọn với các tiên vừa vui vẻ chuyện trò cùng họ. 


“Các vị bị lạc đường một chút," anh chàng tiên nói, “ẩy là nói nếu các vị cứ 
theo con đường độc đạo này vượt qua sông rồi tới ngôi nhà ở tít phía bên 
kia. Chúng tôi sẽ chỉ đường đi đúng cho các vị, nhưng tốt nhất là các vị đi 
bộ cho tới khi vượt qua cây cầu. Các vị sẽ lưu lại một lát và cùng ca hát với 
chúng tôi, hay là cứ tiếp tục đi ngay? Bữa tối đang được chuẩn bị ở đăng 
kia," anh chàng nói. “Tôi có thể ngửi thấy mùi củi bếp đang nấu đấy.” 


Đã mệt bã cả người, Bilbo những muốn lưu lại một lát. Tiếng hát của các 
tiên đầu phải là một cái gì đó có thể bỏ qua vào tháng Sáu dưới các vì sao, 
nhất là khi các bạn thích những thứ như vậy. Hơn nữa, anh chàng hobbit 
cũng muốn nói riêng vài lời với những người dường như biết cả tên tuổi và 
tất tần tật về mình này nữa, tuy rằng trước đó anh chàng chưa gặp họ bao 
giờ. Anh chàng cho rằng ý kiển của họ về cuộc mạo hiếm của mình có thể 
sẽ lý thú. Các tiên biết rất nhiều và là những kẻ thạo tin tuyệt vời; và họ 
biết những øì đang xảy ra giữa các dân tộc ở xứ này, tin tức của họ nhanh 
như dòng nước chảy, có khi còn nhanh hơn ấy chứ. 


Nhưng mấy chú lùn thảy đều muốn ăn tối càng sớm càng tốt, ngay lúc đó, 

và sẽ không lưu lại. Cả bọn lại tiếp tục đi, dắt theo ngựa, cho tới khi tới một 

con đường mòn bằng phăng, và thế là cuối cùng họ đã đến đúng bờ sông. 

Dòng sông ào ào chảy xiết như con suối trên núi chảy vào một buổi tối mùa 

hạ, khi mà mặt trời suốt cả ngày đã ngự trên lớp tuyết tít trên cao. Chỉ có 

mỗi một cây cầu đá nhỏ không có thành và hẹp đến mức chỉ đủ cho một 4Viensach.vn 


chú ngựa nhỏ bước lên. Bọn họ phải đi trên cây cầu ấy, chậm chạp và cẩn 
thận, lần lượt từng người một, mỗi người đều nắm dây cương mà dắt ngựa 
đi. Các tiên mang đèn lồng sáng rực tới bờ sông, và họ hát một bài ca vui 
vẻ trong lúc cả đoàn qua sông. 


“Đừng nhúng râu vào bọt nước đẩy, bố ơi” họ hét lên với Thorin, trong lúc 
chú hầu như đang bò. “Chẳng cần phải tưới tắm râu bố cũng đã dài lắm 
rồi.” 


“Cấn thận đừng để Bilbo ăn hết cả bánh đấy!" họ gọi to. “Anh chàng béo 
quá không chui qua được các lỗ khóa rồi!" 


“Suyt, Suyt! Chào những người tốt bụng! Và tạm biệt nhé!” Gandalf đến 
sau cùng, nói. “Thung lũng cũng tai vách mạch rừng đẩy, mà vài vị tiên lại 
ăn nói quá đùa vui. Tạm biệt!” 


Và thể là cuối cùng bọn họ cũng tới Ngôi Nhà Ấm Cúng Cuối Cùng, và 
thấy các cửa đểu mở toang. 


Chuyện kể cũng lạ, song những điều tốt đẹp cần có và những ngày tốt đẹp 
cần được sống mà tôi sắp kể đây thì người ta chắng muốn nghe mấy; trong 
khi những điều khó chịu, đáng sợ và thậm chí kinh tởm lại có thể dệt thành 
một câu chuyện hay và được kể lế rõ nhiều. Bọn họ lưu lại ngôi nhà tuyệt 
vời đó khá lầu, ít nhất cũng đến mười bốn ngày, và cảm thấy khó lòng mà 
rời đi được. Bilbo hắn sẽ vui lòng ở lại đó mãi mãi - ngay cả khi có một 
điểu ước có thể đưa ngay anh chàng trở về cái hang hobbit của mình một 
cách dễ dàng. Tuy vậy chăng có gì mấy để mà kể về những ngày họ lưu lại 
đó. 


Chủ nhân của ngồi nhà này là bằng hữu của các tiên - một trong những 
người mà cha ông đã từng xuất hiện trong các câu chuyện kỳ lạ trước khi 
Lịch sử bắt đầu, đó là cuộc chiến tranh giữa bọn yêu tỉnh độc ác, các tiên và 
những con người đầu tiên ở phương Bắc. Vào thời cầu chuyện của chúng ta 
diễn ra vẫn còn vài dân tộc có tổ tiên là cả các tiên lẫn các anh hùng 
phương Bắc, và ông chủ Elrond của ngôi nhà này là thủ lĩnh của họ. 

Ông có vẻ mặt quý phải và đẹp đẽ của một tiên chúa, mạnh mẽ như một 


chiến binh, khôn ngoan như một phù thủy, đáng kính như một vị vua của 
những người l1ùn và có tẩm lòng nhân hậu ẩm áp như mùa hạ. Ông xuất 1viensach.vn 


hiện trong nhiều câu chuyện, nhưng vai trò của ông trong cuộc mạo hiểm 
tuyệt vời của Bilbo thì rất nhỏ, tuy là quan trọng, như các bạn sẽ thấy, nếu 
như chúng ta đi đến hồi kết của nó. Ngôì nhà của ông thật hoàn hảo, dù là 
các bạn thích được ăn, hoặc ngủ, hoặc làm việc, hoặc kể chuyện, hoặc hát 
hò, hoặc chỉ ngồi mà suy nghĩ, hay một hỗn hợp thú vị của tất cả những thứ 
đó. Những điều xấu không len vào thung lũng ấy. 


Giá mà tôi có thì giờ để kể cho các bạn nghe thậm chí một vài câu chuyện 
hoặc dặm bài hát mà bọn họ đã nghe được ở ngôi nhà này. Tất cả bọn họ, 
kể cả lũ ngựa, đều trở nên khoan khoái và khỏe khoắn sau một vài ngày ở 
đó. Quần áo của họ được vá lại, những vết thâm tím được chữa lành, và 
tính khí cùng hy vọng của họ cũng phục hồi. Bao tải của họ được đổ đầy đồ 
ăn và lương thực dự trữ, toàn những thứ mang thì nhẹ mà lại cho họ sức 
khỏe để băng núi vượt đèo. Kế hoạch của họ hoàn thiện nhờ những lời 
khuyên tốt nhất. Thấm thoát đã đến đêm trước ngày Hạ Chí, và bọn họ lại 
phải tiếp tục lên đường lúc rạng sáng hôm sau. 


Elrond biết tường tận về từng loại chữ rune. Hồm ấy ông ngắm hai thanh 
kiếm mà bọn họ đem về từ hang ồ của mấy gã khồng lồ, và nói, “Đây 
không phải là kiểm do bọn khống lồ làm ra. Chúng là những thanh kiếm cổ, 
những thanh kiếm sắt cổ của các Thượng Tiên phương Tây, những người 
họ hàng của ta. Chúng được rèn ở thành phố Gondolin để dùng trong các 
cuộc chiến chống yêu tỉnh. Hắn là chúng được lấy từ kho báu của rồng hay 
từ số đồ mà lũ yêu tỉnh cướp được, bởi vì lũ rồng và bọn yêu tình đã tàn 
phá thành phố đó từ thời xa xưa. Thanh này, anh 'Thorin à, có tên bằng chữ 
rune là Orcrist, nghĩa là bổ đôi yêu tỉnh theo ngôn ngữ cổ của thành phố 
Gondolin; nó từng là một thanh kiểm lừng danh đấy. Thanh này, ông 
Gandalf à, có tên là Glamdring, nghĩa là chặt đầu kẻ thủ, thanh kiếm mà 
vua Xứ Gondolin đã từng đeo. Hãy giữ gìn chúng cẩn thận nhé!” 


“Tôi không hiếu bọn khồng lồ lấy được chúng từ đâu nhỉ?" Thorin vừa nói 
vừa ngắm thanh kiểm của mình với một niềm thích thú mới mẻ. 


^^ 


“Ta cũng không rõ,” Elrond nói, “Song có thể đoán rằng mãy gã khống lồ 
của anh đã cướp được chúng từ bọn kẻ cướp khác, hoặc đã tình cờ vớ được 
tại những đống của ăn cướp từ xưa còn sót lại tại nơi chôn giấu nào đó trên 
núi. Ta đã nghe nói là vẫn còn những kho báu từ thời xưa để mà tìm kiểm 


Jviensach.vn 


tại những cái động bỏ hoang ở vùng mỏ Moria, kể từ sau cuộc chiến giữa 
người lùn và bọn yêu tĩnh.” 


Thorin suy ngẫm những lời nói đó. “Tôi sẽ giữ gìn thanh danh của thanh 
kiếm này,” chú nói. “Ước gì nó sẽ sớm bổ đôi lũ yêu tinh một lần nữa.” 


“Một điều ước rất có thể sẽ sớm trở thành hiện thực trên dãy núi kia đấy!” 
Elrond nói. “Nhưng bây giờ hãy cho ta xem bản đồ của anh đi đất” 


Ông cầm lấy bản đồ và nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi lắc đầu; tuy hoàn 
toàn chăng ưa gì giống người 1ùn cùng sự hám vàng của họ, ông lại cắm 
ghét lũ rồng cùng sự hiểm độc tàn ác của chúng; và ông đau lòng nhớ đến 
cái đống hoang tàn của thị trấn Thung Lũng cùng những tiếng chuông vui 
vẻ, và đồi bờ cháy rực của Sông Chảy long lanh. Vành trăng như chiếc lưỡi 
liềm bạc lớn đang tỏa sáng. Ông giơ cao tấm bản đồ lên và ánh sáng trắng 
chiếu qua nó. “Cái gì thể này?” ông nói. “Có những ký tự ánh trăng ở đây, 
bên cạnh những chữ rune ghi rằng “cửa cao năm bộ và ba người có thể sóng 
bước đi vào.” 


Elrond 


“Ký tự ánh trăng là cái gì?" anh Chàng hobbit hỏi, lòng đầy hồi hộp. Anh 
chàng thích bản đồ, như tôi đã kể các bạn nghe lúc trước; và anh chàng 
cũng thích chữ rune, thích văn chương và thích chữ viết tay đẹp đẽ, dù là 
khi anh chàng tự viết lấy thì nét chữ lại hơi mảnh và như gà bới. 


“Ký tự ánh trăng là những chữ rune, nhưng cậu không thể nhìn thấy được,” 
Elrond nói, “không nhìn thấy khi nhìn thằng vào chúng. Chỉ có thể nhìn 


Juviensach.vn 


thấy chúng khi ánh trăng chiếu từ phía sau, hơn nữa, với loại ký tự tỉnh tế 
hơn thì phải có một mặt trăng cùng hình dáng và cùng mùa với mặt trăng 
vào cái ngày chúng được viết ra. Giống người lùn đã phát minh ra loại chữ 
này và dùng bút bạc để viết, các bạn của cậu ở đây có thể kể cho cậu biết. 
Những ký tự này hắn đã được viết ra vào đêm trước ngày Hạ Chí dưới một 
mảnh trãng lưỡi liềm cách đây lâu lắm rồi.” 


“Những ký tự ấy nói gì vậy?” Gandalf và Thotìn cùng hỏi, hơi bực mình 
một chút có lẽ vì Elrond thậm chí đã phát hiện ra điều này trước, dù rằng 
trước đó họ thật sự không có một cơ hội nào để đọc các ký tự này, và có 

Chúa mới biết đến bao giờ họ mới lại có một cơ hội nữa. 


“Hãy đứng bên cạnh tảng đá màu xám khi con chim hét kêu,” Elrond đọc, 
“Và mặt trời lặn cùng ánh sáng cuối cùng của Ngày Durin sẽ chiếu vào lỗ 
khóa.” 


“Durin! Durin!" Thorin nói. “Cụ ấy là ông tổ của chủng tộc người 1ùn lâu 
đời nhất, chủng tộc Râu Dài, và là cụ cố tổ của tôi: tôi là người thừa kế của 
cụ ấy đấy.” 


“Thể Ngày Duưrin là cái gì?” Elrond hỏi. 


“Ngày đầu Năm Mới của giống người lùn," Thorin nói, “như mọi người 
hắn đã biết, đó là ngày đầu tiên của tuần trăng cuối cùng trong mùa Thu, 
1úc sắp bước sang mùa Đông. Chúng tôi vẫn gọi ngày hôm ấy là Ngày 
Durin , khi mà vầng trăng cuối cùng của mùa Thu và mặt trời cùng có mặt 
trên bầu trời. Song tôi e rằng điều đó sẽ chăng giúp ích chúng ta được øì 
nhiều, thời nay chúng ta không đủ khả năng phán đoán xem bao giờ lại đến 
một thời điểm như vậy.” 


“Chuyện đó sẽ xét sau,” Gandalf nói. “Có còn chữ viết nào nữa không 
nhỉ?” 


“Với ánh trăng này thì chăng thấy gì hết,” Elrond vừa nói vừa đưa trả tẩm 
bản đồ cho 'Thorin. Sau đó cả bọn đi xuống bờ sông để xem các tiên nhảy 
múa và ca hát trong đêm trước ngày Hạ Chí. 


Sáng hôm sau là một buổi sáng Hạ Chí vừa đẹp trời vừa mát mẻ như trong 
mơ: bầu trời xanh không một gợn mây, và mặt trời nhảy múa trên mặt 


Jviensach.vn 


nước. Lúc này bọn họ ruổi ngựa ra đi giữa những lời ca tiễn biệt và chúc 
thượng lộ bình an, sẵn sàng tiếp tục mạo hiểm, và đã biết chắc về con 
đường mình phải lần theo trên Dãy Núi Mù Sương để tới miến đất phía bên 
kìa. 


Juviensach.vn 


Chương IV - TRÊN QUẢ ĐÔI VÀ 
DƯỚI QUẢ ĐÔI 


Có nhiều con đường dẫn lên rặng núi kia, và trên núi lại có nhiều đèo. Song 
hầu hết những con đường đó đều là những cạm bẫy lừa gạt chăng dẫn tới 
đâu hoặc tới những kết cục tệ hại, còn hầu hết các đẻo thì đầy rẫy những 
điều hiểm ác và những mối nguy hiểm khủng khiếp. Được lời khuyên khôn 
ngoan của Elrond và kiến thức cùng trí nhớ của Gandalf trợ giúp, mấy chú 
lùn cùng anh chàng hobbit đã đi đúng đường và đến đúng cái đèo cần đến. 


Đã mấy ngày dài dằng dặc sau khi trẻo ra khỏi thung lũng và rời xa Ngôi 
Nhà Ấm Cúng Cuối Cùng nhiều dặm, bọn họ vẫn cứ leo lên, leo lên mãi. 
Đó là một con đường mòn khó đi và nguy hiểm, một con đường khúc 
khuỷu, hiu quạnh và cứ kéo dài ra mãi. Lúc này họ có thể ngoái nhìn xuống 
những vùng đất mà họ đã bỏ lại phía sau đang trải rộng ra mãi tít bên dưới. 
Xa tít tắp về hướng Tây, nơi mọi vật đều xanh xao và mờ nhạt, Bilbo biết 
có quê hương thanh bình và yên vui cùng cái hang hobbit của mình ở đó. 
Anh chàng rùng mình. Ở trên này trời đang trở lạnh đến cắt da cắt thịt và 
gió rít róng qua các khe đá. Những tảng đá, được mặt trời ban trưa trên lớp 
tuyết thả ra, thỉnh thoảng cũng ầm ầm lao xuống triền núi và băng ngang 
qua bọn họ (thật là may) hoặc vọt qua đầu họ (thật hãi hùng). Ban đêm ở 
đây thật buồn tẻ và lạnh lẽo, mà họ không dám ca hát hoặc chuyện trò quá 
to, bởi những tiếng vang nghe thật kỳ lạ, và bầu không khí tĩnh lặng dường 
như không thích bị phá vỡ - trừ phi bởi tiếng nước chảy, tiếng gió than van 
và tiếng đá nứt. 


“Mùa hè đang đến ở tít dưới kia,” Bilbo nghĩ bụng, “và người ta đang cắt 
cỏ đem phơi và đi picnic. Họ sắp sửa thu hoạch lúa mì và hái quả mâm xôi, 
thậm chí trước khi chúng ta bắt đầu xuống triền núi bên kia nếu cứ đi với 
tốc độ này.” Những người khác cùng có ý nghĩ buồn chán không kém, mặc 
dù khi chào tạm biệt Elrond, trong niềm hy vọng lớn lao của buổi sáng 
ngày Hạ Chí, họ đã nói năng vui vẻ về chuyến vượt núi và về việc phi ngựa 
thật nhanh qua những xứ sở phía bên kia. Họ đã nghĩ đến việc tới cánh cửa 
bí mật tại Quả Núi Cô Đơn, có lẽ ngay vào tuần trăng cuối cùng sắp tới của 


Jviensach.vn 


mùa Thu - “mà có lẽ sẽ vào Ngày Durin” họ đã nói như vậy. Chỉ có 
Gandalf là lắc đầu và không nói năng gì. Đã nhiều năm những chú lùn chưa 
đi qua con đường này, còn Gandalf thì đã từng qua, và lão biết những tai 
ương và hiểm họa đã sinh sôi và nảy nở như thế nào ở Xứ Hoang Vu kể từ 
khi lũ rồng dồn con người ra khỏi các vùng đất, và bọn yêu tỉnh bí mật tản 
ra khắp nơi sau cuộc chiến tại vùng mỏ Moria. Thậm chí những kế hoạch 
tuyệt vời của các phù thủy khôn ngoan như Gandalf và của những người 
bạn tốt như Elrond đôi khi cũng bị trật lất khi người ta dẫn thân vào những 
cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm tại Rìa Xứ Hoang Vu; và Gandalf là một phù 
thủy đủ khôn ngoan để nhận ra điều đó. 


Lão biết rằng một điều gì đó bất ngờ có thể xảy ra, và lão hầu như chắng 
dám hy vọng bọn họ sẽ vượt qua mà vẫn tránh được một cuộc mạo hiểm 
hãi hùng trên rặng núi đồ sộ cao vút với những đỉnh núi quạnh hiu và 
những thung lũng hoang vu kia. Họ đã không qua được. Mọi sự đều tốt 
đẹp, cho đến một hôm họ gặp một trận bão kèm theo sấm sét - mà còn hơn 
thế, đó là một cuộc chiến-sãm sét. Các bạn cũng biết một trận bão thật sự 
lớn kèm theo sấm sét mà ập xuống vùng thung lũng ven sông thì có thể 
khủng khiếp đến dường nào rồi đấy; đặc biệt là đôi lúc hai trận 


bão như thế đụng độ với nhau. Sấm và chớp trên núi vào ban đêm lại còn 
khủng khiếp hơn, khi dông bão nổi lên từ hướng Đông và hướng Tây và 
giao chiến. Sét đánh vào các đỉnh núi, những tảng đá run rấy, những tiếng 
nổ lớn xé toạc không gian và cứ rền vang mãi rồi rơi vào từng hang hốc; 
còn màn đêm thì đầy những âm thanh đỉnh tai nhức óc và những vệt sáng 
bất ngờ. 


Bilbo chưa hề thấy hoặc hình dung ra bất kỳ cái gì như vậy. Bọn họ đang ở 
một nơi chật hẹp mãi tít trên cao, bên cạnh lại là một quãng rơi xuống 
thung lũng đen ngòm phía dưới. Tại đó họ trú ẩn qua đềm bên dưới một 
tảng đá chìa ra từ vách núi, và anh chàng nằm đắp chăn mà từ đầu đến chân 
cứ run bần bật. Khi hé nhìn ra ngoài, trong những ánh chớp sáng lòa, anh 
chàng thấy những gã khổng lồ đá xuất hiện phía bên kia thung lũng, đang 
chơi trò ném đá vào nhau, rồi bắt lấy những tảng đá ấy mà quăng vào màn 
đêm để rồi đá vỡ vụn ra trong đám cây cối mãi tít bên dưới hoặc đập vào 
nhau đánh rầm một cái và vỡ tan. Sau đó là gió và mưa, gió quất vào mưa 
và mưa đá từ mọi hướng khiến tảng đá thẻ lè đầu còn là vật che chở nữa. 
Chẳng mấy chốc bọn họ đều ướt sũng còn những con ngựa của họ thì đứng +V'ensach.vn 


gục đầu và thu đuôi vào giữa những cắng chân, một vài con hí lên vì hoảng 
sợ. Họ có thể nghe tiếng những gã khổng lồ cười hô hố và quát tháo vang 
vọng khắp các triền núi. 


“Thế này thì không ổn rồi!” 'Thorin nói. “Nếu không bị gió thổi bay đi, 
hoặc chết chìm hay bị sét đánh, thì chúng ta cũng sẽ bị gã khổng lồ nào đó 
tóm được và đá vút lên trời như một quả bóng mà thôi.” 


“Ô, nếu anh biết nơi nào tốt hơn, thì hãy đưa chúng ta tới đó!” Gandalf nói, 
bản thân lão cũng đang cảm thấy rất bực bội, và chăng vui vẻ gì về lũ 
khổng lồ kia. 


Tranh luận xong, họ cử Eili và Kili đi tìm một nơi trú ẩn tốt hơn. Hai chú 
này rất tỉnh mắt, và vì trẻ nhất trong mấy chú lùn, kém những chú kia 
khoảng năm chục tuổi, hai chú thường nhận những việc thuộc loại này (khi 
mà mọi người đều có thể thấy rằng có cử Bilbo đi thì cũng hoàn toàn vô 
dụng). Cái việc tìm kiếm thật là lạ lùng, nếu các bạn cần tìm được một cái 
øì đó (Thorin nói đại khái như vậy với hai gã lùn trẻ tuổi). Tất nhiên là các 
bạn thường tìm được một cái gì đó, nếu các bạn tìm kiếm, nhưng không 
phải bao giờ cũng đúng là cái mà các bạn đi tìm. Điều đó tỏ ra là đúng 
trong trường hợp này. 


Chăng mấy chốc hai gã Fili và Kili vừa lê bước trở về vừa bám vào những 
tảng đá giữa trời gió. “Chúng tôi đã tìm được một cái hang khô ráo,” họ 
nói, “cách chỗ rẽ gần nhất không xa lắm; mà lũ ngựa và tất cả mọi người có 
thể vào được đấy.” 


“Các cậu đã khảo sát thật kỹ cái hang ấy chưa?” lão phù thủy hỏi, bởi lão 
biết rằng những cái hang ở tít trên núi thì hiếm khi vô chủ. 


“Rồi ạ, rồi ạ!” hai chú nói, dù mọi người đều biết là họ không thể dành 
nhiều thì giờ vào việc ấy; họ đã quay trở về quá nhanh. “Hang ấy không lớn 
đến thế, và cũng không sâu lắm.” 


Dĩ nhiên cái phần nguy hiểm của các hang động là ở chỗ đó: đôi khi các 

bạn không biết chúng sâu đến đâu, hoặc một lối đi ở phía sau có thể dẫn tới 

chỗ nào, hay cái gì đang chờ các bạn ở bên trong. Nhưng lúc này cái tin Fili 

và Kili mang về dường như cũng khá tốt rồi. Thế là họ đứng cả dậy và 

chuẩn bị rời đi. Gió đang hú và sấm vẫn đang gầm thét, và họ phải vất vả  +iensach.vn 


lắm mới dắt được ngựa cùng đi. Tuy nhiên chặng đường cũng không xa, và 
chăng mấy chốc họ đã đến một tảng đá lớn chòi ra trên lối mòn. Nếu bước 
về phía sau, các bạn sẽ thấy một cái cổng tò vò thấp ở sườn núi. Cổng chỉ 
đủ rộng cho lũ ngựa len mình lách vào sau khi đã tháo hết hành lý và gỡ bỏ 
yên cương. Khi chui qua vòm cổng đó, họ thấy tiếng mưa gió bên ngoài dễ 
chịu chứ không như lúc gió mưa khắp nơi xung quanh họ, và cảm thấy an 
toàn trước lũ khống lồ cùng những tảng đá chúng ném vung vít. Song lão 
phù thủy không dám liều. Lão bật sáng chiếc gậy phép của mình - như lão 
đã làm hôm nào tại phòng khách của Bilbo, dường như đã lầu lắm rồi, chắc 
các bạn còn nhớ - và trong ánh sáng đó bọn họ thăm dò khắp lòng hang. 


Hang này dường như khá rộng, mà lại không quá lớn và bí ẩn. Nền hang 
khô ráo và vài cái hốc trong hang có thể làm nơi ẩn náu dễ chịu. Ở một đầu 
hang có chỗ cho đàn ngựa; và chúng đứng đó (rất vui mừng vì sự thay đổi 
này), xả hơi và nhai rào rạo đồ ăn trong chiếc túi treo trên cổ. Oin và Gloin 
muốn nhóm một đống lửa ở cửa hang để hong khô quần áo, nhưng Gandalf 
không cho phép. Thế là hai chú trải bộ đồ ướt của mình lên nền hang, và 
lấy quần áo khô từ các bọc khác ra; sau đó họ chuẩn bị chăn đắp, lấy tấu ra 
và thổi vòng khói, những vòng tròn khói này được Gandalf tô thành các 
màu khác nhau rồi khiến chúng vút lên nhảy múa gần trần hang để bọn họ 
tiêu khiển. Họ cứ chuyện trò hoài và quên bằng về trận bão, rồi lại bàn xem 
mỗi người sẽ làm gì với phần kho báu của mình (khi họ được nhận, mà lúc 
này thì điều đó dường như không quá bất khả thi); và thế là họ lần lượt lăn 
ra ngủ. Và đó là lần cuối cùng họ sử dụng lũ ngựa, những gói đồ, hành lý 
và các vật dụng cá nhân mà họ đã mang theo. 


Rốt cuộc, việc anh chàng Bilbo nhỏ bé cùng đi với bọn họ vào đêm hôm ấy 
hóa ra lại là một điều hay. Bởi không hiểu vì sao mãi một lúc lâu anh chàng 
vẫn không ngủ được; và khi đã ngủ, anh chàng lại có những giấc mơ kinh 
hoàng. Anh chàng mơ thấy một vết nứt trên vách ở cuối hang cứ lớn dần 
lên mãi, rồi mở ra mỗi lúc một rộng hơn, và anh chàng rất sợ hãi nhưng 
không thể kêu to hoặc làm bất kỳ điều gì mà chỉ nằm mà nhìn. Sau đó anh 
chàng mơ thấy nền hang cứ lún dần, rồi anh chàng trượt chân và bắt đầu rơi 
xuống, rơi xuống mãi, có trời mà biết sẽ rơi xuống tận đâu. 


Mơ tới đó anh chàng giật mình kinh hãi choàng tỉnh dậy, và phát hiện ra 
một phần giấc mơ của mình là thật. Một vết nứt đã mở ra ở cuối hang, làm 
thành một lối đi rộng. Anh chàng chỉ kịp nhìn lần cuối những cái đuôi ngựa “Yiensach.vn 


khuất dần vào lối đi đó. Dĩ nhiên anh chàng la lên thật to, một tiếng la to 
nhất mà một người hobbit có thể la được, bằng vào cỡ người của họ thì 
tiếng la này thật đáng kinh ngạc. 


Những gã yêu tỉnh vụt nhảy ra, đủ loại yêu tỉnh, to lớn có và xấu xí thậm tệ 
cũng có, cơ man là yêu tinh, vô cùng đột ngột. Ít nhất mỗi chú lùn cũng 
phải chọi với sáu gã yêu tinh, thậm chí anh chàng Bilbo cũng phải chọi với 
hai gã. Thế là chỉ một loáng tất cả bọn họ đều bị tóm gọn và bị mang đi qua 
cái khe nứt kia. Trừ Gandalf. Tiếng la của Bilbo đã có tác dụng tốt đến thế 
đấy. Nó khiến lão tỉnh giấc trong nháy mắt, và khi lũ yêu tỉnh tiến đến định 
chộp lão thì một ánh sáng khủng khiếp như ánh chớp vụt lóe trong hang, có 
mùi gì đó giống như thuốc súng, và dăm gã trong bọn chúng lăn ra chết. 


A Goblin Captures Bilbo 


kKhe nứt đóng lại đánh tách một cái, thế là Bilbo cùng các chú lùn đã ở phía 
khủng khiếp bên kia! Còn Gandalf ở đầu nhỉ? Điều đó thì cả bọn họ lẫn lũ 
yêu tỉnh đều không biết, mà lũ yêu tỉnh cũng không nán lại để tìm lão. 
Chúng túm lấy Bilbo cùng các chú lùn và hối hả dồn họ đi. Đường đi cứ 
xuống sâu mãi, hun hút và tối thăm thắm nên chỉ những gã yêu tỉnh quen 
sống trong lòng núi mới có thể nhìn rõ được. Các lối đi ở đó cứ cắt nhau và 
chạy nhằng nhịt khắp tứ phía, song lũ yêu tỉnh thuộc đường của chúng, 
cũng như các bạn thuộc đường tới trạm bưu điện gần nhất vậy; còn con 
đường này thì cứ xuống, xuống mãi và ngột ngạt kinh khủng. Lũ yêu tỉnh 
rất thô bạo, cứ cấu véo bạn không thương tiếc và khúc khích cười bằng cái 
giọng lạnh lùng khiếp sợ. Bilbo thậm chí còn cơ cực hơn cái lần bị gã 
khổng lồ túm những ngón chân mà xách lên. Anh chàng cứ ước hoài được 


Jviensach.vn 


trở về cái hang hobbit đẹp đẽ và sáng sủa của mình. Mà đây đâu phải là lần 
ao ước cuối cùng. 


Lúc này bỗng một ánh sáng đỏ chập chờn hiện ra trước mặt họ. Lũ yêu tinh 
bắt đầu hát, đúng hơn là kêu ồm ộp, vừa bắt nhịp bằng cách giậm những 
bàn chân bèn bẹt lên nền đá vừa lắc mạnh các tù nhân. 


Sập! Tách! Khe nứt trên vách! 

Cứ kẹp, cứ chộp! Cứ cấu, cứ tóm cổ! 

Và xuống, xuống mãi tới thị trấn-yêu tỉnh 
Tiến lên, chàng trai trẻ của ta ơi! 

Chát, chát! Nghiền nát, đập nát! 

Hãy phang búa kịch liệt! Âm ầm, ầm ầm! 
Hãy đập, hãy đập, sâu thắm trong lòng đất! 
Hồ hô! Chàng trai trẻ của ta ơi! 

Vun vút, đen đét! Roi da quất! 

Nào đạp nào đấm! Nào rên nào khóc! 

Hãy làm việc, làm việc! Đừng liều bỏ trốn 
Trong lúc yêu tỉnh vừa uống rượu vừa cười, 
Khắp mọi nơi, sâu thắm trong lòng đất 
Phía dưới kia, chàng trai trẻ của ta ơi! 


Tiếng hát nghe thật hãi hùng. Các vách đá vọng lại âm thanh sập, tách! và 
nghiền nát, đập nát cùng tiếng cười khó chịu của chúng ở câu hô hô! Chàng 
trai trẻ của ta ơi! Đại ý của bài hát thật quá rõ ràng! Bởi lúc này lũ yêu tỉnh 
lấy roi da mà quất họ vun vút, đen đét khiến cả bọn chạy thục mạng trước 
mặt chúng; và có đến mấy chú lùn đã khóc thét rên rỉ inh thiên địa khi họ 
nháo nhào chạy vào một cái hang lớn. 


Juviensach.vn 


Hang này được thắp sáng bởi một đống lửa lớn ở giữa và những cây đuốc 
dọc các bờ vách, trong hang đầy những yêu tỉnh. Cả lũ chúng đều cười to, 
øiậm chân và võ tay, khi những chú lùn (cùng anh chàng Bilbo tội nghiệp ở 
sau cùng và gần với những sợi roi da nhất) ào ào chạy vào, trong lúc mấy 
øã yêu tỉnh áp giải cứ quất roi vun vút từ phía sau. Đàn ngựa đã ở đó, đang 
đứng túm tụm trong một góc; còn các gói đồ và hành lý thì nằm ngốn 
ngang, bị xé rách bươm và đang bị lũ yêu tỉnh lục lọi, hít ngửi, sờ mó, 
chúng đang cãi cọ để tranh nhau những thứ đó. 


Tôi e rằng đó là lần cuối cùng họ còn nhìn thấy những chú ngựa nhỏ bé 
tuyệt vời ấy, kể cả chú ngựa bạch nhỏ nhắn chắc nịch và vui tính mà Elrond 
đã cho Gandalf mượn khi trước, bởi con ngựa của lão không thích hợp với 
những đường mòn trên núi. Bởi vì lũ yêu tỉnh ăn cả ngựa lớn ngựa nhỏ và 
lừa (và những thứ đáng sợ hơn nhiều), mà chúng thì lúc nào cũng đói. Tuy 
vậy, ngay lúc này các tù nhân chỉ đang lo cho bản thần mình. Lũ yêu tỉnh 
xích tay họ quặt ra sau lưng và buộc cả bọn thành một dây mà kéo về mãi 
cuối hang, Bilbo bé nhỏ thì quẫy giật ở cuối hàng. 


Tại đó, một gã yêu tỉnh to lớn có cái đầu đồ sộ đang ngồi trên một phiến đá 
phẳng trong bóng tối, đứng xung quanh là những gã yêu tỉnh mang binh 
khí, nào búa rìu, nào gươm lưỡi cong. Ngày nay lũ yêu tỉnh rất tàn bạo, độc 
ác và thâm hiểm. Chúng không làm ra những đồ vật đẹp đẽ, nhưng lại chế 
tạo nhiều công cụ tinh tế. Nếu chịu khó chúng có thể đào hầm và khai mỏ 
chăng kém bất kỳ ai ngoại trừ những người lùn khéo léo nhất, dù rằng 
chúng vẫn thường lôi thôi lếch thếch và bẩn thỉu. Búa, rìu, gươm, dao găm, 
cuốc chim và cả những hình cụ, chúng làm rất khéo, hoặc bắt người khác 
làm theo thiết kế của chúng, đó là các tù nhân và nô lệ phải làm việc đến 
chết vì thiếu không khí và ánh sáng. Có khả năng chúng đã phát minh ra 
vài thứ máy móc khiến thế gian phải lo ngại suốt từ bấy đến giờ, đặc biệt là 
những thiết bị độc đáo dùng để giết rất nhiều người cùng một lúc, bởi vì 
những bánh xe cực hình, những khí cụ chiến tranh và những vụ nổ luôn 
khiến chúng khoái trá, và cũng khiến chúng đỡ phải tự tay mình hành động 
nhiều hơn mức cần thiết; nhưng mà thời bấy giờ và ở những vùng hoang dã 
ấy chúng chưa tiên tiến (người ta gọi như thế) đến mức ấy. Chúng không 
đặc biệt thù ghét giống người lùn, cũng chỉ như chúng thù ghét mọi người 
và mọi vật, nhất là những người sạch sẽ ngăn nắp và những người làm ăn 
phát đạt; ở một vài vùng thậm chí số người lùn độc ác còn liên minh với 


Juviensach.vn 


chúng. Nhưng chúng lại có một mối hận thù đặc biệt với chủng tộc của 
Thorin, bởi cuộc chiến tranh mà các bạn đã nghe nói đến, song không được 
mô tả trong truyện này; và dù sao thì lũ yêu tinh cũng chăng cần biết những 
kẻ chúng bắt được là ai, miễn là việc đó được thực hiện một cách khéo léo 
bí mật, và các tù nhân không có khả năng tự vệ. 


P 
`Ẳ 


Đường lên đỉnh núi 

“Những kẻ khốn khổ này là ai vậy?” gã Yêu Tĩnh Chúa nói. 

“Mấy thằng lùn, và gã này!” một trong những gã áp giải vừa nói vừa kéo 
cái xích của Bilbo khiến anh chàng ngã khuyu xuống đầu gối. “Chúng tôi 


phát hiện ra chúng đang trú ẩn trong Cổng Trước của chúng ta.” 


“Các ngươi định làm gì ở đó?” gã Yêu Tỉnh Chúa vừa nói vừa quay nhìn 
Thorin. “Lại giở trò ma mãnh rồi, ta cam đoan là thế! Dòm ngó công việc 


Juviensach.vn 


riêng của bọn ta, chắc là thế! Lũ kẻ trộm, ta biết ngay mà! Bọn sát nhân, bẻ 
bạn của lũ tiên, hắn là vậy! Nào, ngươi muốn nói gì nào?” 


“Thorin, người lùn, sẵn sàng phục vụ!” chú trả lời - đó chỉ là một chút lịch 
sự không đâu. “Chúng tôi không biết tí gì về những điều ông nghi ngờ và 
tưởng tượng ra cả. Chúng tôi trú ẩn để tránh bão trong một nơi trông có vẻ 
là một cái hang thuận tiện và không ai dùng đến! Chúng tôi không hề nghĩ 
đến việc gây bất kỳ phiền phức gì cho các ông yêu tỉnh.” Điều đó thì đúng 
quá đi rồi! 


“Hừm!” gã Yêu Tinh Chúa nói. “Ấy là ngươi nói mồm thế thôi! Vậy ta hỏi 
các ngươi đang làm øì trên dãy núi ấy, và các ngươi từ đâu đến, và các 
ngươi sắp sửa đi đâu? Thật ra là ta cần phải biết tường tận về ngươi. Mặc 
dù điều đó sẽ chăng có lợi cho ngươi lắm đâu, Thorin Oakenshield à, ta đã 
biết quá nhiều về họ hàng của ngươi rồi. Hãy nói thật với bọn ta, nếu 
không, ta sẽ dành sẵn cho ngươi một trò đặc biệt khó chịu đấy!” 


“Chúng tôi đang trên đường đi thăm họ hàng bà con, các cháu trai và cháu 
gái, các anh chị em họ và các con cháu khác của ông bà chúng tôi, họ sống 
trên triền phía Đông của dãy núi thật sự mến khách này.” 'Thorin nói, ngay 
lúc này thì chú không biết phải nói gì khi mà sự thực đích xác hiển nhiên là 
sẽ chăng ổn chút nào. 


“Thằng này nói láo, chà, một thằng đại nói láo!” một trong mấy gã áp giải 
nói. “Dăm vị trong bọn ta đã bị sét đánh trong hang, khi chúng tôi mời đám 
người này xuống lòng núi; và bây giờ các vị ấy đã chết cứng rồi. Mà hắn 
còn chưa giải thích về cái này nữa!” Gã giơ thanh kiếm mà Thorin đã đeo 
ra, thanh kiếm lấy từ hang ổ của mấy gã khống lồ. 


Gã Yêu Tỉnh Chúa gào lên một tiếng phẫn nộ thật ghê sợ khi nhìn thanh 
kiếm ấy, còn tất cả binh sĩ của gã thì nghiến răng, đập khiên chan chát và 
giậm chân giận dữ. Chúng nhận ra thanh kiếm này ngay lập tức. Trong thời 
oanh liệt của mình, nó đã từng giết hàng trăm gã yêu tỉnh, khi mà các tiên 
chính trực của thành phố Gondolin săn đuổi chúng trong các quả đồi hoặc 
giao chiến với chúng trước các bức thành của họ. Họ gọi thanh kiếm ấy là 
Orcrist, Bổ Đôi Yêu Tỉnh, còn bọn yêu tỉnh thì gọi nó một cách đơn giản là 
Kiếm Sắc. Bọn chúng căm ghét thanh kiếm ấy và còn căm ghét bất kỳ ai 
đeo nó hơn nhiều. 


uviensach.vn 


“Bọn sát nhân và bẻ lũ của tiên đó!” gã Yêu Tỉnh Chúa quát lên. “Hãy quất 
chúng nó! Hãy đánh chúng nó! Hãy cắn chúng nó! Hãy nghiền nát chúng 
nó! Hãy đưa chúng nó vào các hang tối đầy rắn và không bao giờ cho 
chúng nhìn thấy ánh sáng nữa.” Gã nổi giận đùng đùng đến mức nhảy vọt 
khỏi chỗ ngồi và há miệng đích thân xông vào Thorin. 


Đúng lúc ấy tất cả các ánh lửa trong hang đều tắt, và đống lửa to nổ pụp! 
một cái rồi biến thành một cột khói xanh mờ đục cao vút tới tận trần hang, 
rắc những tia lửa trắng xói vào lũ yêu tỉnh. 


Những tiếng rú hét, rên rỉ, tiếng ồm ộp khàn khàn, tiếng lắp ba lắp bắp, 
tiếng gào, tiếng hú, tiếng chửi đống: rồi tiếng la hét om sòm tiếp sau đó thật 
không thể nào tả nổi. Có đem dăm trắm con mẻo hoang và chó sói mà cùng 
từ từ nướng sống cũng không so sánh nổi với cảnh tượng này. Những tia 
lửa cháy khoan lỗ trên mình lũ yêu tỉnh, và cột khói lúc này ập xuống từ 
trần hang dày đặc trong không khí đến nỗi ngay cả mắt chúng cũng không 
thể nhìn thấy gì. Chăng mấy chốc chúng ngã đẻ lên nhau thành từng đống 
trên nền hang và cứ thế mà cắn xé, đấm đá nhau loạn xạ như thể cả lũ bọn 
chúng đều hóa điên vậy. 


Bỗng một thanh kiếm tự phát sáng lóe lên. Bilbo nhìn thấy nó xuyên thắng 
qua gã Yêu Tỉnh Chúa trong lúc gã đứng như trời trồng giữa cơn thịnh nộ 
của mình. Gã gục xuống chết, còn lính tráng của gã thì vừa tháo chạy trước 
mũi kiếm vừa la hét kinh hoàng mà lấn vào bóng đêm. 


Thanh kiếm lại chui vào vỏ của nó. “Hãy theo ta thật nhanh!” một giọng 
nói vừa mạnh mẽ vừa êm ả cất lên; và chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì 
Bilbo đã lại đang lóc cóc bước đi thật nhanh, ở cuối hàng người, dọc theo 
những lối mòn tối tăm còn văng tiếng la hét từ hang yêu tinh mỗi lúc một 
nhỏ dần phía sau. Một ánh sáng yếu ớt đang dẫn họ tiến bước. 


“Nhanh nữa vào, nhanh nữa vào!” giọng nói đó lại vang lên. “Chẳng bao 
lâu nữa chúng sẽ châm lại đuốc đấy!” 


“Xin đợi một chút!” Dori nói, chú đang ở phía sau, ngay trước Bilbo, mà 
chú thật là tử tế. Chú bảo anh chàng hobbit hai tay bị trói cố hết sức trẻo lên 
vai mình, rồi sau đó cả bọn bắt đầu, chạy dây xích kêu loảng xoảng, và họ 


Juviensach.vn 


vấp ngã mấy lần vì không có tay mà giữ thăng bằng. Một lúc lâu sau họ 
mới dừng lại, và khi đó họ hắn đã xuống đến tận lòng núi. 


Sau đó Gandalf bật sáng cây gậy phép của lão. Dĩ nhiên đó là Gandalf rồi; 
nhưng ngay lúc đó bọn họ quá bận rộn nên không hỏi được lão đã đến bằng 
cách nào. Lão lại rút kiếm ra, và thanh kiếm lại tự lóe sáng trong đêm tối. 
Khi nãy cơn thịnh nộ bừng bừng vì có lũ yêu tỉnh quanh đó đã khiến nó rực 
cháy; lúc này nó lại sáng rỡ như một ngọn lửa xanh vì khoái trá khi giết gã 
chúa hang to lớn kia. Chăng khó khăn chút nào, nó cắt đứt dây xích của lũ 
yêu tỉnh và nhanh chóng giải thoát tất cả các tù nhần. Thanh kiếm này có 
tên là Glamdring Chặt Đầu Kẻ 'Thù, chắc các bạn còn nhớ. Lũ yêu tinh chỉ 
gọi nó là Gậy Phang và còn căm hận nó hơn cả Kiếm Sắc nữa. Thanh Bổ 
Đôi Yêu Tĩnh cũng đã được giải cứu rồi; bởi Gandalf cũng mang nó theo 
cùng, lão đã giật được nó từ một gã yêu tỉnh gác cửa quá khiếp đảm. 
Gandalf đã nghĩ tới hầu hết các tình huống; và tuy không làm được tất cả 
mọi việc, lão đã giúp được bạn bè của mình rất nhiều trong hoàn cảnh khốn 
cùng. 


“Chúng ta có mặt đầy đủ cả chứ?” lão vừa nói vừa cúi đầu trao trả thanh 
kiếm cho Thorin. “Để ta xem nào: một - đó là Thorin; hai, ba, bốn, năm, 
sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một; thế còn Fili và Kili đầu nhỉ? Đây rồi! 
mười hai, mười ba - và đây là anh chàng Baggins: mười bốn! chà, chà! tình 
hình có thể tồi tệ hơn, nhưng rồi cũng có thể khả quan hơn rất nhiều đấy. 
Không ngựa, không đồ ăn, và không biết mình đang ở đâu, mà hàng lũ yêu 
tinh giận dữ lại đang ở ngay phía sau! Chúng ta đi tiếp thôi!” 


Họ đi tiếp. Gandalf đã nói đúng: họ bắt đầu nghe thấy tiếng ồn ào và những 
tiếng thét khủng khiếp của lũ yêu tỉnh ở tít phía sau, trên những lối đi họ 
vừa qua. Điều đó khiến họ phải bước nhanh hơn bao giờ hết, và bởi anh 
chàng Bilbo tội nghiệp không thể bước nhanh bằng nửa họ - những chú lùn 
có thể lăn mình đi với tốc độ kinh người, xin nói để các bạn biết, khi họ 
buộc phải làm thế - họ đã thay nhau cõng anh chàng trên lưng. 


Tuy nhiên lũ yêu tỉnh đi còn nhanh hơn những chú lùn, mà lũ này lại thuộc 
đường hơn (chính lũ chúng đã làm những con đường này), và chúng lại 
đang tức giận điên cuồng nữa; vì vậy dù đã cố đi nhanh hết sức các chú lùn 
vẫn nghe thấy tiếng kêu gào la hét của lũ yêu tỉnh mỗi lúc một gần hơn. 
Chăng mấy chốc họ thậm chí còn nghe thấy cả tiếng chân yêu tỉnh bước 


Juviensach.vn 


bành bạch, cơ man nào là bàn chân, dường như chỉ ở ngay lối họ vừa rẽ. Họ 
đã có thể nhìn thấy những ánh đuốc lập lòe trong cái đường hầm chúng 
đang men theo; mà họ lại bắt đầu mệt mỏi rã rời. 


“Sao, ôi vì sao mà ta lại rời bỏ cái hang hobbit của mình kia chứ?” anh 
chàng Baggins khổ sở vừa nói vừa dập dềnh lên xuống trên lưng Bombur. 


“Sao, ôi vì sao mà ta lại đem theo một chú hobbit nhỏ bé khốn khổ trong 


I? 


một chuyến săn lùng kho báu kia chứ!” chú Bombur to béo tội nghiệp vừa 


nói vừa lảo đảo bước, mồ hôi nhỏ giọt xuống sống mũi vì nóng và vì sợ. 


Đúng lúc đó Gandalf lùi lại phía sau, và Thorin theo sát lão. Cả hai cùng 
đột ngột quay lại. “Đằng sau quay!” lão quát lên. “Hãy rút kiếm ra, 
Thorin!” 


Chỉ còn có mỗi một việc phải làm; và lũ yêu tinh thì không thích việc đó. 
Chúng vừa gào thét thật to vừa băng băng rẽ vào khúc quặt thì đã thấy 
thanh Bổ Đôi Yêu Tĩnh và thanh Chặt Đầu Kẻ Thù đang lạnh lùng tỏa sáng 
trước những cặp mắt đầy kinh ngạc của chúng. Những gã chạy phía trước 
buông đuốc và la lên một tiếng trước khi bị giết. Những gã phía sau còn la 
hét nhiều hơn và nhảy ngược trở lại khiến bọn chạy đằng sau ngã lăn quay. 
“Kiếm Sắc và Gậy Phang dấy!” chúng rú lên; và chăng mấy chốc cả lũ 
hoàn toàn rối loạn, và hầu hết đều hối hả rút chạy theo con đường chúng đã 
đến. 


Mãi một lúc khá lầu sau đó mới có kẻ trong lũ chúng dám vào lối rẽ đó. 
Lúc ấy mấy chú lùn đã lại tiếp tục chặng đường dài dằng dặc dẫn vào 
những đường hầm tối tăm của vương quốc yêu tỉnh rồi. Khi phát hiện ra 
điều đó, lũ yêu tỉnh tắt hết đuốc và xỏ giày đế mềm, rồi chúng chọn ra mấy 
đứa chạy nhanh nhất, tinh mắt nhất và thính tai nhất. Mấy gã này chạy về 
phía trước, nhanh như những con chồn trong bóng tối, và êm ái như những 
con dơi. 


Vì vậy cả Bilbo lẫn các chú lùn, thậm chí cả lão Gandalf, cũng không nghe 
thấy chúng đang đến. Họ cũng chẳng nhìn thấy chúng. Nhưng lũ yêu tỉnh 
tự phía sau đang chạy đến lại nhìn thấy họ, bởi Gandalf đang dùng ánh sáng 
mờ từ chiếc gậy phép để giúp các chú lùn trong lúc đi đường. 


Juviensach.vn 


Rất đột ngột, Dori, lúc này đang cõng Bilbo, lại ở vị trí cuối cùng, đã bị 
chộp từ phía sau lưng trong bóng tối. Chú hét lên rồi ngã xuống; còn anh 
chàng hobbit thì lăn khỏi lưng chú, văng vào bóng tối, đầu va vào một tảng 
đá và bất tỉnh nhân sự. 


Juviensach.vn 


Chương V - TRÒ CHƠI ĐỔ 
TRONG HANG TỐI 


Khi mở mắt ra, Bilbo tự hỏi không biết liệu mình có mắt hay không; bởi 
trời vẫn tối đen như lúc anh chàng nhắm mắt vậy. Chẳng có ai ở đâu đó gần 
anh chàng. Cứ thử hình dung xem anh chàng hoảng sợ đến chừng nào! Anh 
chàng chắng nghe thấy gì, chăng nhìn thấy gì và chắng cảm nhận được cái 
øì ngoại trừ cái nền đá. 


Rất chậm rãi, anh chàng nhỏm dậy và bò loanh quanh mò mẫm cho tới khi 
sờ được vách hầm; nhưng bò ngược bò xuôi cũng chăng thấy bất kỳ cái gì: 
chăng có gì hết, không dấu vết của lũ yêu tinh, không dấu vết của những 
chú lùn. Đầu óc anh chàng quay cuồng, thậm chí mù tịt chắng biết trước đó 
họ đã vào đường hầm từ hướng nào lúc anh chàng bị ngã. Anh chàng vừa 
cố phỏng đoán vừa bò tiếp một đoạn dài cho tới khi bàn tay chạm vào một 
vật gì đó lành lạnh có vẻ giống một cái nhẫn nhỏ bằng kim loại trên nền 
đường hầm. Đó là một bước ngoặt trong cuộc đời anh chàng, nhưng anh 
đâu biết điều đó. Chẳng cần suy nghĩ, anh chàng đút ngay cái nhẫn vào túi; 
tất nhiên ngay lúc đó dường như nó cũng chăng có công dụng øì đặc biệt. 
Anh chàng không đi xa thêm nhiều lắm, chỉ ngồi xuống nền đường hầm 
lạnh lẽo mà chìm đắm vào nỗi khốn khổ khôn cùng của mình suốt một lúc 
lâu. Anh chàng mường tượng cảnh mình đang rán thịt lợn muối và trứng 
trong căn bếp ở nhà - bởi cái bụng anh chàng cho biết đã đến giờ dùng bữa 
hoặc ăn một thứ gì đó; song điều đó chỉ khiến anh chàng càng khó chịu 
hơn. 


Anh chàng không biết phải làm gì; cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra; 
hoặc vì sao mình bị rớt lại phía sau rồi, tại sao lũ yêu tỉnh lại không bắt 
mình; hoặc thậm chí vì sao mà đầu mình lại đau nhức đến thế. Sự thật là 
anh chàng đã nằm yên một chỗ, không ai nhìn thấy và cũng chăng ai nhớ 
tới, trong xó tối suốt một lúc lâu. 


Một lát sau, anh chàng rờ tìm cái tấu. Nó không bị vỡ, thật phúc đức. Rồi 
anh chàng rờ tìm túi thuốc, vẫn còn một ít thuốc lá trong đó, lại thêm một 
điều đáng mừng nữa. Sau đó anh chàng rờ tìm mấy que diêm mà chắng tìm +viensach.vn 


được một que nào, điều đó khiến hy vọng của anh chàng hoàn toàn tan vỡ. 
Mà như thế hóa ra lại tốt, về sau anh chàng thỏa mãn với ý nghĩ ấy khi đã 
sáng suốt trở lại. Có trời mà biết việc đánh diêm và mùi thuốc lá có thể đã 
đem lại hậu quả gì cho anh chàng trong hang tối tại cái nơi khủng khiếp ấy. 
Tuy nhiên lúc ấy anh chàng cảm thấy thất vọng. Nhưng trong lúc võ võ tất 
cả các túi và rờ khắp quanh mình để tìm diêm, bàn tay anh chàng đụng vào 
chuôi thanh đoản kiếm - đó là con dao găm nhỏ mà anh chàng lấy được của 
mấy gã khổng lồ và quên bằng đi mất; may mà lũ yêu tỉnh đã không để ý 
thấy, vì anh chàng đeo nó bền trong cái quần ống túm của mình! 


Lúc này anh chàng rút thanh đoản kiếm ra. Nó lờ mờ tỏa sáng trước mắt 
anh chàng. “Vậy là nó cũng là một lưỡi kiếm của các tiên,” anh chàng nghĩ 
bụng; “còn lũ yêu tỉnh tuy không gần đây lắm nhưng lại không ở quá xa.” 


Tuy thế anh chàng cũng thấy mình được an ủi. Kể cũng khá là oai khi đeo 
một lưỡi kiếm được chế tạo tại thành phố Gondolin để phục vụ riêng cho 
các cuộc chiến chống yêu tỉnh từng được bao bài hát ngợi ca; và anh chàng 
cũng để ý thấy những vũ khí ấy đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với lũ yêu 
tỉnh lúc họ bất ngờ giáp mặt chúng. 


“Quay lại phía sau ư?” anh chàng nghĩ bụng. “Chăng hay chút nào! Rẽ 
ngang ư? Không thể được! Tiến lên phía trước chứ? Đó là việc duy nhất 
phải làm! Chúng ta đi tiếp thôi!” 'Thế là anh chàng đứng dậy và lề bước đi 
tiếp, một tay giơ thanh đoản kiếm trước mặt còn một tay lần theo bức 
tường, lòng thấp thỏm hồi hộp. 


Lúc này rõ ràng là Bilbo đang ở trong một hoàn cảnh rất gay øo. Song các 
bạn phải nhớ rằng nếu các bạn hoặc tôi mà ở trong hoàn cảnh đó thì còn 
gay øo hơn nhiều. Người hobbit hoàn toàn không giống những người bình 
thường; và suy cho cùng, dù những cái hang của họ là nơi dễ chịu, vui vẻ 
và thật thông thoáng, khác hắn những đường hầm của lũ yêu tỉnh, thì họ 
vẫn quen với hố với hầm hơn chúng ta, và họ không dễ dàng đánh mất khả 
năng phán đoán phương hướng dưới lòng đất - nhất là khi những chấn 
thương do va đập ở đầu họ đã lành. Lại nữa, họ có thể di chuyển rất lặng lẽ, 
ấn nấp dễ dàng, hồi phục nhanh chóng một cách tuyệt vời sau những lần 
ngã hoặc bầm øgiập, và họ có một kho kiến thức và những câu danh ngôn 
đầy trí tuệ mà con người chưa từng nghe hoặc đã quên từ lâu. 


Juviensach.vn 


Dù sao đi nữa thì tôi cũng chăng thích rơi vào hoàn cảnh của anh chàng 
Bagøgins lúc đó. Đường hầm ấy dường như dài vô tận. Anh chàng chỉ biết là 
nó vẫn tiếp tục đi xuống đều đều và đúng theo một hướng mặc dù có một 
đôi chỗ quanh co uốn lượn. Thỉnh thoảng lại có những lối đi rẽ sang một 
bên, anh chàng biết điều đó nhờ ánh sáng lờ mờ của thanh kiếm, hoặc nhờ 
dùng tay sờ thấy trên tường. Anh chẳng để tâm đến chúng mà chỉ vội vã đi 
qua vì sợ rằng lũ yêu tỉnh hoặc những quái vật hắc ám không hình dung nổi 
sẽ từ đó chui ra. Anh chàng bước tiếp, bước tiếp mãi và cứ xuống thấp, 
xuống thấp mãi mà vẫn chăng nghe thấy bất kỳ âm thanh øì ngoại trừ tiếng 
vù vù của một con dơi thỉnh thoảng bay sát bên tai, khiến anh chàng thoạt 
đầu còn giật mình, nhưng khi âm thanh đó trở nên quá thường xuyên thì 
anh chàng chăng cần bận tâm nữa. Tôi không biết anh chàng cứ tiếp tục đi 
như thế trong bao lâu, vừa ghét phải đi tiếp, vừa không dám dừng lại, cứ 
tiến bước, tiến bước cho tới khi mệt mỏi quá chừng. Dường như đường 
hầm này phải đi nhiều ngày lắm mới hết được. 


Bỗng nhiên, hoàn toàn bất ngờ, anh chàng bước đánh tõm một cái xuống 
nước! Úi chà! Nước lạnh như băng. Sự việc đó khiến anh chàng phát hoảng 
cả người. Anh chàng không biết liệu đó chỉ là một vũng nước trên đường 
mòn, hay là ven một dòng suối ngầm chảy ngang qua lối đi, hoặc là mép 
của một cái hồ sâu tối tăm dưới mặt đất. Thanh đoản kiếm hầu như chẳng 
còn chiếu sáng nữa. Anh chàng dừng lại, và khi lắng tai anh có thể nghe 
tiếng những giọt nước tí tách, tí tách rơi xuống mặt nước bên dưới từ một 
cái vòm không nhìn thấy được; nhưng dường như không có một thứ âm 
thanh nào khác. 


“Ra là một vũng nước hay một cái hồ, chứ không phải một dòng sông 
ngầm,” anh chàng nghĩ bụng. Tuy vậy anh chàng vẫn không dám lội ra xa 
trong bóng tối. Anh chàng không biết bơi; và anh chàng cũng nghĩ đến 
những loài thủy tộc trơn nhẫy tởm lợm có đôi mắt lồi to mù lòa đang quẫy 
đuôi bơi lượn trong nước. Có nhiều loài kỳ lạ sống ở các ao hồ trong lòng 
núi: những loài cá mà tổ tiên chúng đã bơi vào đó, có trời mới biết được từ 
bao nhiêu năm trước rồi, và chăng bao giờ bơi ra nữa, trong thời gian đó 
mắt chúng cứ to dần, to ra, to ra mãi vì cố nhìn trong bóng tối; ngoài ra lại 
còn có những con vật khác còn trơn nhẫy hơn cả cá nữa. Thậm chí trong 
các hang, hầm mà lũ yêu tỉnh làm cho bản thân chúng cũng có những sinh 


vật mà chúng không biết đã lẻn vào và nằm lì trong bóng tối. Một vài cái 
uviensach.vn 


hang đã có từ rất lâu trước khi lũ yêu tỉnh đến; chúng chỉ mở rộng thêm và 
nối liền những cái hang đó bằng những lối đi, còn chủ nhân đầu tiên vẫn ở 
đó, trong những xó xỉnh kỳ cục, và đang lấn quất rình rập khắp nơi. 


Sâu tít ở nơi này, gần vùng nước tối tăm có lão Gollum, một sinh vật trơn 
nhẫy, sinh sống. Tôi không biết lão từ đâu tới, mà cũng chăng biết lão là 
người hay ngợm. Lão là Gollum - đen như bóng đêm, ngoại trừ đôi mắt 
tròn to nhợt nhạt trên khuôn mặt mỏng quẹt. Lão có một chiếc thuyền nhỏ, 
và lão lặng lẽ chèo khắp hồ; bởi đó đúng là một cái hồ, rộng và sâu và lạnh 
giá kinh người. Lão chèo thuyền bằng hai bàn chân to tướng đung đưa qua 
mạn thuyền, nhưng không hề gây một gợn sóng. Không hề. Lúc này lão 
đang giương đôi mắt như hai ngọn đèn mờ tìm loài cá mù mà lão vẫn tóm 
được nhanh như chớp bằng những ngón tay dài. Lão cũng thích ăn thịt. Lão 
cho là thịt yêu tinh cũng ngon, khi mà lão có thể kiếm được; song lão thận 
trọng để chúng chăng bao giờ phát hiện ra lão. Lão chỉ việc bóp cổ chúng 
từ phía sau, nếu có lúc nào chúng đi lẻ xuống tận gần mép nước, khi mà lão 
đang quanh quấn rình mồi. Lũ yêu tỉnh rất hiếm khi xuống gần mép nước, 
bởi chúng có cảm giác rằng một cái gì đó rất khó chịu đang lấn quất ở dưới 
đó, mãi tít trong lòng núi. Trước kia, đã lâu lắm rồi, chúng đã đến hồ này 
khi đang đào đường hầm, và chúng phát hiện ra là không thể đi xa thêm 
nữa; vì vậy con đường của chúng kết thúc ở hướng đó, và chăng có lý do gì 
để mà đi xuống đây cả - trừ phi tên Yêu Tĩnh Chúa sai chúng đi. Đôi khi 
lão thích ăn cá ở hồ này, và đôi khi cả yêu tỉnh lẫn cá đều chăng quay trở lại 
đầy nữa. 


Gollum or Smeagol 


uviensach.vn 


Thực ra Gollum sống trên một hòn đảo đầy đá tảng nhầy nhụa ở giữa hồ. 
Lúc này lão đang quan sát Bilbo từ xa bằng đôi mắt lờ mờ nom như cặp 
ống nhòm. Bilbo không thể nhìn thấy lão, còn lão thì lại rất sửng sốt về 
Bilbo, bởi lão có thể thấy anh chàng hoàn toàn không phải là yêu tỉnh. 


Gollum lên thuyền và lao vút ra từ hòn đảo, trong lúc Bilbo đang ngồi bên 
mép nước, hoàn toàn bối rối và tuyệt vọng. Bỗng lão Gollum ập đến, lão rít 
lên xì xì mà thì thầm: 

“Trời đất ơi, mình thân yêêêu ơi! 'Ta nghĩ đây là một bữa tiệc hảo hạng; ít 
nhất thì cũng là một miếng ngon đây, gollum! Và khi nói gollum `, lão làm 
một tiếng nuốt mồi khủng khiếp trong cổ họng. Vì thế mà lão có cái tên 
này, mặc dù lão lúc nào cũng tự gọi mình là “mình thân yêu”. 


Khi tiếng rít lọt vào tai, anh chàng hobbit giật nảy mình sợ hãi vì bỗng nhìn 
thấy đôi mắt sáng lờ mờ kia cứ dán chặt lấy mình. 


“Ngươi là ai?” anh chàng vừa nói vừa chĩa con dao găm ra phía trước. 


“Nó là cái gì, hả mình thân yêu?“ Gollum thì thầm (lão luôn tự nói cho 
mình nghe, vì chăng hề có ai để mà chuyện trò). Lão bỗng thấy mình nói ra 
câu này, bởi lúc đó lão không thật sự đói lắm mà chỉ tò mò thôi; nếu không 
thì trước hết lão đã tóm lấy anh chàng rồi mới thì thầm sau. 


“Tôi là Bilbo Baggins. Tôi bị lạc mất mấy chú lùn và ông phù thủy, tôi 
không biết mình đang ở đâu mà tôi cũng chăng cần biết làm gì, giá mà tôi 
có thể rời khỏi đây.” 


“Nó đang cầm cái gì thế nhỉ?” Gollum vừa nói vừa ngắm nhìn thanh đoản 
kiếm, cái mà lão không thích lắm. 


“Một thanh kiếm, lưỡi kiếm được sản xuất ở Gondolin!” 


mà tán gẫu với nó một chút, mình thân yêu à. Nó thích những câu đố, có lẽ 
thế, nhỉ?” Lão sốt sắng tỏ ra thân thiện, chí ít cũng vào lúc này, cho tới khi 
lão tìm hiểu được thêm về thanh kiếm và anh chàng hobbit, xem liệu anh 
chàng có thật sự chỉ đi một mình không, liệu thịt anh chàng ăn có ngon 
không, và liệu Gollum có thực sự đói không. Lão chỉ có thể nghĩ đến những 


Juviensach.vn 


câu đố. Hỏi và đôi khi cả đoán câu trả lời là trò tiêu khiển duy nhất mà lão 
từng chơi với những sinh vật lạ lùng khác trong lúc ngồi trong hang của 
chúng vào thời xa xưa, trước khi lão mất hết bạn bẻ và bị đuối đi, cô độc 
một mình, để rồi cứ bò xuống, bò xuống mãi tận cái cõi tối đen ngầm dưới 
dãy núi này. 


“Được thôi,” Bilbo nói, sốt sắng đồng ý, để còn tìm hiểu thêm về sinh vật 
này, xem liệu lão có hoàn toàn cô độc không, liệu lão có hung dữ hoặc là 
đói hay không, và liệu lão có phải là bằng hữu của lũ yêu tỉnh hay không. 


“Ngươi hỏi trước đi,” anh chàng nói, bởi không có đủ thì giờ mà nghĩ ra 
một câu đố. 


Thế là Gollum rít lên: 

Cái gì có rễ mà không ai nhìn thấy, 

Nó cao hơn các ngọn cây, 

Nó cứ vươn cao, vươn cao mãi, 

Mà chẳng bao giờ lớn được. 

“Dễ ợt!” Bilbo nói. “Quả núi, ta cho là thế.” 


“Nó đoán dễ dàng nhỉ? Nó phải thi tài với chúng ta, mình thân yêu à! Nếu 
nó hỏi chúng ta mà chúng ta không trả lời được, khi đó chúng ta phải thực 
hiện điều nó muốn, nhé? Chúng ta sẽ chỉ đường cho nó thoát khỏi đây, 


I?? 


đúng rồi 


“Đồng ý!” Bilbo nói, chăng dám không đồng ý, và đầu óc gần như vỡ tung 
ra để mà nghĩ những câu đố có thể cứu mình khỏi bị ăn thịt. 


Ba mươi chú ngựa bạch trên quả đồi màu đỏ, 
Thoạt đầu chúng nhai rào rạo, 
Rồi chúng giậm giậm chân, 


Rồi chúng đứng im thin thít. 


Juviensach.vn 


Anh chàng chỉ nghĩ được có thế để mà hỏi - ý nghĩ về việc ăn cứ luấn quấn 
trong đầu. Đó cũng là một câu đố khá cổ, và Gollum cũng biết rõ câu trả lời 
như các bạn vậy. 


“Cũ rích, cũ rích,” lão rít lên. “Những cái răng! những cái răng! mình yêu 
à; song chúng ta chỉ có sáu cái thôi!” Sau đó lão hỏi câu đố thứ hai của lão: 


Đã câm mà lại hay kêu, 

Đã không có cánh mà bay phấp phới, 
Đã móm xêu mà lại hay cắn, 

Đã không miệng mà hay thì thào. 


“Đợi chút xíu!” Bilbo kêu lên, vẫn còn đang bị ám ảnh về chuyện ăn uống. 
Thật may là trước kia anh chàng đã từng nghe một câu gì đó khá giống thế 
này, và vừa lấy lại bình tĩnh anh chàng vừa nghĩ câu trả lời. “Gió, tất nhiên 
là gió rồi,” anh chàng nói, và rất hài lòng là mình cũng sáng tác được một 
câu đố ngay tại chỗ. “Câu này sẽ khiến lão quái vật tởm lợm dưới lòng đất 
phải bối rối đây,” anh chàng nghĩ bụng: 


Một con mắt trên khuôn mặt màu xanh 

Nhìn một con mắt trên khuôn mặt màu lục. 

“Con mắt kia nom giống con mắt này,” 

Con mắt đầu tiên nói, 

“Nhưng ở dưới thấp 

chứ không ở trên cao.” 

“Xìi, xì, xìì,” Gollum nói. Lão đã ở dưới đất quá lâu rồi, và đã gần quên 
hết những thứ như thế này. Nhưng đúng vào lúc Bilbo bắt đầu hy vọng là 
lão quái vật khốn khổ sẽ không thể trả lời nổi, thì Gollum lại lục tìm ký ức 
của biết bao năm tháng xa xưa, khi lão sống với bà nội trong một cái hang 
bên bờ sông, “chààà, chààà, mình yêu ơi,” lão nói. “Câu đó nghĩa là mặt 
trời chiếu lên hoa cúc dại, đúng là thế.” 


Juviensach.vn 


Nhưng những câu đố loại bình thường trên mặt đất như thế này khiến lão 
mệt mỏi. Chúng cũng gợi nhớ cái thời lão không đến nỗi cô đơn, chui lủi và 
tởm lợm như bây giờ, và điều đó khiến lão nổi nóng. Hơn nữa, chúng còn 
khiến lão thấy đói; vì vậy lần này lão cố đưa ra một câu gì đó khó đoán hơn 
đôi chút và khó chịu hơn: 


Không thể thấy, không thể sờ, 

Không thể nghe, không thể ngửi, 

Nó nằm sau các vì sao và dưới các quả đồi, 
Và nó lấp đầy các hang trống rỗng, 

Nó đến trước rồi mới chạy theo sau, 

Kết liễu cuộc đời và giết chết tiếng cười. 


Thật không may cho Gollum là Bilbo đã được nghe loại cầu đố như thế từ 
trước; và câu trả lời thì anh chàng có sẵn bất kỳ lúc nào. “Bóng tối!” anh 
chàng nói, thậm chí không cần gãi đầu hoặc phải bận tâm suy nghĩ. 


Một cái hộp không bản lề, chìa khóa hay nắp đậy, 
Vậy mà cả một kho vàng được giấu bên trong 


Anh chàng hỏi để kéo dài thời gian, trước khi có thể nghĩ được một câu đố 
thật sự khó. Câu này anh chàng cho là dễ như trò đùa, tuy rằng anh chàng 
không sử dụng những từ quen thuộc người ta vẫn dùng. Song nó lại tỏ ra là 
một câu hỏi vô cùng hóc búa đối với Gollum. Lão tự rít lên với mình, và 
lão vẫn không trả lời được, cứ thì thào ấp a ấp úng. 


Một lát sau Bilbo trở nên sốt ruột. “Nào, cái gì thế nhỉ?” anh chàng nói. 

“Câu trả lời đầu phải là cái siêu nước sôi trào ra ngoài, bằng vào cái âm 

thanh ngươi đang tạo ra thì dường như ngươi nghĩ thế thì phải.” 

“Cho chúng ta một cơ hội nào; hãy để nó cho chúng ta một cơ hội, mình 


yêu a... XÌÌ... xì... xìì.” 


Juviensach.vn 


“Nào,” Bilbo nói sau khi đã để lão suy nghĩ một lúc lâu, “ngươi đoán là gì 
nào?” 


Song Gollum bỗng sực nhớ đến hồi ăn trộm các ổ trứng từ xửa từ xưa, rồi 

sở quế ¬. `. : ¬ ồ : `." . số. - 
ngôi bên dưới bờ sông mà dạy bà mình hút - “Irứngg!” ˆ lão rít lên. “Đó là 
quả trứngø!” Sau đó lão hỏi: 


Không thở mà vẫn sống, 

Người thì lạnh như ma, 

Không hề khát mà luôn uống nước, 
Mặc áo giáp không hề kêu xủng xoảng. 


Đến lượt mình, lão cũng cho rằng câu đố này là một câu quá dễ, bởi lão 
luôn nghĩ đến câu trả lời. Song ngay lúc ấy lão không thể nhớ được câu nào 
khó hơn, vì đang quá bối rối với câu đố về quả trứng. Tuy vậy, đó lại là một 
câu hỏi hóc búa đối với anh chàng Bilbo tội nghiệp vốn từ trước đến giờ 
chăng dính dáng øì đến nước, nếu tránh xa được nước thì càng tốt. Tôi nghĩ 
rằng các bạn biết câu trả lời, dĩ nhiên rồi, hoặc có thể đoán ra dễ dàng trong 
nháy mắt, bởi các bạn đang ngồi thoải mái ở nhà và thỏa sức suy nghĩ, 
không bị quấy rầy bởi cái nguy cơ bị ăn thịt kia. Bilbo ngồi đó và đằng 
hắng một đôi lần, nhưng câu trả lời vẫn không đến. 


Một lát sau Gollum bắt đầu khoái trí tự rít lên với mình: “Nó ngon lành 
đấy, mình yêu nhỉ? Nó có mọng nước không đây. Có thể nhai nó rau ráu 
thật ngon lành không đây?” Lão bắt đầu nhìn kỹ Bilbo từ trong bóng tối. 


“Chờ cho chút xíu đã,” anh chàng hobbit vừa nói vừa run lấy bẩy. “Ta vừa 
cho ngươi một cơ hội khá lâu mà.” 


“Nó phải nhanh nhanh lên chớ!” Gollum vừa nói vừa bắt đầu trèo ra khỏi 
thuyền của mình và bước lên bờ để lại gần Bilbo. Nhưng khi lão vừa đặt 
một bàn chân vừa dài vừa có màng xuống nước thì một con cá hoảng sợ 
nhảy vọt lền và rơi vào mấy ngón chân Bilbo. 


“Ui chà!” anh chàng nói, “nó lạnh và ướt!” - và thế là anh chàng đoán. 


“Con cát Con cá!” anh chàng kêu lên. “Nó là con cá!” 
uviensach.vn 


Gollum thất vọng kinh khủng; còn Bilbo thì hỏi một câu đố khác thật nhanh 
để lão phải quay trở về thuyền mà suy nghĩ: 


Không-chân nằm trên một-chân, hai-chân ngồi gần ba-chân, bốn-chân được 
vài cái. 


Câu đố này được đem ra hỏi không thật sự đúng lúc, nhưng Bilbo khi ấy 
đang vội. Lễ ra Gollum đã gặp phải đôi chút phiền toái khi đoán, nếu như 
anh chàng hỏi vào một lúc nào khác. Sự thể là, vì đang nói đến cá, nên 
“không-chân” không còn quá khó đoán nữa, và sau đó thì phần còn lại thật 
là dễ. “Con cá trên cái bàn nhỏ, một người ngồi trên cái ghế đấu cạnh bàn, 
con mẻo được vài cái xương,” tất nhiên câu trả lời là thế, và chắng mấy 
chốc Gollum đã giải được. Rồi lão nghĩ đã đến lúc phải hỏi một câu gì đó 
khó khủng khiếp. Sau đây là câu lão hỏi: 


Cái này ăn ngấu nghiến tất cả mọi thứ; 
Chim chóc, muông thú, cây cối, cỏ hoa; 
Gặm cả sắt và cắn cả thép; 

Nghiền nát đá cứng thành hạt nhỏ; 

Giết chết nhà vua, phá hủy thành phố, 
Và hạ gục cả ngọn núi cao. 


Bilbo tội nghiệp ngồi trong bóng tối mà nghĩ đến tất cả những cái tên 
khủng khiếp của tất cả những gã khổng lồ và chăn tỉnh mà anh chàng từng 
nghe nói đến trong những câu chuyện kể, nhưng chăng thấy một gã nào đã 
làm tất cả những việc này. Anh chàng có cảm giác là cầu trả lời phải hoàn 
toàn khác và chắc là mình phải biết song lại không thể nào nghĩ ra được. 
Anh chàng bắt đầu hoảng sợ, mà như thế thì bất lợi cho việc suy nghĩ. 
Gollum bắt đầu ra khỏi thuyền. Lão nhảy ùm xuống nước và lội vào bờ; 
Bilbo có thể nhìn thấy đôi mắt lão đang tiến về phía mình. Lưỡi của anh 
chàng dường như mắc kẹt trong miệng; anh chàng muốn hét to lên: “Cho ta 
thêm thời gian! Cho ta thời gian!” Song chỉ bật ra một tiếng hét bất ngờ: 


“Thời gian! Thời gian!” 


Juviensach.vn 


Bilbo đã được cứu mạng hoàn toàn nhờ may mắn. Bởi, dĩ nhiên, đó là câu 
trả lời đúng. 


Gollum lại thất vọng thêm lần nữa; và lúc này lão trở nên cáu kỉnh và cũng 
chán trò chơi này. Quả thật nó đã khiến lão thấy rất đói bụng. Lần này lão 
không trở về thuyền nữa. Lão ngồi xuống trong bóng tối, bên cạnh Bilbo. 
Điều đó khiến chàng hobbit vô cùng khó chịu và mất bình tĩnh. 


“Nó phải hỏi chúng tao một câu hỏi, mình yêu à, đúng, đúúúng, đúúúng rồi. 


Chỉ thêm một câu hỏi nữa để mà đoán thôi, đúúúng, đúúúng rồi,” Gollum 
nói. 


Song Bilbo mặc nhiên không thể nghĩ ra bất kỳ câu hỏi nào khi có con quái 
vật tởm lợm ướt sũng và lạnh giá ngồi bên cạnh, cứ lấy chân rờ rẫm và 
huých vào anh chàng. Anh chàng tự cào cấu mình hoài, vậy mà vẫn không 
nghĩ ra được cái gì hết. 


“Hãy hỏi chúng ta đi! Hãy hỏi chúng ta đi!” Gollum nói. 


Bilbo tự cấu véo và vả vào mình; anh chàng nắm chặt thanh đoản kiếm; 
thậm chí còn đưa tay kia sờ lần trong túi nữa. Anh chàng tìm thấy chiếc 
nhẫn mình nhặt được trên đường mà đã quên bằng đi. 


“Ta có cái gì ở trong túi ấy nhỉ?” Anh chàng nói cho mình nghe, nhưng 
Gollum lại nghĩ đó là một câu đố, và lão vô cùng tức giận. 


“Không công bằng! Không công bằng!” lão rít lên. “Thật không công bằng, 
mình yêu à, mới đi hỏi xem trong cái túi nhỏ bé của nó có cái gì, phải 
không?” 

Bilbo hiểu được việc gì đã xảy ra, và vì chắng có cầu nào khá hơn để mà 
hỏi nên cứ kiên trì bám vào câu hỏi ấy, “Ta có cái gì ở trong túi?” anh 


chàng nói to hơn. 


“Xiìì,”? Gollum rít lên. “Nó phải cho chúng ta đoán ba lần, mình yêu à, ba 
lần cơ.” 


“Được thôi! Ngươi đoán ngay đi nào!” Bilbo nói. 


“Bàn tayyy!” Gollum nói. 


Juviensach.vn 


“Sai,” Bilbo nói, may mắn là anh chàng đã lại rút tay ra từ trước, “Đoán lại 
đi!” 


“Xiìì,? Gollum nói, bối rối hơn bao giờ hết. Lão nghĩ đến tất cả những thứ 
lão đựng trong túi quần của chính mình: nào xương cá, răng yêu tỉnh, vỏ sò 
ướt, nào một mẫu cánh dơi, một hòn đá sắc để lão mài răng, và những thứ 
tởm lợm khác nữa. Lão còn cố nghĩ về những thứ khác mà người ta đựng 
trong túi của họ. 


“Con dao!” cuối cùng lão nói. 


“Sai!” Bilbo nói, anh chàng đã đánh mất con dao của mình trước đó ít lầu. 
“Đoán lần cuối cùng đi!” 


Lúc này tình trạng của Gollum còn tồi tệ hơn nhiều so với lúc Bilbo hỏi lão 
câu hỏi về quả trứng khi nãy. Lão cứ rít lên rồi lắp ba lắp bắp, người lão hết 
rướn về phía trước lại ngả về phía sau, chân lão giậm thình thình xuống 
sàn, rồi lão lại quằn quại và vặn vẹo, song lão vẫn không dám phí hoài lần 
đoán cuối cùng của mình. 


“Tiếp tục đi nào!” Bilbo nói. “Ta đang chờ đây!” Anh chàng cố nói bằng 
một giọng bạo dạn và vui mừng, song cũng không cảm thấy hoàn toàn chắc 
chắn cuộc chơi sẽ kết thúc thế nào, dù Gollum đoán đúng hay sai. 


“Hết giờ!” anh chàng nói. 


“Một sợi dây, hoặc không có gì cả!” Gollum thét lên, trả lời như vậy là 
không công bằng - đưa ra hai lời giải cùng một lúc. 


“Cả hai đều sai,” Bilbo kêu to, nhẹ hắn cả người; rồi anh chàng đứng phắt 
dậy, tựa lưng vào cái tường gần nhất, và giơ thanh đoản kiếm của mình ra. 
Dĩ nhiên anh chàng biết rằng trò chơi giải câu đố là rất thiêng liêng và đã 
có từ thời xa xưa, ngay cả kẻ đồi bại nhất cũng không dám gian lận khi 
chơi trò này. Song anh chàng cảm thấy không thể tin rằng con quái vật nhầy 
nhụa này sẽ giữ lời hứa trong lúc cam go. Lão có thể viện ra bất kỳ lý do 
nào để thoái thác việc đó. Mà suy cho cùng thì cái câu hỏi cuối cùng kia 
đầu phải là một câu đố hợp lệ theo đúng các luật lệ cổ xưa. 


Juviensach.vn 


Nhưng dù sao thì Gollum cũng không tấn công anh chàng ngay lập tức. Lão 
có thể nhìn thấy thanh kiếm trong tay Bilbo. Lão ngồi yên, vừa run rấy vừa 
thì thào. Cuối cùng, Bilbo không thể đợi được lâu hơn nữa. 


“Thế nào?” anh chàng nói. “Ngươi nghĩ thế nào về lời hứa của mình? Ta 
muốn đi khỏi đây. Ngươi phải chỉ đường cho ta.” 


“Chúng ta có nói thế không nhỉ, mình yêu? Chỉ đường cho cái thăng 
Baggins nhỏ bé thối thaa này ư, có, có. Nhưng trong túiïii nó có cái gì thế 
hả? Không phải sợi dầy, mình yêu à, mà cũng chẳng phải không có cái gì. 
Ö không! gollum!” 


“Ngươi chắng cần bận tâm về chuyện đó,” Bilbo nói. “Lời hứa là lời hứa!” 


“Nó phát cáu rồi, nó đang sốt ruột, mình yêu à,” Gollum rít lên. “Nhưng mà 
nó phải chờ, đúng vậy, nó phải chờ. Chúng ta không thể quá vội vàng leo 
lên đường hầm được. Trước hết chúng ta phải đi lấy món đồ đó, đúng rồi, 
món đồ sẽ giúp chúng ta ấy”. 


“Ô, nhanh lên nào!” Bilbo nói, nhẹ cả người vì nghĩ rằng Gollum sắp sửa 
bỏ đi. Anh chàng cho rằng lão đang kiếm cớ và không có ý định quay trở 
lại nữa. Mà Gollum vừa mới nói về cái gì thế nhỉ? Lão có thể giữ một vật 
hữu dụng øì trên cái hòn đảo tối tăm kia chứ? Nhưng anh chàng đã lầm. 
Gollum thực sự định quay trở lại. Lúc này lão đang giận dữ và đói. Mà lão 
lại là một kẻ độc ác và hèn hạ, và lão đã có sẵn một kế hoạch rồi. 


Hòn đảo của lão cách đó không xa, và Bilbo chăng biết tí gì về nó cả. Tại 
đó, trong nơi trú ẩn của mình, lão cất giữ một vài thứ lặt vặt xấu xí và một 
món đồ rất đẹp, rất đẹp và rất kỳ diệu. Lão có một chiếc nhẫn vàng, một 
chiếc nhẫn quý. 


“Quà sinh nhật của ta!” lão tự thì thầm với mình, như vẫn thường làm như 
thế trong những ngày đen tối vô tận. “Đó chính là thứ chúng ta cần lúc này, 
đúng: chúng ta cần thứ đó!” 


Lão cần nó bởi đó là một chiếc nhẫn có quyền năng, và nếu bạn đeo chiếc 
nhẫn đó vào ngón tay, bạn sẽ trở thành vô hình; chỉ lúc nào bạn đứng trong 
ánh nắng gay gắt nhất thì mới bị nhìn thấy, và khi đó cũng chỉ vì cái bóng 
của bạn, mà thường là run rẩấy và mờ nhạt. 


Jviensach.vn 


“Quà sinh nhật của ta! Nó đến với ta vào ngày sinh nhật của ta, mình yêu 
à.” Trước kia lão vẫn luôn tự nói với mình như vậy. Nhưng ai mà biết được 
Gollum đã vớ được món quà ấy bằng cách nào, từ thời xa xưa khi những 
chiếc nhẫn như vậy vẫn còn tung tấy khắp nơi trên thế giới? Có lẽ ngay cả 
vị Chúa tế từng cai quản chúng cũng không thể đoán biết. Thoạt đầu 
Gollum thường hay đeo chiếc nhẫn đó, cho tới khi thấy chán; rồi sau đó lão 
cất nó trong một cái túi nhỏ nhét trong người, cho tới khi nó làm sầy da lão; 
còn bây giờ lão thường giấu nó trong một khe đá trên hòn đảo của mình, và 
luôn quay trở về ngắm nhìn nó. Tuy vậy, thỉnh thoảng lão cũng đeo nó, khi 
lão không thể chịu đựng phải xa lìa nó thêm chút nào nữa, hoặc khi lão rất, 
rất đói mà lại chán ăn cá rồi. Khi ấy lão thường rón rén dọc những con 
đường tối tăm để tìm những gã yêu tỉnh đi lạc. Lão thậm chí còn mạo hiểm 
vào những nơi có thắp đuốc sáng trưng đến nhức cả mắt; bởi lão sẽ vẫn an 
toàn. Ồ, đúng là thế, hoàn toàn an toàn. Sẽ không ai nhìn thấy lão, sẽ không 
ai để ý đến lão, cho tới khi lão đặt những ngón tay của mình lên cổ chúng. 
Chỉ mới cách đây vài giờ lão đã đeo nó và tóm được một gã tiểu yêu. Gã la 
hét đến ghê! Lão vẫn còn một đôi khúc xương để gặm, song lão muốn có 
một cái gì đó mềm hơn. 


“Hoàn toàn an toàn, đúng thế!” lão thì thầm với mình. “Nó sẽ không nhìn 
thấy chúng ta, phải không, mình yêu? Không. Nó sẽ không nhìn thấy chúng 
ta, và cây kiếm nhỏ bé đáng ghééét kia sẽ thành vô dụng, đúng thế.” 

Đâu óc tỉ tiện và hiểm độc của lão nghĩ như vậy, trong lúc lão đột nhiên lủi 
khỏi chỗ ngồi bên cạnh Bilbo và nhảy về con thuyền của mình rồi đi vào 
bóng tối. Bilbo cho rằng mình đã nghe thấy lão lần cuối cùng. Tuy vậy anh 
chàng vẫn đợi một lát, bởi chỉ có một mình thì anh chàng cũng chẳng biết 
tìm đường ra bằng cách nào. 


Bỗng anh chàng nghe thấy một tiếng kêu thất thanh. Nó khiến anh chàng 
ớn lạnh cả sống lưng. Gollum đang chửi rủa và than khóc đâu đó trong 
bóng tối, cứ nghe tiếng lão thét lác thì chắc không xa lắm. Lão đang ở trên 
đảo, đang cào bới, sục sạo và tìm kiếm khắp nơi trong vô vọng. 


“Ơ đâââu nhỉ? Ơ đâââu nhỉ?” Bilbo nghe tiếng lão kêu. “Mấãất rồi, mình 
yêu à, mất rồi, mất rồi, mất rồi! Rõ khổ thân chúng ta, hết hy vọng rồi, món 


I? 


đồ yêu quý của chúng ta bị lạc mất rồi 


Juviensach.vn 


“Có chuyện øì thế?” Bilbo nói to. “Ngươi mất cái gì thế?” 


“Nó không được hỏi chúng ta,” Gollum rít lên. “Không phải việc của nó, 
không, gollum! Bị lạc mất rồi, gollum, øollum, øollum.” 


“Ô ta cũng bị lạc đây,” Bilbo kêu to, “và ta muốn tìm đường về. Mà ta đã 
thắng trò chơi đó, và ngươi đã hứa. Vậy hãy nhanh nhanh lên! Hãy đến mà 


I? 


dẫn ta ra ngoài rồi hằng tiếp tục tìm kiếm!” Tuy Gollum có vẻ vô cùng khổ 

não, Bilbo vẫn không thấy thương hại trong lòng, và anh chàng có cảm giác 
rằng cái vật mà Gollum cần đến thế thì dù là øì cũng khó có thể là một món 
đồ tốt đẹp. “Nhanh lên nào!” 


“Không, chưa đâu, mình yêu à!” Gollum trả lời. “Chúng ta phải lùng tìm 
bằng được, mất rồi, gollum.” 


“Nhưng ngươi đã không hề đoán nổi câu đố cuối cùng của ta, và ngươi đã 
hứa rồi kia mà.” Bilbo nói. 


“Không hề đoán nổi!” Gollum nói. Rồi bỗng một tiếng rít văng ra từ trong 
bóng tối. “Nó có cái gì ở trong túiii thế nhỉ? Nói cho chúng ta biết đi. Nó 
phải nói trước đã.” 


Bilbo chỉ biết là chắng có lý do gì đặc biệt khiến mình không nói ra cả. Đầu 
óc Gollum thì đã vụt đoán ra nhanh hơn anh chàng, dĩ nhiên rồi, bởi lão đã 
nghiền ngẫm rất lầu về cái vật duy nhất này, và luôn sợ rằng nó bị đánh 
cắp. Còn Bilbo thì đang khó chịu về sự chậm trễ. Suy cho cùng, anh chàng 
đã thắng cuộc chơi, khá công bằng, với một sự mạo hiếm khủng khiếp. 
“Lời giải là để đoán chứ đầu phải cho không,” anh chàng nói. 


“Nhưng đó không phải là một câu hỏi công bằng,” Gollum nói. “Không 
phải là một câu đố, con yêu à, không”. 


“Thôi được, nếu là chuyện những câu hỏi thông thường,” Bilbo đáp, “vậy 
ta hỏi một câu trước. Ngươi đã mất cái gì? Hãy nói cho ta biết!” 


“Nó có cái gì trong túi nhỉ?” Giọng nói rít lên vằng đến to hơn và gay gắt 
hơn, và khi nhìn về hướng ấy, Bilbo hoảng hốt nhận ra hai điểm sáng đang 
nhắm vào mình. Vì mối ngờ vực trong lòng lão ngày càng lớn, ánh sáng 
trong đôi mắt lão bừng lên thành một ngọn lửa lờ mờ. 


Juviensach.vn 


“Ngươi đã mất cái gì?” Bilbo khăng khăng hỏi. 


Nhưng lúc này ánh sáng trong mắt Gollum đã biến thành một ngọn lửa màu 
lục, và nó đang nhanh chóng tiến lại gần hơn nữa. Gollum đã lại ở trên 
thuyền và đang điên cuồng chèo trở lại bờ bến tối tăm; bởi cơn giận bừng 
bừng vì mất của cùng mối nghỉ ngờ khiến lão chẳng còn sợ bất kỳ thanh 
kiếm nào nữa. 


Bilbo không biết chuyện gì đã khiến lão quái vật phát khùng như vậy, 
nhưng anh chàng hiểu rằng trò chơi đã kết thúc, và dù thế nào thì lão quái 
vật cũng có ý định giết mình. Ngay lập tức anh chàng quay người và mò 
mẫm chạy ngược lên con đường mà khi trước mình đã theo đó xuống đây, 
cứ men sát tường và dùng bàn tay trái lần mò. 


“Nó có cái gì ở trong túiii thế nhỉ?” anh chàng nghe tiếng rít to ở phía sau, 
và tiếng bì bõm khi Gollum nhảy từ thuyền xuống nước. “Ta có cái gì nhỉ, 
ta cũng chẳng biết?” anh chàng tự nhủ trong lúc vừa thở hổn hến vừa vấp 
ngã trên đường. Anh chàng thò bàn tay trái vào túi. Chiếc nhẫn rất lạnh, 
nhanh chóng lồng vào ngón tay trỏ đang rờ rẫm của anh chàng. 


Gollum's “Precious” 


Tiếng rít gần sát sau lưng Bilbo. Anh chàng quay lại, thấy cặp mắt của 
Gollum giống như hai ngọn đèn nhỏ màu lục đang tiến lên dốc. Kinh hãi, 
anh chàng cố chạy mau hơn, nhưng bỗng nhiên mấy ngón chân vấp phải 
một cành cây gãy trên mặt đường khiến anh chàng ngã sóng soài, đẻ cả lên 
thanh đoản kiếm. 


Juviensach.vn 


Trong khoảnh khắc Gollum đã ập đến. Nhưng Bilbo còn chưa kịp có bất kỳ 
phản ứng øì, chưa kịp lẫy lại hơi, nhốm người dậy hoặc huơ thanh kiếm của 
mình thì Gollum đã chạy ngang qua, chẳng để ý gì đến anh chàng, và cứ 
vừa chạy vừa thì thào nguyên rủa. 


Thế này là thế nào nhỉ? Gollum có thể nhìn trong bóng tối cơ mà. Thậm chí 
Bilbo còn nhìn thấy ánh sáng từ đôi mắt lão tỏa ra mờ mờ phía sau. Người 
đau ê ẩm, anh chàng nhỏm dậy và tra thanh kiếm vào vỏ, lúc này nó đã lại 
hơi tỏa sáng, rồi rất cẩn trọng bước theo lão. Có thể Gollum sẽ vô tình dẫn 
anh chàng tới một con đường nào đó thoát ra ngoài. 


“Nó là thằng chết tiệt! thằng chết tiệt!” Gollum rít lên. “Thằng Baggins 
chết tiệt! Nó đi mất rồi! Nó có cái gì trong túiii thế nhỉ? Ồ, chúng ta hãy 
đoán xem, chúng ta hãy đoán xem, mình yêu à. Nó đã tìm được cái đó rồi, 
đúng là thế rồi. Món quà sinh nhật của ta.” 


Bilbo dỏng tai lên nghe. Cuối cùng bản thân anh chàng cũng bắt đầu đoán 

ra. Anh chàng rảo bước hơn một chút, đến gần ngay sau lưng Gollum, lão 

vẫn đang bước nhanh, không ngoái lại phía sau, nhưng đầu lão cứ ngoảnh 

hết bên này đến bên kia, vì Bilbo có thể nhìn thấy ánh sáng chập chờn trên 
các bức tường. 


“Món quà sinh nhật của ta! Chết tiệt thật! Làm sao mà chúng ta lại đánh 
mất nhỉ? Phải rồi, đúng là thế rồi. Lần trước, khi chúng ta đi đường này, khi 
chúng ta vặn cổ cái thằng tiểu yêu la hét ấy. Đúng thế rồi. Mẹ kiếp! Nó đã 
tuột khỏi chúng ta sau biết bao năm tháng! Mất rồi, øgollum.” 


Bỗng nhiên Gollum ngồi xuống và bắt đầu khóc, một âm thanh reo réo và 
ùng ục đến ghê người. Bilbo dừng bước và nép mình sát vào vách hầm. 
Một lát sau Gollum thôi khóc và bắt đầu kể lế. Dường như lão đang tranh 
luận với bản thân mình. 


“Có quay lại chỗ đó mà tìm cũng chăng ăn thua gì, không. Chúng ta không 
nhớ hết tất cả những nơi đã từng qua. Mà cũng chăng tích sự gì đầu. Thằng 


..e« »« 


được rồi, chắc chắn là thế. 


“Chúng ta cứ đoán đi, mình yêu à, chỉ đoán thôi mà. Chỉ đến khi chúng ta 
tìm được cái thằng thối tha đó và bóp nát nó ra thì mới biết được. Nhưng nó +viensach.vn 


lại không biết món quà ấy có thể làm được gì, phải không? Nó sẽ chỉ giữ 
vật đó trong túiïii thôi. Nó không biết đầu, mà nó cũng không thể đi xa 
được. Nó bị lạc mà, cái thằng thóc mách thối thaaa ấy. Nó không biết 
đường ra đâu. Nó đã nói thế mà. 


“Nó đã nói thế, đúng vậy; nhưng mà nó láu cá đấy. Lời nó nói không thật 
đầu. Nó không chịu nói nó có cái gì ở trong túïiii mà. Nó biết đấy. Nó biết 
đường vào, hắn phải biết đường ra, đúng thế. Nó đã tìm đường tới cửa hậu 
rồi. Tới cửa hậu, đúng rồi. 


“Thế thì lũ yêu tiiinh sẽ bắt nó. Nó không thể thoát ra bằng lối ấy được, 
mình yêu à. 


“Xiì, xìì, gollum! Lũ yêu tiiinh. Đúng, nhưng nếu nó có món quà đó, món 
quà quý báu của chúng ta, thì lũ yêu tinh sẽ vớ được mất, øollum! Chúng sẽ 
tìm thấy, chúng sẽ phát hiện ra công dụng của nó. Chúng ta sẽ chẳng bao 
giờ được an toàn nữa, chăng bao giờ, øollum! Một gã yêu tiiinh sẽ đeo nó 
và rồi chăng ai nhìn thấy gã. Gã sẽ có mặt ở đó mà không bị nhìn thấy. 
Ngay cả những con mắt thần tình của chúng ta cũng sẽ không nhận thấy gã; 
và gã sẽ ranh ma quỷ quyệt mò đến mà bắt chúng ta, øollum, øolluml 


“Vậy thì chúng ta đừng nhiều lời nữa, mình yêu à, mà hãy nhanh chân lên. 
Nếu thằng Baggins đã đi lối ấy, chúng ta phải nhanh chân lên mà xem thế 
nào. Đi thôi! Không còn xa nữa đâu. Nhanh chân lên nào!” 


Gollum bật đứng dậy và chạy thật nhanh. Bilbo vội hối hả chạy theo, vẫn 
cẩn trọng, tuy rằng anh chàng lúc này chỉ sợ vấp phải một cành cây gãy mà 
ngã và gây ra tiếng động. Đầu óc anh chàng quay cuồng vì hy vọng và kinh 
ngạc. Dường như chiếc nhẫn của anh chàng là một chiếc nhẫn thần: nó 
khiến người ta trở thành vô hình! Anh chàng đã từng nghe nói về những vật 
như vậy, dĩ nhiên rồi, trong những câu chuyện cổ tích; song khó mà có thể 
tin rằng mình đã thật sự tìm được một cái, chỉ do tình cờ. Nhưng điều đó 
thật hiển nhiên: Gollum với cặp mắt sáng rực của lão vừa chạy ngang qua 
bên cạnh anh, chỉ cách chừng một thước. 


Cả hai tiếp tục chạy, Gollum lảo đảo chạy trước, vừa chạy vừa rít lên và 
nguyền rủa; Bilbo chạy phía sau, trổ hết khả năng nhẹ nhàng của một người 


uviensach.vn 


hobbit. Chẳng mấy chốc họ đã đến nơi, Bilbo từng để ý trong lần đi xuống 
có những ngách mở ra nhiều phía. Gollum lập tức bắt đầu đếm các ngách. 


“Một mé trái, đúng. Một mé phải, đúng. Hai mé phải, đúng, đúng. Hai mé 
trái, đúng, đúng.” Và vân vân, vân vân. 


Khi số đếm tăng dần thì lão bước chậm lại và bắt đầu run rấy muốn khóc, 
bởi lão đang bỏ lại vùng nước ngày một xa hơn ở phía sau, và lão đang bắt 
đầu thấy sợ. Lũ yêu tinh có thể quanh quất đầu đây, mà lão thì đã mất chiếc 
nhẫn rồi. Cuối cùng lão dừng lại bên một khe hở ở dưới thấp, phía tay trái 
theo hướng vừa đi lên. 


“Bảy mé phải, đúng. Sáu mé trái, đúng!” lão thì thào. “Đúng lối này rồi. 
Lối này dẫn đến cửa hậu đây, đúng rồi. Con đường ấy đây rồi!” 


Lão ghé mắt dòm vào, và giật lùi ngay lại. “Nhưng chúng ta không dám 
vào đâu, mình yêu à, chúng ta không dám đầu. Lũ yêu tiiinh ở dưới kia kìa. 
Nhiều yêu tiinh lắm đấy. Chúng ta ngửi thấy chúng mà, xìììì! 


“Chúng ta sẽ làm gì đây? Quỷ tha ma bắt cái lũ chúng nó! Chúng ta phải 
chờ ở đây thôi, mình yêu à, chờ một chút xem sao vậy.” 


Thế là cả hai dừng lại hắn ở đó. Rốt cuộc thì Gollum đã đưa Bilbo tới lối 
ra, nhưng Bilbo lại không thể vào! Gollum đang ngồi lù lù án ngữ khe hở, 
cặp mắt lão ánh lên lạnh lùng trong khi cái đầu lắc lư sang hai bên giữa hai 
đầu gối. 


Bilbo rón rén bước khỏi vách đường hầm nhẹ nhàng hơn một con chuột; 
nhưng Gollum lập tức tỏ ra giận dữ, và khụt khịt đánh hơi, cặp mắt lão biến 
thành xanh lè. Lão rít lên khe khẽ nhưng đầy vẻ đe dọa. Lão không thể nhìn 
thấy anh chàng hobbit, song lúc này lão đang cảnh giác, và lão còn có 
những giác quan khác mà bóng tối đã giúp trở nên nhạy bén: thính giác và 
khứu giác. Lão gần như thu mình rạp xuống, hai bàn tay xòe rộng tì xuống 
sàn hầm, và cái đầu lão vươn ra, mũi gần như chạm vào nền đá. Trong ánh 
sáng lập lòe phát ra từ cặp mắt lão, lão chỉ là một cái bóng đen, tuy vậy 
Bilbo có thể nhìn thấy hoặc cảm thấy lão đang căng thắng như một sợi dây 
cung, đang tập trung sức lực cho một cú nhảy. 


Juviensach.vn 


Bilbo gần như nín thở và bản thân anh chàng cũng trở nên cứng đờ. Anh 
chàng đâm liều. Phải rời khỏi đây, phải ra khỏi cái bóng tối khủng khiếp 
này trong lúc còn chút sức lực nào. Anh chàng phải chiến đấu. Anh chàng 
phải đầm cái lão quái vật thối tha ấy, móc mắt lão ra và giết lão. Lão đã có 
ý định giết mình. Không, không phải một cuộc chiến công bằng. Lúc này 
anh chàng thì vô hình mà Gollum lại không có kiếm. Thực ra lão Gollum 
đầu đã đe dọa hoặc tìm cách giết anh chàng. Mà lão ta thì đang khốn khổ, 
cô độc và thất thế. Một niềm cảm thông, một nỗi xót thương hòa lẫn cơn 
khiếp sợ bỗng trào lên trong lòng Bilbo: một ý niệm mơ hồ về chuỗi ngày 
tháng mông lung vô tận không ánh sáng hoặc hy vọng, chỉ có đá cứng, cá 
lạnh, chỉ biết chui lủi và thì thầm. Tất cả những ý nghĩ đó vụt qua trong 
nháy mắt. Anh chàng rùng mình. Và rồi, hoàn toàn đột ngột, trong nháy 
mắt tiếp theo, anh chàng nhảy vọt lên, như thể được nhấc bổng bằng một 
sức mạnh và quyết tâm mới. 


Một cú nhảy không quá lớn lao đối với một con người, nhưng trong bóng 
tối thì đó lại là một hành động mạo hiểm. Anh chàng nhảy vọt thằng qua 
đầu Gollum, xa đến bảy bộ về phía trước và cao đến ba bộ trên không; thật 
ra chỉ suýt nữa là xương sọ của anh chàng đã va vào cái vòm cuốn thấp tẻ 
của lối đi rồi, nhưng anh chàng đâu có biết. 


Gollum tung mình về phía sau và thò tay ra tóm khi anh chàng hobbit bay 
qua đầu lão, nhưng đã quá muộn: hai bàn tay lão chộp vào không khí, còn 
Bilbo thì tiếp đất gọn gàng trên đôi chân cứng cáp rồi phóng nhanh dọc con 
đường hầm mới. Anh chàng không ngoái lại xem Gollum đang làm gì. Có 
tiếng rít và tiếng nguyền rủa, thoạt đầu hầu như ở ngay gót chân anh chàng, 
rồi sau đó lại ngừng. Rồi lập tức có tiếng hét ghê rợn, chứa chất đầy căm 
hận và tuyệt vọng. Gollum đã thất bại. Lão không dám đi xa hơn nữa. Lão 
đã thua: bị mất con mồi và mất luôn cả món đồ mà lão luôn yêu thích, món 
đồ quý giá của lão. Tiếng hét khiến Bilbo sợ bở vía, song anh chàng vẫn 
tiếp tục chạy. Lúc này giọng nói từ phía sau vắng đến, chỉ còn yếu ớt như 
một tiếng vang nhưng vẫn đầy hăm dọa: 


“Đồ kẻ trộm, kẻ trộm, kẻ trộm! Thằng Bagøins! Chúng ta ghét nó, chúng ta 
ghét nó, chúng ta ghét nó mãi mãi!” 


Sau đó là yên lặng. Song điều đó dường như cũng có vẻ đe dọa đối với 
Bilbo. “Nếu như lũ yêu tinh ở gần đến mức lão ta có thể ngửi thấy,” anh uviensach.vn 


chàng nghĩ bụng, “thì chúng hắn sẽ nghe được tiếng lão la hét và nguyền 
rủa. Bây giờ phải cẩn thận vào, không thì con đường này sẽ dẫn mình đến 
những điều tệ hại hơn đấy.” 


Đường hầm này thấp và mới được làm qua loa. Không khó đi lắm đối với 
anh chàng hobbit, trừ những lúc dù đã hết sức cẩn thận mà những ngón 
chân tội nghiệp của anh chàng vẫn lại dăm lần vấp phải những hòn đá lởm 
chởm chết tiệt trên sàn hầm. “Hơi thấp một chút đối với lũ yêu tinh, nhất là 
những gã cao lớn,” Bilbo nghĩ bụng, không biết rằng ngay cả những gã cao 
lớn, những gã yêu tỉnh vùng núi, đi lại vùn vụt, vẫn thường khom mình 
xuống thật thấp với hai bàn tay hầu như chạm đất. 


Chăng mấy chốc đường hầm, từ trước vẫn dốc xuống, lại bắt đầu hướng 
lên, và một lát sau đã dốc ngược. Điều đó khiến Bilbo chậm bước lại. 
Nhưng cuối cùng con dốc cũng kết thúc, đường hầm rẽ ngoặt và lại dốc dần 
xuống, và tại đó, tại đoạn cuối của một quãng dốc ngắn, anh chàng nhìn 
thấy, lấp loáng quanh một khúc quặt khác, một ánh sáng lờ mờ. Không phải 
là ánh sáng đỏ, như ánh lửa hoặc đèn lồng, mà là thứ ánh sáng nhàn nhạt 
ngoài trời. Sau đó Bilbo bắt đầu chạy. 


Anh chàng vùn vụt chạy thật nhanh rồi rẽ vào khúc ngoặt cuối cùng và 
bỗng tiến vào một khoảng trống, tại đó, sau suốt bao nhiêu thời gian trong 
bóng tối, anh chàng thấy ánh ngày dường như rực rỡ đến chói mắt. Thực ra 
đó chỉ là một vệt nắng lọt qua ô cửa, nơi đây có một cái cửa lớn, một cái 
cửa bằng đá, vẫn mở toanø. 


Bilbo hấp háy mắt, và rồi bỗng anh chàng nhìn thấy lũ yêu tinh: những gã 
yêu tỉnh giáp trụ chỉnh tề kiếm tuốt khỏi vỏ đang ngồi bên trong cửa, mắt 
mở thao láo, vừa canh cửa vừa canh chừng con đường dẫn tới cánh cửa đó. 
Chúng tỉnh táo, cảnh giác và sẵn sàng đối phó với bất kỳ chuyện øì. 


Chúng nhìn thấy anh chàng trước khi anh chàng nhìn thấy chúng. Đúng, 
chúng đã nhìn thấy anh. Không biết do tình cờ hay đó là một trò tỉnh 
nghịch cuối cùng của chiếc nhẫn trước khi đối chủ mà nó không có trên 
ngón tay anh chàng. Lũ yêu tỉnh vừa la lên vui sướng vừa xông vào anh 
chàng. 


Juviensach.vn 


Một nỗi đau vì sợ hãi và mất mát, giống như tiếng dội từ nỗi khốn khổ của 
Gollum, xuyên mạnh vào Bilbo, và thậm chí quên cả rút kiếm ra, anh chàng 
thọc cả hai tay vào túi. Chiếc nhẫn vẫn còn nguyên ở đó, trong túi bên trái, 
và nó lồng ngay vào ngón tay anh chàng. Lũ yêu tỉnh khựng ngay lại. 
Chúng không thể nhìn thấy một dấu vết nào của anh chàng nữa. Anh chàng 
đã biến mất. Chúng hét lên hai lần cũng to như lần trước, nhưng không 
được vui vẻ như thế. 


“Nó đâu ấy nhỉ?” chúng kêu lên. 

“Quay lại đường hầm đi!” vài gã quát. 

“Lối này!” vài gã la lên. “Lối kia!” những gã khác hét. 
“Hãy đề phòng cái cửa,” gã chỉ huy rống lên. 


Những tiếng còi huýt vang, tiếng áo giáp đập vào nhau chan chát, tiếng 
kiếm khua loảng xoảng, lũ yêu tỉnh vừa nguyền rủa và chửi đống vừa chạy 
khắp nơi, ngã đè lên nhau và nổi cáu. Thật là một cảnh náo loạn đầy tiếng 
la hét om sòm đến kinh người. 


Bilbo hoảng sợ vô cùng, nhưng anh chàng đủ minh mẫn để hiểu chuyện gì 
vừa xảy ra nên nấp vào sau cái thùng lớn đựng rượu cho bọn lính gác, và 
thế là được yên thân, tránh bị chúng đâm sầm vào, giãm đạp đến chết hoặc 
bị chúng sờ thấy mà bắt được. 


“Mình phải tiến đến cái cửa kia, mình phải tiến đến cái cửa kia!” anh chàng 
luôn mồm tự nhủ, nhưng phải mất một lúc lầu mới dám liều thử xem. Tình 
thế lúc đó giống như trò chơi bịt mắt bắt dê vậy. Chỗ ấy đầy những yêu tinh 
đang chạy loanh quanh, anh chàng hobbit nhỏ bé tội nghiệp cứ né phải né 
trái, bị một gã yêu tỉnh đụng phải khiến anh chàng ngã lăn quay mà gã 
chăng hiểu nổi mình vừa va vào cái gì. Anh chàng lại bò toài bằng cả chân 
lẫn tay, vừa kịp luồn qua hai căng của gã chỉ huy, vừa nhỏm dậy rồi chạy về 
phía cửa. 


Cửa vẫn hé mở, nhưng một gã yêu tinh đã đẩy cánh cửa gần khép lại. Bilbo 
cố hết sức mà không thể làm nó nhích ra được. Anh chàng tìm cách lách 
qua khe hở. Cứ lách, lãch mãi, rồi anh chàng mắc kẹt! Thật khủng khiếp. 
Khuy áo của anh chàng bị kẹp chặt giữa mép cánh cửa và trụ cửa. Anh 


Juviensach.vn 


chàng có thể nhìn ra bầu không gian rộng mở bên ngoài: có mấy cái bậc 
dẫn xuống một thung lũng hẹp giữa những dãy núi cao; mặt trời ló ra từ sau 
đám mây và chiếu sáng rực rỡ ngoài cửa - song anh chàng không thể chui 
qua. 


Bỗng một gã yêu tinh phía bên trong quát to: “Có một cái bóng ngay cạnh 
cửa. Bên ngoài có cái gì đấy!” 


Bilbo sợ hết hồn. Anh chàng vặn mình một cái cực mạnh. Khuy áo bắn 
văng tứ tung. Anh chàng đã thành công, dù áo khoác và áo øi lê rách toạc, 
rồi anh chàng nhảy xuống những bậc cửa như một con dê, trong lúc lũ yêu 
tỉnh vẫn còn đang ngơ ngác nhặt những chiếc khuy đồng đẹp đế của anh 
chàng trên bậc cửa. 


Dĩ nhiên là chỉ ít lâu sau chúng đã ùa xuống đuổi theo anh chàng, vừa chạy 
vừa la hét vừa suyt suyt và lùng tìm trong các bụi cây. Nhưng chúng không 
thích mặt trời: mặt trời khiến chân chúng loạng choạng và đầu chúng 
choáng váng. Chúng không thể phát hiện ra Bilbo khi anh chàng đeo chiếc 
nhẫn đó mà luồn lách qua những bóng cây, vừa chạy thật nhanh và thật kh, 
vừa tránh ánh mặt trời. Thế là chăng mấy chốc chúng đành quay trở về gác 
cửa, vừa càu nhàu vừa nguyền rủa Bilbo đã trốn thoát. 


Juviensach.vn 


Chương VI - TRÁNH VỎ DƯA 
GẶP VỎ DỪA 


Bilbo đã thoát khỏi tay lũ yêu tỉnh, nhưng anh chàng không biết mình đang 
ở đâu. Anh chàng đã mất mũ trùm, áo khoác, lương thực, ngựa, khuy áo và 
các bạn của mình. Anh chàng cứ tiếp tục lang thang mãi cho tới khi mặt 
trời bắt đầu ngả về Tây - phía sau dãy núi. Bóng núi đổ ngang lối mòn dưới 
chân Bilbo, và anh chàng ngoái trở lại nhìn. Rồi anh chàng nhìn về phía 
trước và chỉ thấy các đỉnh núi cùng những con dốc thoải dần về phía vùng 
đất thấp và các bình nguyên thấp thoáng ẩn hiện giữa các lùm cây. 


“Trời ơi!” anh chàng kêu to. “Hình như mình đã đến đúng phía bên kia của 
Dãy Núi Mù Sương rồi, tới đúng rìa Xứ Xa Xăm rồi! Ôi, chẳng biết 
Gandalf và mấy chú lùn đã đến nơi nào đây? Mình chỉ cầu trời là họ không 
còn ở trong vòng kiểm soát của lũ yêu tỉnh nữa!” 

Anh chàng cứ đi, đi mãi, ra khỏi cái thung lũng nhỏ trên cao, vượt qua ven 
thung và xuống những con dốc ở phía bên kia; nhưng suốt khoảng thời gian 
đó trong lòng anh chàng cứ day dứt một ý nghĩ khó chịu. Anh chàng băn 
khoăn lẽ nào giờ đây khi đã có chiếc nhẫn thần mà mình lại không trở lại 
đường hầm khủng khiếp kia để tìm các bạn. Vừa mới quyết định rằng mình 
có nghĩa vụ phải quay trở lại - và cảm thấy rất khổ não về chuyện đó - thì 
anh chàng nghe thấy những tiếng nói. 


Anh chàng dừng bước và lắng nghe. Có vẻ như không giống tiếng nói của 
lũ yêu tinh; thế là anh chàng cẩn thận bò rón rén về phía trước. Anh chàng 
đang ở trên một con đường mòn lốn nhổn đá lượn quanh co xuống thấp, 
bên trái có một vách đá; phía bên kia là mặt đất dốc dần xuống mãi, và thấp 
hơn mặt đường là những thung lũng nhỏ bên dưới chi chít những bụi rậm 
và cây thấp. Tại một trong những thung lũng này có tiếng người đang trò 
chuyện dưới bụi cây. 


Anh chàng rón rén lại gần hơn, và khi ngó qua khe giữa hai tảng đá mòn, 
anh bỗng nhìn thấy một cái đầu đội mũ đỏ: đó là Balin đang làm nhiệm vụ 
cảnh giới. Lễ ra đã có thể võ tay và reo lên vì vui mừng, nhưng anh chàng 


Jviensach.vn 


không làm thế. Anh chàng vẫn đang đeo chiếc nhẫn vì sợ bất ngờ gặp phải 
chuyện chăng lành, và anh chàng thấy Balin đang nhìn thắng vào mình mà 
không hề biết. 


“Mình sẽ cho tất cả bọn họ bất ngờ một phen,” anh chàng vừa nghĩ bụng 
vừa trườn vào đám bụi rậm bên rìa thung lũng. Gandalf đang tranh luận với 
các chú lùn. Họ đang bàn về tất cả những øì đã xảy ra với họ trong đường 
hầm, và đang băn khoăn cân nhắc xem bây giờ phải làm gì. Mấy chú lùn 
đang càu nhàu, còn Gandalf thì bảo rằng họ không thể tiếp tục cuộc hành 
trình mà bỏ mặc anh chàng Baggins trong tay lũ yêu tỉnh, không cố tìm 
hiểu xem anh chàng còn sống hay đã chết, và không tìm cách cứu anh 
chàng. 


“Suy cho cùng thì cậu ấy là bạn ta,” lão phù thủy nói, “mà đâu phải một 
anh chàng kém cỏi. Ta cảm thấy phải có trách nhiệm với cậu ấy. Ta cầu trời 
là các bạn chưa mất cậu ấy.” 


Các chú lùn muốn biết vì sao lão lại đem theo anh chàng này, vì sao lão 
không thể gắn bó với các bạn của mình và tiếp tục lên đường cùng với họ, 
và vì sao lão không chọn một ai đó khôn ngoan hơn. “Từ trước tới giờ anh 
chàng này gây phiền toái thì nhiều mà được việc thì ít,” một chú lùn nói. 
“Nếu bây giờ chúng ta phải quay trở lại những đường hầm ghê tởm ấy để 
tìm hắn, thì hắn đúng là thằng chết tiệt, tôi nói thế đấy.” 


Gandalf giận dữ trả lời, “Ta đem theo cậu ấy, và ta không đem theo những 
đồ vô dụng. Hoặc là các người giúp ta tìm cậu ấy, hoặc là ta sẽ đi và bỏ 
mặc các người ở đây mà tự cố gắng hết sức để thoát khỏi tình cảnh khó 
khăn này. Chỉ cần tìm lại được cậu ấy, rồi các người sẽ cảm ơn ta trước khi 
mọi việc kết thúc đấy. Này Dori, hà cớ gì mà khi trước cậu lại muốn bỏ 
mặc cậu ấy mà đi cơ chứ?” 


“Vào hoàn cảnh ấy thì đến ông cũng bỏ mặc hắn thôi,” Dori nói, “khi mà 
một gã yêu tỉnh trong bóng tối bỗng chộp lấy cẳng chân ông từ phía sau, 
ngoéo chân ông và đá vào lưng ông!” 


“Thế sao cậu không nâng cậu ấy dậy lần nữa!” 


“Trời ơi! Thế mà ông cũng hỏi được! Lũ yêu tinh loạn đả và cắn xé trong 
bóng tối, mọi người ngã đè lên những xác chết và va phải nhau! Ông suýt 


Juviensach.vn 


nữa đã chặt đứt đầu tôi bằng thanh kiếm Chặt Đầu Kẻ Thù, còn Thorin thì 
cứ vung thanh Bổ Đôi Yêu Tỉnh mà đâm bừa phứa khắp nơi. Đột nhiên ông 
vung ra một lóe chớp sáng lòa, và chúng tôi thấy lũ yêu tỉnh vừa tháo chạy 
vừa kêu la inh thiên địa. Ông quát to: “Mọi người hãy theo ta!” và mọi 
người phải chạy theo ông. Chúng tôi nghĩ là mọi người đã tuân lệnh. Chẳng 
có thì giờ mà chần chừ, như ông đã biết quá rõ, cho tới khi chúng ta băng 
qua lũ gác cổng, ra khỏi cái cửa bên dưới và chạy nháo nhào xuống dưới 
này. Và chúng ta có mặt ở đây tất cả - chỉ thiếu gã kẻ trộm, cái thăng chết 
tiệt!” 


“Và gã kẻ trộm đây này!” Bilbo vừa nói vừa bước tới, lẻn vào giữa bọn họ, 
và tháo chiếc nhẫn ra. 


Chao ôi, bọn họ giật nảy cả mình! Rồi họ la lên vì kinh ngạc và vui mừng. 
Gandalf cũng ngạc nhiên như bất kỳ ai trong bọn họ, nhưng có lẽ hài lòng 
hơn tất cả những kẻ khác. Lão gọi Balin đến và nói cho chú biết mình nghĩ 
øì về một chiến sĩ cảnh giới mà lại để cho người ta tiến thằng vào giữa bọn 
họ như vậy mà chẳng báo động øì hết. Đó là một sự thật khiến danh tiếng 
của Bilbo lên rất cao đối với mấy chú lùn về sau này. Nếu trước đó họ vẫn 
còn cho rằng anh chàng không phải là một tay trộm thượng hạng, bất chấp 
những lời tán tụng của Gandalf, thì bây giờ họ không còn hoài nghi gì nữa. 
Balin là kẻ bối rối hơn cả, song mọi người đều bảo rằng sự việc vừa rồi là 
quá tài tình. 


Quả thật Bilbo rất hài lòng với sự tán dương của họ đến mức chỉ cười thầm 
trong bụng mà chăng mảy may nói gì về chiếc nhẫn; và khi họ hỏi thế nào 
mà anh lại làm được việc ấy, anh chàng nói: “Ô, chỉ rón rén trên đường, các 
bạn biết đấy - rất thận trọng và lặng lẽ.” 


“Chà, đây là lần đầu tiên mà thậm chí một con chuột đã bò một cách thận 
trọng và lặng lẽ ngay trước mũi tôi mà không bị phát hiện ra,” Balin nói, 
Và chú ngả mũ thật. 


roŠ Lê) 


“tồi xin ngả mũ bái phục cậu đấy. 
“Balin sẵn sàng phục vụ,” chú nói. 
“Baggins xin được sai bảo,” Bilbo nói. 


Sau đó bọn họ muốn biết tường tận về những cuộc mạo hiểm của Bilbo kế 
từ khi anh chàng bị lạc, và anh chàng ngồi xuống kể cho họ nghe tất cả mọi +iensach.vn 


xa33 


chuyện - trừ việc bắt được chiếc nhẫn (“ngay bây giờ thì chưa đâu 
chàng nghĩ bụng). Bọn họ đặc biệt chú ý đến cuộc tranh tài giải cầu đố, và 


anh 


rùng mình khi nghe anh chàng mô tả lão Gollum. 


“Và khi đó tôi không nghĩ ra được bất kỳ câu hỏi nào khác vì có lão ngồi 
bên cạnh,” Bilbo kết luận; “thế là tôi nói “trong túi ta có cái øì?? Và lão ta 
đoán ba lần đều không đúng. Vì vậy tôi nói: “thế lời hứa của ngươi thì sao? 
Hãy chỉ đường cho ta ra khỏi đây!” Nhưng lão xông vào để giết tôi, và tôi 
chạy, rồi ngã nhào, và lão đã mất tôi trong bóng tối. Sau đó tôi bám theo 
lão, bởi tôi nghe tiếng lão tự nói chuyện với mình. Lão nghĩ là tôi thật sự đã 
biết đường ra, và thế là lão cứ đi về phía đó. Rồi sau đó lão ngồi ngay ở lối 
vào khiến tôi không thể đi qua. Thế là tôi nhảy vọt qua đầu lão và trốn 
thoát, rồi chạy mãi xuống tận cái cổng.” 


“Thế những tên gác cổng thì sao?” họ hỏi. “Không có tên nào ư?” 


“Ô, có! Rất nhiều; nhưng tôi luồn lách qua bọn chúng. Tôi bị mắc kẹt ở 
cửa, cánh cửa chỉ hơi mở hé, và tôi bị mất rất nhiều khuy áo,” anh chàng 
vừa buồn rầu nói vừa nhìn bộ quần áo rách bươm của mình. “Song tôi đã cố 
len qua được - và bây giờ tôi ở đây.” 


Các chú lùn nhìn anh chàng với một vẻ ngưỡng mộ mới mẻ khi anh chàng 
kể về việc luồn lách qua đám lính gác, nhảy vọt qua đầu lão Gollum, và len 
qua khe cửa, cứ như thể những việc ấy chăng khó khăn hoặc đáng sợ gì lắm 
vậy. 


“Ta đã bảo các vị gì nào?” Gandalf vừa nói vừa cười to. “Anh chàng 


+32 


Baggins có nhiều khả năng hơn là các vị tưởng đấy.” Khi nói cầu này, lão 
nhíu cặp lông mày rậm mà nhìn Bilbo với một vẻ khác lạ, và anh chàng 
hobbit băn khoăn chăng biết lão có phỏng đoán øì về cái phần mình đã lược 


bớt trong câu chuyện vừa kể không. 


Sau đó anh chàng cũng có những câu hỏi của riêng mình, bởi dù Gandalf 
vừa mới giải thích mọi chuyện cho mấy chú lùn thì Bilbo vẫn chưa được 
nghe. Anh chàng muốn biết lão phù thủy đã quay lại bằng cách nào, và tất 
cả bọn họ đang ở đầu. 


Lão phù thủy, thú thật, chăng hề phiền lòng khi phải kể lế về tài năng của 
mình thêm lần nữa, vì vậy lúc này lão kế cho Bilbo rằng lão và Elrond biết +iensach.vn 


rất rõ về sự hiện diện của lũ yêu tỉnh độc ác ở vùng núi đó. Song trước kia 
cổng chính của chúng thường mở ra tại một cái đèo khác, một nơi qua lại 
dễ dàng hơn, để chúng có thể thường xuyên bắt được những người bị lỡ 
đường trong đêm gần cổng của chúng. Hiển nhiên là người ta đã thôi không 
đi đường đó nữa, và bọn yêu tinh hắn đã mở cổng mới tại đỉnh đèo mà 
những chú lùn đã đi qua, mới gần đây thôi, bởi vì cho tới nay người ta thấy 
đèo này rất an toàn. 


“Ta phải xem xem liệu có thể tìm được một gã khổng lồ tương đối tử tế để 
mà bịt cái cổng ấy lại không,” Gandalf nói, “nếu không thì chẳng bao lâu 
nữa sẽ chắng ai qua núi được nữa.” 


Đêm trước đó, ngay khi Gandalf nghe tiếng hét của Bilbo, lão đã nhận ra 
chuyện gì vừa xảy ra. Trong cái ánh chớp giết chết mấy gã yêu tinh đang 
định chộp lấy mình, lão đã lẻn ngay vào kẽ nứt, đúng lúc nó khép lại. Lão 
lần theo mấy gã yêu tỉnh đang dồn các tù nhân tới tận rìa tòa lầu đài lớn, và 
lão ngồi đó mà trổ phép thần thông tuyệt đỉnh của mình trong bóng tối. 


“Việc đó rất là khó, thật thế,” lão nói. “Mạo hiểm và rủi ro!” 


Song, cố nhiên, Gandalf đã đặc biệt nghiên cứu những phép thuật có sử 
dụng lửa và ánh sáng (thậm chí anh chàng hobbit vẫn không hề quên những 
quả pháo hoa thần diệu tại bữa tiệc buối tối trước ngày Hạ Chí tại nhà Lão 
Took, chắc các bạn còn nhớ). Phần còn lại tất cả chúng ta đều biết - ngoại 
trừ việc Gandalf biết tường tận về cái cửa hậu mà lũ yêu tỉnh gọi là cửa bên 
dưới, nơi Bilbo mất những chiếc khuy áo của mình. Trên thực tế, bất kỳ ai 
từng quen đi lại qua vùng núi này đều biết rõ cái cửa đó; song lão phù thủy 
đã phải chui đầu vào những đường hầm kia để dẫn bọn họ đi đúng hướng. 


“Lũ chúng nó làm cái cửa ấy lâu lắm rồi,” lão nói, “phần để dùng làm lối 
chạy trốn, nếu chúng cần; phần để làm lối đi ra bền ngoài thông sang các 
vùng đất bên kia núi, tại đó chúng vẫn đến những lúc trời tối và gây nhiều 
thiệt hại. Bọn chúng luôn canh giữ cửa này và chưa từng có ai tìm cách bịt 
nó lại. Sau vụ này chúng sẽ còn tăng cường việc canh gác gấp đôi cho mà 
xem,” lão cười to. 


Tất cả các thành viên khác cũng cười to. Rốt cuộc thì họ mất mát khá 
nhiều, nhưng đã giết được gã Yêu Tĩnh Chúa và rất nhiều gã khác nữa, và 


Juviensach.vn 


tất cả bọn họ đều chạy thoát, như vậy có thể nói là cho tới lúc này họ đã 
thắng lớn. 


Song lão phù thủy kêu gọi mọi người phải tỉnh táo. “Bây giờ chúng ta phải 
lập tức tiếp tục hành trình, vì đã được nghỉ ngơi một chút rồi,” lão nói. 
“Đêm đến là hàng trăm gã bọn chúng sẽ ào ra đuổi theo chúng ta, mà lúc 
này bóng đã ngả dài rồi. Bọn chúng có thể ngửi được vết chân của chúng ta 
nhiều giờ liền sau khi chúng ta đã đi qua. Trước khi trời tối chúng ta phải đi 
được thêm nhiều dặm đường nữa. Nếu thời tiết cứ đẹp thế này thì sẽ có 
chút ánh trăng, mà được như thế thì thật may mắn. Không phải vì bọn 
chúng ngại gì ánh trăng đâu, mà bởi chúng ta sẽ có chút ánh sáng để mà đi 
cho đúng đường.” 


“Ô, phải rồi!” lão trả lời thêm mấy câu hỏi của anh chàng hobbit. “Ở trong 
đường hầm của lũ yêu tinh, cậu quên mất thời gian rồi đấy. Hôm nay là thứ 
Năm, và cái lúc chúng ta bị bắt là đêm thứ Hai hoặc sáng thứ Ba. Chúng ta 
đã vượt nhiều dặm đường dài, đã đi xuống mãi qua tâm của dãy núi, và lúc 
này thì đang ở phía bên kia - đúng là một đường tắt. Nhưng chúng ta chưa 
tới địa điểm mà con đường đèo của chúng ta có lẽ đã dẫn đến; chúng ta còn 
ở quá xa về phía Bắc, và phía trước mặt là một vùng nguy hiểm. Mà chúng 
ta hiện nay vẫn ở khá cao trên núi đấy. Nào, đi thôi!” 


“Tôi đói quá đi mất,” Bilbo rên rỉ, anh chàng bỗng nhận ra rằng đã từ đêm 
hôm qua rồi đêm hôm kia rồi đêm hôm kìa nữa mình chưa được bữa nào 
vào bụng. Phải thông cảm với anh chàng hobbit về chuyện này! Cái bụng 
anh chàng hình như hoàn toàn kẹp lép và đói mềm, đôi chân thì loạng 
choạng, bởi lúc này niềm phấn khích đã qua đi. 


“Chăng thể làm gì khác được,” Gandalf nói, “trừ phi cậu quay trở lại và tế 
nhị đề nghị lũ yêu tỉnh cho cậu xin lại con ngựa và hành lý của mình.” 


“Không đâu, cảm ơn ông!” Bilbo nói. 


“Thế thì rất tốt, chúng ta phải thắt chặt dây lưng lại mà tiếp tục lề bước thôi 
- nếu không, chúng ta sẽ bị biến thành bữa tối, mà điều đó còn tệ hại hơn 
nhiều so với việc chúng ta không được ăn tối đấy.” 


Trong lúc họ tiếp tục đi, Bilbo nhìn ngang nhìn ngửa tìm cái gì để ăn, 
nhưng những cây mâm xôi vẫn còn đang đơm hoa, và tất nhiên là không có +viensach.vn 


quả, thậm chí cả những cây táo gai cũng vậy. Anh chàng gặăm một ít lá chua 
me đất và uống nước từ một dòng suối nhỏ chảy ngang qua đường, rồi ăn 
ba quả dầu dại tìm được bên bờ suối, nhưng cũng chăng đỡ đói là bao. 


Họ vẫn tiếp tục đi mãi. Con đường gồ ghề biến mất. Bụi rậm và cỏ dài xen 
giữa các tảng đá, những trảng cỏ thỏ gặm, rồi thì húng tây, xô thơm, kinh 
giới, hồng dại vàng tất thảy đều biến mất, và họ thấy mình đang ở trên đỉnh 
một con dốc vừa rộng vừa dốc ngược do những hòn đá rơi xuống tạo nên, 
đó là những øì còn lại của một trận lở đất. Khi họ bắt đầu xuống dốc, rác 
rưởi cùng những hòn sỏi nhỏ lăn khỏi chân họ; chẳng bao lâu sau những 
mảnh đá vỡ to hơn ào ào rơi xuống khiến những hòn đá khác dưới chân họ 
cũng bắt đầu trượt lăn đi; rồi những tảng đá bị quấy rầy nảy bật lên, ầm ầm 
lao xuống cùng cát bụi. Chăng mấy chốc, toàn bộ con dốc ở phía trên lẫn 
phía dưới họ dường như đang dịch chuyển, và họ trượt đi, tất cả tứm tụm 
vào nhau trong cảnh đá tảng, đá hòn vừa trượt vừa rơi ầm ầm hỗn loạn đến 
kinh người. 


Chính cái đám cây cối ở chân dốc đã cứu họ. Họ trượt vào bìa một cánh 
rừng thông thoải dần lên từ khu rừng sẫm tối của những thung lũng bên 
dưới đến tận dốc núi này. Vài người tóm được vào thân cây và đu mình 
xuống những cành cây thấp bên dưới, vài người khác (như anh chàng 
hobbit nhỏ bé) ẩn sau một gốc cây để tránh cuộc công kích của các tảng đá. 
Chăng bao lâu mối nguy hiểm đã hết, trận sạt lở đã dừng lại, chỉ còn nghe 
thấy những tiếng lạo xạo yếu ớt cuối cùng khi những tảng đá lớn nhất trong 
số những tảng đá bị quấy rầy vừa chồm nhảy vừa quay tròn giữa bãi dương 
xỉ diều hâu và đám rễ thông mãi tít bên dưới. 


“Chà! Trận sạt lở vừa rồi đã đưa chúng ta đi một quãng,” Gandalf nói; “và 
ngay cả lũ yêu tỉnh truy tìm chúng ta cũng khó có thể lặng lẽ mò xuống 
đầy.” 


“Hắn là thế rồi,” Bombur làu bàu; “nhưng chúng quăng những tảng đá cho 
lăn chồm chồm xuống đầu chúng ta cũng đầu khó khăn gì.” Mấy chú lùn 
(và Bilbo) chăng vui vẻ gì, họ đang xoa bóp cắng chân và bàn chân bầm 
giập của mình. 


“Vớ vấn! Chúng ta sắp sửa rẽ ngang ở đây, ra khỏi hướng của đường trượt 


rồi. Chúng ta phải nhanh nhanh lên! Hãy nhìn ánh nắng kia kìa!” 
uviensach.vn 


Mặt trời đã xuống sau dãy núi từ lâu. Những cái bóng đổ xuống quanh họ 
đang ngày một thẫm, dù rằng ở tít xa qua đám cây cối và phía trên những 
ngọn cây đen ngòm mọc ở những chỗ thấp hơn bên dưới, họ còn có thể 
nhìn thấy ánh chiều trên những bình nguyên phía bên kia. Lúc này họ cố 
sức khập khiễng bước thật nhanh xuống những con dốc thoai thoải trong 
rừng thông theo một đường mòn chênh chếch về phía Nam. Thỉnh thoảng 
họ len lỏi qua một rừng dương xỉ diều hầu bạt ngàn, những tấm lá lược 
vươn cao quá đầu anh chàng hobbit; đôi lúc họ lặng lẽ cất bước trên một 
thảm lá thông; và suốt khoảng thời gian ấy cảnh ảm đạm của rừng cây mỗi 
lúc một nặng nề hơn và vẻ u tịch càng lúc càng bí ẩn hơn. Tối hôm đó 
không có lấy một ngọn gió để đem đến cho những cành cây một tiếng thở 
dài của biển. 


“Chúng ta có phải đi xa thêm chút nào nữa không?” Bilbo hỏi, khi trời đã 
tối đến mức anh chàng chỉ có thể nhìn thấy bộ râu của Thorin ve vấy bên 
cạnh mình, và yên tĩnh đến nỗi anh chàng nghe tiếng thở của mấy chú lùn 
chăng khác nào một tiếng động lớn. “Các ngón chân tôi bầm giập và vẹo vọ 
hết cả rồi, căng chân tôi thì đau, còn cái bụng thì lép kẹp như bao tải rỗng 
ây.” 


“Đi thêm một chút thôi,” Gandalf nói. 


Sau một quãng thời gian dường như dài đến hàng thế kỷ, họ bỗng đến một 
khoảng trống tại đó không có cây cối. Trăng đã lên và rọi sáng đất ấy. 
Không hiểu vì sao tất cả bọn họ lại có cảm giác rằng nơi đó chắng an lành 
øì, dù rằng họ chẳng nhìn thấy chuyện gì không ổn cả. 


Bỗng họ nghe thấy một tiếng hú tít xa dưới chân đồi, tiếng hú dài nghe đến 
rùng mình. Một tiếng khác đáp lại từ phía bên phải và gần họ hơn rất nhiều, 
sau đó lại có tiếng hú đáp lại khác không xa lắm về phía bên trái. Đó là lũ 
chó sói hú trăng, bầy sói đang tập hợp nhau lại! 


Gần cái hang của anh chàng Bagøins ở quê nhà không có chó sói sinh sống, 
nhưng anh chàng biết âm thanh ấy. Anh chàng đã được nghe mô tả khá 
nhiều trong các câu chuyện kể. Một người anh họ của anh chàng (bên họ 
Took), trước kia từng đi đây đó rất nhiều, vẫn thường nhại tiếng hú đó để 
dọa anh chàng. Nghe tiếng hú ấy dưới vầng trăng giữa rừng quả là quá sức 
chịu đựng của Bilbo. Thậm chí những chiếc nhẫn thần cũng chẳng có công 


uviensach.vn 


dụng øì lắm đối với lũ sói - đặc biệt đối với bầy sói ác sống dưới bóng dãy 
núi đầy rẫy yêu tỉnh, tại Rìa Xứ Hoang Vụ, trên biên giới của xứ chưa từng 
biết. Những con sói loại này thính mũi hơn yêu tỉnh, và chăng cần nhìn 
thấy chúng cũng bắt được bạn! 


“Chúng ta biết làm øì bây giờ! Chúng ta biết làm gì bây giờ!” anh chàng 
kêu to. “Thoát khỏi yêu tỉnh để bị sói vồ!” anh chàng nói, và những lời đó 
trở thành một câu tục ngữ, dù bây giờ chúng ta nói “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ 
dừa” cũng trong những hoàn cảnh khó chịu như vậy. 


“Trèo lên cây nhanh lên!” Gandalf kêu to; và họ chạy tới những cái cây ở 
ven trảng, tìm kiếm các cây có cành khá thấp hoặc mảnh mai để trèo lên. 
Họ tìm được rất nhanh, các bạn có thể đoán được, và trèo lên thật cao đến 
chừng nào còn có thể tin tưởng được vào những cành cây. Các bạn hắn đã 
cười to (từ một khoảng cách an toàn), nếu nhìn thấy các chú lùn ngồi vắt 
vẻo trên cây với chùm râu phất phơ thông xuống dưới, giống như những 
lão già quý phái gàn dở đang giả làm trẻ con. Fili và Kili trên ngọn một cây 
thông rụng lá cao vút như một cây thông Noel khống lồ. Dori, Nori, Ori, 
Oin và Gloin thì thoải mái hơn trên một cây thông đồ sộ có cành nhánh cân 
đối vươn ra thành tầng giống như những chiếc nan hoa trong một bánh xe. 
Bifur, Bofur, Bombur và Thorin ở trên một cây thông khác. Dwalin và 
Balin đã trèo lên một cây linh sam cao, mảnh và ít cành, còn đang tìm chỗ 
ngồi trong tán lá xanh của mấy cành cao nhất. Gandalf ở cao hơn những 
người khác rất nhiều, lão tìm được một cái cây mà họ không thể trẻo lên 
được, một cây thông lớn sừng sững ngay tại rìa trảng. Lão hoàn toàn bị che 
khuất trong đám cành lá, song các bạn có thể nhìn thấy mắt lão lập lòe 
trong ánh trăng mỗi khi lão ngó ra ngoài. 


Còn Bilbo? Anh chàng không thể trèo lên bất kỳ cây nào, và còn đang chạy 
cuống quýt từ thân cây này đến thần cây khác, giống như một chú thỏ lạc 
khỏi hang và đang bị chó đuổi. 


“Cậu lại bỏ rơi anh chàng kẻ trộm rồi!” Nori vừa nói với Dori vừa ngó nhìn 


xuống dưới. 


“Em không thể lúc nào cũng cõng lũ kẻ trộm trên lưng được,” Dori nói, 
“hết xuống đường hầm rồi lại lên cây! Anh nghĩ em là gì chứ? Một phu 
khuân vác à?” 


uviensach.vn 


“Cậu ấy sẽ bị ăn thịt nếu chúng ta không làm gì đó.” Thorin nói, bởi lúc 
này đã có những tiếng hú khắp xung quanh bọn họ, mỗi lúc một thêm gần. 
“Dori!” chú gọi to, bởi Dori đang ở dưới thấp nhất, trên một cái cây dễ trèo 
nhất, “nhanh lên chứ, hãy giúp một tay cho anh chàng Baggins trẻo lên đi!” 


Tuy hay càu nhàu, Dori thật ra là một người bạn tử tế. Anh chàng Bilbo tội 
nghiệp không thể với tới bàn tay Dori ngay cả khi chú đã trẻo xuống cành 
cuối cùng và buông thõng tay xuống thấp hết cỡ. Thế là Dori thật sự trèo từ 
trên cây xuống và để Bilbo leo lên đứng trên lưng mình. 


Ngay lúc đó bầy sói vừa hú vừa lóc cóc chạy vào trảng. Bỗng chốc có hàng 
trăm con mắt nhìn họ. Dori vẫn không bỏ rơi Bilbo. Chú đợi cho tới khi 
anh chàng đã trèo khỏi vai mình lên những cành cây rồi mới nhảy vọt lên 
theo. Vừa vặn kịp! Một con sói đớp vào áo khoác của chú trong lúc chú đu 
mình lên, và suýt thì bắt được chú. Chỉ một lát sau chúng đã kéo cả một 
đàn đến, vừa sủa ăng ẵng vừa chồm lên gốc cây, mắt chúng sáng rực và 
lưỡi thì thè dài. 


Nhưng thậm chí lũ Sài Lang (bởi lũ sói ác ở Rìa Xứ Hoang Vu được đặt tên 
như vậy) cũng không thể trèo cây. Bọn họ được an toàn một lúc. May mắn 
là trời ấm áp và không có gió. Vào bất kỳ lúc nào việc ngồi lầu trên cây 
cũng đều chăng thoải mái øì; nhưng nếu trời lạnh và có gió, và khắp nơi 
bên dưới lại có lũ chó sói trực chờ bạn, thì cây cối có thể là nơi hoàn toàn 
khổ ải. 


Cái trảng giữa vòng cây này hiển nhiên là nơi hội họp của bầy sói. Chúng 
kéo đến ngày càng nhiều. Chúng để lại mấy con canh gác tại gốc cây có 
Dori và Bilbo, rồi đi đánh hơi khắp nơi cho tới khi tìm ra được từng cái cây 
có người ở trên đó. Chúng cũng canh gác những cây này, trong khi đó toàn 
bộ số còn lại (dường như đến mấy trăm con) vào ngồi thành một vòng tròn 
lớn trong trảng; và giữa vòng tròn đó là một con sói xám to lớn. Nó nói với 
đồng bọn bằng thứ ngôn ngữ khủng khiếp của giống Sài Lang. Gandalf 
hiểu ngôn ngữ ấy. Bilbo thì không, nhưng những âm thanh ấy nghe mà hãi 
hùng, như thể toàn bộ câu chuyện của bọn chúng đều xoay quanh những 
điều tàn ác và hiểm độc. Chốc chốc cả lũ Sài Lang ngồi vòng tròn lại đồng 
thanh trả lời tên thủ lĩnh xám, và tiếng ầm ầm dễ sợ của chúng suýt nữa đã 
khiến anh chàng hobbit rơi khỏi cây thông. 


Jviensach.vn 


Tôi sẽ kể cho các bạn những gì Gandalf nghe thấy, dù rằng Bilbo thì chăng 
hiểu gì. Lũ Sài Lang và bọn yêu tỉnh thường giúp nhau làm điều ác. Bọn 
yêu tỉnh thường không mạo hiểm ởi quá xa khỏi dãy núi của chúng, trừ phi 
chúng bị dồn đuổi hoặc đang tìm nơi ở mới, hoặc đang hành quân đi chinh 
chiến (tôi vui mừng nói rằng đã từ rất lâu chuyện này chưa xảy ra). Nhưng 
vào thời ấy chúng vẫn thường đi cướp bóc, đặc biệt để kiếm đồ ăn hoặc bắt 
nô lệ về làm việc cho mình. Khi ấy chúng thường nhờ cậy sự giúp đỡ của lũ 
Sài Lang và ăn chia đồ cướp được với lũ này. Đôi khi chúng cưỡi sói giống 
như người ta cưỡi ngựa vậy. Lúc này dường như một cuộc cướp bóc lớn 
của yêu tỉnh đã được lên kế hoạch tiến hành vào đúng đêm hôm ấy. Lũ Sài 
Lang đến gặp bọn yêu tỉnh, nhưng bọn yêu tỉnh lại đến muộn. Nguyên nhân 
hiển nhiên là vì cái chết của gã Yêu Tĩnh Chúa cùng tất cả những náo động 
do mấy chú lùn cùng Bilbo và lão phù thủy gây ra, có lẽ chúng vẫn còn 
đang truy tìm những người này. 


A Warg or Evil Wolf 


Bất chấp những hiểm nguy của vùng đất xa xôi này, gần đây những người 
gan dạ đã tìm đường quay trở lại nơi đây từ phương Nam. Họ chặt cây làm 
nhà sinh sống giữa những khu rừng dễ chịu hơn tại các thung lũng và dọc 
hai bờ sông. Họ rất đồng, rất can đảm và được vũ trang đầy đủ, thậm chí lũ 
Sài Lang cũng không dám tấn công khi nhiều người bọn họ tập hợp lại, 
hoặc là vào ban ngày. Nhưng lúc này chúng đã lập kế hoạch, với sự giúp đỡ 
của bọn yêu tỉnh, để mò đến vào ban đêm và tấn công những ngôi làng gần 
dãy núi nhất. Nếu kế hoạch của chúng được thực hiện, thì ngày hôm sau sẽ 
chẳng còn ai sống sót; tất cả sẽ đều bị giết, chỉ trừ một số ít người bọn yêu 
tỉnh không để lũ sói ăn thịt mà đem về hang làm tù nhân. 


Juviensach.vn 


Cuộc mạn đàm này cứ nghe cũng đủ ghê người, không phải chỉ vì nó liên 
quan đến những người thợ rừng cùng vợ con họ, mà còn vì mối hiểm họa 
lúc này đang đe dọa Gandalf cùng các bạn lão. Lũ Sài Lang nổi giận và 
kinh ngạc khi thấy họ có mặt ở đây, ngay tại nơi hội họp của chúng. Chúng 
nghĩ họ là bạn bè của những người thợ rừng đến để do thám và sẽ đem tin 
về kế hoạch của chúng xuống những thung lũng kia, và vì vậy bọn yêu tỉnh 
và lũ sói sẽ phải chiến đấu một trận kinh hồn bạt vía thay vì chỉ việc bắt tù 
nhân và ăn thịt họ khi họ còn đang ngon giấc. Vì vậy lũ Sài Lang không có 
ý định bỏ đi để những người trên cây chạy trốn, dù sao thì chúng cũng sẽ 
không bỏ đi cho tới lúc trời sáng. Mà trước đó rất lâu, chúng nói, bọn lính 
yêu tỉnh sẽ ào ào xuống núi; mà bọn yêu tỉnh thì có thể trèo hoặc chặt đổ 
cây. 


Bây giờ các bạn có thể hiểu vì sao khi nghe những tiếng hú hét cắn sủa của 
chúng, Gandalf lại bắt đầu vô cùng sợ hãi, dù lão là phù thủy, và cảm thấy 
rằng bọn họ đang ở một nơi rất tệ hại mà chẳng có cơ may nào thoát nạn. 
Dù sao đi nữa lão cũng sẽ không để cho chúng thực hiện được ý đồ như 
chúng mong muốn, tuy rằng lão chẳng làm được gì nhiều lắm khi bị mắc 
kẹt trên một cây cao, với lũ sói bu kín bên dưới. Lão hái những quả thông 
rất to từ các cành cây. Sau đó lão chầm lửa đốt một quả cháy bùng lên ngọn 
lửa màu xanh rực rỡ, rồi ném đánh vèo một cái xuống giữa lũ sói đang ngồi 
thành vòng tròn. Quả thông đập trúng lưng một con, và lập tức bộ lông 
bờm xờm của gã bắt lửa, gã cứ vừa nhảy loạn lên vừa kêu ăng ăng đến ghê 
người. Rồi lại một quả nữa và một quả nữa - một có ngọn lửa màu lam, một 
có ngọn lửa đỏ, và một quả nữa tỏa ngọn lửa màu lục. Chúng bùng cháy 
trên mặt đất giữa vòng tròn chó sói rồi nổ tung thành những tia lửa nhiều 
màu và ngút khói. Một quả thông đặc biệt to trúng vào mũi gã sói đầu đàn 
khiến gã nhảy vọt lên cao đến mười bộ rồi chạy xồng xộc quanh vòng tròn, 
vừa cắn vừa đớp ngay cả những con sói khác, trong cơn giận dữ và hoảng 
SỢ. 


Mấy chú lùn và Bilbo vừa la hét vừa reo hò cổ vũ. Lũ sói nổi cơn thịnh nộ, 
cứ nhìn cũng đủ khiếp, còn cảnh huyên náo chúng gây ra thì chấn động cả 
khu rừng. Loài sói luôn sợ lửa, mà đây lại là một loại lửa rất khủng khiếp 
và kỳ lạ. Nếu một tia lửa bắn vào bộ lông của chúng thì nó sẽ bám chặt và 
cháy xuyên vào cơ thể; và trừ phi chúng lăn tròn thật nhanh, không thì 
chẳng mấy chốc chúng sẽ bốc cháy đùng đùng. Chỉ ít lâu sau đó khắp 


Juviensach.vn 


quanh trảng đầy những con sói lăn lộn hòng dập tắt lửa trên lưng, trong khi 
những gã đang bốc cháy thì cứ vừa chạy loanh quanh vừa gào thét khiến 
những gã khác bùng cháy theo, cho tới khi ngay cả bạn bè cũng xua đuổi 
chúng, và chúng lao vọt xuống các con dốc vừa kêu gào vừa rên rỉ mà lao 
đi tìm nước. 


“Chuyện øì náo động cả khu rừng đêm nay thế nhỉ?” Đại Bàng Chúa nói. 
Lão đang ngôi, đen sẵm dưới ánh trăng, trên một mỏm đá chơ vơ tại triền 
phía Đông của rặng núi. “Ta nghe thấy tiếng lũ chó sói! Hay là bọn yêu tỉnh 
đang giở trò ở trong rừng?” 


Lão bay vút lên không trung, và ngay lập tức hai vệ sĩ của lão từ những 
tảng đá ở hai bên cũng vọt lên theo lão. Chúng lượn vòng trên bầu trời và 
ngó xuống cái vòng tròn Sài Lang, một đốm nhỏ tí tẹo mãi tít xa bên dưới. 
Song đại bàng rất tỉnh mắt và có thể nhìn thấy những thứ rất nhỏ từ khoảng 
cách rất xa. Lão Đại Bàng Chúa của Dãy Núi Mù Sương có cặp mắt có thể 
nhìn mặt trời mà không chớp, và có thể nhìn thấy một con thỏ đang chạy 
trên mặt đất bên dưới cách xa một dặm ngay cả là dưới ánh trăng. Vì vậy, 
tuy không thấy những người ở trên cây, lão cũng có thể nhận ra cảnh náo 
loạn giữa lũ sói, nhìn thấy những chớp lửa nhỏ tí, nghe được những tiếng 
øào thét và tiếng sủa ăng ẵng từ tít bên dưới loáng thoáng vọng lên. Lão 
cũng có thể thấy ánh trăng rập rờn trên giáo mũ sắt của bọn yêu tỉnh, khi 
hàng dài đội quân độc ác ấy lần mò xuống sườn đồi từ cổng của chúng rồi 
len lỏi tiến vào khu rừng. 


Đại bàng ngày nay không phải là giống chim hiền lành. Một số con còn hèn 
nhát và dữ tợn. Nhưng giống đại bàng cổ xưa trên những rặng núi phía Bắc 
lại là những con chim tuyệt vời nhất; chúng rất uy nghi, mạnh mẽ và hào 
hiệp. Chúng không thích và cũng không sợ bọn yêu tỉnh. Khi nào để ý thấy 
bọn yêu tỉnh (điều này rất hiếm, bởi đại bàng không ăn thịt những thứ như 
vậy), là đàn chim liền nhào xuống và dồn lũ này kêu váng làng nước mà 
chạy trở về hang, và chặn đứng bất kỳ hành động độc ác nào mà chúng 
đang làm. Lũ yêu tỉnh căm ghét và sợ chim đại bàng nhưng không thể nào 
đến được chỗ ở chót vót trên cao của chúng, hoặc đuổi chúng ra khỏi dãy 
núi. 


Đêm nay Đại Bàng Chúa rất tò mò muốn biết có chuyện gì đang xảy ra; vì 
vậy lão cho gọi thêm nhiều đại bàng khác đến, và chúng bay khỏi dãy núi,  „¡ensach.vn 


rồi lượn tròn lượn tròn xuống thấp, thật thấp, thấp nữa, về phía vòng tròn 
chó sói và nơi hội họp của bọn yêu tỉnh. 


Âu cũng là một điều rất tốt. Những chuyện hãi hùng đang diễn ra dưới kia. 
Lũ sói bị bát lửa và chạy trốn vào rừng khiến mấy vạt rừng bốc cháy. Đang 
giữa mùa hè, và ít lâu rồi trời không mưa trên triền núi phía Đồng. Đám 
dương xỉ diều hầu đang ngả vàng, những cành cây gãy rơi ngốn ngang, lá 
thông rụng thành đống, và đám cây chết khô rải rác khắp rừng, chăng mấy 
chốc đã cháy rừng rực. Lửa bốc ngùn ngụt khắp khoảng rừng thưa của lũ 
Sài Lang. Song lũ sói-lính gác vẫn không rời khỏi mấy cái cây. Phát cuồng 
và nổi giận, chúng vừa nhảy vọt lên vừa gào thét xung quanh các thần cây 
và nguyền rủa mấy chú lùn bằng thứ ngôn ngữ ghê người của chúng, lưỡi 
chúng thè lè, còn mắt thì rực lên vừa đỏ vừa dữ dội như những ngọn lửa. 


Rồi bỗng bọn yêu tinh ào ào chạy lên, vừa chạy vừa la hét. Chúng ngỡ là 
đang diễn ra một cuộc chiến với những người thợ rừng; song chăng mấy 
chốc chúng biết được chuyện gì đã thật sự xảy ra. Vài gã trong bọn chúng 
thậm chí còn ngồi xuống mà cười toáng lên. Những gã khác huơ huơ giáo 
mác và đập mạnh cán giáo vào khiên kêu loảng xoảng. Yêu tỉnh không sợ 
lửa, và rồi chúng mau chóng vạch ra một kế hoạch mà chúng thấy dường 
như rất thú vị. 


Vài gã tập hợp lũ sói thành một bầy. Một số chất dương xỉ và cành củi xung 
quanh những thân cây. Những gã khác vội vã chạy khắp nơi, chân đạp tay 
đập liên hồi cho tới khi các ngọn lửa hầu như đều tắt hết - song chúng 
không dập lửa gần kề những cây có các chú lùn ở trên. Chúng còn cho 
thêm lá, cành khô và dương xỉ diều hâu vào đó cho lửa cháy to hơn. Chẳng 
mấy chốc chúng đã có một vành đai khói lửa xung quanh các chú lùn, một 
vành đai được chúng kiểm soát không cho lan ra phía ngoài mà cứ dần dần 
thít vào trong, cho tới khi những ngọn lửa bừng bừng liếm vào số cành lá 
khô chất đống dưới những gốc cây. Mắt Bilbo đầy khói, anh chàng có thể 
cảm thấy sức nóng của những ngọn lửa; và qua đám khói nồng nặc anh 
chàng thấy bọn yêu tỉnh đang nhảy múa thành vòng tròn giống như người 
ta nhảy múa quanh đống lửa tại lễ hội. Bên ngoài cái vòng tròn những 
chiến binh vác giáo rìu nhảy múa ấy là những con sói đứng ở một khoảng 
cách khá xa, vừa xem vừa chờ đợi. 


Anh chàng nghe thấy bọn yêu tỉnh bắt đầu hát một khúc ca khủng khiếp: 


Jviensach.vn 


Mười lăm chú chim trên năm cây thông, 

Làn gió nóng phe phẩy bộ lông của chúng! 

Nhưng thật nực cười, những chú chim nhỏ, không cánh! 

Chà, chúng ta sẽ làm gì với những con vật ngộ nghĩnh này đây; 
Đem nướng sống, hay bỏ nồi hầm, 

Rán hay luộc chúng lên mà ăn cho nóng? 


Sau đó chúng ngừng hát và quát to: “Hãy bay đi các chú chim nhỏ! Bay 
được thì cứ bay đi! Hãy xuống đây, những chú chim nhỏ ơi, nếu không sẽ 
bị nướng trong tổ đấy! Hãy hát, hãy hót đi, những chú chim nhỏ! Sao các 
chú lại không hót chứ?” 


“Cút đi! Lũ nhóc con!” Gandalf quát lên đáp trả, “Giờ đâu phải mùa chim 
làm tổ. Mà lũ ranh con đùa với lửa sẽ bị trừng phạt đấy.” Lão nói vậy để 
chọc tức chúng, và để cho chúng thấy là lão không hoảng sợ - dù dĩ nhiên 
lão hoảng sợ, kể cả lão có là phù thủy đi nữa. Nhưng bọn chúng bỏ ngoài 
tai, và tiếp tục hát. 


Hãy cháy bùng lên, cây cối và dương xỉ! 

Cho chúng quăn lại và cháy sạch! Một ngọn đuốc xẻo xẻo 
Thắp sáng trời đêm để chúng ta vui, 

Nào, cháy lên đi! 

Hãy nướng, hãy rán, hãy quay chúng lên! 

cho tới khi râu chúng cháy, mắt chúng đẫn đờ, 

cho tới khi tóc chúng khét lẹt, da chúng nứt toác, 

mỡ chúng chảy ra, xương chúng thành than 

chất đống đen sì 


dưới bầu trời! uviensach.vn 


Thế là lũ lùn hết đời, 

và thắp sáng trời đêm cho chúng ta vui, 
Nào cháy lên đi! 

Nào hãy bùng cháy lên! 

Nào cháy lên đi! 


Và lời hát Nào cháy lên đi! vừa dứt thì những ngọn lửa đã cháy đến gốc cây 
của Gandalf. Trong khoảnh khắc đám lửa lan sang những cây khác. Vỏ cây 
bắt lửa, và những cành dưới thấp nổ đen đét. 


Khi ấy Gandalf trèo lên tít cao trên ngọn cây. Một tia sáng rực rỡ như ánh 
chớp vụt ra từ cây gậy phép của lão khi lão chuẩn bị lao thắng từ trên cao 
xuống giữa đám giáo mác của bọn yêu tỉnh. Làm thế đời lão chắc sẽ tiêu 
tùng, dù rằng có thể lão sẽ giết được vô khối yêu tinh khi lao xuống như 
một tia sét. Nhưng lão đã tuyệt nhiên không nhảy. 


Đúng khoảnh khắc ấy Đại Bàng Chúa từ trên cao sà xuống, dùng bộ vuốt 
quặp lấy lão, và bay mất. 


Một tiếng hét đầy căm giận và kinh ngạc vang lên từ lũ yêu tỉnh. Đại Bàng 
Chúa kêu to, lúc này Gandalf đã nói với lão chim chúa. Những con chim 
lớn bay cùng khi nãy vụt quay trở lại, và chúng lao xuống như những bóng 
đen khổng lồ. Lũ sói rền rĩ và nghiến răng; bọn yêu tỉnh la hét và giậm chân 
giận dữ, rồi phóng những cây giáo nặng nề lên không trong vô vọng. Đám 
đại bàng sà xuống đầu chúng; cú xô mạnh của những đôi cánh trong bóng 
tối đập chúng ngã lăn ra đất hoặc hất văng chúng ra xa; những bộ móng 
chim xé toạc mặt bọn yêu tỉnh. Mấy con chim khác bay tới các ngọn cây và 
quắp lấy các chú lùn lúc này đang cố liều trèo lên càng cao càng tốt. 


Bilbo tội nghiệp suýt tí nữa lại bị bỏ rơi! Anh chàng chỉ vừa kịp túm lấy hai 
căng chân Dori, vì Dori được chở đi cuối cùng; và họ cùng bay vút lên phía 
trên đám hỗn loạn và lửa cháy, Bilbo đu đưa trong không khí với hai cánh 
tay muốn gãy rời. 


Juviensach.vn 


Rescue by the Great Eagles 


Lúc này, mãi tít bên dưới, bọn yêu tỉnh và lũ sói đang tản ra khắp nơi trong 
rừng. Dăm chú đại bàng vẫn còn đang lượn bay lướt phía trên chiến địa. 
Lửa quanh đám cây bỗng cháy vọt lên phía trên những cành cao nhất. 
Chúng bùng cháy và nổ lét đét. Bỗng những tia lửa tóe ra, khói đen nghi 
ngút. Bilbo chỉ vừa kịp thoát nạn! 


Chăng mấy chốc ánh sáng từ đám cháy bên dưới chỉ còn là một đốm đỏ lờ 
mờ nhấp nháy trên mặt đất đen thẫm; còn bọn họ đang ở tít cao trên bầu 
trời, ngày càng lên cao mãi theo những vòng lướt bay mạnh mẽ. Bilbo 
chẳng bao giờ quên cái chuyến bay mà mình cứ bám chặt lấy hai cổ chân 
Dori ấy. Anh chàng rền rĩ “hai cánh tay của tôi, hai cánh tay của tôi!”; còn 
Dori thì than thở “Đôi chân khốn khổ của tôi, đôi chân khốn khổ của tôi!” 


Ngay cả những lúc dễ chịu nhất thì độ cao cũng khiến Bilbo hoa mày chóng 
mặt. Anh chàng thường cảm thấy ớn mỗi khi nhìn xuống một rìa đá nhỏ, và 
chẳng bao giờ thấy thích những cái thang, huống hồ là cây cối (trước kia 
chưa hề phải chạy trốn khỏi lũ sói). Vì vậy các bạn có thể hình dung lúc 
này đầu anh chàng choáng váng dường nào khi nhìn xuống qua những ngón 
chân đung đưa lơ lửng của mình và thấy những vùng đất đen ngòm trải 
rộng bên dưới, đây đó thoáng những nét chấm phá của ánh trăng trên một 
tảng đá bên sườn đồi hoặc trên một dòng suối ở bình nguyên. 


Những đỉnh núi lờ mờ càng lúc càng gần hơn, những mỏm đá nhuốm ánh 
trăng nhô ra từ bóng tối. Mùa hè hay không phải mùa hè đây mà tiết trời 
dường như rất lạnh. Anh chàng nhắm mắt lại và tự hỏi liệu mình có thể 


bám chặt được lâu hơn nữa không. Rồi anh chàng tưởng tượng điều gì sẽ 
xảy ra nếu mình không thể. Anh chàng cảm thấy ớn lạnh. 


Chuyến bay kết thúc vừa đúng lúc, ngay trước khi hai cánh tay anh chàng 
kiệt sức. Anh chàng vừa thở hốn hến vừa buông hai cổ chân Dori ra rồi 
nằm phịch xuống cái nền xù xì của một tổ chim đại bàng. Anh chàng nín 
lặng nằm đó với những mối suy nghĩ ngốn ngang, vừa ngạc nhiên vì được 
cứu thoát khỏi đám cháy vừa sợ mình có thể từ cái chỗ chật hẹp đó rơi 
xuống những khoảng tối sâu thắm ở hai bên. Quả thật anh chàng đang cảm 
thấy đầu mình váng vất khó chịu sau những cuộc mạo hiểm hãi hùng trong 
ba ngày qua mà hầu như chẳng được ăn chút gì vào bụng, và rồi anh chàng 
thấy mình nói to, “Bây giờ thì mình biết một khoanh thịt xông khói cảm 
thấy thế nào khi cái dĩa nhấc nó khỏi chảo rồi đặt trở lại giá!” 


“Không, cậu không biết đầu!” anh chàng nghe tiếng Dori trả lời, “bởi vì 
khoanh thịt xông khói ấy biết rằng sớm muộn rồi nó sẽ trở lại cái chảo; còn 
chúng ta thì hy vọng mình sẽ không như thế. Mà bầy chim đại bàng đâu 
phải là những cái dĩa!” 


“Ô không! Chằng giống những con cò  - những cái dĩa chút nào, tôi định 
nói như thế,” Bilbo vừa đứng dậy vừa băn khoăn nhìn con chim đại bàng 
đậu ngay bên cạnh. Anh chàng tự hỏi liệu mình có nói câu gì càn rỡ khác 
không, và liệu con chim đại bàng này có cho đó là khiếm nhã không. Bạn 
không được khiếm nhã với một con chim đại bàng, khi mà bạn chỉ nhỏ thó 
bằng một người hobbit, và lại đang ở trong cái tổ tít trên cao của nó vào 
ban đêm! 


Chú đại bàng chỉ mài mỏ vào một tảng đá và tỉa tót bộ lông mà chẳng để tai 
nghe. 


Chăng bao lâu sau một chú đại bàng khác bay đến. “Đại Bàng Chúa bảo 
cậu đem các tù nhân tới Thêm Đá Lớn,” chú ta kêu to rồi lại bay đi. Chú 
đại bàng còn lại dùng bộ móng quắp lấy Dori và bay vào trời đêm, bỏ lại 
Bilbo một mình. Anh chàng chỉ còn đủ sức để mà tự hỏi không biết chú 
chim sứ giả đã ngụ ý gì khi nói “tù nhân,” và bắt đầu nghĩ đến việc mình sẽ 
bị xé xác làm bữa tối như một con thỏ, khi đến lượt. 


Juviensach.vn 


Chú đại bàng nọ quay trở lại, dùng bộ móng quắp vào lưng áo khoác của 
anh chàng và bay vụt đi. Lần này anh chàng chỉ bay một đoạn ngắn. Rất 
nhanh sau đó anh chàng được đặt xuống một thầm đá rộng trên sườn núi, 
run rầy vì sợ hãi. Ngoài cách bay ra, không có con đường nào dẫn xuống 
nơi này; và cũng chẳng có đường nào từ đó đi xuống ngoại trừ việc nhảy 
qua một vách đá dựng đứng. Tại đó anh chàng thấy tất cả các thành viên 
khác đang ngồi tựa lưng vào vách núi. Đại Bàng Chúa cũng có mặt ở đó và 
đang nói chuyện với Gandalf. 


Dường như rốt cuộc Bilbo sẽ không bị ăn thịt. Lão phù thủy và Đại Bàng 
Chúa có vẻ như hơi biết nhau, và thậm chí còn thân mật với nhau nữa. 
Thực tế là Gandalf trước kia thường hay đến dãy núi này, có lần lão đã giúp 
đỡ bầy đại bàng này và chữa lành một vết thương của chim chúa do bị tên 
bắn. Vì vậy các bạn hiểu cái từ “tù nhần” khi nãy chỉ ngụ ý “những tù nhân 
được giải cứu khỏi bọn yêu tỉnh” chứ không phải là những người bị chim 
đại bàng bắt. Khi lắng nghe câu chuyện của Gandalf, anh chàng nhận ra 
rằng cuối cùng họ cũng sắp thật sự thoát khỏi dãy núi hãi hùng đó. Lão phù 
thủy đang bàn bạc với Đại Bàng Chúa về kế hoạch đưa các chú lùn và bản 
thân mình cùng Bilbo đi thật xa và đặt họ xuống an toàn để tiếp tục chuyến 


đi ngang qua các bình nguyên bên dưới. 


ú4 m 


The Lord of the Eagles 


Đại Bàng Chúa sẽ không đem họ đến gần bất kỳ nơi nào có con người sinh 
sống. “Họ sẽ bắn chúng tôi với những cây cung lớn làm bằng gỗ thủy 
tùng,” lão nói, “bởi họ sẽ nghĩ rằng chúng tôi đuổi bắt cừu của họ. Mà vào 
những dịp khác thì có thể họ đã đúng. Không! Chúng tôi mừng là đã ngăn 


Juviensach.vn 


chặn được cái trò tai quái của bọn yêu tỉnh, và mừng vì đền đáp được công 
ơn của ông, song chúng tôi sẽ không liều mạng tại những bình nguyên 
phương Nam vì mấy gã lùn đâu.” 


“Thôi được,” Gandalf nói. “Cứ đem chúng tôi đến nơi nào và bao xa tùy 
các bạn! Chúng tôi đã hàm ơn các bạn rất nhiều rồi! Nhưng bây giờ chúng 
tôi đang đói đến chết đi được đấy!” 


“Tôi sắp chết vì đói đây,” Bilbo nói bằng một giọng yếu ớt không ai nghe 
thấy. 


“Chuyện đó có lẽ sẽ thu xếp ốn thỏa được,” Đại Bàng Chúa nói. 


Sau đó có thể các bạn đã nhìn thấy một bếp lửa rừng rực trên thềm đá và 
bóng dáng các chú lùn ở xung quanh đang nấu ăn khiến mùi thịt nướng bay 
ra thơm phức. Bầy chim đại bàng đã đem đến những cành cây khô làm 
nhiên liệu, và cũng mang đến nào thỏ nhà, nào thỏ rừng và một con cừu 
nhỏ. Mấy chú lùn lo liệu toàn bộ việc nấu nướng. Bilbo quá yếu nên không 
giúp gì được, hơn nữa anh chàng lại chăng thạo gì lắm cái việc lột da thỏ 
hoặc thái thịt, vì trước kia thường quen được ông hàng thịt làm sẵn chuyển 
đến chỉ việc nấu thôi. Gandalf cũng vậy, lão đang ngả lưng sau khi góp 
phần mình vào việc nhóm lửa, bởi Oin và Gloin đã đánh mất mấy hộp mồi 
lửa. (Những người lùn thậm chí tới bây giờ vẫn chưa quen dùng diêm). 


Juviensach.vn 


Dãy Núi Mù Sương Nhìn Về Hướng Tây, Từ Tổ Đại Bàng Tới Cổng Yêu 
Tĩnh 


Những cuộc mạo hiểm tại Dãy Núi Mù Sương đã kết thúc như vậy. Chẳng 
mấy chốc cái bụng của Bilbo lại cảm thấy no nê dễ chịu, và anh chàng cảm 
thấy mình có thể yên lòng đi ngủ, mặc dù anh chàng thích được ăn bánh mì 
bơ hơn là thịt xiên nướng. Anh chàng nằm co quắp trên nền đá cứng và ngủ 
ngon hơn bất kỳ giấc ngủ nào trước đó trên chiếc giường có đệm lông chim 
trong cái hang đá nhỏ ở quê nhà. Song suốt đêm ấy anh chàng mơ về ngôi 
nhà của mình, và trong giấc ngủ anh chàng cứ tha thấn vào tất cả các gian 
phòng, tìm kiếm một cái gì đó mà không thấy và cũng chắng nhớ hình dáng 
ra SaO. 


Juviensach.vn 


Chương VII - NƠI TẠM TRÚ KỶ 
Là 


Sáng hôm sau Bilbo tỉnh giấc cùng ánh mặt trời buổi sớm. Anh chàng nhảy 
bật dậy để xem đồng hồ và đi đặt siêu nước - và phát hiện ra mình đâu có ở 
nhà. Thế là anh chàng ngồi xuống và ước gì được đánh răng rửa mặt sạch 
sẽ mà không được. Anh chàng chăng thực hiện được cả hai việc đó, mà 
cũng chăng có trà, chăng có bánh mì nướng và thịt xông khói để ăn điểm 
tâm, chỉ có thịt cừu và thịt thỏ nguội ngắt. Và sau đó anh chàng đã phải sẵn 
sàng cho một cuộc khởi hành mới. 


Lần này anh chàng được phép trèo lên lưng một chú đại bàng và bám chặt 
lấy chỗ giữa hai cánh. Gió thổi ào ào trên đầu, và anh chàng nhắm nghiền 
mắt lại. Các chú lùn đang hét chào từ biệt và hứa sẽ đền ơn Đại Bàng Chúa 
nếu họ có cơ hội, và mười lăm con chim lớn vụt bay lên từ sườn núi. Mặt 
trời vẫn còn ở sát đường chân trời phía Đông. Buổi sáng mát mẻ, sương mù 
giăng đầy các thung lũng lớn nhỏ và ôm quanh những đỉnh đồi. Bilbo hé 
một mắt ra nhìn, thấy rằng bây chim đã ở trên cao tít và mặt đất ở tít xa, 
còn các dãy núi thì đang lùi dần mãi về phía sau. Anh chàng lại nhắm mắt 
và níu chặt hơn nữa. 


“Đừng véo!” chú đại bàng nói. “Cậu không cần phải nhát như thỏ thế, ngay 
cả khi nom cậu khá giống một chú thỏ đấy. Sáng hôm nay trời đẹp và ít gió. 
Còn øì tuyệt vời hơn là bay nữa?” 


Bilbo những muốn nói, “Tắm nước nóng và sau đó ăn một bữa điểm tâm 
muộn trên bãi cỏ”; song anh chàng nghĩ bụng chăng nói øì cả thì hơn, và 
hai bàn tay nới lỏng ra chút ít. 


Một lúc lâu sau hắn bầy chim đại bàng đã nhìn thấy điểm đến của mình, 

thậm chí từ tít tắp trên cao, bởi chúng bắt đầu lượn xuống thấp theo những 

vòng xoáy trôn ốc lớn. Chúng cứ lượn như thế một lúc lâu, và cuối cùng 

anh chàng hobbit lại mở mắt ra. Mặt đất đã gần hơn rất nhiều, phía dưới họ 

là cây cối nom giống như cây sồi và cây du, và một vùng thảo nguyên 

mênh mông với một dòng sông chảy ngang qua. Nhưng từ mặt đất, ngay tại ;„ensach.vn 


nơi dòng sông uốn lượn quanh co, lại trồi lên một tảng đá lớn, gần như một 
quả đồi bằng đá, giống như một tiền đồn cuối cùng của dãy núi phía xa, 
hoặc một tảng đá đồ sộ do một gã khổng lồ của những gã khống lồ quắng 
xuống bình nguyên từ cách đó hàng dặm. 


Bầy chim đại bàng nhanh chóng lần lượt sà xuống tảng đá này cho các 
hành khách của mình trèo xuống. 


“Thượng lộ bình an!” chúng kêu to, “dù các bạn đi bất kỳ nơi đầu thì những 
cái tổ cũng chờ đón các bạn khi cuộc hành trình kết thúc!” Đó là câu nói 
lịch sự thông dụng của loài đại bàng. 


“Cầu cho gió nâng đôi cánh các bạn ở nơi mặt trời lướt qua và vầng trăng 
dạo bước,” Gandalf đáp, lão biết câu trả lời thích hợp. 


Và thế là họ chia tay. Tuy vài ngày sau đó Đại Bàng Chúa trở thành Vua 
của tất cả các loài chim và đội vương miện vàng, còn mười lăm tướng lĩnh 
của lão thì đeo vòng cổ bằng vàng (làm bằng số vàng mà các chú lùn đã 
tặng), Bilbo chắng bao giờ gặp lại chúng nữa, ngoại trừ cái lần thấy họ ở 
trên cao và xa lắc trong trận chiến của Năm Đạo Quân. Song vì trận chiến 
đó xảy ra tại phần cuối của truyện này nên ngay bây giờ chúng ta sẽ không 
nói thêm øì về nó nữa. 


Có một chỗ bằng phăng trên đỉnh quả đồi đá và một con đường mòn với 
nhiều bậc dẫn xuống dòng sông. Tại đó những phiến đá phẳng lớn bắc 
ngang qua một quãng sông cạn dẫn tới vùng đồng cỏ bên kia dòng nước. 
Có một cái hang nhỏ (một cái hang thoáng đãng, nền lốn nhốn những sỏi) ở 
chân bậc thang và gần cuối quãng sông cạn đầy đá phẳng. Đoàn người tập 
hợp tại đây và bàn bạc về những việc phải làm. 


“Ta luôn mong được thấy tất cả các vị an toàn (nếu có thể) sau khi vượt qua 
dãy núi kia,” lão phù thủy nói, “và nay nhờ giám sát tốt và may mắn, ta đã 
thực hiện được điều đó. Quả thật là lúc này chúng ta đã vượt sang phía 
Đông xa hơn nhiều so với quãng đường mà ta dự định cùng đi với các vị, 
bởi suy cho cùng thì đây không phải là cuộc mạo hiểm của ta. Ta có thể sẽ 
lại ghé thăm các vị trước khi nó hoàn toàn kết thúc, nhưng trong thời gian 
này ta có công việc thúc bách khác cần phải lo liệu.” 


Juviensach.vn 


Các chú lùn rên rỉ và nom rất thiểu não, còn Bilbo thì khóc rớt nước mắt. 
Trước đó họ đã bắt đầu nghĩ rằng Gandalf sẽ tham gia từ đầu chí cuối và sẽ 
luôn có mặt để giúp họ thoát khỏi những khó khăn. “Ta sẽ không biến mất 
ngay lúc này,” lão nói. “la có thể cho các vị một hoặc hai ngày nữa. Có lẽ 
ta có thể giúp các vị thoát khỏi cảnh ngộ hiện nay, và bản thân ta cũng cần 
được giúp đỡ đôi chút. Chúng ta không có đồ ăn, không hành lý và không 
ngựa cưỡi; và các vị không biết mình đang ở đâu. Bây giờ ta có thể nói cho 
các vị biết điều đó. Các vị vẫn còn cách vài dặm về phía Bắc con đường 
mòn mà lẽ ra chúng ta đã đi, nếu như khi trước chúng ta không vội vã rời 
khỏi con đẻo trên núi. Rất ít người sinh sống ở những vùng này, trừ phi họ 
đã đến đây kể từ sau cái lần ta đi xuôi con đường này lần cuối, cách đây 
khoảng ba năm. Nhưng ta biết một nhân vật quan trọng, người đó ở không 
xa đây. Nhân Vật Quan Trọng đó đã làm những bậc trên cái đồi đá - mà ông 
ấy gọi là Đồi Carrock, ta tin là thế. Ông ấy không hay tới đây, tuyệt nhiên 
không đến vào ban ngày, và có đợi ông ấy cũng chăng ích gì. Thực ra đợi 
như thế sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta phải đi tìm gặp ông ấy; và nếu mọi việc 
diễn ra suôn sẻ tại cuộc øặp gỡ này, ta nghĩ mình sẽ ra đi và sẽ chúc các vị 
giống như lời những chú chim đại bàng “thượng lộ bình an, dù các vị đi bất 
kỳ nơi đâu!” 

Họ khẩn khoản xin lão đừng bỏ họ mà đi. Họ biếu lão vàng bạc châu báu, 
song lão không chịu thay đối ý định. “Chúng ta sẽ gặp lại! Chúng ta sẽ gặp 
Ị? 


lại!” lão nói, “và ta nghĩ mình đã kiếm được một ít vàng của các vị rồi - khi 


mà các vị giành lại được nó từ tay lão rồng.” 


Sau đó họ không cầu xin nữa. Rồi họ cởi quần áo xuống tắm sông. Quãng 
sông này nông, nước trong vắt và đầy những đá. Rồi họ sưởi nắng cho khô 
người, khi ấy mặt trời đã tỏa sáng rực rỡ và ấm áp, họ thấy tỉnh táo, tuy 
mình mẩy còn đau, và hơi đói. Chẳng bao lâu sau, họ lội qua quãng sông 
cạn (cõng theo anh chàng hobbit), rồi bắt đầu hành quân qua đồng cỏ xanh 
biếc, xuôi theo những hàng sồi cành lá vươn dài cùng những cây du cao 
vút. 


“Mà sao lại gọi cái đồi đá ấy là Carrock nhỉ?” Bilbo hỏi trong lúc sóng 

bước cạnh lão phù thủy. 

“Ông ấy gọi nó là Đồi Carrock, bởi carrock là cái từ ông ấy dùng để đặt tên 

cho nó. Ông ấy gọi tất cả những gì giống quả đồi ấy là carrock, nhưng quả „iensach.vn 


đồi này là Đồi Carrock bởi vì đó là quả đồi duy nhất gần nhà ông ấy và ông 
ấy biết rõ về nó.” 


“Ai đặt tên cho nó? Ai biết rõ về nó ạ?” 


“Cái Nhần Vật Quan Trọng mà ta đã nói đến ấy - một con người tuyệt vời. 
Tất cả các vị phải tỏ ra lịch sự khi ta giới thiệu các vị. Ta sẽ giới thiệu từ từ, 
hai vị một, ta nghĩ thế; và các vị phải cẩn thận, đừng để ông ấy tức giận, 
nếu không thì có trời mà biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khi tức giận ông ấy có 
thể rất đáng sợ, song nếu được vừa ý thì ông ấy tử tế ra phết. Tuy nhiên ta 
vẫn cảnh báo các vị là ông ấy dễ nổi giận lắm đấy.” 


Các chú lùn đã xúm cả lại khi họ nghe thấy lão phù thủy nói với Bilbo như 
thế. “Có phải đó là cái người mà ông sắp sửa dẫn chúng tôi đến gặp bây giờ 
không?” họ hỏi. “Ông không thể kiếm được một người nào đó dễ tính hơn 
à? Ông nên giải thích rõ ràng hơn một chút có phải tốt hơn không?” - và 
vần vân. 


“Phải, tất nhiên là người đó rồi! Không, ta không thế! Và ta đã giải thích kỹ 
lưỡng rồi mà,” lão phù thủy cáu kỉnh trả lời. “Nếu các vị muốn biết nhiều 
hơn, thì ông ấy tên là Beorn. Ông ấy rất khỏe, và ông ấy là một người có 
thể thay da đối lốt. 


“Gì kia! Một người bán lông thú, một kẻ gọi những con thỏ là da thỏ, khi 
mà hắn chưa biến chúng thành lông sóc à?” Bilbo hỏi. 


“Trời ơi, không, không, KHÔNG, KHÔNG!” Gandalf nói. “Muốn sống 
muốn tốt thì đừng có ngốc nghếch, cậu Baggins à; và nhân danh tất cả 
những điều kỳ diệu, đừng có đả động đến cái từ người bán lông thú lần nữa 
chừng nào mà cậu ở cách nhà ông ấy trong vòng một trăm dặm đấy, cũng 
đừng đề cập đến tấm thảm, áo choàng tay, khăn quàng lông, bao tay, không 
cả bất kỳ từ nào tai hại như thế! Ông ấy là một người có thể thay da đổi lốt 
mà. Ông ấy thay đối bộ da của mình: đôi khi ông ấy là một con gấu đen 
khổng lồ, đôi khi ông ấy là một người to lớn khỏe mạnh có bộ tóc đen với 
đôi cánh tay đồ sộ và một bộ râu tuyệt đẹp. Ta không thể kể thêm øì với các 
vị nữa, ngần ấy hắn cũng đủ rồi. Một số người bảo rằng ông ấy xuất thân từ 
bầy gấu lớn thời xa xưa đã sinh sống ở dãy núi này trước khi bọn khống lồ 
tới. Người khác lại bảo rằng ông ấy là con cháu của những người đầu tiên 


uviensach.vn 


sinh sống ở vùng này trước khi lão rồng Smaug hay những con rồng khác 
đến, và trước khi bọn yêu tỉnh tiến vào những quả đồi ở miền Bắc xa xôi. 
Ta không dám chắc, song ta cho rằng câu chuyện cuối cùng là xác thực. 
Ông ấy không phải loại người để đặt vấn đề nghi vấn. 


“Dù sao đi nữa thì ông ấy chẳng thích thú cái gì ngoài bản thân mình. Ông 
ấy sống trong một rừng sồi và có một ngôi nhà gỗ lớn; và vì là người, ông 
ấy nuôi gia súc và ngựa, chúng cũng thật kỳ lạ như bản thân ông. Chúng 
làm việc cho ông và trò chuyện cùng ông. Ông không thịt chúng; cũng 
chẳng săn bắt hoặc ăn thịt động vật hoang dã. Ông có các tổ ong và nuôi 
những loài ong to lớn và hung dữ, và ông sống chủ yếu bằng kem và mật 
ong. Bởi là gấu, ông đi khắp mọi nơi. Có lần ta nhìn thấy ông thui thủi một 
mình trên đỉnh Đồi Carrock vào ban đêm mà ngắm vầng trăng đang ngả về 
phía Dãy Núi Mù Sương, và ta nghe tiếng ông gầm lên bằng ngôn ngữ của 
loài gấu: “Rồi sẽ đến ngày bọn chúng bỏ mạng và ta sẽ trở lại!” Vì vậy ta 
tin rằng bản thân ông đã từng từ dãy núi đó mà đến nơi này.” 


Bilbo và những chú lùn lúc này phải suy nghĩ về rất nhiều điều, và họ 
không hỏi thêm câu nào nữa. Trước mặt họ đường còn dài mà lại phải cuốc 
bộ. Họ nặng nhọc lê bước, hết lên dốc lại xuống thung. Trời bỗng rất nóng. 
Thỉnh thoảng họ nghỉ dưới những gốc cây, và khi đó Bilbo cảm thấy đói 
đến mức có thể ăn cả quả đấu, nếu như có quả nào đủ chín để mà rụng 
xuống mặt đất. 


Đến giữa buổi chiều thì họ để ý thấy những khoảng đất đầy hoa bắt đầu 
xuất hiện, toàn những loài hoa giông giống nhau cùng mọc, như thể chúng 
được trồng vậy. Đặc biệt là có cỏ ba lá, những vạt cỏ ba lá mào gà, cỏ ba lá 
màu tím rung rinh trong gió, và những dải đất rộng phủ kín cỏ ba lá trắng 
lùn ngát mùi mật ong. Có tiếng vù vù và vo ve trong không khí. Những con 
ong đang bận rộn khắp nơi. Mà ong đến là to! Từ trước đến giờ Bilbo chưa 
hề nhìn thấy cái gì giống như thế. 

“Nếu một con mà đốt mình,” anh chàng nghĩ bụng, “hẳn người mình sẽ lại 


béo lên như cũ!” 


Chúng to hơn ong bắp cày. Những con đực to hơn ngón tay cái của các bạn, 
to hơn rất nhiều, còn những dải màu vàng trên cái mình đen sãm của chúng 
thì ánh lên như vàng rực rỡ. 


Juviensach.vn 


“Chúng ta sắp đến nơi rồi,” Gandalf nói. “Chúng ta đang ở rìa những bãi 
nuôi ong của ông ấy đấy.” 


Một lát sau họ tới một vành đai những cây sồi cổ thụ cao vút, và sau khi 
qua đó họ tới một bờ giậu cao đầy cây gai, không thể nhìn qua và cũng 
không thể trườn qua được. 


“Các vị nên chờ ở đây thì hơn,” lão phù thủy nói với mấy chú lùn, “và khi 
nào ta gọi hoặc huýt sáo thì hãy theo ta - các vị sẽ nhìn thấy lối ta đi - 
nhưng chỉ đi thành từng đôi một, nhớ đấy, lần lượt mỗi đôi cách nhau 
khoảng năm phút. Bombur to béo nhất nên sẽ lĩnh hai suất, và nên đến một 
mình sau cùng. Ta đi nào, cậu Bagøins! Đâu đó gần lối này có một cái cửa 
đấy.” Dứt lời, lão tiến bước dọc theo bờ giậu, đem theo cả anh chàng hobbit 
đang hoảng sợ. 


Chăng bao lâu họ đến một cánh cửa gỗ vừa cao vừa rộng, có thể nhìn thấy 
bên kia cửa là vườn tược và một cụm nhà øỗ thấp, vài căn lợp mái tranh và 
làm bằng những khúc gỗ thô: nhà kho, chuồng gia súc, nhà để dụng cụ, một 
ngôi nhà gỗ dài và thấp. Bên kia bờ giậu lớn, ở mé phía Nam là hàng dãy, 
hàng dãy tổ ong có chóp loe hình chuông làm bằng rơm. Những con ong 
khống lồ đang bay tới bay lui, bò ra bò vào khiến không gian tràn ngập 
tiếng vo ve ồn ã. 


Lão phù thủy và anh chàng hobbit đẩy cánh cửa nặng nề cọt kẹt mở ra rồi 
bước dọc một con đường rộng rãi về phía ngôi nhà. Vài chú ngựa bóng 
mượt, lông chải sạch sẽ, lóc cóc chạy đến qua bãi cỏ và chăm chú nhìn họ 
bằng những bộ mặt rất thông minh, rồi chúng phi nước đại về phía những 
ngôi nhà. 


“Chúng đi báo cho ông ấy biết là có khách lạ đấy,” Gandalf nói. 


Chăng mấy chốc họ tới một cái sân, ba mặt khép kín bởi ngôi nhà gỗ và hai 
gian chái dài. Ở giữa sân có một thân cây sồi lớn đặt năm với nhiều cành 
được cắt rời để bên cạnh. Đứng gần đó là một người đàn ông to lớn như hộ 
pháp, râu tóc đen rậm, chân tay trần to tướng, bắp thịt nổi cuồn cuộn. Ông 
ấy vận áo chùng bằng len dài đến đầu gối và đang chống một cây rìu lớn. 
Mấy chú ngựa đang đứng bên ông và kề mũi vào vai ông. 


Jviensach.vn 


“Úi! Họ đây rồi!” ông nói với lũ ngựa. “Ñom họ không có vẻ nguy hiểm 
đâu. Tụi bay có thể đi được rồi!” Ông vừa cười vang rất to vừa đặt cây rìu 
xuống và bước lên phía trước. 


“Các người là ai và các người cần gì?” ông cục căn hỏi, đứng trước mặt họ, 
cao vượt cả Gandalf. Còn về Bilbo, anh chàng có thể túc tắc đi qua háng 
ông mà không cần cúi đầu xuống để khỏi chạm vào diềm chiếc áo chùng 
màu nâu của con người này. 


“Tôi là Gandalf,” lão phù thủy nói. 


“Ta chăng hề nghe nói đến cái tên này,” ông làu bàu. “Còn cái anh chàng bé 
con này là cái øì nhỉ?” ông vừa nói vừa cúi gập xuống và cau đôi mày đen 
rậm mà nhìn anh chàng hobbit. 


“Đó là cậu Baggins, một người hobbit xuất thân từ gia đình tử tế và có 
thanh danh,” Gandalf nói. Bilbo cúi đầu chào. Anh chàng không có mũ để 
mà ngả mũ, và thật bối rối vì biết là áo của mình bị mất nhiều khuy. “Tôi là 
phù thủy,” Gandalf nói tiếp. “Tôi đã nghe nói về ngài, dù rằng ngài chưa 
nghe nói về tôi; song có lẽ ngài đã nghe nói về người em họ tốt bụng của 
tôi là Radagast, sống gần ranh giới phía Nam của Rừng U Ám!” 


“Phải; không phải một gã xấu xa như các phù thủy, ta tin thế. Trước kia ta 
thỉnh thoảng có gặp ông ta,” Beorn nói. “Chà, giờ thì ta biết ông là ai, nói 
cách khác là đã biết ông nói ông là ai. Ông muốn gì?” 


“Thú thật, chúng tôi đã mất cả hành lý và suýt nữa thì lạc đường, và rất cần 
được giúp đỡ, hoặc ít nhất cũng được một lời khuyên. Tôi có thể nói rằng 
chúng tôi đã trải qua mấy ngày tồi tệ với bọn yêu tỉnh trên núi.” 


“Yêu tỉnh à?” con người to như hộ pháp nói. Giọng bớt cộc căn. “Chà, chà, 
ra là ông đã gặp rắc rối với chúng nó, phải không nào? Thế ông đến gần 
bọn chúng để làm gì?” 

“Chúng tôi không định đến đó. Bọn chúng đã đột kích chúng tôi vào ban 


đêm tại một con đèo mà chúng tôi phải đi qua, khi đó chúng tôi vừa ra khỏi 
các Xứ Sở phía Tây để vào địa phận này - đó là một cầu chuyện dài.” 


Juviensach.vn 


“Thế thì ông nên vào trong nhà và kể ta nghe một chút, nếu như việc đó 
không tốn mất cả ngày,” con người này vừa nói vừa dẫn đường qua một ô 
cửa tối om mở từ sân sau vào nhà. 


Họ đi theo ông ta, và thấy mình ở trong một hành lang rộng, ở giữa có một 
cái lò sưởi. Tuy đang mùa hè, vẫn có một bếp lửa cháy rừng rực, khói bốc 
lên những rui xà ám đen để tìm lối thoát ra ngoài qua một lỗ hổng trên mái 
nhà. Họ đi qua cái hành lang mờ tối này, chỉ được chiếu sáng nhờ lò sưởi 
và lỗ hổng phía trên, rôi qua một cánh cửa nhỏ hơn và bước vào một hàng 
hiên có mái được chống bằng cột trụ là những thần cây nguyên chiếc. Hàng 
hiên này nhìn về hướng Nam, ấm áp và tràn ngập ánh mặt trời đang ngả về 
phía Tây chênh chếch chiếu vào và đố ánh vàng rực rỡ lên khu vườn đầy 
hoa trải dài đến tận những bậc lên xuống. 


Tại đây họ ngồi vào những chiếc tràng kỷ bằng gỗ trong lúc Gandalf bắt 
đầu kể chuyện, còn Bilbo thì vừa đu đưa hai cắng chân vừa ngắm nhìn 
những bông hoa trong vườn, băn khoăn không hiếu tên chúng là gì, vì từ 
trước đến giờ anh chàng chưa hề nhìn thấy đến một nửa các loài hoa ở đây. 


“Tôi đang cùng qua núi với một hai người bạn...” lão phù thủy nói. 

“Hai à? Ta chỉ thấy có một, mà lại là một anh chàng nhỏ bé nữa,” Beom 
nói. 

“Ô, thú thực, tôi không muốn đưa nhiều người của chúng tôi vào làm phiền 
ngài khi chưa biết rõ là ngài có bận không. Nếu ngài cho phép, tôi sẽ gọi.” 
“Cứ tiếp tục, cứ gọi đi!” 


Thế là Gandalf huýt một hồi sáo dài chói tai, và ngay sau đó Thorin và Dori 
đã đi vòng ngôi nhà rồi theo con đường trong khu vườn mà đến, đứng cúi 
đầu thật thấp trước mặt họ. 


I? 


“Một hoặc ba, ông định nói như vậy, ta hiểu rồi!” Beorn nói. “Song hai 
người này không phải là người hobbit, họ là những chú lùn!” 


“Thorin Oakenshield, xin phục vụ ngài! Dori xin phục vụ ngài!” hai chú 
lùn nói và lại cúi đầu xuống. 


Jviensach.vn 


“Ta không cần sự phục vụ của các vị, cảm ơn,” Beorn nói, “song ta cho 
rằng các vị cần được ta giúp đỡ đấy. Ta không thích những chú lùn lắm; 
nhưng nếu ông đúng là Thorin (con trai của Thrain, cháu của Thror, ta nghĩ 
vậy), và các bạn của ông là người đáng trọng, và các vị là kẻ thù của bọn 
yêu tinh và không định giở trò tỉnh quái ở vùng đất của ta, thì các vị đang 
làm gì vậy, nhân tiện ta xin hỏi?” 


“Họ đang trên đường tới thăm xứ sở của tổ tiên, mãi tít phía Đông bên kia 
Rừng U Ám,” Gandalf nói xen vào, “và hoàn toàn do tình cờ mà chúng tôi 
có mặt ở vùng đất của ngài thôi. Trong khi đang vượt qua Đèo Thượng, nơi 
này lẽ ra đã đưa chúng tôi tới con đường ở phía Nam xứ sở của ngài, thì 
chúng tôi bị bọn yêu tỉnh độc ác tấn công - như tôi vừa toan kể ngài nghe 
hồi nãy...” 


“Vậy thì cứ kể tiếp đi!” Beorn nói, ông ta chăng bao giờ tỏ ra lịch sự cả. 


“Có một trận bão khủng khiếp; mấy gã khống lồ xuất hiện và liệng đá tảng, 
còn chúng tôi thì ẩn nấp trong một cái hang ở đầu con đèo, anh chàng 
hobbit và tôi cùng dăm người bạn nữa...” 


“Ông gọi hai là dăm à?” 

“Ô, không. Thực ra là còn hơn hai.” 

“Họ ở đâu? Bị giết, bị ăn thịt, hay đã trở về nhà rồi?” 

“Ô, không. Có vẻ như khi tôi huýt sáo ban nãy, họ đã không vào hết. Họ 
nhút nhát, tôi nghĩ thế. Ngài biết đấy, chúng tôi rất ngại rằng ngài sẽ phải 
tiếp đãi bọn người khá đồng chúng tôi.” 


“Cứ tiếp tục đi, huýt sáo lần nữa đi! Dường như ta đã đồng ý mở tiệc khoản 
đãi rồi đấy, thêm một hai người cũng chăng khác øì nhiều lắm,” Beorn làu 
bàu. 


Gandalf huýt sáo lần nữa; nhưng Nori và Ori đã có mặt ở đó hầu như trước 
khi lão ngừng lại, bởi chắc các bạn còn nhớ, trước đó Gandalf đã dặn bọn 
họ cứ năm phút lại vào từng đôi một. 


“Xin chào!” Beorn nói. “Các vị đến khá nhanh đấy - vừa rồi các vị ẩn nấp ở 
đâu? Nào, các anh chàng hình nộm của ta!” HUIERSBGHVH 


“Nori xin phục vụ ngài, Ori xin...” hai chú lùn bắt đầu nói; nhưng Beorn đã 
ngắt lời họ. 


“Cảm ơn các vị! Khi cần đến sự giúp đỡ của các vị thì ta sẽ đề nghị. Hãy 
ngồi xuống đi, để ta tiếp tục nghe câu chuyện này đã, kẻo đến giờ ăn tối 
vẫn chưa hết chuyện đấy.” 


“Chúng tôi vừa thiêm thiếp ngủ,” Gandalf nói tiếp, “thì một kế nứt ở cuối 
hang mở ra; bọn yêu tỉnh xuất hiện và bắt mất anh chàng hobbit, mấy chú 
lùn và đàn ngựa của chúng tôi.” 


“Đàn ngựa à? Các vị làm nghề øì - một gánh xiếc lưu động à? Hay các vị 
đang chở rất nhiều hàng hóa? Hay là ông luôn gọi sáu là một đàn?” 


“Ô, không! Thực ra số ngựa nhiều hơn sáu con, bởi chúng tôi gồm hơn sáu 
người - à mà, hai người nữa đây rồi!” Đúng lúc đó Balin và Dwalin xuất 
hiện và cúi thật thấp đầu chào đến nỗi râu của họ quét cả xuống sàn đá. 
Thoạt đầu, con người to lớn ấy chau mày, nhưng họ cố hết sức tỏ ra vô 
cùng lễ phép, và cứ gật đầu lia lịa, vừa khom lưng vừa cúi đầu và ve vẩy 
những chiếc mũ trùm trước đầu gối (theo đúng kiểu cách của giống người 
lùn), cho tới khi ông ta thôi không cau mày nữa mà bật cười khoái trá: nom 
họ thật khôi hài. 


“Gánh hát, đúng thật,” ông nói. “Một gánh hát cừ khôi đấy. Mấy anh chàng 
vui vẻ của ta vào đi, mà các vị tên gì nhỉ! Ta không cần sự phục vụ của các 
vị ngay bây giờ, chỉ cần biết tên thôi; và sau đó hãy ngồi xuống và đừng có 
ve vấy nữa!” 

“Balin và Dwalin,” hai chú lùn nói, không dám tỏ ra bực mình, và ngồi 
phịch xuống sàn nhà trông có vẻ hơi ngạc nhiên. 


“Bây giờ lại kể tiếp đi!” Beorn nói với lão phù thủy. 


“Tôi vừa kể đến đâu rồi nhỉ? Ồ, phải rồi - tôi đã không bị bắt. Tôi đã giết 


một hai gã yêu tỉnh bằng một tia chớp...” 


“Hay lắm!” Beorn lầm bầm. “Thế thì là phù thủy cũng có ích đôi chút đấy”. 


“... rồi lẻn vào bên trong trước khi kẽ nứt khép lại. Tôi lần theo hành lang 
chính, ở đó nhung nhúc yêu tỉnh. Gã Yêu Tỉnh Chúa có mặt ở đó cùng với 


Juviensach.vn 


ba bốn mươi tên lính gác có vũ trang. Tôi thầm nghĩ “ngay cả khi bọn họ 
không bị xích với nhau đi nữa thì một tá người làm sao có thể để chống lại 
số đồng như thế?ˆ“ 


“Một tá! Đây là lần đầu tiên ta nghe nói tám được gọi là một tá đấy. Hay là 
ông vẫn còn vài hình nộm nữa chưa chui ra khỏi hộp!” 


“Ô, đúng thế, hình như có một cặp nữa đang ở đây - đó là Eili và Kili, tôi 
nghĩ thế,” Gandalf nói, bởi lúc này hai chú lùn ấy đã xuất hiện, vừa đứng 
mỉm cười vừa cúi đầu chào. 


“Ngần ấy là đủ rồi đấy!” Beorn nói. “Hãy ngồi xuống và giữ yên lặng! Giờ 
thì kể tiếp đi, Gandalf!” 


Thế là Gandalf tiếp tục cầu chuyện của mình suốt tới đoạn xảy ra trận chiến 
đấu trong bóng tối, việc phát hiện ra cái cổng bên dưới, và nỗi kinh hoàng 
của họ khi thấy anh chàng Bagøgins bị lạc. “Chúng tôi điểm quân số và 
không thấy anh chàng hobbit. Chỉ còn lại có mười bốn người chúng tôi.” 


“Mười bốn! Đây là lần đầu tiên ta nghe nói mười bớt một còn mười bốn 
đấy! Ý ông định nói là chín, hoặc giả ông chưa kể hết ta nghe tất cả những 
cái tên trong đoàn người của ông rồi.” 


“Ô, cố nhiên là ngài chưa nhìn thấy Oin và Gloin. Mà chao ôi! Họ đến đây 
rồi. Tôi hy vọng ngài sẽ thứ lỗi cho họ vì đã làm phiền.” 


“Ô, cho tất cả bọn họ vào đi! Nhanh lên! Nào, hai vị này, hãy ngồi xuống 
đi! Nhưng mà Gandalf hãy nghe đây, thậm chí lúc này chúng ta cũng mới 
chỉ có ông và mười chú lùn cùng cái anh chàng hobbit bị lạc ấy. Vậy là chỉ 
có mười một (cộng với một người bị lạc) chứ làm gì có mười bốn, trừ phi là 
cách đếm của giới phù thủy khác với người thường. Song bây giờ cứ kế 
tiếp cầu chuyện đi.” Beorn chỉ biểu lộ cảm xúc của mình ở mức độ có thể 
kìm nén được, song ông thật sự đã bát đầu cảm thấy rất thích thú. Các bạn 
biết đấy, vào thời xa xưa ông đã từng biết đúng cái vùng núi mà Gandalf 
đang miêu tả. Ông gật gù và làu bàu khi nghe nói về việc anh chàng hobbit 
tái xuất hiện và về việc bọn họ trượt xuống trong vụ đá lở và về lũ sói trong 
rừng. 


Juviensach.vn 


Khi Gandalf kể đến đoạn họ trẻo lên cây và lũ sói phục quanh bên dưới, 
ông đứng dậy và vừa rảo bước loanh quanh vừa lẩm bẩm, “Giá mà lúc đó ta 
có mặt ở đấy! Hãn ta đã cho lũ chúng ăn đòn hơn cả những quả pháo kia 
rồi!” 


“Ô,” Gandalf nói, rất vui mừng thấy rằng câu chuyện của lão đang gây một 
ấn tượng tốt đẹp, “tôi đã gắng hết sức mình. Chúng tôi ở đó, trong lúc lũ sói 
điên cuồng phía dưới và khu rừng bắt đầu cháy bừng bừng ở nhiều chỗ thì 
bọn yêu tỉnh từ trên các quả đồi ào xuống và phát hiện ra chúng tôi. Chúng 
khoái chí la hét và hát những bài hát giễu cợt chúng tôi. Mười lăm chú 
chim trên năm cây thông...” 


“Trời ơi!” Beorn làu bàu, “Đừng có phịa ra là bọn yêu tỉnh không biết đếm 
nhé. Chúng biết đấy. Mười hai không phải là mười lăm và bọn chúng biết 
chứ.” 


“Tôi cũng biết như vậy. Còn có Bifur và Bofur nữa kia. Nãy giờ tôi vẫn 
chưa dám mạo muội giới thiệu họ, mà họ có mặt cả đây rồi.” 


Bifur và Bofur bước vào. “Còn tôi nữa!” Bombur vừa thở hổn hến vừa 
vênh váo chạy lên từ phía sau. Anh chàng này to béo và cũng đang giận dữ 
vì bị bỏ lại sau cùng. Anh chàng không chịu đợi năm phút mà lập tức theo 
hai chú lùn kia. 


“Chà, bây giờ có mặt mười lăm người các vị rồi; mà bọn yêu tỉnh thì biết 
đếm, ta cho rằng đây là toàn bộ những người đã ở trên cây. Có lẽ giờ đây 
chúng ta có thể kết thúc câu chuyện này mà không còn bị gián đoạn thêm 
lần nào nữa.” Khi đó anh chàng Bagøins hiểu rằng Gandalf đã tài tình đến 
dường nào. Những sự gián đoạn quả đã khiến Beorn chú ý hơn đến câu 
chuyện, và câu chuyện đã khiến ông không lập tức đuổi những chú lùn như 
những kẻ ăn mày đáng ngờ. Nếu như có thể tránh được thì ông chăng bao 
giờ mời ai vào nhà mình. Ông rất ít bạn bè, mà họ lại ở cách đó rất xa; và 
ông cũng không bao giờ mời hơn hai người trong số đó tới nhà mình một 
lần. Giờ thì ông có mười lăm kẻ xa lạ đang ngồi dưới hàng hiên nhà mình! 


Cho tới lúc lão phù thủy kể xong câu chuyện, rồi kể tới cuộc giải cứu của 
bầy đại bàng và chuyện họ đã được đưa tới Đồi Carrock như thế nào, thì 


Juviensach.vn 


mặt trời đã lặn sau đỉnh Dãy Núi Mờ Sương, hắt những bóng dài trong sân 
nhà lão Beorn. 


“Một câu chuyện rất hay!” ông nói. “Chuyện hay nhất mà bao lâu rồi ta 
mới được nghe. Nếu tất cả bọn ăn mày đều kể được một câu chuyện hay 
như vậy thì chúng có thể thấy ta ân cần hơn đấy. Có thể là các vị bịa ra cả 
thôi, dĩ nhiên rồi, song nhờ câu chuyện ấy mà các vị vẫn xứng đáng được 
hưởng một bữa tối. Chúng ta hãy ăn một chút gì nào.” 


I? 


“Vâng, xin cảm ơn!” cả bọn họ đồng thanh nói. “Cảm ơn ngài rất 
nhiều!”Bên trong hành lang lúc này khá tối. Beorn vỗ tay một cái, bốn chú 
ngựa bạch nhỏ đẹp đế lúc cúc chạy vào cùng dăm con chó to mình dài lông 
xám. Beorn nói với chúng điều gì đó bằng một ngôn ngữ kỳ cục giống như 
âm thanh của loài vật được chuyển thành tiếng nói. Chúng lại chạy ra ngoài 
và chẳng mấy chốc đã quay lại với, miệng ngậm bó đuốc, rồi chúng châm 
đuốc vào lò sưởi và cắm lên các giá đỡ thầm thấp trên các cây cột của hành 
lang quanh lò sưởi trung tâm. Lũ chó có thể đứng bằng hai chân sau khi 
chúng muốn, và dùng hai chần trước bưng đồ vật. Chúng nhanh chóng 
mang ra ván mễ từ những bức tường bên cạnh rồi đem kê gần bếp lò. 


Rồi có tiếng kêu be-be-be! và vài con cừu trắng như tuyết theo sau một con 
cừu đực đen như than bước vào. Một con mang tấm khăn trải bàn trắng có 
thêu hình động vật ở diềm; những con khác mang trên tấm lưng rộng của 
mình khay đựng bát đĩa, dao và thìa gỗ, các thứ này được lũ chó nhanh 
chóng đem bày trên mấy cái bàn kê trên mễ. Bàn nào cũng rất thấp, thấp 
đến mức ngay cả Bilbo cũng có thể ngồi vào thật thoải mái. Một chú ngựa 
nhỏ đấy hai chiếc tràng kỷ thấp phủ nệm cói rộng rãi, chân ghế ngắn mập, 
dành cho Gandalf và Thorin, còn ở đầu kia bàn chú ta kê một chiếc ghế 
bành lớn màu đen của Beorn, cũng thấp và được phủ nệm như vậy (ông 
ngồi trên đó, hai chân duõi dài dưới gầm bàn). Trong hành lang của mình, 
ông chỉ có mấy chiếc ghế này, và có lẽ ông đã cho đóng chúng thấp như 
bàn để thuận tiện cho những con vật tuyệt vời kia hầu hạ ông. Những người 
còn lại ngồi ở đâu? Họ không bị bỏ quên đâu. Mấy chú ngựa nhỏ khác vừa 
bước vào vừa lăn theo những đoạn thân cây hình tang trống đã được bào 
nhẫn đánh bóng, và thấp đến mức Bilbo có thể ngồi lên; thế là chăng mấy 
chốc tất cả bọn họ đã ngồi vào bàn của Beorn, đã rất nhiều năm hành lang 
này chưa từng thấy một cuộc hội họp nào như vậy. 


Juviensach.vn 


Tại đó họ đã ăn một bữa ăn khuya, hay bữa tối gì đó, mà họ chưa từng được 
hưởng kể từ khi rời Ngôi Nhà Ấm Cúng Cuối Cùng ở phía Tây và chào tạm 
biệt Elrond. Ánh lửa từ những bó đuốc và từ lò sưởi bập bùng quanh họ, 
còn ở trên bàn thì đặt hai cây nến cao bằng sáp ong màu đỏ. Suốt trong lúc 
họ ăn, bằng một giọng trầm sang sảng, Beorn kể chuyện về vùng hoang vu 
phía bên này dãy núi, và đặc biệt là về khu rừng tăm tối nguy hiểm trải dài 
trước mặt họ suốt từ phía Bắc tới phía Nam, cách họ một ngày đi ngựa và 
chặn đường sang phía Đông của họ tới Rừng U Ám khủng khiếp. 


Các chú lùn vừa chú ý lắng nghe vừa lắc lắc râu, vì họ biết rằng chăng bao 
lâu nữa họ sẽ phải mạo hiểm vào khu rừng ấy, và rằng sau dãy núi vừa rồi 
thì đây là nơi nguy hiểm tệ hại nhất mà họ phải vượt qua trước khi tới thành 
trì của lão rồng. Khi ăn xong bữa tối, họ bắt đầu kể những cầu chuyện của 
riêng mình, song Beorn có vẻ như đang buồn ngủ nên chẳng để tai nghe. 
Họ nói nhiều nhất về vàng bạc, châu báu và về việc chế tác các đồ vật của 
nghề thợ rèn, mà Beom lại không tỏ ra quan tâm đến những thứ như vậy; 
chẳng có món đồ nào bằng vàng hay bạc trong hành lang của ông, và ngoài 
mấy con dao ra thì chỉ có vài món đồ bằng kim loại mà thôi. 


Họ ngồi ở bàn rất lâu với những chiếc bát gỗ đầy rượu mật ong. Bên ngoài 
đêm đã về khuya. Đống lửa ở giữa hành lang được tiếp thêm củi còn những 
bó đuốc thì tắt đi, và họ vẫn ngồi đó trong ánh lửa nhảy múa, phía sau là 
những cột nhà cao vút, mờ tối ở trên đỉnh, giống như những cây rừng. Dù 
có phải ma thuật hay không, Bilbo như nghe thấy một âm thanh giống tiếng 
gió giữa các cành cây lao xao trong đám rui mè, và tiếng cú kêu. Chẳng 
mấy chốc anh chàng bắt đầu ngủ gà ngủ gật và những giọng nói dường như 
trở nên xa xăm cho tới khi anh chàng giật mình tỉnh giấc. 


Trước đó cánh cửa lớn đã cọt kẹt mở ra và đóng sầm lại. Beorn không còn 
ở đó. Các chú lùn đang ngồi khoanh chân trên sàn hành lang quanh lò sưởi 
và bát đầu hát. Một vài đoạn giống như thế này, nhưng còn nhiều đoạn khác 
nữa, và tiếng hát của họ cứ thế vang lên một lúc lâu: 


Gió thổi trên Bãi thạch thảo héo khô, 
mà cây rừng không hề rung rinh lá: 


nơi đó ngày đềm bóng đen bao phủ, 


Juviensach.vn 


và những loài hiểm độc bên dưới lặng lẽ lần mò. 
Từ trên núi gió đổ về lạnh lão, 

giống thủy triều, gió gào thét lan xa; 

rừng than van và cành cây rên rỉ, 

lá rụng đầy trên mặt đất mùn. 

Gió thổi từ phía Tây sang Đông; 

trong khu rừng gió hoàn toàn câm lặng, 
qua bãi lầy gió rít róng thét gào 

tiếng sáo vù vù thả sức cuốn bay. 

Cỏ lao xao, những chùm lá mềm rạp xuống, 
đám lau sậy xạc xào - gió cứ ào qua 

xôn xao mặt hồ dưới bầu trời lãnh đạm 
nơi các đám mây đuổi nhau bị xé tan tành. 
Gió thổi qua Quả Núi Cô Đơn trơ trọi 

và lướt nhanh trên hang ổ lão rồng: 

nơi đó nằm trơ những tảng đá mòn đen kịt 
và khói bay mờ mịt khắp không trung. 
Gió rời vạn vật và vút bay đi 

giữa trời đêm mênh mông như biển cả. 
Trăng căng buồm ra khơi trong gió mạnh, 
những vì sao nhen ánh lửa bập bùng. 


Bilbo lại bắt đầu ngủ gật. Bỗng nhiên Gandalf đứng dậy. 4viensach.vn 


“Đã đến lúc chúng ta đi ngủ rồi đấy,” lão nói, “chúng ta, chứ ta không nghĩ 
bao gồm cả Beorn đâu. Ở hành lang này chúng ta có thể nghỉ ngơi an toàn, 
song ta cảnh báo để tất cả các vị đừng quên những øì Beorn nói trước khi 
bỏ đi: các vị không được ra ngoài cho tới khi mặt trời mọc, nếu không thì 
nguy hiểm đấy.” 


Bilbo thấy mấy chiếc giường đã được dọn sẵn dọc hành lang trên một thứ 
bệ nổi giữa những cây cột và bức tường bao. Anh chàng được dành một 
tấm nệm cỏ nhỏ và những chiếc chăn len. Anh chàng chui vào chăn khoan 
khoái, dù lúc đó đang là tiết hạ. Lò sưởi cháy lom đom và anh chàng ngủ 
thiếp đi. Tuy nhiên anh chàng lại tỉnh giấc trong đêm: lửa trong lò sưởi lúc 
này đã tàn, chỉ còn dăm cục than hồng; mấy chú lùn và Gandalf đang ngủ, 
cứ nghe tiếng thở của họ thì biết; một đốm sáng trắng in trên sàn hành lang, 
do vầng trăng trên cao ghé dòm qua lỗ thông khói ở mái nhà để lại. 


Bên ngoài có tiếng gầm gừ, và một âm thanh giống như tiếng một con vật 
to lớn nào đó đang cào cửa. Bilbo băn khoăn không biết tiếng động đó là øì, 
liệu đó có thể là do Beorn với hình dạng do ma thuật mà có gây ra không, 
và liệu ông ta có bước vào trong bộ dạng gấu mà giết họ không. Anh chàng 
chui đầu sâu dưới những tấm chăn và cuối cùng lại ngủ thiếp đi dù đang rất 
sợ hãi. 


Lúc anh chàng tỉnh dậy thì trời đã sáng bảnh mắt. Một chú lùn vấp phải 
Bilbo trong góc khuất chỗ anh chàng nằm và lộn nhào đánh bịch một cái từ 
trên bệ xuống sàn. Đó là Bofur, và chú ta còn đang càu nhàu về chuyện ấy 
thì Bilbo mở mắt ra. 


“Dậy đi, đồ đại lãn!” chú ta nói, “không thì sẽ hết cả phần điểm tâm của 
cậu đấy.” Bilbo bật ngay dậy. “Điểm tâm!” anh chàng kêu lên. “Đồ điểm 
tâm đầu nhỉ?”“Hầu hết đã ở trong bụng bọn ta rồi,” mấy chú lùn khác vừa 
trả lời vừa đi loanh quanh trong hành lang; “nhưng phần còn lại thì ở ngoài 
hiên kia kìa. Bọn ta đã đi khắp nơi tìm kiếm Beorn suốt từ lúc mặt trời mọc 
mà chẳng thấy tung tích của ông ấy ở đâu hết, dù vừa ra khỏi hành lang bọn 
ta đã thấy bữa điểm tâm dọn sẵn rồi.” 


“Gandalf ở đầu nhỉ?” Bilbo vừa hỏi vừa nhanh chóng bỏ đi tìm cái gì đó để 


an. 


Juviensach.vn 


“Ô, ông ấy ra ngoài quanh quẩn đâu đó,” họ bảo anh chàng. Nhưng ngày 
hôm đó, suốt cho tới khi trời tối Bilbo chăng thấy tăm hơi lão phù thủy đâu. 
Đúng lúc mặt trời sắp lặn thì lão bước vào hành lang, nơi anh chàng hobbit 
cùng mấy chú lùn đang ăn tối, do các con vật tuyệt vời của Beorn phục 
dịch, cũng như đã được phục dịch như vậy suốt cả ngày hôm đó. Còn về 
Beorn, họ không nhìn thấy và cũng chăng nghe thấy ông từ đêm hôm trước, 
và họ bắt đầu hoang mang. 


“Chủ nhà của chúng ta đâu rồi, còn ông đã đi đầu suốt cả ngày vậy?” cả 
bọn họ đều kêu lên.“Mỗi lần chỉ hỏi một câu thôi - mà sau bữa ăn tối mới 
được hỏi. Suốt từ bữa điểm tâm đến giờ ta chưa được miếng nào vào bụng 
đầu đấy.” 


Cuối cùng Gandalf cũng đẩy đĩa và bình của mình đi - lão đã ăn cả hai ổ 
bánh mì (với hàng đống bơ, mật ong và kem đặc) và uống ít nhất cũng đến 
một lít rượu mật ong - rồi lão lấy tấu ra hút. “Ta sẽ trả lời cầu hỏi thứ hai 
trước,” lão nói, “nhưng mà trời ơi! Nơi này thật tuyệt vời cho những vòng 
khói đấy!” Quả thật suốt một lúc lầu họ không moi được tin tức gì của lão, 
lão quá bận rộn thả những vòng khói cho chúng luồn lách quanh các cây 
cột trong hành lang, biến đối chúng thành đủ loại hình thù màu sắc, và cuối 
cùng cho chúng đuổi nhau qua lỗ hổng trên mái nhà. Hắn là nhìn từ bên 
ngoài thì chúng rất kỳ lạ, cứ từng vòng theo nhau phụt lên không trung, nào 
màu lục, màu lam, màu đỏ, màu xám bạc, màu vàng, màu trắng; nào vòng 
to, vòng nhỏ; nào vòng nhỏ luồn lách qua vòng to, kết hợp với nhau thành 
hình số tám, rồi bay vút về phía xa như một đàn chim. 


“Cả ngày hôm nay ta do theo những vết chân gấu,” cuối cùng lão nói. 
“Đêm qua hắn đã có một cuộc họp thường kỳ của bầy gấu ở bên ngoài nhà 
này. Ta sớm nhận ra Beorn không thể nào tạo ra tất cả những dấu chân ấy: 
có quá nhiều vết chân, mà kích cỡ cũng lại khác nhau. Ta phải nói là đã có 
gấu nhỏ, gấu lớn, gấu bình thường và những con gấu khổng lồ, tất cả nhảy 
múa ở bên ngoài suốt từ lúc trời tối cho đến gần sáng. Chúng đến hầu như 
từ khắp các ngả, trừ từ phía Tây bên kia dòng sông, hướng Dãy Núi. Chỉ có 
một bộ vết chân đi vào phía Dãy Núi - không có vết chần nào đi ra, chỉ có 
những vết chân từ đây đi vào mà thôi. Ta lần theo những dẫu chân này tới 
Đôi Carrock. Tại đó những dẫu chân biến vào dòng sông, mà nước thì quá 
sâu và chảy xiết nên ta không thể sang bờ bên kia được. Như các vị còn 
nhớ, đi từ bờ bên này tới Đồi Carrock qua quãng sông nông thì khá dễ MộIERonintbitf 


dàng, nhưng bờ bên kia là một vách đá dựng đứng trên một dòng nước 
xoáy. Ta đã phải cuốc bộ hàng dặm đường mới tìm được một quãng sông 
rộng nhưng khá nông để lội và bơi qua, rồi lại phải đi ngược trở lại hàng 
dặm đường để tìm lại những vết chân kia. Khi đó thì đã quá muộn nền ta 
không thể lần theo xa hơn nữa. Những vết chân ấy tiến thẳng về phía rừng 
thông trên triền phía Đông của Dãy Núi Mù Sương, nơi mà chúng ta đã có 
một buổi liên hoan thú vị với lũ Sài Lang vào đêm hôm kia ấy. Và giờ thì ta 
nghĩ mình cũng đã trả lời câu hỏi thứ nhất của các vị rồi,” Gandalf ngừng 
lời, và lão ngồi yên lặng một lúc lâu. 


Bilbo cho rằng mình hiểu ý lão phù thủy định nói gì. “Chúng ta sẽ làm øì,” 
anh chàng kêu lên, “nếu như ông ấy dẫn cả lũ Sài Lang và bọn yêu tỉnh đến 
tận đây? Tất cả chúng ta sẽ bị bắt và bị giết! Tôi tưởng ông đã bảo rằng ông 
ấy không phải là bạn của chúng kia mà.” 


“Ta quả đã bảo thế. Đừng có mà ngớ ngẩn! Cậu đi ngủ đi thì hơn, trí khôn 
của cậu đang buồn ngủ đấy.” 


Anh chàng hobbit cảm thấy khá thất vọng, và bởi dường như chắng có việc 
øì để mà làm, anh chàng đi ngủ thật; và trong lúc các chú lùn còn đang ca 
hát, anh chàng ngủ thiếp đi, đầu óc nông cạn của anh chàng vẫn còn băn 
khoăn về Beom cho tới khi mơ thấy hàng trăm con gấu đen đang nhảy 
những điệu vũ chậm chạp và nặng nề quanh sân sau dưới ánh trăng. Thế là 
anh chàng tỉnh giấc khi mọi người còn đang ngủ, và lại nghe thấy những 
tiếng sột soạt, xô đẩy, khụt khịt và gầm gừ như lần trước. 


Sáng hôm sau tất cả bọn họ được Beorn đích thân đánh thức. “Thế là tất cả 
các vị vẫn còn ở đây!” ông nói. Ông nhấc anh chàng hobbit lên và cười to: 
“Vẫn chưa bị lũ Sài Lang, bọn yêu tỉnh hoặc bầy gấu độc ác ăn thịt”; rồi 
ông ấn mạnh vào áo gi lê của anh chàng Baggins một cách rất cợt nhả. 
“Chú thỏ con này đang béo đẹp ra nhờ bánh mì và mật ong đây,” ông tủm 
tỉm cười. “Hãy đi ăn thêm chút nữa đi!” 


Thế là tất cả bọn họ cùng đi ăn điểm tâm với ông. Beom bỗng trở nên rất 
vui nhộn; thật ra ông dường như vô cùng hóm hỉnh và khiến bọn họ cười 
vang bằng những câu chuyện khôi hài; bọn họ không phải băn khoăn nhiều 
về việc ông đã đi đâu về hoặc vì sao ông lại tử tế với họ đến vậy, bởi đích 


thần ông đã kể cho họ nghe. Ong đã sang bên kia sông rồi nhanh chóng đi 1ï 


ngược lên dãy núi - qua chuyện này các bạn có thể biết là dù thế nào thì 
ông cũng có thể di chuyển rất nhanh trong lốt gấu. Tại khoảng rừng thưa bị 
cháy rụi của lũ sói ông đã sớm phát hiện ra rằng một phần cầu chuyện của 
họ là đúng sự thực; mà ông còn phát hiện ra nhiều hơn thế: ông tóm được 
một gã Sài Lang và một tên yêu tỉnh đang lang thang trong rừng. Từ hai gã 
này ông đã có được thông tin: bọn yêu tỉnh tuần tra cùng lũ Sài Lang vẫn 
còn đang lùng sục tìm các chú lùn và chúng đang øgiận sôi lên vì cái chết 
của gã Yêu Tĩnh Chúa, vì cái mũi bị bỏng rộp của gã sói đầu đàn và vì 
nhiều thủ hạ chủ chốt của gã bị ngọn lửa của lão phù thủy thiêu chết. Khi bị 
ông ép, chúng đã kể ông nghe rất nhiều, song ông đoán rằng còn điều độc 
ác hơn những øì đã xảy ra này, và rằng một cuộc tấn công lớn của toàn bộ 
đội quân yêu tinh cùng lũ đồng minh chó sói vào các vùng đất khuất trong 
bóng núi có thể chẳng bao lâu nữa sẽ được tiến hành để tìm các chú lùn, 
hoặc để trả thù những con người và sinh vật sinh sống ở đó, và những ai mà 
chúng cho là đang chứa chấp họ. 


“Thật là một câu chuyện hay, cầu chuyện của các vị ấy,” Beorn nói, “nhưng 
bây giờ thì ta còn thích nó hơn bởi vì ta chắc chắn câu chuyện đó có thật. 
Các vị phải thứ lỗi cho ta vì đã không tin lời các vị. Nếu sinh sống gần bìa 
Rừng U Ám, các vị sẽ không tin lời một ai mà các vị không biết rõ như anh 
em mình đâu. Vì thế, ta chỉ có thể nói rằng ta đã vội vã trở về nhà nhanh 
hết mức để thấy các vị vẫn an toàn, và để giúp đỡ các vị bất kỳ điều gì có 
thể. Sau vụ này ta sẽ có thiện cảm hơn với các chú lùn đấy. Họ đã giết gã 
Yêu Tỉnh Chúa, đã giết gã Yêu Tĩnh Chúa!” ông khoái trá cười vang. 


“Ngài đã làm gì với tên yêu tỉnh và gã Sài Lang nọ?” Bilbo bỗng hỏi. 


“Ra mà xem!” Beorn nói, và họ theo ông đi vòng quanh ngôi nhà. Cái đầu 
yêu tinh được bêu bên ngoài cổng và bộ da sói được đóng đỉnh trên một 
thân cây ngay gần đó. Beorn là một địch thủ dữ tợn. Nhưng lúc này ông là 
bạn họ, và Gandalf cho rằng nên khôn ngoan mà kể cho ông nghe toàn bộ 
câu chuyện của họ và lý do của chuyến đi để có thể tranh thủ được tối đa sự 
giúp đỡ của ông. 


Đây là những gì ông hứa sẽ giúp họ. Ông sẽ cấp ngựa nhỏ cho từng người 
trong bọn họ, và một con ngựa cho Gandalf, để họ tiếp tục cuộc hành trình 
tới khu rừng, và ông sẽ chất thực phẩm lên lưng ngựa để họ đủ dùng hàng 
tuần lễ, tất cả đều sẽ được đóng gói để có thể mang theo thật dễ dàng - nào „ensach.vn 


là quả hạch, bột mì, những vại hoa quả khô được gắn xi, nào là những hũ 
đất nung màu đỏ đựng mật ong và bánh được nướng hai lần để giữ được lâu 
mà chỉ ăn một chút họ cũng có thể đi được một quãng đường dài. Cách làm 
loại bánh này là một trong những bí quyết của ông; trong bánh có mật ong, 
cũng như trong hầu hết các món ăn của ông, khiến chúng ăn rất ngon miệng 
tuy có gây khát nước. Ông bảo họ sẽ không cần phải mang theo nước khi 
còn ở bên này khu rừng bởi có nhiều sông suối dọc đường đi. “Nhưng con 
đường qua Rừng U Ám thì tối tăm, nguy hiểm và khó đi đấy,” ông nói. 
“Không dễ gì kiếm được nước, thức ăn cũng vậy. Thời gian này chưa phải 
mùa quả hạch (dù rằng thật ra trước khi các vị tới phía bên kia khu rừng thì 
mùa ấy đã đến rồi lại đi từ lâu), mà quả hạch thì hầu như là thứ quả duy 
nhất mọc ở đó có thể ăn được. Trong khu rừng ấy cỏ cây muông thú hoang 
dại đều bí hiểm, kỳ lạ và độc ác. Ta sẽ cấp cho các vị bầu da thú để mang 
nước, và ta sẽ cho các vị vài bộ cung tên. Nhưng ta không chắc các vị có 
thể kiếm được bất kỳ cái gì đủ lành trong Rừng U Ám để mà ăn hoặc uống. 
Ta biết ở đó có một dòng suối nước đen chảy xiết qua lối mòn. Các vị 
không nên uống và cũng không nên tắm suối; bởi ta nghe nói dòng suối ấy 
chở bùa mê, rất có thể nó sẽ làm các vị buồn ngủ và quên lãng. Và trong 
bóng tối lờ mờ ở nơi đó ta không cho rằng các vị sẽ bắn được bất kỳ thứ gì, 
dù lành hay độc, mà không phải đi ra khỏi đường mòn. Các vị KHÔNG 
ĐƯỢC ĐI CHỆCH ĐƯỜNG MÒN vì bất kỳ lý do nào. 


“Ta chỉ có thể khuyên các vị ngần ấy điều. Qua bìa rừng rồi thì ta không thể 
øiúp các vị nhiều đâu. Các vị phải dựa vào vận may và lòng can đảm của 
mình cùng số lương thực mà ta gửi các vị thôi. Khi các vị đến cửa rừng, ta 
phải đề nghị các vị trả lại hết ngựa cho ta. Song ta chúc tất cả các vị thành 
công, và nhà của ta mở rộng cửa, nếu một khi nào đó các vị lại trở về trên 
con đường này.” 


Họ cảm ơn ông, dĩ nhiên, bằng những cái cúi đầu và lướt mũ trùm sát đất, 
kèm rất nhiều câu “Xin phục vụ ngài, chủ nhân của những hành lang gỗ 
rộng lớn!” Nhưng khi nghe lời cảnh báo đầy căng thăng của ông, họ bỗng 
nhụt bớt hăng hái và tất cả đều cảm thấy cuộc phiêu lưu này nguy hiểm hơn 
họ tưởng rất nhiều, và rằng trong suốt thời gian đó, ngay cả khi họ vượt qua 
hết thảy những gian nguy, thì lão rồng vẫn đang chờ họ ở cuối con đường. 


Suốt buổi sáng hôm ấy họ bận rộn chuẩn bị. Không lâu sau buổi trưa, họ 
cùng ăn với Beorn lần cuối, và sau bữa ăn họ nhảy lên lưng ngựa của ông,  +Viensachvn 


rồi vừa luôn miệng chào tạm biệt vừa phóng nhanh qua cổng nhà ông. 


Ngay khi rời khỏi bờ giậu cao ở mé Đông các khu đất được rào kín của 
ông, họ rẽ sang hướng Bắc rồi sau đó lại chếch hướng Tây Bắc. Theo lời 
khuyên của ông, họ không đi về phía con đường chính dẫn vào rừng ở phía 
Nam vùng đất của ông nữa. Nếu họ vượt qua đẻo thì con đường mòn hắn 
đã dẫn họ tới một dòng suối chảy xuống từ dãy núi, nối liền với dòng Sông 
Cái cách Đồi Carrock hàng dặm về phía Nam. Tại đó có một quãng sông 
hơi cạn mà nếu như có ngựa họ sẽ vượt qua được, và sau đó là một đường 
nhỏ dẫn tới bìa rừng và tới đầu con đường cũ dẫn vào rừng. Song Beorn đã 
cảnh báo họ rằng thời gian này lũ yêu tỉnh thường hay đi đường đó, trong 
khi bản thần con đường rừng này, ông nghe nói, cũng mọc đầy cỏ dại ở đầu 
phía Đông và dẫn tới những đầm lầy không thể vượt qua mà vốn dĩ từ lâu 
đã không còn đường ởi lối lại nữa. Lối ra ở phía Đông thì xưa nay vẫn nằm 
xa tít về phía Nam Quả Núi Cô Đơn, nên khi đã vượt qua rừng họ sẽ vẫn 
phải đi bộ một quãng đường dài đầy gian khổ về phía Bắc. Ở mạn Bắc Đồi 
Carrock rìa Rừng U Ám trải dài đến gần bờ dòng Sông Cái, và cho dù tại 
đó Dãy Núi cũng gần hơn, Beorn vẫn khuyên họ đi lối này; bởi tại một nơi 
cách đó vài ngày đi ngựa theo hướng chính Bắc từ Đồi Carrock là lối vào 
một con đường nhỏ ít người biết đến xuyên qua Rừng U Ám hầu như dẫn 
thắng về Quả Núi Cô Đơn. 


“Bọn yêu tỉnh,” Beorn đã nói, “sẽ không dám vượt qua Sông Cái suốt một 
trăm dặm về phía Bắc Đồi Carrock, mà cũng chẳng dám đến gần nhà của ta 
- ngôi nhà được bảo vệ tốt về ban đêm! - nhưng ta cần phải phóng ngựa thật 
nhanh; bởi nếu bọn chúng sắp mở cuộc tấn công thì chúng sẽ vượt sông 
xuống phía Nam và sục sạo khắp bìa rừng để chặn đường các vị, mà lũ Sài 
Lang lại chạy nhanh hơn bầy ngựa nhỏ kia. Tuy nhiên các vị cứ đi về 
hướng Bắc thì an toàn hơn, dù như thế có vẻ như các vị quay trở lại gần 
pháo đài của chúng hơn; bởi đó là điều mà chúng không ngờ nhất, và chúng 
sẽ phải hành quân xa hơn để bắt các vị. Các vị hãy lên đường ngay bây giờ 
càng nhanh càng tốt!” 


Vì vậy mà lúc này họ lặng lẽ ruối ngựa, phi nước đại mỗi khi mặt đất dưới 

chân biến thành những thảm cỏ mịn màng, với dãy núi mờ mịt phía tay trái, 

và xa xa là bóng dáng của dòng sông cùng cây cối bên bờ cứ mỗi lúc một 

thêm gần. Khi họ khởi hành, mặt trời chỉ vừa mới ngả về Tây, và suốt từ đó 

cho đến tối nắng vàng trải khắp nơi trên vùng đất họ đi. Thực khó lòng mà +Vlensach.vn 


nghĩ đến bọn yêu tỉnh đang đuổi theo phía sau, và khi đã bỏ xa ngôi nhà 
của Beorn nhiều dặm đường thì họ lại bắt đầu trò chuyện, ca hát và quên đi 
con đường rừng tối tăm trải dài phía trước. Nhưng vào lúc chiều tối khi ánh 
ngày bắt đầu nhập nhoạng và các đỉnh núi hiện lên đầy hăm dọa trong ánh 
hoàng hôn thì họ hạ trại và cử một người canh gác, còn hầu hết bọn họ ngủ 
không yên vì những giấc mơ đầy tiếng hú của lũ sói đang săn đuổi và tiếng 
la hét của bọn yêu tỉnh. 


“Bọn yêu tỉnh,” Beorn đã nói, “sẽ không dám vượt qua Sông Cái suốt một 
trăm dặm về phía Bắc Đồi Carrock, mà cũng chẳng dám đến gần nhà của ta 
- ngôi nhà được bảo vệ tốt về ban đêm! - nhưng ta cần phải phóng ngựa thật 
nhanh; bởi nếu bọn chúng sắp mở cuộc tấn công thì chúng sẽ vượt sông 
xuống phía Nam và sục sạo khắp bìa rừng để chặn đường các vị, mà lũ Sài 
Lang lại chạy nhanh hơn bầy ngựa nhỏ kia. Tuy nhiên các vị cứ đi về 
hướng Bắc thì an toàn hơn, dù như thế có vẻ như các vị quay trở lại gần 
pháo đài của chúng hơn; bởi đó là điều mà chúng không ngờ nhất, và chúng 
sẽ phải hành quân xa hơn để bắt các vị. Các vị hãy lên đường ngay bây giờ 
càng nhanh càng tốt!” 


Vì vậy mà lúc này họ lặng lẽ ruối ngựa, phi nước đại mỗi khi mặt đất dưới 
chân biến thành những thảm cỏ mịn màng, với dãy núi mờ mịt phía tay trái, 
và xa xa là bóng dáng của dòng sông cùng cây cối bên bờ cứ mỗi lúc một 
thêm gần. Khi họ khởi hành, mặt trời chỉ vừa mới ngả về Tây, và suốt từ đó 
cho đến tối nắng vàng trải khắp nơi trên vùng đất họ đi. Thực khó lòng mà 
nghĩ đến bọn yêu tỉnh đang đuổi theo phía sau, và khi đã bỏ xa ngôi nhà 
của Beorn nhiều dặm đường thì họ lại bắt đầu trò chuyện, ca hát và quên đi 
con đường rừng tối tăm trải dài phía trước. Nhưng vào lúc chiều tối khi ánh 
ngày bắt đầu nhập nhoạng và các đỉnh núi hiện lên đầy hăm dọa trong ánh 
hoàng hôn thì họ hạ trại và cử một người canh gác, còn hầu hết bọn họ ngủ 
không yên vì những giấc mơ đầy tiếng hú của lũ sói đang săn đuổi và tiếng 
la hét của bọn yêu tỉnh. 


“Chà, Rừng U Ám đây rồi!” Gandalf nói. “Khu rừng lớn nhất trong các khu 
rừng ở thế giới phương Bắc. Ta hy vọng là các vị đều thích dáng vẻ bề 
ngoài của nó. Bây giờ các vị phải gửi trả những chú ngựa con tuyệt vời mà 
các vị đã mượn thôi.” 


Juviensach.vn 


Các chú lùn những muốn càu nhàu phản đối việc này, nhưng lão phù thủy 
bảo rằng họ là những gã khờ. “Beorn không ở xa đây lắm như các vị tưởng 
đầu, mà dù sao thì các vị cũng phải giữ lời hứa, bởi ông ấy là một người 
hay thù hận ghê lắm. Cậu Baggins tinh mắt hơn các vị, chắc rằng hằng đêm 
các vị đã không nhìn thấy một con gấu to tướng vẫn đồng hành với chúng 
ta hoặc ngồi ở tít xa dưới ánh trăng mà quan sát lều trại của chúng ta. 
Không phải chỉ để bảo vệ và dẫn đường cho các vị, mà còn để mắt đến 
những chú ngựa nhỏ kia nữa. Beorn có thể là bạn các vị, nhưng ông ấy lại 
yêu mến những con vật của mình như con cái vậy. Các vị không hiểu được 
ông ấy đã tốt bụng biết chừng nào khi để những người lùn cưỡi lên chúng 
mà phóng xa và nhanh đến vậy đâu, và cũng chăng hiếu chuyện øì sẽ xảy ra 
với các vị nếu các vị cố đem chúng vào trong khu rừng này đâu.” 


“Thế còn con ngựa ông đang cưỡi thì sao?” 'Thorin nói. “Sao không thấy 
ông nói gì tới việc trả lại?” 


“Ta không nói, bởi ta sẽ không trả.” 
“Thế lời hứa của ông thì thế nào?” 
“Ta sẽ lo liệu việc này. Ta sẽ không trả con ngựa này, ta sẽ cưỡi nó!” 


Khi ấy họ biết Gandalf sắp bỏ mặc họ ngay tại bìa Rừng U Ám, và họ tuyệt 
vọng. Nhưng họ có nói øì thì lão cũng không chịu đối ý. 


“Chúng ta đã bàn kỹ việc này từ trước rồi, khi mà chúng ta đặt chân lên Đồi 
Carrock ấy,” lão nói. “Bàn cãi nữa mà làm øì. Như ta đã nói với các vị, ta 
có chút việc cấp bách ở mãi tận phía Nam; mà hiện ta đã bị trễ rồi, vì phải 
mất thời gian với các vị đấy. Chúng ta có thể sẽ gặp lại nhau trước khi mọi 
việc kết thúc, và dĩ nhiên cũng có thể không gặp nhau nữa. Điều đó phụ 
thuộc vào vận may của các vị, lòng can đảm và sự sáng suốt của các vị; và 
ta sẽ cử cậu Baggins đi cùng các vị. Từ trước ta đã bảo các vị rằng cậu ta có 
nhiều phẩm chất hơn là các vị tưởng, và chăng bao lâu nữa các vị sẽ thấy 
điều đó thôi. Vậy thì hãy hăng hái lên nào Bilbo và đừng có rầu rĩ thế. Hãy 
hăng hái lên nào Thorin cùng các bạn! Rốt cuộc thì đây là cuộc viễn hành 
của các vị. Hãy nghĩ đến kho báu ở hồi kết, và hãy quên khu rừng cùng lão 
rồng, dù sao đi nữa thì chúng ta còn ở bên nhau cho đến sáng ngày mai 
mà!” 


Juviensach.vn 


Sáng hôm sau lão vẫn nói những điều ấy. Vì vậy lúc này chăng có việc gì 
để làm ngoài việc đổ đầy nước vào những cái bầu bằng da tại một dòng 
suối trong mà họ tìm được gần cửa rừng, và tháo các món đồ từ trên lưng 
mấy chú ngựa con xuống. Họ phân phát các gói đồ thật công bằng, dù 
Bilbo cho là phần của mình nặng quá thể, và chăng hề thích thú chút nào 
trước cái viễn cảnh phải cõng trên lưng tất cả những thứ đó mà lê bước suốt 
bao dặm đường xa. 


“Cậu đừng có lo!” Thorin nói. “Nó sẽ nhẹ đi sớm lắm đấy. Ta cho rằng 
chăng bao lâu nữa tất cả chúng ta đều mong phần của mình nặng hơn, khi 
mà đồ ăn bắt đầu cạn dần.” 


Cuối cùng họ nói lời tạm biệt với mấy chú ngựa con, và chúng quay đầu trở 
về nhà. Chúng hoan hỉ lóc cóc chạy đi, chừng như rất vui mừng được vẫy 
đuôi lại phía bóng tối của Rừng U Ám. Trong lúc chúng chạy đi, Bilbo có 
thể cam đoan rằng một con vật nào đó giống như con gấu đã rời khỏi bóng 
tối của cây rừng và lóng ngóng bước nhanh theo chúng. 


Lúc này, Gandalf cũng chào tạm biệt. Bilbo ngồi bệt xuống đất, cảm thấy 
rất buồn và ước ao được ngồi bên lão phù thủy trên con ngựa cao lớn của 
lão. Anh chàng mới chỉ vào rừng sau bữa điểm tâm (một bữa rất xoàng), 
mà buổi sáng ở đó dường như cũng tối như ban đềm và rất kỳ bí: “Một thứ 
cảm giác rình rập và chờ đợi,” anh chàng tự nhủ. 


“Tạm biệt!” Gandalf nói với Thorin. “Và tạm biệt tất cả các vị, tạm biệt! 
Con đường của các vị bây giờ là xuyên thăng qua rừng. Đừng đi chệch khỏi 
con đường đó! - nếu không, chắc chắn mười mươi là các vị sẽ chắng bao 
giờ tìm lại được nó nữa và chẳng bao giờ ra khỏi được Rừng U Ám; và khi 
đó ta không nghĩ rằng ta, hoặc bất kỳ ai khác, sẽ có ngày gặp lại các vị nữa 
đầu.” 


“Chúng tôi có nhất thiết phải đi qua rừng không?” anh chàng hobbit rên rỉ. 


“Có, các vị phải đi qua rừng!” lão phù thủy nói, “nếu các vị muốn sang 
phía bên kia. Các vị hoặc phải đi qua rừng hoặc phải từ bỏ việc tìm kiếm. 
Ta sẽ không cho phép cậu rút lui vào lúc này đâu, Baggins ạ. Ta lấy làm 
xấu hổ vì cậu nghĩ đến việc này. Cậu phải giúp ta trông nom tất cả các chú 
lùn này đấy,” lão cười to. 


Juviensach.vn 


“Không! Không!” Bilbo nói. “Tôi không định nói thế. Ý tôi là, có con 
đường vòng nào không?” 


“Có đấy, nếu các vị thích bỏ con đường này mà đi khoảng hai trăm dặm về 
phía Bắc, và gấp đôi ngần ấy về phía Nam. Mà ngay cả khi ấy các vị cũng 
sẽ không kiếm được một con đường an toàn đâu. Ở vùng này không có con 
đường an toàn nào hết. Hãy nhớ là lúc này các vị đang ở Rìa Xứ Hoang Vu, 
và đi đến chỗ nào các vị cũng sẽ có đủ loại trò vui đấy. Trước khi có thể 
vòng qua Rừng U Ám ở phía Bắc, các vị đã lọt ngay vào giữa những con 
dốc của Dãy Núi Xám, ở đó đầy rẫy yêu tinh, ác quỷ thuộc loại tệ hại nhất. 
Trước khi có thể vòng qua dãy núi đó ở phía Nam, các vị sẽ rơi vào xứ sở 
của lão Thầy Đồng; mà thậm chí cả đến cậu, Bilbo, cũng không cần ta phải 
kể chuyện về lão phù thủy hắc ám ấy đâu nhỉ. Ta không khuyên các vị đến 
bất kỳ đâu gần những nơi mà lão có thể quan sát được từ cái tháp tối tắm 
của lão! Cứ bám theo con đường rừng mà đi, giữ cho tỉnh thần luôn hăng 
hái, hy vọng vào điều tốt đẹp nhất, và nếu thật may mắn thì một ngày nào 
đó các vị có thể ra khỏi khu rừng và nhìn thấy Đầm Lầy Dài trải rộng phía 
bên dưới, và bên kia những đầm lầy ấy, ở trên cao về phía Đông, là Quả 
Núi Cô Đơn nơi lão rồng thân mến sống, tuy rằng ta nghĩ lão không mong 
chờ các vị đầu.” 


At the Edge of Mirkwood Forest 


“Ông nói như đang động viên ấy nhỉ, “Thorin làu bàu. “Tạm biệt! Nếu 
không cùng đi với chúng tôi, thì ông nên biến khỏi đây mà đừng nói thêm 
øì nữa!” 


Juviensach.vn 


“Thế thì tạm biệt, và thật sự tạm biệt đấy!” Gandalf nói, quay ngựa phi 
xuống phía Tây. Song lão không thể cưỡng nổi thôi thúc muốn nói lời cuối 
cùng. Trước khi phóng ra khỏi tầm nghe, lão quay đầu lại và đưa hai tay lên 
miệng mà gọi họ thật to. Họ nghe thấy tiếng lão truyền đến mờ nhạt, “Tạm 
biệt! Hãy cư xử cho tốt, bảo trọng - và ĐỪNG ĐI CHỆCH KHỎI CON 
ĐƯỜNG NÀY!” 


Sau đó lão phóng ngựa thật nhanh và chằng mấy chốc đã khuất dạng. “Ôi, 
tạm biệt, đi nhé!” các chú lùn càu nhàu, càng giận dữ hơn vì họ thật sự 
choáng váng khi mất lão. Lúc này phần nguy hiểm nhất của chuyến đi chỉ 
mới bắt đầu. Mỗi người đều vác trên vai túi đồ nặng nề và bầu da đựng 
nước, phần được chia của mình, rồi quay lưng lại với cái ánh sáng trải rộng 
trên các vùng đất bên ngoài mà dẫn bước vào trong rừng. 


Juviensach.vn 


Chương VIII - ĐÀN RUÔI VÀ 
BÂY NHỆN 


Họ đi bộ thành hàng một. Lối vào con đường đó giống như cổng vòm dẫn 
vào một đường hầm tối tăm do hai cây to chụm vào nhau; hai cây này quá 
già cỗi, lại chi chít những dây thường xuân và tua tủa địa y nên chỉ mọc 
dăm chiếc lá màu tối sẫãm. Bản thân con đường cũng hẹp, ngoằn ngoèo 
chạy qua các thân cây. Chắng mấy chốc ánh sáng ở cửa rừng chỉ còn như 
một cái lỗ nhỏ sáng chói mãi tít ở phía sau, và sự tĩnh mịch thì trầm lắng 
đến mức tiếng bước chân của họ dường như vang dồn khắp khu rừng khiến 
cây cối cũng ngả mình lắng nghe. 


Đến khi mắt họ dần quen với quang cảnh mờ tối, họ có thể nhìn được một 
quãng ngắn ở hai bên trong thứ ánh sáng le lói màu lục thẫm. Thi thoảng 
một tỉa nắng yếu ớt may mắn luồn qua kẽ hở nào đó trong đám lá tít trên 
cao, và còn may mắn hơn vì không bị kẹt vào đám cành cây lớn nhỏ rối 
tỉnh rối mù ở bên dưới, xuyên thằng xuống thành một vệt rực rỡ và mong 
manh trước mặt họ. Nhưng điều này hiếm khi xảy ra, và vệt nắng ấy chẳng 
mấy chốc cũng tắt ngấm. 


Trong rừng có những chú sóc đen. Khi đôi mắt soi mói đầy tỉnh tường của 
Bilbo đã quen nhìn mọi vật, anh chàng có thể thoáng thấy chúng chạy vun 
vút khỏi con đường và vội vã lấn sau những thần cây. Cũng có những âm 
thanh kỳ lạ nữa, tiếng gầm gừ, tiếng xô đấy, tiếng vội vã chạy dưới tầng cây 
thấp và trong đám lá chất đầy mãi thành đống ở nhiều nơi trên nền đất 
rừng: nhưng cái gì gây ra những âm thanh ấy thì anh chàng không thể nhìn 
thấy. Thứ kinh tởm nhất mà họ nhìn thấy là mạng nhện: những mạng nhện 
đen sì dày đặc với những sợi tơ to lạ lùng, thường được giăng từ cây nọ 
sang cây kia, hoặc rậm rịt giữa các cành cây thấp hơn ở hai bên đường. 
Không có cái mạng nhện nào giăng ngang đường, nhưng liệu có phải do 
một ma thuật nào đó khiến con đường được thông suốt hay vì một lý do 
nào khác thì họ không thể đoán ra. 


Chăng mấy chốc họ bắt đầu rất căm ghét khu rừng cũng như đã từng căm 
ghét những đường hầm của bọn yêu tỉnh, mà khu rừng hầu như còn đem lại +viensach.vn 


cho họ ít hy vọng hơn về bất kỳ một điểm dừng nào. Mặc dù vậy, họ vẫn 
phải tiếp tục đi, đi mãi, suốt một thời gian dài sau khi họ thèm đến nôn nao 
hình ảnh mặt trời và bầu trời, và ước mong được có cái cảm giác gió mơn 
man trên mặt. Bên dưới vòm lá rừng, bầu không khí tù đọng, mãi mãi tối 
tăm và ngột ngạt. Ngay cả các chú lùn cũng cảm thấy điều đó, dù họ quen 
với việc đào hầm và đôi khi từng sống một thời gian dài không có ánh sáng 
mặt trời; còn anh chàng hobbit, tuy thích làm nhà trong các hang hốc nhưng 
không chui rúc trong đó suốt những ngày hè, thì cảm thấy mình dần dần bị 
nghẹt thở. 


Ban đêm là khoảng thời gian tệ hại nhất. Khi đó trời trở nên tối như mực - 
không phải là cái trạng thái mà các bạn gọi là như mực, mà thật sự là mực: 
tối đen đến mức các bạn không thể nhìn thấy gì hết. Bilbo thử huơ huơ bàn 
tay trước mũi mình, nhưng anh chàng chẳng nhìn thấy nó đầu cả. Chà, có lẽ 
bảo rằng họ không thể nhìn thấy gì hết thì cũng không đúng: họ nhìn thấy 
những con mắt. Tất cả bọn họ túm tụm lại với nhau mà ngủ và cắt lượt 
canh gác; và khi đến lượt Bilbo, anh chàng thường nhìn thấy những ánh lập 
lòe trong bóng tối xung quanh họ, và đôi khi những cặp mắt màu vàng, đỏ 
hoặc xanh lá nhìn chăm chằm vào anh chàng từ một khoảng cách ngắn, rồi 
chúng mờ dần và biến mất, để rồi lại từ từ tỏa sáng ở một chỗ khác. Đôi khi 
chúng lại lập lòe chiếu xuống từ những cành cây ngay trên đầu anh chàng; 
và điều đó vô cùng khủng khiếp. Song cặp mắt mà anh chàng ghét nhất là 
những cặp mắt lồi nhợt nhạt đáng kinh tởm. “Mắt côn trùng,” anh chàng 
nghĩ bụng, “không phải mắt thú vật, chỉ có điều là chúng to quá đi mất.” 


Mặc dù trời chưa lạnh lắm, họ vẫn cố nhóm lửa để canh gác vào ban đêm, 
nhưng chắng bao lâu sau họ thôi không đốt lửa nữa. Dường như lửa đã 
mang đến hàng trăm hàng trắm cặp mắt xung quanh họ, dù những con vật 
này, bất kể chúng là loài gì đi nữa, cũng thận trọng để không bao giờ phô 
mình ra trong ánh sáng lập lòe yếu ớt của lửa. Tệ hại hơn nữa, lửa còn 
mang đến hàng ngàn con bướm đêm màu xám sẵm và màu đen, một số to 
bằng bàn tay, cứ đập cánh bay vù vù quanh tai họ. Họ không chịu đựng nổi 
lũ này, mà cũng chẳng chịu đựng nổi bầy dơi khống lồ đen sì kia; thế là họ 
bỏ không đốt lửa nữa mà ngồi ngủ gà ngủ gật trong đêm dưới bóng tối 
mênh mông huyền bí. 


Toàn bộ chuyện đó cứ tiếp diễn mãi, anh chàng hobbit tưởng như đã hàng 
thế kỷ trôi qua; và anh chàng lại luôn đói bụng, bởi họ vô cùng thận trọng  +iensachvn 


với phần thực phẩm dự trữ. Dù vậy, khi hết ngày này đến ngày khác qua đi 
mà rừng cây dường như vẫn cứ y như thế, họ bắt đầu lo lắng. Số thực phẩm 
sẽ không thể đủ dùng mãi được: trên thực tế nó đã bắt đầu cạn dần. Họ tìm 
cách bắn sóc, và phải tốn nhiều mũi tên họ mới hạ được một con trên 
đường mòn. Nhưng khi nướng nó lên, họ thấy thịt nó có cái vị thật kinh 
tởm, và họ thôi không bắn sóc nữa. 


Họ cũng khát nữa, bởi số nước họ mang theo có nhiều nhặn øì đầu, và suốt 
cả thời gian ấy họ chẳng nhìn thấy dòng suối hay con sông nào. Tình cảnh 
họ đang như vậy thì một hôm họ bỗng thấy con đường bị chặn ngang bởi 
một dòng nước chảy. Dòng nước dữ dội chảy xiết qua con đường, nhìn lại 
không rộng lắm, và nước thì đen, hoặc nom có vẻ đen trong bóng tối. Thật 
may là Beorn đã dặn họ cảnh giác đề phòng nó, nếu không họ đã lấy nước 
uống, dù nước có bất kỳ màu gì, và đã đổ đầy vài cái bầu bằng da khô kiệt 
bên bờ sông rồi. Có thể vì vậy mà họ chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để sang 
bờ bên kia mà không bị ướt. Trước kia có một cây cầu gỗ bắc ngang, nhưng 
cầu đã mục nát và đổ sụp, chỉ còn lại mấy cái trụ gãy ở gần bờ. 


Bilbo quỳ bên mép nước và chăm chú nhìn về phía trước rồi kêu lên: “Có 
một cái thuyền ở sát bờ bên kia! Mà sao nó lại không ở bên này cơ chứ!” 


“Theo cậu thì nó cách đây bao xa?” Thorin hỏi, bởi lúc này họ biết là Bilbo 
tỉnh mắt nhất trong cả bọn. 


“Có xa gì cho cam. Tôi cho là không quá mười hai thước.” 


“Mười hai thước! Ta đã nghĩ là ít nhất phải ba mươi thước, nhưng mắt ta 
bây giờ nhìn không được tỉnh bằng một trăm năm trước. Tuy vậy thì mười 
hai thước cũng đâu khác gì một dặm. Chúng ta không thể nhảy qua, và 
chúng ta cũng không dám thử lội hoặc bơi qua nữa.” 


“Có ai trong các vị có thể ném thừng không nhỉ?” 


“Làm thế thì tích sự gì? Ngay cả nếu chúng ta có móc được nó, mà điều 
này thì tôi không tin lắm, thì cái thuyền ấy chắc chắn đã được buộc chặt 
rồi.” 

“Tôi không cho là nó được buộc chặt,” Bilbo nói, “dù dĩ nhiên là với ánh 


sáng thế này thì tôi không dám chắc; nhưng tôi thấy có vẻ như nó vừa mới _ ,ensach.vn 


được kéo lên bờ, ngay sát cái chỗ con đường đâm xuống dòng nước ấy.” 


“Dori là cậu khỏe nhất, nhưng Eili lại là cậu trẻ nhất và mắt tinh nhất,” 
Thorin nói. “Lại đây Fili, cậu thử xem có nhìn thấy cái thuyền mà cậu 
Baggins vừa nói không?” 


Eili nghĩ là mình có thể; thế là sau khi chú ta nhìn chằm chăm một lúc lâu 
để xác định phương hướng, mấy chú khác đem đến cho chú một sợi thừng. 
Họ đã đem theo dăm sợi thừng, và họ buộc vào đầu sợi thừng dài nhất một 
trong những cái móc lớn mà khi trước họ dùng để móc những gói đồ vào 
dây đai quanh vai. Fili cầm sợi thừng trong tay, giữ cho nó thăng bằng một 
chút, rồi quăng nó qua dòng suối. 


Bõm! Cái móc rơi xuống nước. “Chưa ném đủ xa!” Bilbo nói. Anh chàng 
đang chăm chú nhìn về phía trước. “Xa được thêm vài bộ thì anh đã thả 

được nó lên con thuyền rồi. Cố lần nữa đi. Tôi không nghĩ là ma thuật đủ 
mạnh để làm hại anh đâu, nếu anh chỉ chạm một tí vào cái thừng ướt ấy.” 


Eili nhặt cái móc lên sau khi đã kéo nó lại, lòng vẫn hơi do dự. Lần này chú 
ném thật mạnh. 


“Đứng cho vững nào!” Bilbo nói, “anh đã ném đúng vào phần gỗ phía bên 
kia mạn thuyền rồi. Hãy nhè nhẹ kéo sợi dây lại đi.” Fili từ từ kéo sợi 
thừng, và một lát sau Bilbo nói, “Cẩn thận! Nó đang nằm trên thuyền rồi; 
hy vọng là cái móc sẽ mắc vào thuyền.” 


Nó mắc vào thật. Sợi thừng căng ra, nhưng Fili kéo hoài mà chẳng ăn thua 
øì. Kili đến giúp sức, rồi thêm cả Oin và Gloin. Họ ráng sức kéo thật mạnh, 
và bỗng nhiên cả bọn ngã bổ chửng. Tuy vậy, Bilbo đã đề phòng nên tóm 
được sợi thừng và dùng gậy đấy cái thuyền nhỏ đen sì ấy lại khi nó băng 
qua dòng suối. “Giúp tôi với!” anh chàng kêu to, và Balin đến vừa kịp để 
giữ cái thuyền trước khi nó trôi xuôi dòng nước. 


“Rốt cuộc thì nó đã bị buộc chặt,” Balin vừa nói vừa nhìn mẫu dây néo 
thuyền bị đứt còn đang lủng lăng ở mũi thuyền. “Kéo tuyệt đấy, các cậu; và 
thật may cái thừng của chúng ta lại khỏe hơn.” 


“Ai sẽ sang sông đầu tiên nhỉ?” 


Jviensach.vn 


“Ta sẽ sang,” Thorin nói, “và cậu sẽ đi với ta, cả Eili và Balin nữa. Mỗi lần 
con thuyền chỉ chở được ngần ấy người thôi. Chuyến sau sẽ gồm Kili, Oin, 
Gloin và Dori; sau đó là Ori, Nori, Bifur và Bofur; và cuối cùng là Dwalin 
và Bombur.” 


“Bao giờ tôi cũng là người cuối cùng, tôi không thích thế đâu,” Bombur 
nói. “Hôm nay đến lượt một người nào khác đi.” 


“Lễ ra cậu không nên to béo như thế. Vì to béo, cậu phải theo chuyến cuối 
cùng có trọng tải nhẹ nhất. Đừng có làu bàu cãi lệnh, nếu không sẽ có 
chuyện chăng lành xảy ra với cậu đấy.” 


“Chăng có cái mái chẻo nào cả. Các vị làm thế nào đấy được cái thuyền trở 
về bờ bên kia được?” 


“Cho tôi một sợi thừng dài cột móc treo khác,” Eili nói, và khi họ chuẩn bị 
xong, chú ta ném sợi dây thật cao vào bóng tối trước mặt. Vì cái móc 
không rơi xuống nữa, họ biết nó hắn đã mắc vào những cành cây. “Giờ thì 
lên thuyền đi,” Eili nói, “và một người trong số các bạn kéo cái thừng đã 
mắc vào một cái cây ở bờ bên kia. Một người khác phải giữ cái móc mà 
chúng ta dùng lần đầu, và khi chúng ta sang bờ bên kia an toàn rồi thì 
người đó có thể móc nó vào thuyền, và các bạn có thể kéo thuyền về lại bên 
này.” 

Bằng cách đó chẳng mấy chốc tất cả bọn họ đều vượt qua dòng suối bị yểm 
bùa một cách an toàn. Dwalin vừa mới bò ra khỏi thuyền với cái thừng 
cuộn trên cánh tay, và Bombur (vẫn còn đang làu bàu) vừa sẵn sàng trèo ra 
tiếp thì một chuyện chẳng lành quả đã xảy ra. Có tiếng móng guốc gõ 
nhanh trên con đường mòn trước mặt. Từ bóng tối lờ mờ bỗng hiện lên 
hình dáng một con hươu phi vun vút. Nó nhảy xổ vào mấy chú lùn khiến họ 
ngã lăn quay, rồi thu mình lại để nhảy vọt đi. Nó bật lên cao và vọt qua 
dòng nước bằng một cú nhảy mạnh mẽ. Nhưng nó không an toàn tới được 
bờ bên kia. Thorin là người duy nhất giữ được bình tĩnh và sáng suốt. Ñgay 
khi họ bước chân lên bờ là ông đã giương cung, lắp tên đề phòng trường 
hợp bất kỳ kẻ nào ẩn nấp ở đó để canh giữ cái thuyền bất ngờ xuất hiện. 
Lúc này ông bắn một phát thật nhanh và chính xác vào con thú đang nhảy 
vọt đi. Khi sang tới bờ bên kia, nó bị trượt chân. Bóng tối nuốt chửng lấy 


Juviensach.vn 


nó, nhưng họ nghe tiếng móng guốc nhanh chóng trở nên ngập ngừng và 
rồi tắt hắn. 


Tuy vậy, còn chưa kịp la lên để tán dương phát tên đó, họ đã nghe một 
tiếng khóc thét hãi hùng vọng đến từ chỗ Bilbo, và đầu óc họ không còn tơ 
tưởng øì đến thịt hươu nữa. “Bombur ngã xuống nước rồi! Bombur sắp chết 
đuối rồi!” Anh chàng kêu to. Quả đúng là như thế. Bombur vừa mới bước 
được một chân lên bờ thì con hươu nọ chồm tới và nhảy vọt qua đầu chú. 
Chú trượt chân ngã xuống, đẩy chiếc thuyền ra khỏi bờ, rồi lăn tòm xuống 
dòng nước đen, hai bàn tay chú tuột khỏi đám rễ cây nhầy nhụa ở ven bờ, 
trong khi đó chiếc thuyền chầm chậm trôi đi rồi mất dạng. 


Khi chạy ra bờ suối, họ vẫn còn có thể nhìn thấy cái mũ trùm của chú bên 
trên mặt nước. Họ vội quăng một sợi thừng có đầu móc về phía chú. Chú 
tóm được cái thừng, và họ kéo chú vào bờ. Chú ướt lướt thướt từ đầu đến 
chân, dĩ nhiên rồi, nhưng đó không phải là điều tệ hại nhất. Khi họ đặt chú 
lên bờ thì chú đã ngủ rất say, bàn tay chú nắm cái thừng chặt đến nỗi họ 
không tài nào gỡ ra được; và mặc họ muốn làm øì thì làm, chú vẫn cứ say 
sưa ngủ. 


Họ đứng túm tụm quanh chú, vừa nguyền rủa vận rủi của mình và sự vụng 
về của Bombur vừa than vẫn về việc mất cái thuyền khiến họ không thể 
quay trở lại tìm con hươu, thì bỗng để ý thấy có tiếng tù và nhè nhẹ trong 
rừng và những âm thanh như tiếng chó sủa ở tít xa. Rồi tất cả các âm thanh 
đó đều im bặt; và ngay lúc vừa ngồi xuống, họ như nghe thấy tiếng huyền 
náo của một cuộc đi săn lớn đang di chuyển về phía Bắc con đường mòn, 
dù rằng họ chẳng nhìn thấy dấu vết nào của nó cả. 


Họ ngồi đó thật lâu và không dám nhúc nhích. Bombur vẫn đang say ngủ 
với một nụ cười trên khuôn mặt béo phị, cứ như thể chú không còn quan 
tâm øì đến những rắc rối khiến họ phải bực mình nữa. Bỗng trên con đường 
phía trước xuất hiện mấy con hươu trắng, một con hươu cái và vài chú 
hươu con trắng như tuyết khác hắn con hươu đực đen như than trước đó. 
Chúng chập chờn trong bóng tối. Thorin còn chưa kịp thét lên thì ba chú 
lùn đã đứng phát dậy nhả tên. Xem ra chẳng mũi tên nào trúng đích. Lũ 
hươu quay mình biến vào đám cây cối cũng lặng lẽ như lúc chúng đến vậy, 
và các chú lùn bắn theo mấy mũi tên nữa nhưng chẳng ăn thua gì. 


Jviensach.vn 


“Đừng bắn nữa! Đừng bắn nữa!” 'Thorin quát to; nhưng đã quá muộn, mấy 
chú lùn quá phấn khích kia đã phung phí những mũi tên cuối cùng, nên lúc 
này mấy cây cung mà Beorn cho họ đã trở thành vô dụng. 


Đêm ấy họ là một đám người rầu rĩ, và nỗi rầu rĩ còn chồng chất lên họ 
nặng nề hơn trong những ngày tiếp theo. Họ đã vượt qua dòng suối bị yếm 
bùa; nhưng qua nơi ấy rồi, con đường dường như vẫn cứ tiếp tục kéo dài 
mãi như trước, và trong khu rừng họ cũng chăng thấy có gì thay đối. Tuy 
vậy, nếu hiểu biết nhiều hơn về khu rừng và suy ngẫm ý nghĩa của cuộc săn 
cùng sự xuất hiện của mấy con hươu trắng trên đường, chắc hắn họ đã biết 
cuối cùng họ cũng đang đến gần bìa rừng phía Đồng, và chẳng bao lâu nữa 
sẽ tới những vùng thưa thớt cây cối hơn và những nơi lại có ánh mặt trời, 
nếu như họ còn giữ được lòng can đảm và niềm hy vọng. 


Song họ lại không biết điều này, và họ còn nặng gánh với cái cơ thể nặng 
nề của Bombur mà họ phải hết sức cẩn thận vác theo, cắt lượt nhau cứ mỗi 
lần bốn người làm cái nhiệm vụ cực nhọc này trong lúc những người khác 
chia nhau mang đồ. Nếu trong vài ngày trước đó số đồ này không trở nên 
quá nhẹ thì họ đã không thể nào mang nổi; mà một anh chàng Bombur vừa 
ngủ vừa mỉm cười đem đổi lấy những bọc đầy đồ ăn dù chúng nặng đến 
mấy thì cũng là quá rẻ mạt. Vài ngày sau đã đến lúc thật sự chăng còn gì để 
ăn uống nữa. Họ chẳng thấy loại cây cỏ ăn được nào mọc trong khu rừng, 
chỉ có nấm và những cây thân thảo có lá nhợt nhạt và mùi vị khó chịu mà 
thôi. 


Khoảng bốn ngày kể từ khi vượt qua dòng suối bị yếm bùa, họ tới một nơi 
mà hầu hết cây cối ở đó đều là sồi. Thoạt đầu họ có vẻ phấn khởi vì sự thay 
đổi này, bởi ở đây không có tầng cây thấp và bóng tối không sẫm lắm. 
Xung quanh họ là thứ ánh sáng màu lục nhạt, và đôi lúc họ có thể nhìn 
được một quãng về phía hai bên đường. Tuy vậy ánh sáng ấy chỉ cho họ 
thấy những hàng cây xám xịt thắng băng kéo dài vô tận giống như những 
cây cột của một hành lang đồ sộ nhuốm ánh hoàng hôn. Có hơi thở của khí 
trời và âm thanh của gió, nhưng là âm thanh buồn. Vài chiếc lá xào xạc 
rụng xuống nhắc cho họ biết ngoài kia mùa thu đang đến. Bàn chân họ làm 
xáo động đám lá khô nơi thảm lá đỏ sẵẫm mà biết bao mùa thu đã rải ở hai 
bên đường. 


Juviensach.vn 


Bombur vẫn cứ ngủ và họ bắt đầu cảm thấy rất mệt mỏi. Thảng hoặc họ 
nghe thấy những tiếng cười vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Đôi lúc 
cũng có tiếng hát ở đằng xa nữa. Tiếng cười ấy là của những giọng êm tai 
chứ không phải của bọn yêu tỉnh, còn tiếng hát thì hay nhưng nghe có vẻ 
thần bí và kỳ lạ, và họ không cảm thấy thư thái mà chỉ muốn tiếp tục đi gấp 
khỏi khu vực này bằng chút sức lực còn sót lại. 


Hai ngày sau họ thấy con đường bắt đầu dốc xuống, và chăng bao lâu sau 
họ đã ở trong một thung lũng hầu như mọc toàn những cây sồi rất to. 


“Chăng lẽ cái khu rừng đáng nguyền rủa này chạy dài vô tận hay sao?” 
Thorin nói. “Một cậu nào phải trẻo lên cây thử xem có thể thò đầu lên trên 
vòm lá mà quan sát xung quanh không. Cách duy nhất là chọn cái cây cao 
nhất nhô ra ở bên đường ấy.” 


Bilbo prepares to climb above the impenetrable gÌoom to get a view 


Dĩ nhiên “một cậu nào” có nghĩa là Bilbo. Họ chọn anh chàng, bởi muốn 
công việc có hiệu quả thì người trèo cây phải nhô đầu vượt lên trên những 
cành lá trên ngọn, và vì vậy người đó phải đủ nhẹ để không làm gãy cả 
những cành cao nhất và mảnh mai nhất. Anh chàng Baggins tội nghiệp từ 
trước đến giờ nào có tập trẻo cây øì mấy đầu, nhưng họ cứ nhấc bổng anh 
chàng lền tới cành thấp nhất của một cây sồi khống lồ mọc lấn vào đường, 
và từ đó anh chàng phải cố hết sức trẻo lên. Anh chàng len lỏi qua đám 
cành nhỏ rậm rịt, nhiều lần bị cành cây đập vào mắt; lớp vỏ già ở những 
cành lớn hơn khiến anh chàng lem luốc hết cả; vài lần anh chàng trượt chân 
nhưng đã kịp túm lấy cành cây; và cuối cùng, sau một hồi vật lộn ghê 
người tại một đoạn thân dường như chăng có cành cây nào thuận tiện cả, — ,ensach.vn 


anh chàng đã leo tới gần ngọn cây. Suốt khoảng thời gian đó anh chàng cứ 
băn khoăn không biết liệu trên cây có nhện không, và liệu mình sẽ xuống 
đất bằng cách nào (nếu không phải là ngã xuống). 


Cuối cùng anh chàng nhoi đầu lên khỏi mái lá rừng, và sau đó có thấy lũ 
nhện thật. Nhưng những con nhện này trông cũng chỉ nhỏ bé như biết bao 
con nhện khác, và chúng đang đuổi theo lũ bướm. Bilbo lóa cả mắt vì ánh 
sáng. Anh chàng có thể nghe tiếng những chú lùn quát lên với mình từ mãi 
tít bên dưới, nhưng lại không thể trả lời mà chỉ bíu thật chặt và hấp háy 
mắt. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, và mãi một lúc lâu sau anh chàng mới có 
thể quen nổi. Khi đã quen với ánh sáng rồi, anh chàng thấy khắp xung 
quanh mình là một biển màu lục thẫm, đây đó xao động bởi làn gió nhẹ; và 
có hàng trăm con bướm ở khắp mọi nơi. Tôi cho rằng đó là một loại “hoàng 
để đỏ tía”, một loại bướm yêu thích những ngọn cây sồi, nhưng những con 
bướm này lại chăng đỏ tía chút nào, chúng toàn một màu đen sẵm mượt 
như nhung mà không có đốm nào cả. 


j% 
, -- ——+ 


Many Black Emperor butterflies are fluttering about 


Anh chàng ngắm nhìn những “hoàng đế đen” một lúc lầu, thụ hưởng cái 
cảm giác gió nhẹ mơn man trên tóc và ve vuốt mặt mình, nhưng cuối cùng 
tiếng kêu của các chú lùn lúc này đang chỉ biết giậm chân vì sốt ruột ở bên 
dưới đã nhắc nhở anh chàng quay về với công việc thực sự của mình. Công 
việc ấy chăng có kết quả gì. Cố căng mắt ra mà nhìn khắp bốn bề xung 
quanh, anh chàng cũng chăng thấy điểm tận cùng của cây lá rừng đầu cả. 
Trước đó lòng đã bớt ưu phiền vì được thấy mặt trời và cảm giác mơn man 
của gió, giờ đây anh chàng lại thấy buồn vô hạn: có trèo xuống dưới kia thì 
cũng chẳng có gì để mà ăn. 


Juviensach.vn 


Thực ra, như tôi đã kể với các bạn, lúc đó họ không ở xa bìa rừng lắm; và 
nếu Bilbo đủ thông minh để nhận biết điều đó, thì cái cây mà anh chàng đã 
trẻo, cho dù là rất cao, lại đứng ở gần đáy của một thung lũng rộng, cho nên 
từ ngọn cây ấy vẫn thấy cây rừng vươn lên khắp xung quanh giống như 
thành của một cái bát khống lồ, và vì thế anh chàng không thể mong nhìn 
được khu rừng trải ra đến đâu. Tuy nhiên anh chàng không biết được điều 
này nên đã trẻo xuống mà lòng đầy thất vọng. Cuối cùng thì anh chàng 
cũng lại xuống đến mặt đất, mình mãy sây sát, nóng bức, tiều tụy, và chằng 
nhìn thấy gì trong bóng tối lờ mờ. Bản tường thuật của anh chàng chẳng 
mấy chốc khiến những người khác cũng buồn khổ không kém. 


“Cả cánh rừng cứ tiếp tục trải dài vô tận về mọi hướng! Chúng ta sẽ làm gì 
đầy? Mà việc gửi theo một anh chàng hobbit thì được tích sự gì chứ!” họ 
kêu lên, cứ làm như đó là lỗi của anh chàng không bằng. Họ chẳng quan 
tâm gì đến bầy bươm bướm, và chỉ càng giận dữ hơn khi nghe kể về làn gió 
mát, vì họ quá nặng không thể trèo lên cao để mà cảm nhận được. 


Đêm hôm ấy họ ăn những mẫu đồ ăn cuối cùng; và sáng hôm sau, khi ngủ 
dậy, điều đầu tiên họ nhận ra là mình vẫn đói cồn cào, và điều tiếp theo là 
trời đang mưa đây đó trên mặt đất những hạt mưa nặng nề nhỏ xuống. Thực 
tế đó chỉ gợi cho họ nhớ rằng mình đang khát khô cổ, chứ chăng khiến cơn 
khát của họ dịu đi chút nào: người ta không thể làm dịu một cơn khát 
khủng khiếp bằng cách đứng dưới những cây sồi khổng lồ và chờ đợi một 
giọt nước tình cờ rơi xuống lưỡi mình. Chút an ủi nhỏ nhoi duy nhất lại bất 
ngờ đến từ Bombur. 


Chú ta đột nhiên tỉnh giấc và vừa ngồi dậy vừa gãi đầu gãi tai. Chú không 
hiểu mình đang ở đâu, và cũng chăng biết vì sao mình cảm thấy đói bụng 
đến thế; bởi chú đã quên tất cả mọi chuyện xảy ra kể từ khi họ bắt đầu 
chuyến đi vào cái buổi sáng tháng Năm cách đó đã lâu ấy. Điều cuối cùng 
mà chú còn nhớ là bữa tiệc tại nhà anh chàng hobbit, và họ phải rất khó 
khăn mới làm chú tin câu chuyện về tất cả những cuộc mạo hiểm mà họ đã 
trải qua từ ngày ấy. 


Khi nghe nói là chăng có gì để ăn, chú ngồi xuống mà khóc, bởi chú cảm 
thấy rất yếu và chân vẫn còn run. “Tại sao mình lại tỉnh giấc cơ chứ!” chú 
kêu lên. “Tôi đang mơ những giấc mơ đẹp. Tôi đã mơ thấy mình đang dạo 
bước trong một khu rừng khá là giống khu rừng này, chỉ được thắp sáng 


Juviensach.vn 


bằng đuốc cắm trên cây, đèn đu đưa giữa các cành cây cùng những đống 
lửa cháy rừng rực trên mặt đất; người ta đang tổ chức một bữa tiệc lớn, một 
bữa tiệc không bao giờ tàn. Ở đó có một ông vua rừng đội vương miện 
bằng lá cây, có tiếng ca hát vui vẻ, và tôi không thể đếm xuể cũng như 
không mô tả nổi những thức ăn đồ uống ở đó.” 


“Cậu không cần phải cố đâu,” Thorin nói. “Thực ra, nếu cậu không thể nói 
về chuyện gì khác thì cậu nên yên lặng đi. Bọn ta đã đủ phiền toái vì cậu 
trong hoàn cảnh hiện tại rồi. Nếu cậu không tỉnh dậy thì bọn ta đã để mặc 
cậu cứ nằm đấy mà mơ những giấc mơ ngớ ngẩn của cậu trong khu rừng 
này rồi; khiêng được cậu đi đầu phải chuyện đùa, thậm chí là sau mấy tuần 
cậu không ăn uống øì đấy.” 


Lúc này họ chỉ còn cách thắt chặt dây lưng quanh cái bụng trống rỗng của 
mình, nhấc những bao tải không và gói hộp rỗng lên mà lê bước dọc đường 
mòn, chẳng hy vọng sẽ có lúc tới được cuối khu rừng trước khi gục ngã vì 
chết đói. Họ cứ lề bước như thế suốt cả ngày hôm đó, đi rất chậm và mệt rã 
rời; trong khi đó Bombur không ngừng than van rằng chân của chú không 
mang nổi mình chú nữa và rằng chú muốn nằm xuống mà ngủ. 


“Cậu không được như thết” họ nói. “Hãy để đôi chân cậu làm công việc 
của mình, bọn ta đã khiêng cậu đủ xa rồi.” 


Mặc dù vậy, chú bỗng không chịu đi thêm một bước nào nữa và lăn đùng ra 
đất. “Cứ đi tiếp đi, nếu các vị phải đi,” chú nói. “Tôi sẽ chỉ năm lại đầy mà 
ngủ, mà mơ về đồ ăn thôi, nếu tôi không thể kiếm được cái gì vào bụng 
bằng cách nào khác. Tôi hy vọng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.” 


Đúng lúc đó Balin, khi ấy đang ở cách một quãng ngắn về phía trước, kêu 
to lên, “Cái gì kia nhỉ? Tôi nghĩ là đã nhìn thấy ánh sáng lập lòe trong 
rừng.” 

Cả bọn nhìn theo, và thấy dường như cách đó một quãng khá xa là ánh đỏ 
bập bùng trong bóng tối, rồi một ánh đỏ khác, và lại một ánh đỏ khác nữa 
vụt xuất hiện bên cạnh nó. Thậm chí Bombur cũng nhỏm dậy, và họ hối hả 
bước tiếp, chăng cần biết liệu đó có phải là bọn khổng lồ hay lũ yêu tỉnh 
không. Ánh sáng đó ở trước mặt họ, chếch về mé trái con đường, và khi 


Juviensach.vn 


đến ngang tầm nguồn sáng, họ thấy có vẻ như rõ ràng những bó đuốc và 
đống lửa đang cháy dưới gốc cây, nhưng cách con đường khá xa. 


“Có vẻ như những giấc mơ của tôi đang trở thành hiện thực,” Bombur vừa 
há hốc miệng nói vừa thở phì phò ở phía sau. Chú muốn xông thằng vào 
rừng về phía nguồn sáng. Nhưng những người khác lại nhớ quá rõ lời răn 
của lão phù thủy và của Beorn. 


“Một bữa tiệc sẽ chả hay ho øì nếu chúng ta chẳng bao giờ còn sống mà trở 
về từ đó nữa,” Thorin nói. 


“Nhưng dù sao thì không có một bữa tiệc chúng ta cũng chắng còn sống 
được bao lâu nữa,” Bombur nói, và Bilbo nồng nhiệt tán thành ý kiến ấy. 
Họ tranh luận ngược xuôi về chuyện này một lúc lâu, và cuối cùng nhất trí 
cử ra vài trinh sát lén đến gần nguồn sáng để tìm hiểu thêm. Nhưng sau đó 
họ lại không nhất trí được là sẽ cử ai: xem chừng chẳng người nào sốt sắng 
mạo hiểm thân mình để rồi chuốc lấy mối nguy bị lạc trong rừng và chăng 
bao giờ tìm lại được bạn bẻ nữa. Cuối cùng, bất chấp lời cảnh báo, cái đói 
đã quyết định thay họ, bởi Bombur cứ không ngừng mô tả tất cả những 
món ngon được đem ra ăn, theo giấc mơ của chú ta, tại bữa tiệc trong rừng; 
thế là cả bọn rời khỏi con đường và cùng nhau lao vào rừng. 


Sau một hồi hết trườn rồi lại bò, họ chăm chú nhòm qua các thân cây và 
nhìn vào một khoảng rừng thưa nơi vài cây cối bị đốn ngã còn mặt đất được 
san phằng. Ở đó có rất nhiều người, nom họ giống các tiên, tất cả đều vận 
đồ màu lục và nâu, đang ngồi thành một vòng tròn lớn trên những khoanh 
øỗ cưa từ thân cây. Có một đống lửa ở giữa và những bó đuốc được buộc 
vào mấy cái cây quanh đó; nhưng cảnh tượng tuyệt vời hơn cả là: họ đang 
vừa ăn uống vừa nói cười vui vẻ. 


Mùi thịt nướng thơm lừng quyến rũ đến mức chăng ai hỏi ai, mỗi người 
bọn họ đều đứng dậy rồi lề lết tiến vào trong vòng tròn với một ý nghĩ duy 
nhất là hỏi xin một chút để ăn. Ngay khi người đầu tiên vừa bước vào khu 
đất trống thì tất cả các ngọn lửa đều tắt phụt như thể do ma thuật. Ai đó đã 
đá vào đống lửa khiến nó vụt lên như những bông pháo hoa lấp lánh rồi tan 
biến. Họ chìm vào bóng tối đen đặc và thậm chí không thể tìm thấy nhau 
suốt một lúc lâu. Sau khi cuống cuồng mò mẫm trong bóng tối, vấp ngã vào 
những khúc gỗ, đâm sầm vào cây cối, la hét gọi nhau í ới đến mức náo 


Juviensach.vn 


động cả mấy dặm trong rừng, cuối cùng họ cũng tìm được cách túm tụm lại 
với nhau và dùng tay sờ soạng để đếm quân số. Đến lúc này dĩ nhiên là họ 
đã quên bằng con đường nằm ở hướng nào, và cả bọn hoàn toàn lạc lối, ít 
nhất cũng là cho tới sáng. 


Họ chỉ còn biết ngả lưng để nghỉ đêm ngay tại chỗ, thậm chí không dám 
liều sờ sãm trên mặt đất tìm những mẩu thức ăn thừa vì sợ lại bị tách rời 
nhau lần nữa. Nhưng họ nằm chưa lâu, và Bilbo mới chỉ bắt đầu buồn ngủ, 
thì Dori, người được cử canh gác đầu tiên, đã thì thào bằng một giọng khá 
fO: 


“Những ánh lửa lại xuất hiện ở đằng kia, mà lại nhiều hơn trước nữa.” 


Tất cả bọn họ đều đứng bật dậy. Tại đó, không xa lắm, quả là có ánh lửa 
bập bùng, và họ nghe thấy khá rõ tiếng cười nói. Họ rón rén tiến về phía đó, 
theo hàng một, mỗi người đều sờ vào lưng người đi trước. Khi họ đến gần, 
Thorin nói, “Lần này không được xông thẳng vào đấy! Ta chưa có ý kiến 
thì không ai được nhúc nhích khỏi nơi ẩn nấp. Ta sẽ cử cậu Bagøgins đi 
trước một mình để nói chuyện với họ. Họ sẽ không hoảng sợ vì cậu ta đầu - 
(“Thế nếu tôi hoảng sợ vì họ thì sao?” Bilbo nghĩ bụng) - và dù sao thì ta 
cũng hy vọng là họ sẽ không làm điều gì nguy hại với cậu ấy.” 


Lúc đến rìa vòng tròn của những ánh lửa, họ bất thình lình đấy mạnh Bilbo 
từ phía sau. Còn chưa kịp đeo nhẫn thì anh chàng đã ngã sõng sượt vào 
vùng ánh sáng rực rỡ của lửa và đuốc. Thật là đoảng vị. Tất cả những ánh 
lửa lại tắt ngấm và màn đêm tối thui lại buông xuống. 


Nếu khi trước khó khăn lắm họ mới tập hợp lại được với nhau thì lần này 
còn tệ hại hơn nhiều. Và họ tuyệt nhiên không tìm thấy anh chàng hobbit 
đâu cả. Mỗi lần đếm quân số họ chỉ thấy có mười ba thôi. Họ la hét và gọi 
to, “Bilbo Baggins! Thằng hobbit! Đồ hobbit chết tiệt! Này! 'Thằng hobbit! 
Đồ thối tha, mày ở đâu?” và nhiều câu chửi thề như thế nữa, nhưng không 
thấy trả lời. 


Họ đã sắp hết hy vọng thì Dori vấp vào người anh chàng hoàn toàn do tình 
cờ. Trong bóng tối chú ta ngã đè lên cái gì đó mà chú tưởng là một khúc gõ, 
và rồi phát hiện ra đó là anh chàng hobbit đang nằm co quắp mà ngủ say tít. 


Jviensach.vn 


Phải lay mỏi cả tay mới đánh thức được anh chàng, vậy mà khi tỉnh giấc rồi 
anh chàng lại chẳng vui mừng chút nào. 


“Tôi đang mơ một giấc mơ đến là thú vị,” anh chàng làu bàu, “được đến dự 
một bữa tiệc rất tuyệt vời.” 


“Trời ơi! Cậu ta lại giở chứng như Bombr rồi,” họ nói. “Đừng kể cho 
chúng ta về mơ với mộng nữa. Những bữa tiệc trong mơ thì được tích sự gì, 
bọn ta có tham gia được đâu.” 


“Đó là những øì tốt đẹp nhất tôi có thể có được ở cái nơi khốn kiếp này 
đấy,” anh chàng vừa lấm bẩm vừa nằm xuống bên cạnh các chú lùn và cố 
ngủ tiếp để tìm lại giấc mơ. 


Nhưng những ánh lửa ấy đầu phải đã xuất hiện lần cuối trong khu rừng này. 
Sau đó, khi mà đêm hẳn đã về khuya, Kili lúc ấy đang canh gác lại đến 
đánh thức tất cả bọn họ và nói: 


“Một ánh lửa lại bắt đầu rực sáng ở đằng kia, không xa lắm - hắn là hàng 
trăm bó đuốc và rất nhiều đống lửa bỗng được đốt lên bằng ma thuật. Mà 
này, hãy lắng nghe tiếng ca hát cùng tiếng đàn hạc ấy!” 

Sau khi nằm lắng nghe một lát, họ thấy không thể cưỡng nổi khát vọng 
được đến gần hơn và thử tìm kiếm sự giúp đỡ một lần nữa. Họ lại đứng 
dậy; và lần này kết quả thật tai hại. Bữa tiệc họ nhìn thấy lúc này lớn hơn 
và thịnh soạn hơn lần trước; ngồi đầu một dãy dài các thực khách là một 
ông vua rừng đội vương miện bằng lá cây trên mái tóc vàng, rất giống với 
nhân vật trong mơ mà Bombur đã mô tả. Các tiên chuyền tay nhau những 
cái bát ngang qua những đống lửa, vài vị đang chơi đàn hạc và nhiều vị 
đang ca hát. Mái tóc óng ánh của họ được kết hoa; cổ áo và thắt lưng họ lấp 
lánh những viên ngọc màu lục và màu trắng; còn gương mặt và những bài 
ca của họ thì tràn ngập niềm vui. Những bài ca ấy thật rộn ràng, trong trẻo 
và êm tai, Thorin bèn bước ra tiến vào giữa bọn họ. 


Chú chưa nói được nửa lời thì tất cả đã hoàn toàn yên lặng. Mọi ánh lửa 
đều tắt ngóm. Các đống lửa vọt lên thành những đám khói đen. Tro và than 
rơi đầy vào mắt các chú lùn, và khu rừng lại ầm ï tiếng kêu gào la hét của 
họ. 


Jviensach.vn 


Bilbo thấy mình cứ chạy quanh hoài (anh chàng tưởng là thế) và vừa chạy 
vừa liên hồi gọi to, “Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Fili, Kili, Bombur, Bifur, 
Bofur, Dwalin, Balin, Thorin Oakenshield,” trong lúc những người mà anh 
chàng không nhìn thấy, không sờ thấy cũng đang làm như vậy ở xung 
quanh (thỉnh thoảng lại có thêm một tiếng gọi “Bilbo!”). Nhưng tiếng hồ 
hét của những người kia cứ mỗi lúc một xa và nhỏ dần, và dù rằng một lát 
sau anh chàng thấy dường như tiếng hô hét đã chuyển thành những tiếng 
kêu la cầu cứu ở xa tít, thì mọi âm thanh cuối cùng đều im bặt, và anh 
chàng bị bỏ lại một mình trong bóng tối hoàn toàn tĩnh lặng. 


Đó là một trong những khoảnh khắc khốn khổ nhất của anh chàng. Song 
anh chàng đã sớm quyết định rằng có cố gắng làm bất kỳ điều gì trước khi 
có chút ánh ngày thì cũng chăng ăn thua gì, và có mò mẫm loanh quanh 
đến mệt nhoài mà không hy vọng kiếm được bữa điểm tâm cho tỉnh người 
thì cũng hoàn toàn vô ích. Thế là anh chàng ngồi tựa lưng vào một gốc cây 
và lại bắt đầu nhớ, lần này đầu phải lần cuối, đến cái hang hobbit xa xôi của 
mình cùng những phòng lương thực đẹp đẽ. Còn đang mải mê nghĩ đến nào 
thịt mông lợn xông khói, nào trứng và bánh mì nướng phết bơ thì anh 
chàng cảm thấy một cái gì đó đụng vào mình. Một cái gì đó giống như sợi 
dây chắc và nhớp nháp đang ghì lên bàn tay trái của anh chàng, và khi cố 
nhúc nhích anh chàng thấy chân mình đã bị quấn chặt cũng bằng thứ dây 
đó, đến nỗi lúc đứng dậy thì anh chàng ngã lăn quay. 


Con nhện khống lồ trước đó còn bận trói chặt anh chàng trong lúc anh 
chàng đang ngủ gà ngủ gật lúc này đã bò đến từ phía sau và xông vào tấn 
công anh chàng. Anh chàng chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt con vật, nhưng 
vẫn cảm thấy những cái chân đầy lông của nó lúc nó cố sức quấn những sợi 
tơ kinh tởm xung quanh mình. Thật may là anh chàng kịp thời tỉnh táo. Chỉ 
một chút xíu nữa thôi là anh chàng chắc hắn sẽ chăng thể nào nhúc nhích 
được nữa rồi. Có thể nói anh chàng đã có một cuộc chiến đấu dữ dội trước 
khi xống ra được. Anh chàng đã dùng hai tay đánh lui con vật - nó đang tìm 
cách hạ độc làm anh chàng tê cứng, như những con nhện nhỏ vẫn làm đối 
với lũ ruồi - rồi anh chàng nhớ đến thanh kiếm của mình nên rút ra. Khi ấy 
con nhện nhảy lùi lại và anh chàng có thì giờ cắt đám dây trói quanh đôi 
chân. Sau đó đến lượt anh chàng tấn công. Con nhện hiến nhiên là không 
quen đối mặt với những sinh vật mang cái ngòi như vậy ở cạnh sườn, nếu 
không thì nó đã vội vã bỏ chạy sớm hơn rồi. Bilbo xông vào tấn công trước 


Juviensach.vn 


khi nó kịp trốn mất và đầm một nhát vào đúng mắt nó. Khi ấy nó phát điền 
lên, rồi vừa nhảy vừa múa vung những cái chân ra mà giật thật là khủng 
khiếp, mãi cho tới lúc bị một nhát đâm nữa thì nó mới chết; rồi sau đó anh 
chàng ngã quy và chắng còn nhớ gì suốt một lúc lâu. 


Â giant spider approaches Bilbo 


Khi anh chàng tỉnh dậy, vây bủa quanh anh vẫn là thứ ánh ngày màu xám 
lờ mờ thường thấy trong khu rừng này. Con nhện nằm chết bên cạnh, còn 
thanh kiếm thì vấy máu đen. Dù sao đi nữa thì việc giết con nhện khổng lồ, 
hoàn toàn một mình trong bóng tối, không có sự trợ giúp nào của lão phù 
thủy, của những chú lùn hay của bất kỳ ai khác, đã tạo ra một sự khác biệt 
lớn ở anh chàng Baggins. Lúc chùi thanh kiếm lên thảm cỏ rồi tra vào vỏ, 
anh chàng cảm thấy mình là một con người khác, dữ tợn hơn và táo bạo 
hơn, dù rằng cái bụng vẫn rỗng không. 


“Ta sẽ đặt tên cho ngươi,” anh chàng nói với thanh kiếm, “ta sẽ gọi ngươi 
là Ngòi Châm ` .”Sau đó anh chàng bắt tay vào việc thăm dò. Khu rừng ảm 
đạm và yên tĩnh, nhưng hiển nhiên trước hết anh chàng phải tìm kiếm các 
bạn mình, có khả năng họ không ở xa lắm, trừ phi họ đã bị các tiên (hoặc 
những sinh vật tồi tệ hơn) bắt làm tù binh. Bilbo cảm thấy nếu la to lên thì 
sẽ không an toàn, nên anh chàng cứ đứng phân vân một lúc lâu không biết 
con đường nằm ở hướng nào, và liệu mình phải đi về hướng nào trước để 
tìm các chú lùn. 


“Ôi! Sao chúng ta lại không nhớ lời khuyên của Beorn và Gandalf nhỉ!” 
anh chàng than vãn. “Giờ thì chúng ta lâm vào tình cảnh rối tỉnh như mớ 


Jviensach.vn 


bòng bong rồi! Mình chỉ ước gì đó là chúng ta: đơn độc một mình thật là 
khủng khiếp.” 


Cuối cùng anh chàng cố hết sức phán đoán thật chính xác phương hướng 
của những tiếng kêu cứu vắng đến vào đêm hôm trước - và nhờ may mắn 
(anh chàng vốn đã khá may mắn từ lúc ra đời) anh chàng phán đoán hầu 
như chính xác, như các bạn sẽ thấy. Ý đã quyết, anh chàng rón rén bước đi 
thật nhẹ nhàng. Giống người hobbit có tài di chuyển lặng lẽ, đặc biệt là 
trong rừng, như tôi đã kể các bạn nghe; mà Bilbo lại còn đeo cả nhẫn trước 
khi khởi hành nữa. Bởi vậy lũ nhện không hề nhìn thấy hoặc nghe thấy anh 
chàng đang bước tới. 


Rón rén bước được một quãng thì anh chàng để ý thấy phía trước là một 
nơi dày đặc bóng tối, tối mò ngay cả là đối với khu rừng này, giống như 
một mảng của nửa đêm chưa bao giờ bị xua tan. Khi đến gần hơn, anh 
chàng thấy rằng khoảng tối đen đó là do các mạng nhện tạo ra, cái nọ ở 
đằng sau hoặc bên trên cái kia, chằng chịt đan vào nhau thật hỗn độn. Bỗng 
nhiên anh chàng cũng nhìn thấy những con nhện khống lồ và khủng khiếp 
đang đậu trên các cành cây trên đầu mình, và dù có đeo nhẫn hay không thì 
anh chàng vẫn run rẩy chỉ sợ bị chúng phát hiện ra. Đứng sau gốc cây, anh 
chàng quan sát một nhóm bọn chúng suốt một hồi lâu, và rồi trong cái yên 
lặng và tĩnh mịch của khu rừng, anh chàng nhận ra những con vật ghê tởm 
này đang nói chuyện với nhau. Giọng chúng nghe như tiếng xì xì nho nhỏ, 
nhưng anh chàng có thể hiểu được nhiều lời chúng nói. Chúng đang bàn tán 
về các chú lùn! 


“Cuộc chiến đấu ấy thật dữ dội, nhưng mà cũng bõ công đấy,” một con nói. 
“Da chúng nó dày ơi là dày, đúng là như thế, nhưng tao đánh cuộc là bên 
dưới lớp da ấy sẽ có thứ nước thịt thơm ngon.” 


“Còn phải nói, chũng sẽ là món ăn ngon sau khi bị treo lên một lát đấy,” 
một con khác nói. 


“Đừng treo chúng quá lâu,” con thứ ba nói. “Lễ ra chúng có thể béo hơn. 
Gần đây chúng ăn uống chăng ra gì, ta đoán hăn là vậy.” 

“Mà này, cứ giết quách chúng đi,” con thứ tư nói, “giết chúng bây giờ rồi 
treo xác chúng lên một lát.” 


Juviensach.vn 


“Chúng chết rồi, tao đảm bảo đấy,” con thứ nhất nói. 


“Chúng đâu có chết. Tao vừa thấy một đứa còn giãy giụa đấy. Chúng vừa 
mới tỉnh dậy, hăn là thế, sau một giấc ngủ ngon. Tao sẽ cho bọn mày thấy.” 


Nói đoạn, một trong những con nhện béo chạy dọc một sợi tơ to tướng cho 
tới khi đến chỗ mười hai cái bọc lủng lăng treo thành hàng trên một cành 
cây cao. Bilbo khiếp hãi, bởi lần đầu tiên anh chàng để ý thấy những cái 
bọc ấy đu đưa trong bóng tối, khi nhìn thấy một bàn chân của người lùn thò 
ra từ đáy một cái bọc, hoặc đây đó là một chỏm mũi, một ít râu hay một cái 
mũ trùm. 


Con nhện tiến đến cái bọc tròn to nhất - “Đó là anh bạn Bombur thân mến 
tội nghiệp, chắc chắn rồi,” Bilbo nghĩ bụng - và cắn mạnh vào cái mũi thò 
ra ngoài. Có một tiếng kêu ré lên bị nghẹt lại ở bên trong, rồi một mũi giày 
vung lên đá mạnh thăng vào con nhện. Cơ thể Bombur vẫn còn sức sống. 
Tiếng đá ấy nghe như tiếng người ta đá vào một quả bóng xẹp, và con nhện 
điên cuồng rơi khỏi cành cây, chỉ kịp níu vào sợi tơ của chính mình. 


Những con nhện khác cười to. “Mày nói đúng thật đấy,” chúng nói, “món 


thịt ấy tràn trề sức sống và còn biết đá nữa!” 
“Tao sẽ nhanh chóng kết thúc chuyện này,” con nhện đang giận dữ vừa rít 
lên vừa trèo trở lại cành cây. 


Bilbo hiểu rằng đã đến lúc mình phải làm một điều gì đó. Anh chàng không 
thể nhảy tới chỗ lũ nghiệt súc được, mà anh chàng cũng chăng có cái gì để 
mà bắn; nhưng nhìn quanh, anh chàng thấy gần chỗ này có rất nhiều đá 
nằm ở một nơi dường như là lòng một con suối nhỏ đã cạn khô. Bilbo là 
một tay ném đá thiện nghệ, và chăng lầu la gì anh chàng đã tìm được một 
hòn đá nhẫn hình quả trứng cầm rất vừa tay. Hồi còn nhỏ, anh chàng vẫn 
thường tập ném đá vào mọi vật cho tới khi lũ thỏ và lũ sóc, thậm chí cả 
chim chóc, cũng tránh xa anh chàng thật nhanh nếu chúng thấy anh chàng 
khom người xuống; và ngay cả khi đã lớn anh chàng vẫn dành khá nhiều 
thời gian vào các trò chơi ném vòng, phóng phi tiêu, bắn gậy, ném bóng gõ, 
ky chín con và các trò chơi đơn giản khác thuộc loại ngắm và ném - quả 
thật anh chàng có thể làm được rất nhiều trò, ngoài cái trò thối vòng khói, 


ra cầu đố và nấu ăn, mà cho tới lúc này tôi chưa có thời gian để kể với các 
uviensach.vn 


bạn. Bây giờ không có thì giờ nữa. Trong lúc anh chàng nhặt đá, con nhện 
đã đến chỗ Bombur, và chăng mấy chốc chú ta sẽ chết. Đúng khoảnh khắc 
ấy thì Bilbo ném. Hòn đá đập vào đầu con nhện đánh bốp một cái khiến nó 
ngất xỉu văng khỏi cành cây, rơi phịch xuống đất, chân cắng co rúm cả lại. 


Hòn đá tiếp theo bay vèo qua một cái mạng nhện lớn, bứt tung các sợi tơ, 
khiến con nhện đang ngồi ở giữa mạng bị văng ra, rơi bịch xuống mà chất. 
Sau đó lũ nhện rối loạn cả lên, và chúng tạm quên các chú lùn trong giây 
lát, tôi có thể cho các bạn biết là như thế. Chúng không thể nhìn thấy Bilbo, 
song chúng có thể phán đoán chính xác hướng của những hòn đá vừa ném 
tới. Nhanh như chớp chúng chạy ào ào và vừa đu mình về phía anh chàng 
hobbit vừa phóng những sợi tơ dài khắp tứ phía cho tới khi không gian 
dường như giăng đầy những cái bẫy bay phấp phới. 


Tuy nhiên Bilbo đã nhanh chóng lẻn sang một chỗ khác. Anh chàng nảy ra 
ý nghĩ là sẽ dẫn lũ nhện đang điên tiết này càng lúc càng xa các chú lùn 
hơn, nếu như có thể được; khiến chúng đột nhiên trở nên hiếu kỳ, kích 
động và giận dữ. Lúc khoảng năm mươi con đã chạy đến chỗ anh chàng 
đứng khi nãy, anh chàng ném thêm vài hòn đá vào lũ này và vào những con 
khác dừng lại ở phía sau; sau đó vừa nhảy múa giữa đám cây cối anh chàng 
vừa hát một bài hát để chọc cho chúng tức điên lên, để dụ tất cả bọn chúng 
đuổi theo mình, và cũng để các chú lùn nghe thấy giọng mình nữa. 


Anh chàng đã hát như thế này: 

Lão nhện béo giăng tơ trên cây! 

Lão nhện béo không thể nhìn thấy ta! 
Đồ thối tha! Đồ thối tha! 

Sao không ngừng lại, 

Ngừng giăng tơ mà đi tìm ta? 

Lão đại ngốc, đồ to xác kia, 

Lão đại ngốc không phát hiện được ta! 


Đồ thối tha! Đồ thối thaI! 


Juviensach.vn 


Mau mà rơi xuống! 
Trên cây thì lão chắng bao giờ bắt được ta! 


Có lẽ không được hay lắm, nhưng mà các bạn phải nhớ rằng anh chàng đã 
phải tự mình sáng tác dưới sự thôi thúc của một tình thế rất khó xử. Dù sao 
thì bài hát ấy cũng có cái tác dụng mà anh chàng cần. Trong lúc hát, anh 
chàng ném thêm vài hòn đá và giậm giậm chân. Hầu như tất cả lũ nhện ở 
đó đều đuổi theo anh chàng: vài con ngã lăn xuống đất, những con khác 
đua nhau chạy dọc theo các cành cây, đu mình từ cây này qua cây kia hoặc 
giăng thêm tơ mới ngang qua các khoảng trống tối đen. Chúng di chuyển 
về phía có tiếng nói của anh chàng nhanh hơn anh chàng tưởng rất nhiều. 
Chúng vô cùng giận dữ. Ngoài việc ghét những hòn đá ra, chẳng con nhện 
nào thích bị gọi là Đồ Thối Tha, còn Đồ Đại Ngốc thì dĩ nhiên là hỗn xược 
đối với bất kỳ ai rồi. 


Bilbo chạy vụt tới một chỗ khác, nhưng vài con trong lũ nhện lúc này đã 
chạy tứ phía trong khoảng rừng thưa nơi chúng sinh sống, và đang hối hả 
giăng mạng ngang qua khoảng trống giữa các thân cây. Chẳng mấy chốc 
anh chàng hobbit sẽ bị mắc vào một hàng rào mạng nhện dày đặc khắp 
xung quanh - chí ít thì đó cũng là ý nghĩ của lũ nhện. Lúc nãy, đứng giữa lũ 
côn trùng đang săn đuổi và giăng tơ, Bilbo thu hết can đảm và bắt đầu một 
bài ca mới: 


Thằng Đần lười nhác và thằng Thôn điên khùng 
đang dệt mạng nhện để quấn chặt ta, 

thịt ta thơm ngon hơn thịt khác nhiều, 

nhưng chúng vẫn không thể nào tìm thấy được ta. 
Ta ở đây này, một chú ruồi con nghịch ngợm; 
chúng mày thì béo và điên khùng. 

Chúng mày không thể bẫy được ta, dù cố sức, 


trên những cái mạng nhện ọp ẹp của chúng mày đâu. 


Juviensach.vn 


Hát đến đó anh chàng quay mình lại và thấy khoảng trống cuối cùng giữa 
hai cây cao đã bị một cái mạng nhện rào kín lại - nhưng thật may đó lại 
không phải là một mạng nhện giăng đúng cách, mà chỉ là những sợi tơ nhện 
dày gấp đôi được chăng đi chằng lại vội vã từ thân cây này sang thân cây 
khác. Thanh kiếm nhỏ bé của anh chàng lập tức được tuốt ra. Anh chàng 
cắt phăng những sợi tơ rồi vừa bỏ đi vừa ca hát. 


Lũ nhện nhìn thấy thanh kiếm, tuy tôi không cho rằng chúng biết đó là cái 
øì, và lập tức cả đàn cả lũ vội vã đuối theo anh chàng hobbit trên mặt đất và 
trên các cành cây, những cái chân lông lá vung vấy, răng lợi nghiến kèn kẹt, 
những cặp mắt thò ra thụt vào đầy bọt và vô cùng phẫn nộ. Chúng lần theo 
anh chàng vào trong khu rừng cho tới khi anh chàng không dám đi xa hơn 
nữa. Sau đó anh chàng len lén quay trở lại, lặng lẽ hơn một con chuột. 


Anh chàng biết mình chỉ có rất ít thì giờ quý báu trước khi lũ nhện phát 
chán mà quay trở lại đám cây cối, nơi các chú lùn đang bị treo. Trong 
khoảng thời gian đó anh chàng lại còn phải cứu họ nữa. Phần tệ hại nhất 
trong việc này là trèo lên cành cây dài đang lủng lằng những cái bọc kia. 
Tôi cho rằng lẽ ra anh chàng đã không thể xoay xở trẻo lên nổi, nếu như 
không gặp may vì một con nhện đã để một sợi tơ thõng xuống; với sự trợ 
øiúp của sợi tơ, dù rằng nó nhớp nháp và làm đau tay, anh chàng cố leo lên 
- chỉ gặp một gã nhện già mập ú chậm chạp và độc ác ở lại canh giữ đám tù 
nhân và cứ rối rít cấu véo họ xem ai là người mọng nước nhất để mà ăn 
thịt. Gã đã nghĩ đến việc bắt đầu bữa tiệc trong lúc những kẻ khác đi vắng, 
song anh chàng Baggins đang vội, và trước khi biết có chuyện gì xảy ra thì 
gã đã cảm thấy ngòi châm của anh chàng và ngã lộn nhào khỏi cành cây mà 
chết. 


Juviensach.vn 


The 13 dwarves imprisoned im spider web and awaiting rescue by Bilbo 


Công việc tiếp theo của Bilbo là cởi trói cho một chú lùn. Anh chàng sẽ 
phải làm gì đây? Nếu cắt sợi tơ đang treo chú ta lên thì chú lùn khốn khổ ấy 
sẽ rơi bịch xuống mặt đất khá xa bên dưới. Sau khi luồn lách bò dọc cành 
cây (điều này khiến tất cả các chú lùn tội nghiệp lúc lắc và đu đưa giống 
như trái chín cây) anh chàng đến được cái bọc đầu tiên. 


“Là FEili hoặc Kili đây,” anh chàng đoán dựa vào chỏm mũ trùm màu xanh 
thò ra ở phía trên. “Rất có thể là Fili,” anh chàng nghĩ bụng khi nhìn vào 
cái mũi dài thò ra ở đám tơ nhện quấn quanh. Anh chàng cố xoay xở bằng 
cách ngả người ra cắt hầu hết những sợi tơ chắc và nhớp nháp quấn quanh 
người chú, và rồi, đúng quá đi mất, sau một chút quẫy đạp, hầu hết hình hài 
Eili lòi ra. Tôi e rằng Bilbo thực sự đã cười to khi nhìn thấy chú ta vừa giật 
giật căng chân cắẳng tay cứng đơ vừa vẫy vùng trên sợi tơ nhện căng qua hai 
nách, giống như món đồ chơi bập bềnh trên một sợi dây thép. 


Không biết bằng cách nào mà Eili leo lên được trên cành cây, và sau đó chú 
cố hết sức trợ giúp cho anh chàng hobbit, mặc dù chú đang cảm thấy rất ốm 
yếu và mệt mỏi vì bị nhiễm nọc độc của nhện, bị treo gần hết đêm hôm 
trước rồi ngày hôm sau lại bị quấn chằng chịt khắp mình mấy chỉ hở được 
cái mũi để thở. Phải rất lâu chú mới gỡ được cái đám tơ tởm lợm khỏi mắt 
và lông mày, còn về bộ râu thì chú đã phải cắt đi gần hết. Chà, hai người 
bọn họ cùng nhau bắt đầu kéo lên hết chú lùn này đến chú lùn khác và cắt 
dây trói giải thoát cho họ. Chăng ai trong số họ khỏe khoán hơn Fili, dăm 
ba người tình trạng còn tồi tệ hơn. Mấy người trước đó đã gần như không 
thể hít thở được chút nào (những cái mũi dài đôi khi cũng có ích, các bạn 
thấy đấy) còn vài người thì bị nhiễm độc nhiều hơn. 


Jviensach.vn 


Bằng cách này họ đã giải cứu Kili, Bifur, Bofur, Dori và Nori. Chú Bombur 
thân mến tội nghiệp thì quá kiệt sức - chú là người béo nhất nên không 
ngừng bị lũ nhện cào cấu đâm chọc - đến nỗi chú ngã lăn khỏi cành cây và 
rơi bịch xuống đất, may là rơi vào đống lá khô, và cứ nằm đó. Nhưng vẫn 
còn năm chú lùn nữa đang lủng lắng ở cuối cành cây khi lũ nhện bắt đầu trở 
về và đang nổi cơn thịnh nộ hơn bao giờ hết. 


Bilbo lập tức đễn chỗ đầu cành cây gần sát với thân cây để đẩy lùi những 
con nhện đang cố bò lên. Lúc giải cứu Fili, anh chàng tháo nhẫn ra và quên 
không đeo lại, vì vậy lúc này tất cả bọn chúng bắt đầu thổi phì phì và rít 
lên: 


“Bây giờ chúng tao nhìn thấy mày rồi, con vật nhỏ bé xấu xa kia! Chúng 
tao sẽ ăn thịt mày rồi cứ để mặc cho xương và da mày lủng lăng trên cây. 
Úi chà! Nó có một cái ngòi, phải không nhỉ? Chà, chúng ta vẫn sẽ tóm 
được nó như thường, rồi sau đó chúng ta sẽ treo ngược nó lên trong một hai 
ngày.” 


Trong lúc cuộc chiến diễn ra thì các chú lùn khác đang bận giải cứu số tù 
nhân còn lại và dùng dao cắt những sợi tơ quấn quanh người họ. Chăng 
mấy chốc họ sẽ được giải thoát, dù rằng không rõ sau đó chuyện gì sẽ xảy 
ra. Đêm trước lũ nhện đã bắt được họ khá dễ dàng, nhưng đó là do họ sơ 
suất mà lại đang ở trong bóng tối. Lần này xem ra là một trận khốc liệt. 


Bỗng Bilbo để ý thấy vài con nhện đang tập hợp quanh Bombur ở dưới đất, 
chúng đã trói chú ta lại và đang lôi chú ta đi. Anh chàng hét lên một tiếng 
và chém vào những con nhện ở trước mặt mình. Chúng vội vã rút lui, và 
anh chàng trẻo xuống rồi rơi ngay vào giữa đám nhện trên mặt đất. Thanh 
đoản kiếm của anh chàng là một cái øì đó mới mẻ so với các loại ngòi. Nó 
phóng ngang phóng dọc mới ghê làm sao! Nó sáng rực lên vì khoái trá khi 
anh chàng đầm vào chúng. Nửa tá trong bọn chúng bị giết trước khi số còn 
lại rút lui và bỏ Bombur lại cho Bilbo. 


“Xuống đi! Xuống đi!” anh chàng la lên gọi các chú lùn ở trên cây. “Đừng 
ở trên ấy mà bị chúng giăng lưới bắt đấy!” Bởi anh chàng nhìn thấy lũ nhện 
đang trẻèo lên tất cả đám cây cối xung quanh và đang bò ra các cành cây 
phía trên đầu các chú lùn. 


Jviensach.vn 


Các chú lùn trèo, nhảy hoặc gieo mình xuống, tất cả mười một chú thành 
một đống,hầu hết bọn họ đều lấy bà lấy bấy và chân đi không vững. Cuối 
cùng thì cả bọn ở đó, mười hai người kể cả chú Bombur thân mến tội 
nghiệp lúc này đang được người anh em họ là Bifur và anh trai là Bofur dìu 
hai bên; còn Bilbo thì đang vừa nhảy nhót loanh quanh vừa vung thanh 
Ngòi Chầm của mình; và hàng trăm con nhện giận dữ đang trợn tròn mắt 
nhìn cả bọn từ khắp xung quanh và từ phía trên xuống. Xem ra có vẻ thật 
VÔ vọng. 


Sau đó trận chiến bắt đầu. Vài chú lùn có dao, vài chú có gậy, và tất cả bọn 
họ đều có thể kiếm được đá để ném; còn Bilbo thì có con dao găm do các 
tiên chế tạo. Hết lần này đến lần khác, lũ nhện bị đánh lui, và nhiều con 
trong bọn chúng bị giết. Song cuộc chiến không thể kéo dài mãi được. 
Bilbo đã gần kệt sức; chỉ có bốn chú lùn có thể đứng vững, và chắng mấy 
chốc tất cả bọn họ sẽ bị áp đảo giống như những chú ruồi mệt lử. Lũ nhện 
đã lại bắt đầu giăng mạng xung quanh bọn họ từ cây này sang cây khác. 


Cuối cùng Bilbo chăng nghĩ ra được kế sách nào ngoài việc tiết lộ bí mật về 
chiếc nhẫn của mình với các chú lùn. Anh chàng cảm thấy khá nuối tiếc về 
việc này, nhưng không thể nào làm khác được. 


“Tôi sắp sửa biến mất đây,” anh chàng nói. “Tôi sẽ dụ lũ nhện rời đi, nếu 
như có thể được; còn các vị phải sát cánh bên nhau và di chuyển về hướng 
đối diện. Về phía tay trái kia kìa, có vẻ như đó là con đường tới chỗ mà lần 
trước chúng ta đã nhìn thấy đống lửa của các tiên đấy.” 


Thật khó có thể làm cho họ hiểu, phần vì đầu họ choáng váng, phần vì tiếng 
la hét, tiếng gậy đập và tiếng ném đá, song cuối cùng Bilbo cảm thấy không 
thể trì hoãn lâu hơn nữa - lũ nhện đang thắt chặt vòng vây hơn bao giờ hết. 
Đột nhiên anh chàng đeo nhẫn vào, và trước sự kinh ngạc của các chú lùn 
anh chàng biến mất. 


Chắng bao lầu sau vắng lên những tiếng gọi “Thằng Đần Lười Nhác” và 
“Đồ Thối Tha” từ đám cây cối cách đó một quãng về bên phải. Điều này 
khiến lũ nhện vô cùng bối rối. Bọn chúng thôi không tiến lên nữa, một số 
con đi về phía tiếng nói kia. “Đồ Thối Tha” khiến chúng giận dữ đến mức 
mất cả trí khôn. Khi đó Balin, người nắm rõ kế hoạch của Bilbo hơn các 


chú lùn còn lại, dẫn đầu một cuộc tấn công. Các chú lùn túm tụm lại với na. 


nhau thành một cụm, và vừa ném đá như mưa rào họ vừa nhằm đánh những 
con nhện ở mé tay trái, và đột phá qua vòng vây. Phía sau bọn họ lúc này 
tiếng la hét và tiếng hát đột nhiên ngừng lại. 


Hy vọng mong manh rằng Bilbo chưa bị bắt, các chú lùn tiếp tục cất bước. 
Tuy rằng không thật nhanh. Họ ốm yếu và mệt mỏi, chỉ còn có thể loạng 
choạng bước đi, dù rằng nhiều con nhện đã đến gần ngay sau lưng. Thỉnh 
thoảng họ phải dừng lại để chiến đấu với những con sắp đuổi kịp mình; vài 
con nhện đã ở trên đám cây cối trên đầu họ mà vung xuống những sợi tơ 
dài nhớp nháp. 


Trong lúc tình thế xem ra lại có vẻ khá nguy ngập thì Bilbo xuất hiện trở lại 
và bất ngờ nhảy xổ từ phía sườn vào những con nhện còn đang kinh ngạc. 


“Đi tiếp đi! Đi tiếp đi!” anh chàng hét to. “Tôi sẽ làm cái việc đâm chém!” 


Và anh chàng làm thật. Anh chàng vùn vụt tiến lên lùi xuống, vừa cắt đám 
tơ nhện vừa chém vào căng chân chúng, và đầm vào những cái mình béo ị 
của chúng nếu chúng đến quá gần. Lũ nhện giận dữ điên cuồng, vừa thở phì 
phì đến sùi bọt mép vừa rít lên những câu nguyền rủa khủng khiếp; song 
chúng đã sợ thanh Ngòi Châm đến bở vía nên không dám đến thật gần, bởi 
lúc này thanh kiếm đã trở lại. Vậy là chúng cứ tha hồ nguyêền rủa, còn con 
mồi của chúng cứ chầm chậm rời đi mỗi lúc một xa. Cuộc chiến thật vô 
cùng khốc liệt và dường như kéo dài hàng giờ đồng hồ. Song cuối cùng, 
đúng vào lúc Bilbo cảm thấy mình không thể nhấc nối tay lên để đầm thêm 
chỉ một nhát nữa thôi thì lũ nhện đột nhiên bỏ cuộc, không lần theo họ nữa 
mà nøao ngán trở về lãnh địa đen tối của mình. 


Khi ấy các chú lùn nhận ra mình đã đến rìa một vòng tròn mà trước đó các 
tiên từng đốt lửa. Liệu đó có phải là một trong những vòng tròn họ đã nhìn 
thấy vào đêm hôm trước hay không thì họ không thể biết. Song dường như 
ở những nơi đó còn phảng phất một chút phép màu, cái mà lũ nhện không 
thích. Dù sao thì ở đây ánh sáng cũng biếc xanh hơn, cành cây cũng nhỏ 
nhắn và ít vẻ hăm dọa hơn, và họ có dịp để nghỉ ngơi và để thở. 


Họ nằm đó một lát, thở phì phò, thở hổn hến. Nhưng ngay sau đó họ bắt 
đầu đặt câu hỏi. Họ cần phải được giải thích tường tận về toàn bộ cái thuật 
tàng hình kia; và việc bắt được cái nhẫn khiến họ hứng thú tới mức quên cả 


Juviensach.vn 


những phiền muộn của bản thân mình. Đặc biệt là Balin, chú cứ năng nặc 
đòi kể đi kể lại về Gollum, các câu đố và tất cả những sự kiện khác, với 
chiếc nhẫn ở vị trí xác đáng của nó. Nhưng một lát sau ánh sáng bắt đầu 
nhạt dần, và khi ấy những câu hỏi khác lại được nêu ra. Họ đang ở đâu, con 
đường mòn của họ ở đâu, ở đâu có một chút thức ăn, và họ sẽ làm øì sau 
đó? Họ cứ hỏi đi hỏi lại như thế, và dường như họ mong chờ được Bilbo 
đích thân trả lời. Từ thực tế đó các bạn có thể thấy họ đã thay đổi cách nhìn 
nhận của mình rất nhiều về anh chàng Baggins và đã bắt đầu rất kính trọng 
anh chàng (như trước kia Gandalf đã nói rồi ra họ sẽ thế). Quả thật họ thực 
sự mong chờ anh chàng sẽ nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời để giúp họ, chứ 
đầu chỉ làu bàu nữa. Họ biết quá rõ rằng khi nãy nếu không có anh chàng 
hobbit thì chỉ chút nữa là cả bọn đã chết rồi; và họ cảm ơn anh chàng rất 
nhiều lần. Vài người trong bọn họ thậm chí còn đứng dậy và cúi rạp xuống 
mặt đất trước mặt anh chàng, dù rằng vì cố làm thế mà họ ngã lăn quay và 
phải mất một lúc mới lại đứng dậy được. Dù biết sự thật về cái thuật tàng 
hình kia, họ cũng không mảy may bớt coi trọng Bilbo; bởi họ thấy anh 
chàng có đôi chút trí tuệ, lại cũng có may mắn và còn có cả chiếc nhẫn thân 
nữa - mà cả ba thứ đó đều là những tài sản hữu ích. Nói tóm lại, họ tán 
dương anh chàng nhiều đến mức Bilbo bắt đầu cảm thấy rốt cuộc thì ở 
mình thật sự cũng có một chút gì đó của một người mạo hiểm dũng cảm, dù 
rằng anh chàng lẽ ra đã cảm thấy dũng cảm hơn nhiều nếu như có cái gì để 
ăn. 


Song chắng có gì cả, chắng có gì hết; và không một ai trong bọn họ đủ sức 
đi kiếm ăn hoặc để tìm dấu con đường bị mất. Con đường bị mất! Cái đầu 
mệt mỏi của Bilbo chẳng chịu nghĩ đến gì khác ngoài con đường ấy. Anh 
chàng cứ ngồi thần ra, nhìn chằm chằm vào đám cây cối vô tận phía trước; 
và một lát sau tất cả bọn họ lại đều im lặng. Tất cả, trừ Balin. Rất lâu sau 
khi những người khác đã ngừng chuyện trò và nhắm mắt ngủ, chú vẫn còn 
lãm bẩm và khùng khục cười một mình. 


“Gollum! Thật may phúc cho tôi! Vậy ra lão đã lăng lặng chạy vượt qua tôi 
là thế đấy, phải không? Bây giờ thì mình hiểu rồi! Cứ lặng lẽ rón rén mà 
bước, có phải thế không hả cậu Baggins? Khuy áo rơi tung tóe trên bậc 
cửa! Anh bạn Bilbo thân mến tài giỏi ơi - Bilbo - Bilbo - bo - bo - bo...” 
Rồi chú ngủ thiếp đi, và mọi thứ chìm vào yên lặng một lúc lâu. 


Juviensach.vn 


Bỗng nhiên Dwalin mở một mắt ra và nhìn khắp bọn họ. “Thorin đầu ấy 
nhỉ?” chú hỏi. 


Thật là một cú sốc khủng khiếp. Dĩ nhiên là chỉ có mười ba người bọn họ, 
mười hai chú lùn và anh hùng hobbit. Thorin thật sự đang ở đâu? Họ băn 
khoăn không biết số phận nghiệt ngã nào đã xảy đến với chú, ma thuật hay 
lũ quái vật của bóng tối; và họ cứ nằm trong rừng mà hoang mang. Rồi họ 
lần lượt thiếp đi trong giấc ngủ khó chịu đầy những mộng mị khủng khiếp 
khi buổi tối trôi dần vào đêm đen; và lúc này chúng ta đành bỏ mặc họ ở 
đó, quá ốm yếu và mệt mỏi nên họ không thể cử người canh gác hoặc thay 
phiên nhau mà canh gác. 


Thorin đã bị bắt nhanh hơn họ rất nhiều. Các bạn còn nhớ Bilbo đã ngã vật 
xuống mà ngủ thiếp đi khi anh chàng bước vào vòng tròn ánh sáng đấy 
chứ? Tiếp theo đó đến lượt Thorin bước lên phía trước, và khi ánh lửa tắt 
phụt thì chú ngã lăn ra như một hòn đá bị yểm bùa. Tiếng các chú lùn tan 
biến trong đêm, tiếng các chú la hét khi bị lũ nhện bắt trói và tất cả những 
huyên náo của trận chiến ngày hôm sau đã vắng qua mà chú không nghe 
thấy được. Sau đó các Tiên Rừng đến chỗ chú, trói chú lại và khiêng đi. 


Dĩ nhiên nhóm người lúc ấy đang tiệc tùng là các Tiên Rừng. Họ không 
phải là những người độc ác. Khiếm khuyết duy nhất của họ là nghi ky 
người lạ. Tuy phép thuật của họ mạnh mẽ, thậm chí là vào thời ấy họ vẫn 
thận trọng đề phòng. Họ khác với các Thượng Tiên ở phía Tây, họ nguy 
hiếm hơn nhưng lại kém uyên bác. Bởi hầu hết bọn họ (cùng với những 
người bà con rải rác trên các đồi núi) xuất thân từ các bộ lạc cổ xưa chưa 
từng đến Xứ Tiên ở phía Tây. Tại đó các Tiên Thanh Thoát, Tiên Trầm 
Lặng và Tiên Biển đã đến sinh sống từ rất lâu, trở nên đẹp đẽ hơn, khôn 
ngoan hơn và thông thái hơn, phát minh ra phép thuật cùng nghề thủ công 
khéo léo để chế tác các đồ vật đẹp đẽ và kỳ lạ, trước khi một vài người trở 
về với Thế Giới Bao La. Trong Thế Giới Bao La các Tiên Rừng sống lay 
lắt trong vùng tranh tối tranh sáng dưới Mặt Trời và Mặt Trăng, nhưng họ 
lại thích các vì sao nhất; và họ lang thang trong các khu rừng mênh mồng 
đầy cây cao ở những xứ sở hiện nay không còn nữa. Chốn cư ngụ thường 
xuyên nhất của họ là các bìa rừng, nơi đôi khi họ có thể ra ngoài săn bắn 
hoặc cưỡi ngựa và rong ruổi khắp các xứ sở mênh mông dưới ánh trăng 
sao; và sau khi Con Người tới thì họ càng ưa thích lúc tang tảng sáng chạng 
vạng tối hơn bao giờ hết. Tuy thế trước sau họ vẫn là tiên, và là Người Tốt. +VIensach.vn 


Vị vua vĩ đại nhất của họ thời ấy sống trong một hang lớn nằm sâu khoảng 
vài dặm trong rìa phía Đông của Rừng U Ám. Phía trước các cửa đá đồ sộ 
của ông là một dòng sông chảy từ những vùng cao của khu rừng và tiếp tục 
chảy vào đầm lầy dưới chân các vùng đất cao đầy cây cối. Từ hang lớn này 
mở ra vô vàn hang nhỏ hơn ở khắp mọi phía, và nó vươn xa ngoằn ngoẻo 
dưới lòng đất với nhiều lối đi và hành lang rộng; nhưng nó sáng sủa và dễ 
chịu hơn bất kỳ nơi cư ngụ nào của yêu tinh, cũng không sâu và nguy hiểm 
bằng. Trên thực tế, thần dần của ông hầu hết đều sinh sống và săn bắn ở các 
khu rừng bên ngoài, làm nhà hoặc dựng lều trên mặt đất và trên cành cây. 
Họ thích những cây sồi. Hang của nhà vua là cung điện của ông, là nơi kiên 
cố để ông cất giữ kho tàng, và là pháo đài để con dần ông chống kẻ thù. 


Cái hang ấy cũng là ngục tối để giam giữ tù nhân. Vì thế họ lôi Thorin về 
hang - không nhẹ nhàng lắm, bởi họ không ưa gì người lùn, và nghĩ rằng 
chú là kẻ thù. Thời xưa họ từng giao tranh với một số người lùn, những 
người mà họ buộc tội là đã ăn trộm kho báu của họ. Công bằng mà nói thì 
người lùn giải thích chuyện này theo một cách khác, bảo rằng họ chỉ lẫy đi 
những øì thuộc về mình bởi Vua Tiên khi trước đã thương lượng với họ về 
việc tạo khuôn mẫu cho số vàng bạc thô nhưng sau đó lại không chịu trả 
công cho họ. Nếu ông Vua Tiên có một nhược điểm thì đó chính là lòng 
tham báu vật, đặc biệt là bạc và bạch ngọc; và mặc dù kho của cải đã dồi 
dào, lúc nào ông cũng háo hức muốn có nhiều hơn, bởi ông chưa có được 
kho báu lớn như các vua chúa tiên thời xưa. Người dần của ông không khai 
mỏ cũng chẳng tạo tác kim loại hay đồ trang sức, họ cũng không để tâm 
nhiều đến việc buôn bán hay cày cấy. Người lùn nào cũng đều biết thực tế 
này, dù rằng họ Thorin chăng liên quan gì đến cuộc tranh chấp ngày xưa 
mà tôi đã đề cập. Bởi thế khi được giải bùa mê và tỉnh táo trở lại, Thorin 
phát cáu lên vì cách đối xử của họ đối với mình; và chú cũng nhất quyết 
không để họ moi được từ mình một lời nào nhắc đến vàng bạc châu báu. 


Ông vua nhìn Thorin băng vẻ mặt nghiêm khắc khi chú được giải đến trước 
mặt, và hỏi chú nhiều câu hỏi. Song Thorin chỉ một mực nói rằng chú đang 
rất đói. 


“Cớ sao ngươi và đám tay chân của ngươi ba lần tìm cách tấn công người 
của ta tại buổi liên hoan?” ông vua hỏi. 


Juviensach.vn 


“Chúng tôi không tấn công họ,” Thorin trả lời, “chúng tôi đến để xin ăn, 
bởi vì chúng tôi rất đói.” 


“Các bạn ngươi bầy giờ ở đâu, và chúng đang làm gì?” 

“Tôi không biết, nhưng tôi cho rằng họ đang đói lả ở trong rừng.” 
“Các ngươi làm gì trong rừng?” 

“Đi tìm đồ ăn và thức uống, vì chúng tôi đang đói lả.” 


“Nhưng điều gì khiến các ngươi vào khu rừng này mới được chứ?” ông vua 
giận dữ hỏi. 


Nghe tới đó Thorin ngậm miệng và không chịu nói thêm nửa lời. 


“Được lắm!” ông vua nói. “Dẫn hắn đi và canh giữ hắn cẩn thận cho tới khi 
hắn cảm thấy sẵn sàng nói ra sự thật, kể cả là hàng trăm năm nữa.” 


Sau đó các tiên trói chú lại bằng dây da và nhốt vào một trong những cái 
hang sâu nhất có cửa gỗ chắc chắn, rồi bỏ đi. Họ cho chú ăn uống, đồ ăn 
thức uống đều ê hề, tuy rằng không được ngon lắm; bởi các Tiên Rừng 
không phải là yêu tỉnh nên họ cư xử một cách tử tế ngay cả với kẻ thù độc 
ác nhất mà họ bắt được. Lũ nhện khống lồ là những sinh vật duy nhất họ 
không dung thứ. 


Chú Thorin khốn khổ nằm đó, trong ngục tối của ông vua; và sau khi đã 
bày tỏ lòng biết ơn về khoản bánh mì, thịt và nước uống, chú bắt đầu băn 
khoăn không biết chuyện gì đã xảy đến với những người bạn bất hạnh của 
mình. Sau đó không lâu lắm thì chú biết được tình hình; nhưng điều đó 
thuộc về chương sau và là khởi đầu của một cuộc mạo hiểm nữa mà trong 
đó anh chàng hobbit lại thể hiện sự hữu dụng của mình. 


Juviensach.vn 


Chương IX - NHỮNG THÙNG 
RƯỢU XUẤT KHO 


Một ngày sau cuộc chiến với lũ nhện, Bilbo và các chú lùn gắng sức một 
cách tuyệt vọng lần cuối để tìm đường ra trước khi chết vì đói khát. Họ 
đứng dậy lảo đảo bước về phía mà tám trong số mười ba người bọn họ cho 
là dẫn tới đường mòn; song họ chăng bao giờ biết liệu mình có đoán đúng 
không. Ngày hôm đó, cũng như những ngày khác ở trong rừng, một lần nữa 
lại dần nhạt nắng và sắp trôi vào đêm tối, thì bỗng vụt xuất hiện ánh sáng 
của rất nhiều ngọn đuốc khắp xung quanh họ, giống như hàng trăm ngôi 
sao màu đỏ. Các Tiên Rừng mang cung tên giáo mác nhảy vọt ra và gọi các 
chú lùn đứng lại. 


Chăng ai nghĩ đến chuyện chiến đấu nữa. Thậm chí dù các chú lùn không ở 
trong tình trạng tồi tệ đến mức họ thực sự vui mừng khi bị bắt, thì những 
con dao nhỏ bé, thứ vũ khí duy nhất mà họ có, cũng chẳng được tích sự gì 
so với cây cung của các tiên có thể bắn trúng mắt một con chim trong bóng 
tối. Vì thế họ mặc nhiên đứng sững lại và ngồi xuống chờ đợi - tất cả bọn 
họ, trừ Bilbo, anh chàng xỏ nhẫn vào và lấn sang một bên. Vì vậy, khi trói 
các chú lùn lại thành một xâu dài, chú nọ sau chú kia, rồi đếm từng người 
thì các tiên chăng hề thấy hay đếm anh chàng hobbit. 


The dwarves are captured by the Wood-elves dwelling in Mikwood 


Juviensach.vn 


Họ cũng không nghe hoặc cảm thấy anh chàng đang chạy lóc cóc khá xa 
phía sau quầng sáng của những ngọn đuốc trong lúc họ dẫn các tù nhân vào 
rừng. Chú lùn nào cũng bị bịt mắt, nhưng điều đó cũng chăng quan trọng gì 
lắm, bởi ngay cả Bilbo có mắt để mà nhìn cũng chắng thấy họ đang đi đâu, 
và dẫu sao thì cả anh chàng lẫn các chú lùn đều không biết mình vừa khởi 
hành từ chốn nào. Bilbo phải cố hết sức để theo kịp những ngọn đuốc, bởi 
các tiên bắt các chú lùn phải đi nhanh hết mức dù các chú đang ốm yếu và 
mệt mỏi. Ông vua đã ra lệnh cho họ phải khẩn trương. Đột nhiên những 
ngọn đuốc dừng lại, và anh chàng hobbit chỉ vừa có đủ thì giờ đuổi kịp 
trước khi họ bắt đầu qua cầu. Đây là cây cầu dẫn sang bên kia sông, tới các 
cánh cửa hang vua. Bên dưới cầu, dòng nước mờ mịt quăng mình chảy xiết; 
và đầu bên kia của cây cầu là các cổng trước của một cái hang rất lớn ăn 
sâu vào sườn một quả đồi dốc đứng phủ đầy cây cối. Tại đó những cây sồi 
lớn chạy dài xuống tận bờ sông, cho tới khi gốc cây ngập trong dòng nước. 


Các tiên đẩy tù nhân của họ qua cầu, còn Bilbo thì cứ chần chừ ở phía sau. 
Anh chàng chẳng ưa vẻ ngoài của cửa hang chút nào, và chỉ vừa kịp quyết 
định không bỏ mặc bạn bẻ mình rồi vụt chạy theo sát gót chân mấy tiên đi 
sau cùng trước khi những cánh cổng lớn kia đóng sầm lại sau lưng họ. 


Bên trong hang, lối đi được thắp sáng bằng ánh đuốc màu đỏ, các tiên lính 
gác vừa hát vừa bước đều dọc theo những đường mòn quanh co đan chéo 
nhau và đầy tiếng vọng. Đường mòn ở đây không giống đường mòn ở các 
thành phố yêu tỉnh; chúng hẹp hơn, ít sâu hơn, và tràn ngập không khí 
trong lành hơn. Trong một sảnh đường lớn có những cột trụ được đếẽo từ đá 
khối, Vua Tiên đang ngồi trên một cái ngai bằng gỗ chạm. Trên đầu ông là 
chiếc vương miện kết bằng quả mọng và lá đỏ, bởi mùa thu đã lại đến. 

Vào mùa xuân thì ông đội vương miện kết bằng hoa rừng. Tay ông cầm 
một cây quyền trượng bằng gỗ sồi chạm trổ. 


Các tù nhân được giải đến trước mặt ông; và tuy nhìn họ bằng vẻ mặt hầm 
hầm, ông lại bảo quân lính của mình cởi trói cho họ, bởi họ ăn mặc rách 
rưới và mệt mỏi rã rời. “Ở trong này đâu cần đến dây trói,” ông nói. “Kẻ 
nào một khi đã bị đem vào đây thì không thể nào trốn ra khỏi những cái cửa 
có phép thần thông của ta được.” 


Juviensach.vn 


The wvood-elf king Thranduil interrogates the prisoner dwarves 


Ông hỏi cung các chú lùn rất cặn kẽ suốt một hồi lâu về những việc họ đã 
làm, họ định đi đâu và họ từ đầu đến; song ông cũng chăng moi được ở họ 
nhiều tin tức hơn ở Thorin. Họ luôn gắt gỏng, giận dữ và thậm chí chắng 
giả bộ lịch sự nữa. 


“Ôi, chúng tôi đã làm gì ư, thưa đức vua?” Balin nói, chú là người cao tuổi 
nhất. “Bị lạc trong rừng, bị đói khát, bị lũ nhện giăng bẫy bắt có phải là một 
cái tội không? Hay lũ nhện kia là những con vật được đức vua thuần hóa 
hoặc cưng chiều nên việc giết chúng khiến người nổi giận?” 


Một câu hỏi như thế dĩ nhiên khiến ông giận dữ hơn bao giờ hết, và ông trả 
lời, “Không được phép mà cứ lang thang trong vương quốc của ta là có tội. 
Các ngươi quên rằng các ngươi có mặt trong vương quốc của ta và đi trên 
con đường mà thần dân của ta đã đắp ư? Các ngươi đã chăng ba lần bám 
riết và quấy rầy người của ta trong khu rừng và kích động lũ nhện bằng sự 
náo loạn ầm ï của mình đó sao? Sau tất cả những nhiễu loạn mà các ngươi 
gây ra, ta có quyền được biết vì lẽ øì mà các ngươi đến đây, và nếu các 
ngươi không chịu nói cho ta nghe bây giờ, ta sẽ tống giam tất cả các ngươi 
cho tới khi các ngươi học được lẽ phải trái và cách ứng xử!” 


Sau đó ông ra lệnh nhốt mỗi chú lùn vào một phòng giam riêng biệt, cho họ 
ăn uống, nhưng không cho phép họ ra khỏi cửa phòng giam nhỏ bé, cho tới 
khi ít nhất một người trong bọn họ sẵn lòng kể cho ông nghe tất cả những 
øì ông muốn biết. Song ông không nói cho họ biết rằng Thorin cũng là tù 
nhân của ông. Chính Bilbo đã phát hiện ra điều đó. 


Juviensach.vn 


! 
Ẻ; 


` 
¬ 


- 
Ặ\ 
da 


Cổng vào cung điện Vua Tiên 


Anh chàng Baggins tội nghiệp đã sống hoàn toàn lẻ loi một thời gian dài tại 
nơi đó, lúc nào cũng phải lần trốn, chăng bao giờ dám tháo nhẫn ra, hầu 
như không dám ngủ, ngay cả khi đã nấp kín vào những xó xỉnh tối tăm và 
cách biệt nhất có thể tìm được. Để không bị gò bó một chỗ, anh chàng dần 
dà có thói quen lang thang trong cung điện của Vua Tiên. Các cánh cổng 
được đóng lại bằng phép thuật, song đôi khi anh chàng vẫn ra ngoài được 
nếu thật nhanh chân. Đoàn Tiên Rừng tùy tùng, đôi khi do vua dẫn đầu, 
thường thỉnh thoảng cưỡi ngựa ra ngoài đi săn hoặc có công việc cần làm 
trong các khu rừng và những xứ sở ở phía Đông. Khi đó nếu thật lanh lợi, 
anh chàng có thể lẻn ra ngoài ngay sau lưng họ; tuy rằng việc đó thật nguy 
hiểm. Đã vài lần anh chàng suýt bị kẹt khi cửa đóng sập lại vào lúc 

tiên cuối cùng đã đi qua; tuy vậy anh chàng không dám đi lẫn vào với họ 
bởi cái bóng của mình (rất mờ nhạt và lay động vì có ánh đuốc), hoặc bởi 
nỗi sợ bị họ va phải và phát hiện ra. Và khi đã thật sự ra ngoài, chuyện này 
không thường xuyên lắm, anh chàng cũng chăng được tích sự gì. Anh 
chàng không muốn bỏ mặc các chú lùn, và quả thật chăng biết đi đâu trên 
thế gian này nếu không có họ. Anh chàng không thể theo kịp các tiên đi săn 
trong suốt quãng thời gian họ ở bên ngoài, nên chăng bao giờ phát 

hiện được lối ra khỏi khu rừng, và bị bỏ lại một mình lang thang khốn khổ, 


uviensach.vn 


kinh hãi vì sợ lạc đường cho tới khi tình cờ lại trở về được. Khi ở bên ngoài 
anh chàng cũng đói nữa, bởi anh chàng đâu phải thợ săn; còn khi ở trong 
hang anh chàng có thể kiếm sống lần hồi bằng cách trộm đồ ăn trong kho 
hoặc tại bàn ăn lúc không có ai ở gần đó. 


“Mình giống như một gã kẻ trộm không thể thoát ra ngoài được mà cứ phải 
ăn trộm đến khốn khổ mãi tại cùng một ngôi nhà hết ngày này sang ngày 
khác,” anh chàng nghĩ bụng. “Đây là phần ngán ngẩm và tẻ nhạt nhất trong 
toàn bộ cái cuộc mạo hiểm khốn khổ, mệt mỏi và khó chịu này! Ước gì lúc 
này mình được trở về cái hang hobbit của mình, bên cạnh lò sưởi ấm áp của 
riêng mình với ngọn đẻn tỏa sáng!” Anh chàng cũng thường hay ước ao có 
thể nhờ chuyến một bức thư cầu cứu tới lão phù thủy, nhưng điều đó dĩ 
nhiên là không thể thực hiện được; và anh chàng sớm nhận ra rằng nếu có 
bất kỳ việc gì phải làm thì việc đó sẽ phải do anh chàng Baggins thực hiện, 
hoàn toàn đơn độc và tự lực. 


Cuối cùng, sau khi đã sống cái kiếp chui lủi này một hai tuần lễ, bằng cách 
quan sát, lần theo lính gác và tận dụng bất cứ cơ hội nào có thể, anh chàng 
đã xoay xở tìm ra nơi giam giữ từng chú lùn. Anh chàng tìm được tất cả 
mười hai phòng giam của họ ở những nơi khác nhau trong cung điện, và 
sau một thời gian anh chàng bắt đầu biết rõ đường ởi lối lại. Một hôm anh 
chàng lấy làm ngạc nhiên khi nghe lỏm mấy người lính gác trò chuyện và 
được biết là còn một người lùn nữa cũng bị tống giam tại một nơi đặc biệt 
tối tăm và kín đáo. Dĩ nhiên anh chàng đoán ra ngay đó là Thorin; và một 
thời gian sau thì anh chàng biết mình đã đoán đúng. Cuối cùng, sau rất 
nhiều khó khăn, anh chàng đã cố tìm ra nơi ấy vào lúc quanh đó không có 
ai, và đã nói chuyện riêng với thủ lĩnh của các chú lùn. 


Quá khốn khổ nên Thorin chăng còn bất bình về nỗi bất hạnh của mình 
nữa, và thậm chí đang bắt đầu nghĩ đến việc sẽ kể cho ông vua nghe tất cả 
về kho báu và cuộc tìm kiếm của mình (điều này chứng tỏ chú đã trở nên 
chán nản đến dường nào) thì nghe thấy tiếng nói khe khẽ của Bilbo qua lỗ 
khóa phòng giam. Chú gần như không tin nổi vào tai mình. Tuy vậy chú 
nhanh chóng khẳng định rằng mình không thể nào lầm được, rồi bước về 
phía cửa và thì thầm trò chuyện với anh chàng hobbit ở phía bên kia. 


Thế là Bilbo có thể bí mật chuyển lời nhắn của Thorin tới từng chú lùn 
khác đang bị giam giữ, bảo họ rằng thủ lĩnh Thorin của họ cũng đang bị 


uviensach.vn 


giam ở gần đó, rằng không ai được tiết lộ với ông vua về mục đích chuyến 
đi của họ, đến lúc này thì chưa, và về sau nếu Thorin chưa có lệnh thì cũng 
không được nói. Bởi Thorin đã lại trở nên hăng hái khi được biết anh chàng 
hobbit đã giải cứu các bạn mình khỏi lũ nhện như thế nào, và chú một lần 
nữa lại nhất quyết sẽ không hứa hẹn chia phần kho báu với ông vua để 
chuộc lấy tự do cho bản thân mình, cho tới khi mọi hy vọng trốn thoát bằng 
cách khác đã tanbiến, cho tới khi anh chàng Baggins vô hình xuất chúng 
(mà chú bắt đầu đánh giá rất cao) thực sự đã hoàn toàn bất lực không thể 
nghĩ ra được một điều øì đó thật tài tình. 


Các chú lùn khác hoàn toàn đồng tình khi nhận được tin nhắn ấy. Tất cả 
bọn họ đều nghĩ rằng phần riêng của họ trong kho báu ấy (họ hoàn toàn coi 
nó là của mình, bất chấp cảnh ngộ khốn khó của họ và lão rồng vẫn chưa bị 
đánh bại) sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng nếu các Tiên Rừng có phần trong đó, 
và tất cả bọn họ đều tin cậy Bilbo. Đúng như những øì Gandalf đã nói khi 
trước, các bạn thấy đấy. Có lẽ đó là một phần lý do lão bỏ đi và để mặc họ 
với nhau. 


Tuy nhiên Bilbo lại không cảm thấy nhiều hy vọng như họ. Anh chàng 
không thích để mọi người ở lại vào mình, và ước gì có lão phù thủy ở ngay 
đó. Nhưng điều ước ấy chẳng có tác dụng øì: có lẽ ngăn cách giữa họ là 
khoảng xa mịt mờ của Rừng U Ám... Anh chàng cứ ngồi đó suy nghĩ rất 
lung, cho tới khi cái đầu gần như nổ tung, song chẳng nảy ra được ý tưởng 
nào xuất sắc. Nhẫn tàng hình là một vật rất tuyệt vời, nhưng một cái thì 
chăng ích lợi gì lắm đối với mười bốn người. Song dĩ nhiên, như các bạn đã 
đoán được, cuối cùng anh chàng quả đã giải cứu được các bạn mình, và sự 
việc diễn ra như thế này. 


Một hôm, trong lúc lần mò và lang thang khắp nơi, Bilbo phát hiện ra một 

điều rất thú vị: những cái cổng lớn kia không phải là lối vào hang duy nhất. 

Có một dòng suối chảy ngầm bên dưới một bộ phận những vùng thấp 

nhất trong cung điện, rồi nhập vào Sông Rừng ở một quãng ngắn quá về 

phía Đông, bên kia sườn đồi dốc đứng có cửa chính của cái hang. Tại nơi 

dòng nước ngầm chảy ra từ sườn đồi có một cửa cống. Ở đó vòm đá 

thấp xuống gần sát mặt nước, và từ vòm đá ấy một khung sắt có lẽ được thả 

xuống tận đáy sông để ngăn ngừa bất kỳ ai ra vào lối đó. Nhưng cái khung 

sát này thường không đóng, bởi lưu lượng vận tải ra vàoqua cửa cống rất 

lớn. Một khi đã vào bên trong bằng con đường này, bất kỳ ai cũng sẽ thấy  +Vlensachvn 


mình trong một đường hầm thô sơ tối om dẫn sâu vào trong quả đồi; nhưng 
tại nơi đường hầm đó chạy bên dưới mấy cái hang kia thì vòm đá được cắt 
bỏ và lợp bằng những cánh cửa lật lớn bằng gỗ sồi. Những cửa này mở lên 
phía trên dẫn vào các hầm rượu của vua, trong đó xếp đầy thùng rượu, cơ 
man nào là thùng rượu; bởi các Tiên Rừng, đặc biệt là nhà vua của họ, đều 
rất thích rượu vang, dù rằng ở vùng này người ta không trồng nho. Rượu 
vang, và các hàng hóa khác, được đem từ rất xa tới, từ họ hàng thân thích 
của họ ở phương Nam, hoặc từ vườn nho của CON NGƯỜI ở các xứ sở 

xa XÔI. 


Nấp sau một trong những thùng rượu lớn nhất, Bilbo phát hiện ra các cửa 
lật và công dụng của chúng; và trong lúc chui lủi ở đó lắng nghe đám quân 
hầu của ông vua trò chuyện, anh chàng biết được số rượu vang này và các 
hàng hóa khác đã được chở ngược sông hoặc được vận chuyển bằng đường 
bộ mà đến Hồ Dài như thế nào. Hình như ở hồ ấy có một thị trấn phồn vinh 
của CON NGƯỜI, được xây dựng trên những cây cầu xung quanh là nước 
để che chở họ chống lại mọi kẻ thù, đặc biệt là chống lại lão rồng trên Quả 
Núi. Các thùng rượu được đem từ thị trấn Hồ tới tận Dòng Sông Rừng. 
Chúng thường chỉ được buộc lại với nhau như những cái bè lớn và được 
người ta dùng sào hoặc mái chèo chở ngược dòng sông: đôi khi chúng được 
chất lên những chiếc thuyền đáy bằng. 


Khi thùng rượu đã cạn, các tiên ném chúng qua cửa lật, mở cửa cống, và 
những cái thùng ấy nối trên mặt nước rồi trôi ra ngoài, cứ bập bềnh xuôi 
dòng, cho tới khi dòng nước mang chúng tới mãi tít vùng hạ lưu dòng sông 
nơi bờ sông nhô cao, gần ngay rìa phía Đông của Rừng U Ám. Tại đây 
chúng được gom lại, buộc gọn vào với nhau và trôi trở về thị trấn Hồ, gần 
sát nơi Dòng Sông Rừng chảy vào Hồ Dài. 


Bilbo ngồi suy nghĩ một lát về cái cửa cống này, tự hỏi liệu có thể sử dụng 
nó để các bạn mình trốn thoát hay không, và cuối cùng anh chàng vạch ra 
những bước khởi đầu của một kế hoạch liều lĩnh. 


Bữa tối đã được đem đến cho các tù nhân. Bọn lính gác đang chạy rầm rập 
về cuối các lối đi, mang theo cả đuốc khiến mọi vật chìm trong bóng tối. 
Rồi Bilbo nghe tiếng viên quản gia chào tạm biệt đội trưởng đám lính gác. 


Juviensach.vn 


“Giờ hãy đi với ta,” ông ta nói, “và nếm thử rượu vang mới vừa nhập kho. 
Đêm nay ta sẽ phải vất vả dọn số thùng rỗng cho quang hầm rượu, thế nên 
hãy uống cái đã để có sức mà làm việc.” 


“Hay lắm,” gã trưởng đội lính gác cười to. “Tôi sẽ cùng nếm với ông, xem 
liệu nó có xứng được bày trên bàn ăn của nhà vua không. Đêm nay có một 
bữa tiệc, nếu đem thứ xoàng lên thì không ổn đâu!” 


Nghe nói thế, Bilbo thấy lòng mình khấp khởi, bởi anh chàng biết mình gặp 
may và đã có cơ hội để lập tức thực hiện kế hoạch liều lĩnh của mình. Anh 
chàng theo chân hai tiên kia cho tới khi họ vào một hầm rượu nhỏ và ngồi 
vào cái bàn trên đó đã đặt sẵn hai bình rượu lớn. Chăng mấy chốc họ đã bắt 
đầu uống rượu say sưa và nói cười hể hả. Vậy là một vận may hiếm có đã 
đến với Bilbo. Phải là rượu mạnh mới khiến được một vị tiên buồn ngủ; mà 
thứ rượu vang này dường như lại là rượu vang mạnh nổi tiếng của các vườn 
nho lớn xứ Dorwinion, không phải dành cho đám lính gác hay người hầu, 
mà chỉ dành cho các bữa tiệc lớn của vua, và chỉ được rót ra bát nhỏ chứ 
đầu phải như bình lớn của viên quản gia kia. 


An mvisible Bilbo contemplates escaping with the dwarves by floating in the empty elf barrels 


Chắng mấy chốc gã trưởng đội lính gác đã gật gà gật gù, rồi ngả đầu xuống 

bàn ngủ say như chết. Viên quản gia tiếp tục cười nói một mình một lát, 

dường như chẳng để ý øì hết, nhưng đầu ông ta cũng nhanh chóng øật gù 

rồi gục xuống bàn, rồi ông ta ngủ thiếp đi và ngáy khò khò bên cạnh bạn 

mình. Sau đó anh chàng hobbit lẻn vào. Chẳng mấy chốc gã trưởng đội lính 

gác đã mất hết chìa khóa, còn Bilbo thì lóc cóc chạy thật nhanh dọc theo lối 

đi về phía các phòng giam. Chùm chìa khóa to tướng có vẻ rất nặng đối với swiensach.vn 


hai cánh tay anh chàng, mà anh chàng thì đang sợ hết hồn, dù đã đeo nhẫn, 
bởi không thể nào ngăn được những chiếc chìa khóa cứ chốc chốc lại phát 
ra tiếng lanh canh leng keng thật to khiến anh chàng run bắn cả người. 


Đâu tiên anh chàng mở khóa cửa phòng giam Balin, rồi lại khóa cẩn thận 
ngay khi chú lùn đã ở bên ngoài. Balin rất ngạc nhiên, như các bạn có thể 
hình dung; nhưng chú thật vui mừng là đã ra khỏi gian phòng đá nhỏ bé và 
tẻ ngắt của mình. Chú muốn dừng lại hỏi để biết Bilbo sắp sửa làm gì cũng 
như về tất cả mọi chuyện. 


“Lúc này không có thì giờ đâu!” anh chàng hobbit nói. “Ông cứ đi theo tôi! 
Chúng ta phải sát cánh bên nhau và không được liều lĩnh tách rời nhau. Tất 
cả chúng ta phải trốn thoát hoặc không ai cả, và đây là cơ hội cuối cùng của 
chúng ta. Nếu bị phát hiện ra, có trời mà biết lần tới ông vua sẽ giam ông ở 
đâu, cả chân lẫn tay ông sẽ đều bị xích, tôi cho là thế. Đừng tranh luận, ông 
bạn quý của tôi ơi!” 

Sau đó anh chàng lần lượt đến từng phòng giam, cho tới khi số người đi 
theo mình đã tăng đến mười hai chú - chẳng ai trong bọn họ linh lợi chút 
nào, phần vì bóng tối và phần vì họ bị giam cầm đã lâu. Bilbo hoảng người 
mỗi khi một chú trong bọn họ đâm sầm vào một chú khác, hoặc càu nhàu 
hay thì thầm trong bóng tối. “Mấy gã lùn chết tiệt này đến là ồn ào!” anh 
chàng tự nhủ. Song mọi việc đều suôn sẻ, và họ chăng gặp tên lính gác nào. 
Thực tế là đêm ấy có một bữa đại tiệc mùa thu trong rừng và ở các đại sảnh 
phía trên. Hầu hết thần dân của ông vua đều tham dự. 


Cuối cùng, sau một hồi lâu mò mẫm, họ tới nhà ngục của Thorin, ở một nơi 
tít sầu nhưng được cái may là không xa các phòng giam kia. 


“Xin lấy danh dự mà thề!” Thorin nói, khi Bilbo thì thầm bảo chú bước ra 
nhập bọn với các bạn mình,“Gandalf đã nói đúng, như thường lệ vậy! Cậu 
đã trở thành một tay trộm khá tài tình, dường như là vậy, khi thời cơ đến. 
Ta đảm bảo rằng tất cả bọn ta sẵn sàng phục vụ cậu, dù có bất kỳ chuyện gì 
xảy ra sau vụ này. Mà tiếp theo đây là việc gì nhỉ?” 


Bilbo hiếu rằng đã đến lúc phải giải thích ý định của mình trong chừng mực 
có thể; song anh chàng không cảm thấy chắc chắn lắm về việc các chú lùn 
sẽ tiếp nhận nó như thế nào. Nỗi lo ngại của anh chàng là hoàn toàn chính 


Juviensach.vn 


đáng, bởi họ chăng mảy may thích kế hoạch đó và bắt đầu càu nhàu ầm ï 
bất chấp nguy hiểm. 


“Bọn ta sẽ bầm giập và bị va đập tan xác, và chết đuối nữa chứ, chắc chắn 
như vậy!” họ căn nhăn. “Bọn ta đã tưởng cậu có một kế hoạch khôn ngoan 
khi mà cậu đã tìm cách lấy được chùm chìa khóa kia. Còn ý tưởng này thì 

thật điên rồ!” 


“Thôi được!” Bilbo nói, rất thất vọng và cũng khá bực mình. “Hãy quay trở 
lại phòng giam dễ chịu của các vị đi, và tôi sẽ lại khóa tất cả các vị ở trong 
đó, rồi các vị có thể thoải mái ngồi đó mà nghĩ ra một kế hoạch tốt hơn - 
nhưng tôi cho rằng tôi sẽ chắng bao giờ lấy được chùm chìa khóa ấy 

lần nữa đâu, dù tôi cũng muốn thử xem.” 


Những lời nói ấy vượt quá sức chịu đựng của họ, rồi họ bình tĩnh trở lại. Dĩ 
nhiên cuối cùng họ phải làm theo đúng những gì Bilbo gợi ý, bởi hiển 
nhiên là họ không thể cố gắng tìm đường vào các hành lang ở phía trên, 
hoặc chiến đấu để thoát qua những cái cổng được đóng kín bằng phép 
thuật; và có vừa đi vừa càu nhàu để rồi bị bắt lần nữa thì chắng hay ho gì. 
Thế là, theo chân anh chàng hobbit, họ lặng lẽ chui vào những hầm rượu ở 
sâu nhất bên dưới. Họ đi ngang qua một cái cửa, từ đó vẫn còn có thể thấy 
gã trưởng đội lính gác và viên quản gia đang ngáy một cách vui sướng với 
vẻ mặt tươi cười.Rượu vang xứ Dorwinion đem đến những giấc mơ chìm 
đắm và êm ái. Ngày mai vẻ mặt gã trưởng đội lính gác sẽ khác, mặc dù 
trước khi họ đi tiếp, Bilbo đã lẻn vào và tử tế cài lại chùm chìa khóa trên 
thắt lưng của gã. 


“Thế này phần nào sẽ đỡ phiền toái cho gã,” anh chàng Bagøgins tự nhủ. 
“Gã không phải là kẻ xấu, ngược lại còn khá tử tế với các tù nhân. Chuyện 
này cũng sẽ khiến hai người đó kinh ngạc. Họ sẽ nghĩ là chúng ta phải có 
phép thuật rất cao cường mới đi qua tất cả những cánh cửa đã khóa kia và 
biến mất. Biến mất! Chúng ta phải bắt đầu công việc thật nhanh, nếu muốn 
việc biến mất ấy xảy ra!” 


Balin được phân công theo dõi gã trưởng đội lính gác cùng viên quản gia 
và báo động nếu thấy họ động đậy. Số còn lại bước vào hầm rượu liền kề 
có cửa lật. Phải hết sức khẩn trương vì không còn nhiều thời gian nữa. 
Theo Bilbo được biết thì chỉ lát nữa thôi vài vị tiên sẽ được lệnh xuống 


Juviensach.vn 


øiúp viên quản gia thả các thùng rỗng qua cửa lật xuống dòng sông. Những 
thùng này thực ra đã được xếp thành hàng ở giữa sàn hầm chờ được đấy 
xuống. Vài cái trong số đó là thùng rượu vang, các thùng này không tiện 
dụng lắm vì không thể dễ dàng mở nắp ra mà không øây rất nhiều tiếng 
động và việc đóng lại nắp thùng cũng chăng dễ dàng gì. Nhưng còn có 
nhiều thùng khác, trước kia được dùng để chuyển nào bơ, táo và đủ loại vật 
phẩm, tới cung điện của vua. 


Họ nhanh chóng tìm được mười ba cái, mỗi cái đủ rộng để chứa một chú 
lùn. Thực ra vài cái còn quá rộng, và khi trèo vào rồi thì các chú lùn lo lắng 
nghĩ về việc ở trong đó mình sẽ bị lắc lư và va đập, dù Bilbo đã cố kiếm 
thật nhiều rơm và các chất liệu khác để nhanh chóng nêm họ thật thoải mái 
bên trong. Cuối cùng mười hai chú lùn đã được xếp chỗ. Thorin đã gây rất 
nhiều phiền toái, chú vừa xoay trở vặn vẹo trong cái thùng của mình vừa 
gầm gừ như một con chó to bị nhốt trong cái cũi nhỏ; trong khi đó Balin, 
chú này đến cuối cùng, lại làm om sòm lên về chuyện lỗ thông hơi và bảo 
rằng mình bị ngạt thở thậm chí khi nắp thùng còn chưa được đậy lại. Bilbo 
đã làm hết khả năng của mình để bítnhững kẽ hở trên thành thùng rồi đậy 
nắp lại một cách an toàn nhất, và lúc này anh chàng còn lại một mình, cứ 
chạy loanh quanh để hoàn chỉnh nốt công việc đóng gói và hết sức hy vọng 
kế hoạch của mình sẽ thành công. 


Công việc đó được hoàn tất vừa kịp lúc. Chỉ một hai phút sau khi nắp thùng 
của Balin được lắp vào thì những tiếng nói vọng tới và ánh đuốc bập bùng 
hắt sáng. Vài vị tiên vừa bước vào hầm rượu vừa cười nói vừa hát những 
khúc hát ngắn. Họ vừa mới rời khỏi bữa liên hoan tại một trong các phòng 
lớn và định sẽ quay lại bữa tiệc thật sớm. 


“Lão quản gia Galion đầu ấy nhỉ?” một vị tiên nói. “Tôi không thấy lão ở 
các bàn tiệc tối nay. Lão phải có mặt ở đây bây giờ để hướng dẫn công việc 
cho bọn ta làm chứ.” 


“Ta sẽ nổi giận nếu lão già chậm chạp ấy đến muộn,” một vị tiên khác nói. 
“Ta chăng muốn lãng phí thời gian ở dưới này chút nào khi mà đã đến tiết 
mục hát hò!” 


“Ha, ha!” một tiếng kêu vang lên. “Lão già ôn vật ấy đầy này, đầu đang gục 


vào một cái bình! Lão đã dự một bữa tiệc nhỏ dành riêng cho lão và bạn TH. 


mình là viên đội trưởng.” 
“Lay lão ta dậy! Đánh thức lão ta đi!” những tiên khác sốt ruột la lên. 


Galion chăng hài lòng chút nào khi bị lay hoặc đánh thức, lại càng không 
hài lòng khi bị cười nhạo. “Tất cả các người đều đến muộn,” lão làu bàu. 
“Ta vẫn ở dưới này mà chờ mà đợi, trong lúc các người cứ uống rượu và 
liên hoan rồi quên nhiệm vụ của mình. Nếu ta ngủ thiếp đi vì mệt mỏi thì 
có øì lạ đầu!” 


“Có gì lạ đầu,” họ nói, “khi mà lời giải thích lại nằm ngay trong một cái 
bình sờ sờ đây kia! Hãy cho bọn ta nếm thử món thuốc ngủ của lão trước 
khi chúng ta bắt đầu công việc! Chẳng cần đánh thức gã cai tù kia làm øì. 
Gã đã uống đủ phần của gã rồi, cứ nhìn cũng đủ biết.” 


Sau đó họ đều lần lượt uống và bỗng nhiên đã say tít cung thang. Song họ 
không hoàn toàn mất sáng suốt. “Làm đỡ bọn ta nào, Galion!” vài vị tiên 
nói, “lão bắt đầu tiệc tùng từ sớm và mụ mị cả đầu óc rồi! Lão đã chất đống 
ở đây mấy cái thùng đầy chứ có phải thùng rỗng đâu, nặng thế này cơ mà.” 
“Tiếp tục công việc đi!” viên quản gia làu bàu. “Cánh tay lũ nát rượu làm gì 
có cảm giác về khối lượng. Đây đúng là những cái thùng phải xuất đi và 


I? 


chẳng có cái thùng nào khác cả. Cứ làm như ta bảo đi 
“Được rồi, được rồi,” họ vừa trả lời vừa lăn những cái thùng tới cửa lật. 
“Trách nhiệm sẽ bổ vào đầu lão, nếu những thùng bơ đầy ắp và rượu vang 


hảo hạng nhất của nhà vua bị đấy xuống sông cho lũ Người-vùng Hồ tiệc 
tùng miễn phí!” 


Lăn - lăn - lăn - lăn, 

lăn - lăn tròn rồi rơi xuống hối 

Hò dô ta! Rơi tòm tung tóc 

Chúng cứ rơi, cứ va đập vào nhau! 

Họ cứ hát như thế khi mới đầu một cái thùng và rồi một cái nữa lăn rầm 


rầm tới cánh cửa lật tối đen và được đẩy xuống dòng nước lạnh cách vài bộ 
bên dưới. Vài cái đúng là thùng rỗng, nhưng vài cái là thùng chứa các chú  „iensach.vn 


lùn được nêm chặt bên trong; song tất cả đều rơi xuống, thùng nọ tiếp sau 
thùng kia, va đập vào nhau chan chát, thùng sau rơi huych lên đầu các 
thùng trước, văng xuống nước, xô đẩy nhau ven bờ vách đường hầm, đâm 
sầm vào nhau, và bập bềnh trôi đi theo dòng nước. 


Đúng vào lúc này Bilbo bỗng phát hiện ra nhược điểm trong kế hoạch của 
mình. Rất có thể là các bạn đã thấy trước điều đó và đã cười nhạo anh 
chàng; nhưng tôi cho rằng trong hoàn cảnh ấy thì bản thân các bạn cũng 
không thể làm tốt bằng nửa anh chàng đâu. Dĩ nhiên là anh chàng khi ấy 
không ở trong thùng, và cũng chăng có ai để mà đóng nắp thùng cho anh 
chàng, thậm chí dù có cơ hội! Xem chừng lần này anh chàng chắc chắn sẽ 
mất các bạn mình (hầu hết bọn họ đã biến mất qua cái cửa lật tối đen 

kia), bị bỏ lại một thân một mình và phải chui lủi như một tên trộm quanh 
quấn mãi mãi trong hang tiên. Bởi thậm chí dù có thể trốn thoát được qua 
những cái cổng ở phía trên ngay lúc đó, anh chàng cũngchằng có mấy cơ 
may tìm lại được các chú lùn. Anh chàng không biết con đường bộ dẫn tới 
chỗ người ta gom lại những cái thùng kia. Anh chàng băn khoăn không biết 
thiếu mình thì chuyện quái øì sẽ xảy đến với họ; bởi trước đó anh chàng 
không có thì giờ kể cho các chú lùn về những gì mình được biết, 

hoặc những gì mình định làm khi tất cả bọn họ ra khỏi rừng. 


Trong lúc anh chàng còn đang luấn quấn với những suy nghĩ ấy thì đám 
tiên say khướt bắt đầu hát một bài ca quanh cửa sông. Vài gã đã bắt đầu 
kéo dây thừng lôi khung lưới sắt ở cửa cống lên để những cái thùng thoát ra 
ngoài ngay khi tất cả đã nổi lềnh bềnh bên dưới. 


Các ngươi hãy trôi xuôi dòng nước lờ mờ chảy xiết, 
Hãy trở về những xứ sở mà các ngươi từng biết! 
Hãy rời xa những hành lang và các hang sâu, 

Hãy rời xa dãy núi Bắc phương dựng đứng, 

Nơi khu rừng mênh mông và mờ tối 

Nép mình trong bóng tối ảm đạm và hung hiểm! 


Hãy trôi qua thế giới của rừng cây, 


uviensach.vn 


Lướt vào cơn gió nhẹ thì thầm, 

Hãy vượt qua đám cói và lau sậy, 

Hãy vượt qua đám cỏ dợn sóng trên đầm lầy, 

Qua đám sương mù trắng toát dâng cao 

Từ những ao hồ trong đêm tối! 

Hãy theo, hãy theo những vì sao xuất hiện 

Trên bầu trời cao lạnh giá tít xa; 

Hãy rẽ vào bờ khi bình minh đến, 

Vượt qua thác ghềnh, vượt qua bãi cát, 

Nhằm hướng Nam xa xăm! Và tiếp tục hướng Nam! 
Hãy tìm ánh mặt trời ban ngày, 

Trở về đồng cỏ, trở về thảo nguyên, 

Nơi đàn bò gặm cỏ! 

Hãy trở về những khu vườn trên đồi 

Nơi quả mọng căng tròn và la liệt khắp nơi 

Trong ánh mặt trời, trong ánh ngày! 

Nhằm hướng Nam xa xăm! Và tiếp tục hướng Nam! 
Các ngươi hãy trôi xuôi dòng nước lờ mờ chảy xiết 
Trở về những xứ sở mà các ngươi từng biết! 


Đúng lúc này cái thùng cuối cùng đang được vần tới cửa lật! Vừa tuyệt 
vọng vừa chăng biết làm gì khác, anh chàng Bilbo tội nghiệp níu vào cái 
thùng và bị đẩy qua mép cửa cùng với nó. Tõm! Anh chàng rơi xuống 
nước, chìm dưới làn nước lờ mờ lạnh lẽo với cái thùng đè ngay trên đầu. 


Juviensach.vn 


Anh chàng lại ngoi lên, vừa thở phì phò vừa bám lấy cái thùng gỗ như một 
con chuột, nhưng dù đã cố gắng hết sức anh chàng vẫn không thể leo được 
lên trên. Mỗi lần anh chàng cố trẻo lên, cái thùng lại lăn tròn và dìm anh 
chàng xuống dưới. Cái thùng này rỗng nên trôi lềnh bênh như một cái nút 
bần. Dù hai tai óc ách nước, anh chàng vẫn có thể nghe thấy các tiên còn 
đang ca hát trong hầm rượu phía trên. Rồi bỗng các cửa lật đóng lại đánh 
rầm và những giọng hát dần tan biến. Anh chàng đang ở trong đường hầm 
tối tăm và trôi theo dòng nước lạnh như băng, hoàn toàn đơn độc - bởi 
những người bạn được nhét trong thùng thì đầu tính đến. 


Rất nhanh chóng một khoảng màu xám xuất hiện trong bóng tối trước mặt. 
Anh chàng nghe tiếng cọt kẹt của cái cửa cống đang được kéo lên và thấy 
mình đang ở giữa cơ man nào là thùng chậu bập bềnh va đập vào nhau, tất 
cả chen lấn dồn lại thành đám trôi qua bên dưới vòm cống và thoát ra ngoài 
trên dòng nước lộ thiên. Anh chàng phải cố hết sức xoay xở để không bị xô 
đẩy và bị đập cho tan xác; rồi cuối cùng cái đám đồng chen lẫn kia bắt đầu 
tản ra và dập dềnh trôi đi, từng cái một, qua vòm đá thoát ra ngoài. Khi ấy 
anh chàng hiểu rằng nếu lúc trước mình có cố sức mà cưỡi được lên cái 
thùng thì cũng chăng hay ho øì, bởi không còn đủ khoảng trống, thậm chí 
đối với một người hobbit, giữa mặt thùng và cái vòm mái bỗng nhiên sà 
xuống ở chỗ cửa cống. 


Những cái thùng trôi ra bên dưới đám cành lá la đà của cây cối trên hai bờ 
dòng sông. Bilbo băn khoăn không biết mấy chú lùn đang có cảm giác thế 
nào và không biết nước có lọt vào trong thùng của họ nhiều lắm không. Vài 
cái trôi bập bềnh bên cạnh anh chàng trong bóng tối lờ mờ dường như ngập 
nước khá sâu, và anh chàng đoán rằng bên trong đó là các chú lùn. 


“Mình hy vọng đã đậy nắp thùng đủ chặt!” anh chàng nghĩ bụng, nhưng 
chăng bao lâu sau anh chàng lại quá lo lắng cho bản thân mình nên chắng 
nhớ đến các chú lùn nữa. Anh chàng cố giữ cho đầu mình ở trên mặt nước, 
nhưng lại run rấy vì lạnh và băn khoăn không biết liệu mình có chết vì lạnh 
trước khi vận may lại đến không, liệu mình còn cầm cự được bao lâu nữa, 
và liệu có nên liều buông tay ra mà cố bơi vào bờ hay không. 


Juviensach.vn 


Bilbo Barrel Escape 


Chắng bao lâu sau vận may trở lại đúng như ý muốn: dòng nước cuồn cuộn 
chở mấy cái thùng tới một nơi gần sát bờ làm chúng mắc vào mớ rễ cây 
ngầm ở đó một lát. Bilbo liền tranh thủ cơ hội trẻo lên sườn thùng trong lúc 
nó đứng yên vì bị ép chặt vào một cái thùng khác. Anh chàng trèo tót lên, 
ướt như chuột lột, và nằm đó mà duỗi dài chân tay cố sức giữ thăng bằng. 
Gió thì lạnh nhưng còn đỡ hơn là nước, và anh chàng hy vọng mình sẽ 
không đột nhiên lại ngã nhào xuống khi những cái thùng bắt đầu rục rịch 
trôi đi lần nữa. 


Một lát sau những cái thùng lại bứt ra được, rồi xoay tròn và vặn vẹo trôi 
xuôi dòng nước, băng vào dòng chảy chính. Khi đó anh chàng thấy việc cứ 
phải bám chặt mãi vào cái thùng thật chăng dễ dàng øì đúng như mình đã e 
ngại từ trước; nhưng bằng cách này cách khác anh chàng vẫn cố bám, dù 
việc này khó chịu đến khốn khổ. Được cái may là anh chàng rất nhẹ, mà cái 
thùng khá to và lại có lỗ rò nên lúc này đã chở một lượng nước nho nhỏ. 
Dù là thế, việc bám vào đó chăng khác nào cố gắng cưỡi một con ngựa béo 
tròn chăng có dây cương hay bàn đạp, mà con ngựa thì lúc nào cũng chỉ 
nghĩ đến chuyện lăn mình trên bãi cỏ vậy. 


Cứ như thế, cuối cùng anh chàng Baggins đến một nơi mà cây cối hai bên 
thưa thớt dần. Anh chàng có thể nhìn thấy bầu trời xám hơn qua đám cây. 
Dòng sông mờ tối bỗng mở rộng ra, từ đó nhập với dòng chính của Sông 
Rừng đang hối hả chảy tới từ cánh cống lớn hang vua. Có một dải nước lờ 
mờ không còn bị khuất trong bóng cây, và trên mặt nước êm trôi thấp 
thoáng bóng mây và sao nhảy múa rồi lại tan ra. Sau đó dòng chảy hối hả 
của Sông Rừng cuốn tất cả đám thùng chậu sang mãi tận bên bờ Bắc, nơi 


Jviensach.vn 


dòng nước đã khoét một vịnh lớn. Dưới chân bờ vịnh dốc xuống là những 
dải đất phủ đầy đá cuội và đầu mút phía Đông của vịnh được bít lại bởi một 
mũi đá cứng chìa ra. Hầu hết mấy cái thùng đều bị mắc cạn tại chỗ nước 
nông ven bờ vịnh, dù rằng một vài cái vẫn tiếp tục trôi để rồi đâm sầm vào 
mỏm đá. 


Trên hai bờ sông đã có người trực sẵn. Họ nhanh chóng dùng sào đẩy đám 
thùng túm tụm một chỗ trong bóng tối, và sau khi đã đếm xong, họ lẫy 
thừng buộc tất cả vào với nhau rồi bỏ chúng tại đó cho đến sáng. Những 
chú lùn tội nghiệp! Lúc này thì Bilbo không đến nỗi khốn khổ lắm. Anh 
chàng trườn xuống từ cái thùng của mình và lội vào bờ, rồi lẻn vào vài túp 
lều mà anh nhìn thấy gần mép nước. Anh chàng không còn đắn đo suy nghĩ 
nữa nếu có cơ hội xoáy một bữa tối; suốt một thời gian dài anh chàng 

đã buộc phải làm chuyện đó, và lúc này anh chàng hiểu quá rõ cái đói thực 
sự là thế nào, chứ đâu phải chỉ quan tâm một cách tao nhã đến những món 
sơn hào hải vị trong một tủ thức ăn đầy ắp. Anh chàng cũng thoáng nhìn 
thấy một ánh lửa qua đám cây, và điều đó thật quyến rũ đối với anh chàng 
khi mà bộquần áo ướt sũng và rách bươm vừa lạnh vừa dính dớp cứ bám 
chặt vào người. 


› + % 


Chắng cần phải kể nhiều với các bạn về những cuộc mạo hiểm của anh 
chàng đêm hôm ấy, bởi lúc này chúng ta đang gần đến hồi kết của cuộc 
hành trình về phía Đông và sắp đến cuộc mạo hiểm cuối cùng vĩ đại nhất, 
vì vậy chúng ta phải khẩn trương. Dĩ nhiên, với sự trợ giúp của chiếc nhẫn 
thần, thoạt đầu anh chàng xoay xở thuận lợi, nhưng cuối cùng cũng bị phát 
giác vì những vết chân ướt và vệt nước dài rỏ xuống từ quần áo còn in dấu 
ở bất kỳ nơi nào anh chàng đi qua hoặc ngồi xuống; mà anh chàng lại bắt 
đầu bị số mũi nên có tìm cách lấn trốn ở đâu đi nữa thì cũng bị phát hiện vì 
những tiếng hắt hơi cố nén mà cứ bật ra. Chắng bao lâu sau ngôi làng ven 
sông ấy náo động cả lên; nhưng Bilbo đã trốn vào trong rừng, mang theo 
một ổ bánh mì, một bình da đựng rượu vang và một cái bánh nướng không 
phải của mình. Anh chàng phải trải qua nốt đêm ấy mà không có lò sưởi 
còn người thì ướt sũng, nhưng bình rượu đã giúp anh chàng khắc phục 
được, và anh chàng thực sự đã lơ mơ chợp mắt được một chút trên đám lá 


khô, dù là đã sắp đến cuối năm và không khí lúc này đang giá lạnh. 
uviensach.vn 


Anh chàng hắt hơi một cái đặc biệt to và lại tỉnh giấc. Trời đã tang tảng 
sáng, và dưới ven sông bầu không khí thật vui vẻ náo nhiệt. Người ta đang 
kết đám thùng lại thành bè, và các tiên lái bẻ chăng bao lâu nữa sẽ lái nó 
xuôi dòng tới thị trấn Hồ. Bilbo lại hắt hơi. Không còn ướt sũng nữa 
nhưng anh chàng lại cảm thấy toàn thân rét cóng. Anh chàng cố hết sức bò 
xuống thật nhanh với đôi chân tê cứng và vừa kịp loay hoay trèo lên đám 
thùng ấy mà không bị ai trong đám đông đang om sòm hối hả để ý thấy. 
Thật may là lúc ấy không có mặt trời soi tỏ cái bóng vụng về của anh 
chàng, và thật phúc đức là suốt một lúc lâu anh chàng không hắt hơi nữa. 


Có tiếng đầy sào thật mạnh. Các tiên đứng ở chỗ nước nông đang ra sức 
đấy bè. Những cái thùng lúc này đã được buộc chặt với nhau cọt kẹt trôi đi 
làm mặt nước xao động. 


“Cái mớ này đến là nặng!” vài vị tiên làu bàu. “Nó ngập quá sâu - một số 
thùng đâu có rỗng không. Nếu chúng dạt bờ vào ban ngày, chúng ta đã có 
thể kiểm tra bên trong rồi,” họ nói. 


“Bây giờ không còn thời gian nữa!” người lái bè kêu to. “Đẩy ra đi!” 


Cuối cùng đám thùng cũng xuôi dòng, thoạt đầu trôi từ từ, cho tới khi vượt 
qua mỏm đá nơi các tiên khác đứng dùng sào đẩy chúng ra xa, và khi đã 
vào sông chính chúng trôi đi mỗi lúc một nhanh hơn rồi lướt xuôi dòng 
xuống mãi về phía Hồ. 


Các chú lùn đã thoát khỏi nhà ngục của ông vua và đang ra khỏi khu rừng, 
nhưng liệu họ còn sống hay đã chết thì chúng ta còn phải chờ xem. 


Juviensach.vn 


Chương X - CUỘC ĐÓN TIẾP 
NÔNG HẬU 


Ngày càng lúc càng sáng và ấm áp hơn trong lúc họ trôi xuôi dòng. Một lát 
sau dòng sông vòng qua một bờ đất dốc đứng đâm thắng xuống phía bên 
trái họ. Trước kia, bên dưới chân bờ đầy những đá giống như một vách đá 
trong đất liền ấy, một dòng nước ngầm rất sâu đã từng chảy ì oạp và sủi 
bọt. Bỗng nhiên cái vách đá ấy lùi xa. Đôi bờ sông thấp xuống. Không còn 
cây cối nữa. Một quang cảnh hiện ra trước mắt Bilbo: 


Đất liền trải ra mênh mông xung quanh anh chàng, lênh láng nước của 
dòng sông lúc này đã tản ra và lững lờ chảy vào hàng trăm dòng chảy uốn 
khúc quanh co, hoặc ứ lại thành các đầm lầy hay ao hồ mà mỗi bên bờ rải 
rác những hòn đảo nhỏ; nhưng một luồng nước mạnh vẫn tiếp tục chảy ở 
giữa dòng. Và ở tít xa Quả Núi sừng sững hiện lên, đỉnh núi khuất trong 
một đám mây tan tác! Không thấy những quả núi lần cận ở mé Đông Bắc 
cũng như vùng đất nhấp nhô nối liền Quả Núi với chúng. Hoàn toàn đơn 
độc, Quả Núi vươn cao và nhìn bao quát từ khu đầm lầy đến tận cánh rừng. 
Quả Núi Cô Đơn! Bilbo đã vượt đường xa và kinh qua nhiều cuộc mạo 
hiểm để nhìn thấy nó, vậy mà lúc này anh chàng chẳng mảy may ưa gì 
cái vẻ bề ngoài của nó. 


Trong lúc lắng nghe đám người lái bẻ trò chuyện với nhau và chắp nối 
những mẩu thông tin họ vô tình nói ra, anh chàng nhanh chóng nhận thấy là 
mình rất may mắn mới được nhìn thấy nó một chút, thậm chí từ khoảng 
cách này. Dù cảnh giam cầm trước đây thật chán ngắt và hoàn cảnh lúc này 
thật khó chịu (đó là chưa kể các chú lùn khốn khổ đang ở dưới anh chàng), 
anh chàng vẫn may mắn hơn mình tưởng. Họ toàn nói về việc buôn bán qua 
lại trên đường sông và việc phát triển vận tải hàng hóa trên dòng sông này, 
bởi những con đường bộ chạy từ phía Đông tới Rừng U Ám đã biến mất 
hoặc không còn ai đi lại nữa; và về những cuộc cãi cọ của người vùng Hồ 
với các Tiên Rừng quanh việc bảo tôn Sông Rừng cùng việc trông nom các 
bờ đê. 


Juviensach.vn 


Lake-town in Long Lake at the end of Forest River 


Những vùng đất ấy đã thay đối nhiều kể từ cái thời người lùn còn cư ngụ 
trên Quả Núi, cái thời mà bây giờ hầu hết mọi người chỉ còn nhớ đến như 
một truyền thuyết mơ hồ. Chúng đã thay đối thậm chí vào những năm gần 
đây, kể từ khi Gandalf nhận được những thông tin cuối cùng về chúng. Lụt 
lội và mưa lớn đã mở rộng dòng chảy về phía Đông; và đã có một hai trận 
động đất (mà một số người có ý quy cho lão rồng - bóng gió ám chỉ lão chủ 
yếu bằng một lời nguyên rủa và một cái gật đầu đầy lo ngại về phía Quả 
Núi). Các đầm lầy và bãi lầy ngày một mở rộng hơn về mọi phía. Đường 
mòn biến mất, và rất nhiều người đi ngựa cùng khách lăng du cũng vậy nếu 
họ cố tìm lại những con đường mòn đã mất dấu để vượt sang bên kia. Con 
đường của các tiên xuyên qua khu rừng mà các chú lùn đã đi theo lời 
khuyên của Beorn lúc này đã đến đoạn cuối đáng ngại và vắng người qua 
lại tại bìa rừng phía Đông; chỉ có dòng sông vẫn còn cung cấp một con 
đường an toàn từ các vùng ven Rừng U Ám ở phía Bắc tới các dải đồng 
bằng khuất trong bóng núi phía xa, mà dòng sông lại được ông vua của các 
Tiên Rừng bảo vệ. 


Vậy là các bạn thấy cuối cùng Bilbo đã tới nơi bằng con đường duy nhất có 
một chút thuận lợi này. Anh chàng Baggins đang run rấy trên những cái 
thùng có thể đã được an ủi đôi chút nếu biết rằng những thông tin này đã 
đến tai Gandalf ở nơi xa xôi khiến lão rất nóng ruột, và trên thực tế lão đã 
sắp sửa hoàn thành công việc riêng (điều đó không được nêu trong truyện 
này) và đang chuẩn bị đi tìm nhóm Thorin. Song Bilbo không biết điều đó. 


Anh chàng chỉ biết rằng dòng sông dường như cứ chảy mãi, chảy mãi 
không bao giờ thôi, mà mình thì đói, mũi lại bị lạnh rất khó chịu, và anh 


Jviensach.vn 


chàng cũng không ưa øì cái lối Quả Núi trồng như đang cau mày đe dọa 
mình khi nó ngày càng đến gần hơn. Tuy nhiên, một lát sau, dòng sông 
chuyển hướng xuống phía Nam, Quả Núi lùi xa dần, và cuối cùng, vào lúc 
xế chiều, hai bờ sông trở nên rung chuyển, dòng sông tập hợp tất cả những 
dòng chảy lang thang lại thành một trận lũ chảy xiết khó lường, cuồn 

cuộn lao đi với tốc độ chóng mặt. 


Mặt trời đã lặn khi dòng sông một lần nữa lượn cong về hướng Đông rồi ào 
ào đổ vào Hồ Dài. Tại đó cửa sông rộng và ở mỗi bên đều có cổng đá nom 
tựa vách núi, đá sỏi chất thành đống dưới chân cổng. Hồ Dài! Bilbo chưa 
từng hình dung được rằng ngoài biển ra lại có bất kỳ vùng nước nào mênh 
mông đến thế. Hồ rộng đến mức bờ bên kia nom nhỏ tí và xa tít, dài đến 
mức không thể nhìn thấy đầu tận cùng ở phía Bắc hướng về Quả Núi. Bilbo 
chỉ biết theo bản đồ, rằng tít tận trên đó, nơi mà những vì sao trong chòm 
Đại Hùng lúc này đang nhấp nháy, Sông Chảy đổ xuống hồ từ Thung Lũng, 
rồi cùng với Sông Rừng dâng nước ngập tràn một khu vực trước kia hắn 
từng là thung lũng sâu đầy đá. Tại đoạn cuối hồ ở hướng Nam, nước hợp 
lưu của hai dòng sông lại đổ ào qua những ngọn thác cao rồi hối hả chảy về 
những miền đất chưa ai từng biết. Trong bầu không khí buối tối tĩnh lặng, 
người ta có thể nghe thấy âm thanh của những dòng thác giống như một 
tiếng gầm xa xăm. 


Cách cửa Sông Rừng không xa là cái thị trấn kỳ lạ mà anh chàng đã nghe 
các tiên nói đến trong hầm rượu của vua. Nó không được xây trên bờ, tuy 
cũng có một vài túp lều và công trình xây dựng ở đó, mà được xây ngay 
trên mặt hồ, một mũi đá che chắn dòng xoáy của dòng sông đổ vào tạo 
thành một cái vịnh êm đềm. Một cây cầu lớn bằng gỗ chạy thăng tới một 
thị trấn nhộn nhịp toàn những căn nhà gỗ dựng trên giàn chống đồ sộ bằng 
cây rừng, không phải thị trấn của các tiên mà là của Con Người, những 

kẻ vẫn dám cư ngụ ở đây, dưới bóng của quả núi-rồng phía xa. Họ vẫn làm 
ăn phát đạt nhờ vào việc buôn bán hàng hóa từ phía Nam ngược sông lên 
hoặc do ngựa chở qua các dòng thác đến thị trấn; nhưng vào thời hoàng 
kim xa xưa, khi Thung Lũng ở phía Bắc giàu có và phồn vinh, họ đã từng 
có nhiều của cải và hùng mạnh, từng có những hạm đội trên sông nước, 
một số thuyền chở đầy vàng còn một số chở và chiến binh mặc áo giáp, 
từng có những cuộc chiến những chiến công mà bây giờ chỉ còn là truyền 


Juviensach.vn 


thuyết. Người ta vẫn còn có thể nhìn thấy những giàn gỗ mục nát của một 
thị trấn lớn hơn dọc bờ hồ khi mực nước xuống thấp vào thời kỳ hạn hán. 


Song con người chắng nhớ gì mấy về tất cả những điều đó, dù rằng một số 
người vẫn còn hát những bài ca xưa về các vị vua người lùn của Quả Núi: 
Thror và Thrain thuộc chủng tộc Durin, về sự xuất hiện của lão rồng và sự 
sụp đổ của các vị chúa tế Thung Lũng. Một số người cũng hát rằng một 
ngày nào đó Thror và Thrain sẽ trở về và vàng sẽ chảy trên sông, qua các 
cổng của quả núi, và khắp vùng sẽ đầy ắp lời ca và tiếng cười mới mẻ. 
Song câu chuyện cổ tích thú vị này chắng ảnh hưởng nhiều đến công việc 
hàng ngày của họ. 


› + % 


Ngay khi chiếc bè kết bằng những cái thùng ấy xuất hiện, người ta đã chèo 
thuyền ra từ giàn chống thị trấn và cất tiếng réo gọi đám lái bè. Người ta 
quãng thừng xuống và khua mạnh mái chèo chẳng mấy chốc cái bè đã được 
kéo ra khỏi dòng chảy của Sông Rừng và được lôi đi quanh bờ đá cao vào 
cái vịnh nhỏ của thị trấn Hồ. Tại đó nó được neo lại cách đầu cầu lớn 
không xa lắm về phía bờ. Chăng bao lâu nữa những con người đến từ phía 
Nam sẽ mang một số thùng đi, những thùng còn lại sẽ chất đầy hàng hóa 
mà họ đã đem đến để chuyển ngược dòng tới xứ sở của các Tiên Rừng. 
Trong thời gian chờ đợi, những thùng ấy được thả nổi trong khi các tiên 
chủ bè và những người lái thuyền đi dự tiệc trong thị trấn Hồ. 


Nếu có thể nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra dưới bờ vịnh sau lúc họ rời đi và 
màn đêm buông xuống, hắn là họ đã ngạc nhiên. Thoạt tiên, một cái thùng 
được Bilbo cắt rời ra và đẩy vào bờ rồi mở nắp. Những tiếng rên rỉ phát ra 
từ bên trong, và một chú lùn võ cùng khốn khổ bò ra. Rơm ướt bám đầy bộ 
râu lãm bê lấm bết của chú; chú rất đau đớn và người thì cứng đờ, mình 
mãy bầm øgiập và tiều tụy đến nỗi hầu như không đứng vững nổi cũng 
không thể loạng choạng lội qua chỗ nước nông để mà nằm rên rỉ trên bờ. 
Nom chú có vẻ đói khổ cùng cực và hoang dại giống như một con chó bị 
xích trong cũi và bị bỏ quên suốt một tuần lễ. Đó là Thorin, song các bạn 
chỉ có thể nhận ra nhờ sợi dây chuyền vàng và cái mũ trùm màu xanh da 
trời có núm tua màu bạc đã xỉn của chú lúc này đã bẩn và rách tả tơi. Thậm 
chí phải một lúc sau chú mới tỏ ra nhã nhặn với anh chàng hobbit. 


Jviensach.vn 


“Chà, ông còn sống hay là đã chết đấy?” Bilbo hỏi, giọng khá cáu kỉnh. Có 
lẽ anh chàng quên rằng chí ít thì so với các chú lùn mình còn được thêm 
một bữa ăn ngon lành, và cũng còn được cử động chân tay, đó là chưa kế 
còn được hít thở nhiều không khí hơn. “Ông vẫn còn bị giam hay đã được 
tự do rồi? Nếu cần thức ăn và cần tiếp tục cuộc mạo hiểm ngớ ngẩn này - 
suy cho cùng đó là cuộc mạo hiếm của ông chứ đầu phải của tôi - thì tốt 
hơn hết là ông hãy xoa bóp tay chân đi rồi cố mà giúp tôi giải thoát những 
người khác trong lúc còn cơ hội!” 


Thorin dĩ nhiên ý thức được điều đó, vì vậy sau khi rền rĩ thêm một chút, 
chú đứng dậy và cố hết sức giúp anh chàng hobbit. Loạng quạng lội nước 
lạnh trong bóng tối, với họ việc tìm cho đúng những cái thùng chứa các chú 
lùn quả là công việc gian khổ và chăng dễ chịu chút nào. Gõ vào thành 
thùng và cất tiếng gọi, họ chỉ phát hiện được năm sáu chú lùn có thể trả lời. 
Những chú này được kéo ra và dìu vào bờ để rồi cứ ngồi đó năm đó mà làu 
bàu than thở. Họ ướt sũng, mình mãy bầm giập và bị chuột rút đến nỗi hầu 
như không nhận ra mình đã được giải thoát hoặc chăng thể nói một lời cảm 
ơn tử tế. 


Dwalin và Balin là hai trong số những người khốn khổ nhất, nên có đề nghị 
họ giúp sức cũng chăng ăn thua gì. Bifur và Bofur ít bị va đập hơn và còn 
khô ráo hơn, song họ cứ nằm đó mà chẳng chịu làm øì hết. Tuy vậy, Fili và 
Kili thì còn trẻ (đối với giống người lùn) và khi trước đã được nêm gọn 
hơn trong hai cái thùng nhỏ với rất nhiều rơm, nên khi ra khỏi thùng họ ít 
nhiều vẫn còn tươi tỉnh, chỉ bị một hai vết thâm tím và một chút cứng cơ 
cũng nhanh chóng qua đi. 


“Tôi hy vọng sẽ không bao giờ ngửi thấy mùi táo nữa!” Eili nói. “Cái thùng 
của tôi đầy mùi táo. Ngửi mãi mùi táo trong lúc hầu như không thể cựa 
quậy được và vừa lạnh vừa ốm vì đói khiến người ta phát điên mất. Bây giờ 
tôi có thể ăn bất kỳ thứ gì trên cái thế giới rộng lớn này, ăn liên tục hàng 
giờ - trừ táo!” 


Với sự giúp sức nhiệt tình của Eili và Kili, cuối cùng Thorin và Bilbo đã 
phát hiện được những người còn lại trong nhóm và đưa họ ra. Chú Bombur 
to béo khốn khổ đang ngủ say hoặc cũng có thể đang bất tỉnh; Dori, Nori, 
Ori, Oïin và Gloïin thì bị uống no nước và xem chừng đang dở sống dở chết; 


Juviensach.vn 


từng người một trong bọn họ được khiêng lên và đặt nằm trên bờ trong tình 
trạng vô vọng. 


“Chà! Chúng ta ở cả đây rồi!” 'Thorin nói. “Và ta cho rằng chúng ta phải 
cảm ơn số phận và cậu Baggins. Ta chắc chắn rằng cậu ấy có quyền chờ đợi 
điều đó, dù phải chi cậu ấy đã có thể thu xếp một chuyến đi dễ chịu hơn. 
Tuy nhiên - một lần nữa tất cả lại rất sẵn sàng phục vụ cậu, cậu Bagøgins ạ! 
Hiển nhiên là chúng tôi sẽ cảm thấy hết sức biết ơn, khi chúng tôi được cho 
ăn và phục hồi sức khỏe. Trong thời gian chờ đợi chúng ta sẽ phải làm 

gì nhỉ?” 


“Tôi gợi ý là thị trấn Hồ,” Bilbo nói. “Có ý kiến gì khác không?” 


Dĩ nhiên chắng có ý kiến nào khác; thế là, để những người khác ở lại đó, 
Thorin cùng Eili, Kili và anh chàng hobbit đi dọc bờ vịnh tới cây cầu lớn. Ở 
đầu cầu có lính gác song họ không canh phòng cẩn mật cho lắm, bởi đã lầu 
rồi chăng có vụ nào đáng kể cả. Ngoại trừ những cuộc cãi cọ vặt vãnh về 
việc thu phí đường sông thi thoảng xảy ra, họ là bạn của các Tiên Rừng. 
Những giống loài khác thì ở xa nơi đó; và một số thanh niên trong thị trấn 
công khai tỏ ý hoài nghỉ sự tồn tại của bất kỳ con rồng nào trên quả núi, lại 
còn cười nhạo báng các ông bà già bảo rằng hồi còn trẻ các cụ đã từng nhìn 
thấy lão rồng bay trên bầu trời. Tình hình là như vậy, nên chăng lẫy gì làm 
ngạc nhiên khi đám lính gác cứ vừa nhậu nhẹt vừa cười nói bên bếp lửa 
trong lầu mà không nghe thấy tiếng tháo dỡ thùng đưa các chú lùn chui ra 
hoặc tiếng bước chân của bốn nhà trinh sát nọ. Họ thật vô cùng kinh ngạc 
khi Thorin Oakenshield bước qua cửa vào bên trong. 


“Ngươi là ai và ngươi muốn øì?” họ vừa la lên vừa đứng dậy mò mẫm tìm 
binh khí. 


“Thorin, con trai của Thrain, cháu của vua Thror dưới gầm Quả Núi đây!” 
chú lùn lớn tiếng đáp, mà nom chú thật oai phong lẫm liệt, bất chấp bộ 
quần áo rách bươm và cái mũ trùm vấy bẩn. Vàng ở cổ và thắt lưng chú 
ánh lên; đôi mắt chú đen và sâu thắm. “Ta đã trở về. Ta muốn gặp 

Thị trưởng!” 


Sau đó một niềm hứng khởi lớn lao tràn ngập. Vài gã ngốc chạy ra khỏi lầu 
như thể họ chờ đợi Quả Núi biến thành vàng trong đềm ấy và tất cả nước 


Jviensach.vn 


hồ sẽ ngả vàng ngay lập tức. Viên trưởng đội lính gác bước lên phía trước. 
“Còn các vị này là ai?” ông ta vừa hỏi vừa chỉ tay vào Fili, Kili và Bilbo. 


“Các cháu ngoại của ta,” Thorin trả lời, “Eili và Kili thuộc chủng tộc Durin, 
và cậu Baggins là người ở phía Tây cùng đi với chúng ta.” 


“Nếu các vị đến với hòa khí thì hãy hạ khí giới!” viên đội trưởng nói. 


“Chúng ta chăng có vũ khí nào hết,” 'Thorin nói, và điều đó quả là đúng sự 
thật: dao của họ trước kia đã bị các Tiên Rừng tước mất, cả thanh kiếm Bổ 
Đôi Yêu Tỉnh tuyệt vời nữa. Bilbo có mang theo thanh đoản kiếm, vẫn giấu 
kín như mọi khi, nhưng anh chàng chăng nói gì về nó cả. “Chúng ta không 
cần đến vũ khí, cuối cùng thì chúng ta trở về với xứ sở của mình như người 
xưa đã nói. Mà chúng ta cũng không thể chống lại biết bao người. Hãy đưa 


I? 


chúng ta tới gặp chủ nhân của ngươi 
“Ông ấy đang dự tiệc,” viên đội trưởng nói. 


“Thế thì càng có lý do để dẫn chúng ta tới gặp ông ấy,” Eili ngắt lời, chú 
đang bắt đầu không chịu đựng nổi những nghi thức đó. “Chúng ta vừa mệt 
mỏi vừa đói lả sau một chuyến đi dài và chúng ta còn có những người bạn 
bị ốm nữa. Nhanh nhanh lên đi, đừng để chúng ta nói thêm lời nào nữa, kẻo 
chủ nhân của ngươi sẽ trách ngươi đó.” 


“Thế thì hãy theo tôi,” viên đội trưởng nói, và cùng với sáu người lính, ông 
ta dẫn họ vượt cầu, qua những cái cổng rồi vào khu chợ của thị trấn. Đây là 
một vùng nước lặng rộng lớn hình tròn bao quanh bởi những giàn gỗ cao 
bên trên xây những ngôi nhà lớn, và bởi những bến tàu dài bằng gỗ có 

rất nhiều bậc thang dẫn xuống tận mặt hồ. Nhiều ánh đèn từ phòng lớn hắt 
ra và nhiều tiếng người vọng đến. Họ bước qua mấy cánh cửa rồi đứng 
chớp chớp mắt trong ánh sáng mà nhìn những cái bàn dài đầy người ngồi 
ăn uống. 

“Ta là Thorin, con trai của Thrain, cháu của vua Thror dưới gầm Quả Núi! 


Ta đã trở về!” Thorin lớn tiếng kêu to từ phía cửa trước khi viên đội trưởng 
kịp nói bất kỳ điều øì. 


Juviensach.vn 


Tất cả mọi người đứng phắt dậy. Viên Thị trưởng bật dậy khỏi ghế lớn. 
Nhưng chẳng ai kinh ngạc hơn mấy tiên lái bè ngồi ở phía cuối phòng. Họ 
hối hả chạy tới trước bàn viên Thị trưởng và kêu to: 


“Đây là tù nhân của nhà vua chúng tôi, những gã lùn lang thang này đã 
không chứng tỏ được mình là người tốt, cứ chui lủi trong rừng và sinh sự 
với người của chúng tôi!” 


“Có thật thế không?” viên Thị trưởng hỏi. Thực ra, ông ta nghĩ chuyện ấy 
còn lọt tai hơn việc một ông Vua dưới gầm Quả Núi trở về. Nếu từng tồn 
tại một nhân vật như thế. 


“Quả thật chúng ta đã bị ông Vua Tiên chặn đường bắt trái với luật pháp và 
vô cớ bỏ tù chúng ta trong lúc chúng ta đang trên đường trở về xứ sở của 
chính mình,” 'Thorin trả lời. “Song chăng có cái khóa hay song sắt nào có 
thể ngăn cản cuộc trở về đã được nói đến từ xưa. Mà thị trấn này cũng đâu 
có thuộc lãnh địa của Tiên Rừng. Ta nói với ông Thị trưởng của người vùng 
Hồ, chứ không nói với những gã lái bè của nhà vua.” 


Sau đó viên Thị trưởng do dự, nhìn hết người này đến người kia. Vua Tiên 
rất có thế lực trong vùng nên viên Thị trưởng không muốn gây hiềm khích, 
mà ông ta cũng chẳng quan tâm nhiều đến những bài hát cổ, chỉ tập trung 
vào việc buôn bán và thu phí cầu đường, vào hàng hóa và vàng, cái thói 
quen khó chịu ấy ông ta có là do cương vị của mình. Tuy nhiên những 
người khác thì lại nghĩ khác, và vấn đề nhanh chóng được giải quyết mà 
không cần đến ông ta. Tin tức từ các cửa phòng lớn đã lan truyền khắp thị 
trấn như một đám cháy. Người ta đang hò hát bên trong và bên ngoài phòng 
lớn. Các bến cảng rầm rập những bước chân vội vã. Một số người bắt đầu 
hát những đoạn của các bài ca xưa về cuộc trở về của vị Vua dưới gầm Quả 
Núi; dù là cháu nội của Thror chứ không phải đích thân Thror đã trở về thì 
họcũng chăng mảy may bận tâm. Những người khác đồng thanh hát vang 
lên và bài hát ngân vang cao vút trên mặt hồ. 


Vị Vua dưới gầm dãy núi, 
Vị Vua của quả núi đá chon von, 


Chúa tể của những dòng suối bạc 


Jviensach.vn 


Sẽ trở về xứ sở của người! 

Vương miện của người sẽ được giữ gìn, 

Đàn hạc của người sẽ lại được căng dây, 

Các lầu đài của người sẽ vang lừng nhã nhạc 
Hòa nhịp những bài ca xưa được hát lại bây giờ. 
Rừng cây sẽ rung rinh trên dãy núi, 

Cũng như cỏ dưới ánh mặt trời; 

Của cải của người sẽ ngập tràn như suối 

Và các dòng sông sẽ chảy rực vàng. 

Các dòng suối sẽ vui mừng tuôn chảy, 

Các hồ nước sẽ bừng bừng tỏa sáng, 

Mọi buồn đau đều sẽ tiêu tan 

Khi Đức vua của Quả Núi hồi hương! 


Họ hát như thế, hoặc rất giống như thế, chỉ có điều là còn có rất nhiều đoạn 
nữa của bài ca, và lẫn trong tiếng hát là những tiếng reo hò cùng tiếng đàn 
hạc và vĩ cầm. Quả thật, theo trí nhớ của các bậc lão trượng cao niên nhất ở 
thị trấn thì từ trước tới giờ chưa từng có một niềm hân hoan nào, đến như 
vậy. Bản thần các Tiên Rừng cũng bắt đầu vô cùng kinh ngạc và thậm chí 
còn e sợ nữa. Dĩ nhiên là họ không biết Thorin đã trốn thoát bằng cách nào, 
và họ bắt đầu cho rằng nhà vua của họ có thể đã sai lầm nghiêm trọng. Còn 
viên Thị trưởng thì hiểu rằng mình chẳng làm được việc gì khác hơn là 
tuântheo tiếng la hét ầm ï của quần chúng để giải quyết tình huống này, và 
giả bộ tin rằng Thorin quả có thân phận như chú đã nói. Vì vậy ông ta 
nhường ghế lớn của mình cho chú rồi mời Fili và Kili ngồi cạnh chú ở 
những chỗ ngồi danh dự. Thậm chí Bilbo cũng được mời ngồi vào một ghế 
tại bàn tiệc lớn, và trong bầu không khí rộn ràng ấy, không ai đề nghị giải 


Juviensach.vn 


thích về việc anh chàng từ đâu đến dẫu chẳng có bài hát nào bóng gió đề 
cập đến anh chàng dù chỉ là thoáng qua. 


Ngay sau đó các chú lùn khác được đưa vào thị trấn giữa quang cảnh chào 
đón nồng nhiệt đáng kinh ngạc. Tất cả bọn họ đều được chữa bệnh, được ăn 
uống, được cung cấp chỗ ở và được chiều chuộng một cách hết sức vui vẻ 
thỏa đáng. Một ngôi nhà lớn được dành cho 'Thorin cùng nhóm người của 
chú; thuyền bè và các lái thuyền đều do họ tùy ý sử dụng và sai bảo; bên 
ngoài ngôi nhà ấy, đám đồng ngồi ca hát suốt ngày hoặc hoan hô nếu bất kỳ 
chú lùn nào chỉ thoáng ló mặt ra. 


Trong số những bài họ hát có vài bài cổ xưa; nhưng cũng có một số bài rất 
mới nói lên lòng tin vào cái chết đột ngột của lão rồng và về những chiếc 
thuyền chở nhiều tặng phẩm quý giá xuôi theo dòng sông đến thị trấn Hồ. 
Những bài hát đó chủ yếu là do viên Thị trưởng khởi xướng và chúng khiến 
các chú lùn hài lòng lắm, nhưng trong thời gian đó họ cũng rất mãn nguyện 
và lại nhanh chóng trở nên béo khỏe. Quả thật trong vòng một tuần lễ họ đã 
hoàn toàn bình phục, được mặc quần áo bằng vải đẹp với màu sắc riêng, 
râu tóc được chải chuốt và tỉa tót, và bước đi của họ thật kiêu hãnh. Thorin 
có vẻ mặt và dáng đi cứ như thể vương quốc của chú đã được giành lại và 
lão rồng Smaug đã bị băm thành từng mảnh nhỏ vậy. 


Sau đó, như Thorin khi trước đã nói, thiện cảm của các chú lùn đối với anh 
chàng hobbit nhỏ bé ngày càng trở nên đăm thắm hơn. Không còn những 
tiếng lầm bầm phản đối hay càu nhàu nữa. Họ nâng cốc chúc sức khỏe anh 
chàng, họ vỗ nhẹ vào lưng anh chàng và họ còn rối rít chăm sóc anh chàng 
nữa; nhưng thế cũng chăng ích gì, bởi về phần mình anh chàng chẳng hề 
thấy phấn khởi. Anh chàng chưa quên cái vẻ bề ngoài của Quả Núi, và 
cũng chẳng quên ý nghĩ về lão rồng, ngoài ra anh chàng còn bị một trận 
cảm lạnh ghê gớm nữa. Suốt ba ngày liền anh chàng cứ hắt hơi và ho hắng 
suốt, không thể đi dự các cuộc vui, và thậm chí sau đó những lời phát biểu 
của anh chàng tại các bữa đại tiệc cũng chỉ giới hạn ở mức “Căm ơn các vị 
rứt nhều.” 


Trong thời gian đó các Tiên Rừng đã ngược dòng sông trở về cùng với 

thuyền hàng của họ, và cung điện của ông vua náo động cả lên. Tôi chưa hề 

nghe nói chuyện gì đã xảy ra với viên đội trưởng đội lính gác và viên quản 

gia. Dĩ nhiên là chưa có ai đả động gì đến chùm chìa khóa hay mấy thùng  „iensach.vn 


rượu trong lúc các chú lùn lưu lại thị trấn Hồ, còn Bilbo thì rất thận trọng 
để không lúc nào tàng hình cả. Tuy vậy, tôi dám chắc rằng người ta đã đoán 
già đoán non, cho dù anh chàng Bagøins ở đâu ra vẫn còn là một điều bí ẩn. 
Dù sao thì lúc này ông vua cũng biết mục đích chuyến đi của các chú lùn, 
hoặc ông cho là mình đã biết, và ông tự nhủ: 


“Được lắm! Để rồi xem! Sẽ không một kho báu nào được trở về qua Rừng 
U Ám mà không có ý kiến của ta. Song ta cho rằng tất cả bọn chúng sẽ đi 
đến một kết cục thảm hại, đáng đời bọn chúng!” Dù sao thì ông cũng không 
tin là các chú lùn sẽ chiến đấu và giết được những con rồng như như lão 
rồng Smaug, và ông ngờ rằng các chú tìm cách ăn trộm hay làm một việc gì 
đại loại như thế - điều này chứng tỏ ông là một vị tiên khôn ngoan và khôn 
ngoan hơn những con người ở thị trấn, tuy rằng không hoàn toàn đúng như 
vậy, như chúng ta sẽ thấy ở hồi kết. Ông cử người theo dõi quanh bờ hồ và 
tới càng xa phía Bắc thắng theo hướng Quả Núi càng tốt, và ông chờ đợi. 


Lưu lại thị trấn được hai tuần lễ thì Thorin bắt đầu nghĩ đến việc khởi hành. 
Khi người dân thị trấn còn nhiệt tình thì đó là lúc tranh thủ được sự giúp 
đỡ. Nếu cứ lần lữa khiến mọi chuyện nhạt dần thì sẽ không ổn. Vì vậy chú 
nói với viên Thị trưởng và các ủy viên hội đồng của ông ta rằng chú 

cùng nhóm người của mình sẽ sớm phải lên đường đi về phía Quả Núi. 


Khi đó lần đầu tiên viên Thị trưởng thấy ngạc nhiên và hơi hoảng sợ; và 
ông ta tự hỏi liệu rốt cuộc Thorin có thật là hậu duệ của các vị vua xưa 
không. Ông ta chẳng bao giờ nghĩ các chú lùn này sẽ thực sự dám tiếp cận 
lão rồng Smaug, mà tin rằng họ là những kẻ lừa đảo mà sớm muộn rồi cũng 
sẽ lộ tẩy và bị đuổi đi. Ông ta đã lầm. Dĩ nhiên Thorin thật sự là cháu nội 
của vị Vua dưới gầm Quả Núi, và ai mà biết được một chú lùn sẽ dám làm 
chuyện øì để trả thù hoặc để giành lại xứ sở của mình. 


Nhưng viên Thị trưởng cũng chẳng lấy làm tiếc chút nào khi để bọn họ ra 
đi. Giữ họ lại thì thật tốn kém, từ khi họ đến đây cuộc sống ở thị trấn đã trở 
thành một kỳ nghỉ lễ dài và việc buôn bán bị ngừng trệ. “Cứ để họ đi mà 
quấy rầy lão rồng Smaug, rồi xem lão sẽ tiếp đón họ như thế nào!” ông 

ta nghĩ bụng. “Tất nhiên là được, thưa ngài Thorin con trai của Thrain, 
cháu nội của Thror!” ông ta nói. “Ngài phải đòi lại xứ sở của mình. Thời cơ 
sáp đến rồi, người xưa đã bảo thế. Chúng tôi sẽ giúp ngài những øì có thể, 


Jviensach.vn 


và chúng tôi trông chờ sự tri ân của ngài khi vương quốc của ngài đã được 
giành lại.” 


Thế là một hôm, dù đã sắp đến cuối thu, gió lạnh và lá cây rụng tơi bời, ba 
chiếc thuyền lớn với rất nhiều tay chèo đã rời thị trấn Hồ, trên đó chở các 
chú lùn, anh chàng Bagøins và rất nhiều thực phẩm dự trữ. Trước đó người 
ta đã gửi nào ngựa to ngựa nhỏ theo đường vòng để gặp họ tại bến đò 

đã định trước. Viên Thị trưởng cùng các ủy viên hội đồng của ông ta chào 
tạm biệt họ từ các bậc lớn của tòa thị chính chạy dài xuống tận mặt hồ. Dân 
chúng ca hát trên các bờ kẻ hoặc vọng qua các cửa số. Những mái chèo 
trắng khua nước bắn tung tóe, và họ lướt đi ngược lên đầu phía Bắc trên 
đoạn hành trình cuối cùng của mình. Người duy nhất vô cùng buồn chán là 
anh chàng Bilbo. 


Juviensach.vn 


Chương XI - TRƯỚC NGƯỠNG 
CỬA 


Sau hai ngày đường họ đã chèo tới đầu Hồ Dài và lướt vào Sông Chảy, và 
lúc này tất cả bọn họ đều có thể nhìn thấy Quả Núi Cô Đơn dữ tợn cao ngất 
trước mặt. Dòng nước chảy xiết nên thuyền họ đi rất chậm. Cuối ngày thứ 
ba, ngược dòng sông được vài dặm, họ ghé vào bờ bên trái tức là bờ Tây, 
và lên bờ. Tại đây họ gặp bầy ngựa lớn chất sẵn thực phẩm dự trữ và các 
nhu yếu phẩm khác cùng bầy ngựa nhỏ đã được gửi đến để họ tùy ý sử 
dụng. Họ chất lên lưng đàn ngựa nhỏ những øì có thể và phần còn lại được 
øom vào một cái kho trong lều, nhưng không một ai trong số những người 
dân thị trấn chịu ở lại với họ, thậm chí chỉ ở qua đêm hôm ấy, vì nơi đây 
quá gần bóng đen của Quả Núi. 


“Chăng tội gì mà ở lại, phải đợi đến khi những bài hát kia trở thành hiện 
thực đã!” họ nói. Ở cái vùng hoang vu này thì tin vào lão rồng dễ hơn là tin 
vào Thorin. Quả thật cái kho của các chú lùn không cần đến bất kỳ ai canh 
gác, bởi toàn bộ vùng đất này thật tiêu điều và trống trải. Vì vậy đám người 
hộ tống bỏ họ lại đó và vội vã rời đi, xuôi theo dòng sông và những con 
đường hướng về bờ hồ, dù rằng trời đã sắp tối. 


Các chú lùn trải qua một đêm giá lạnh và cô đơn, nhụt cả nhuệ khí. Ngày 
hôm sau họ lại lên đường. Balin và Bilbo đi ngựa ở đoạn hậu, mỗi người 
dắt theo một chú ngựa con chở nặng bên cạnh mình; những người khác ở 
phía trước một quãng đang bước vào con đường khó đi, bởi không có 
đường mòn. Họ di chuyển theo hướng Tây Bắc, chếch xa dần khỏi Sông 
Chảy và ngày một tiến gần hơn tới một mũi lớn của Quả Núi chĩa theo 
hướng Nam về phía họ. 


Đó là một hành trình mệt rã rời, một hành trình lặng lẽ và lén lút. Không có 

tiếng cười, không có tiếng hát hay tiếng đàn hạc; niềm tự hào và hy vọng 

từng rộn rã trong lòng họ khi nghe những bài ca xưa cất lên bên hồ đã tắt 

dần, nhường chỗ cho nỗi sầu muộn nặng nề. Họ biết mình đang đến gần hồi 

kết của cuộc hành trình, và rằng đó có thể là một hồi kết rất khủng khiếp. 

Vùng đất quanh họ trở nên tiêu điều và căn cỗi, dù rằng theo lời kể của +viensach.vn 


Thorin, nó đã từng xanh rờn và đẹp đẽ. Nơi này hầu như không có cỏ, và 
một lát sau đã chắng còn bụi rậm hay cây cối mà chỉ có những gốc cây gãy 
đã xám đen, chứng tỏ những cái cây ấy đã biến mất từ lâu. Họ đã tới Xứ 
Hoang Tàn của lão rồng, và họ tới vào lúc năm sắp hết. 


Dẫu sao thì họ cũng đã đến vùng ngoại vi Quả Núi mà không gặp bất kỳ 
nguy hiểm nào hoặc bất kỳ dấu vết nào của lão rồng ngoài cái quang cảnh 
hoang vu mà lão đã tạo ra xung quanh hang ổ của mình. Quả Núi lù lù ở 
đó, u ám và câm lặng trước mặt họ và ngày càng vút cao hơn trên đầu họ. 
Họ hạ trại lần đầu ở mé trái của cái mũi lớn hướng Nam kia, mũi này kết 
thúc bằng một quả đồi có tên là Đồi Quạ. Trên quả đồi này từng có một 
chòi canh; song họ chưa dám trẻo lên đó, bởi nó quá trống trải. 


Trước khi lên đường thăm dò các mỏm phía Tây của Quả Núi để tìm cái 
cửa bí mật mà họ đặt tất cả hy vọng vào đó, Thorin đã phái một đội trinh 
sát đi điều tra vùng đất trải dài về phía Nam, nơi cánh Cổng 'Trước đứng 
sừng sững. Vì mục đích này chú đã chọn Balin, Fili và Kili;, cả Bilbo cũng 
cùng đi với họ. Họ tiến bước dưới những vách đá xám xịt và câm lặng tới 
chân Đồi Qua. Tại đó, sau khi lượn một vòng lớn khắp Thung Lũng, dòng 
sông rẽ ngoặt khỏi Quả Núi trên đường chảy vào Hồ, nước ào ào chảy xiết. 
Bờ sông trơ trụi và nhiều đá, cao và dốc đứng; từ trên bờ nhìn ngang qua 
dòng nước hẹp đang sủi bọt và bắn tung tóe giữa rất nhiều tảng đá mòn, họ 
có thể nhìn thấy phế tích ảm đạm của nhà cửa thành tháp cổ trong cái thung 
lũng rộng lớn khuất dưới bóng Quả Núi. 


“Đó là tất cả những gì còn lại của Thung Lũng,” Balin nói. “Các sườn núi 
ngày trước xanh rờn rừng cây và cả cái thung lũng nép mình trong bóng 
Quả Núi ấy thật trù phú và dễ chịu vào cái thời tiếng chuông còn ngân 
trong thị trấn.” Khi nói cầu này, nom chú vừa buồn vừa dữ tợn: chú là một 
trong những người đồng hành cùng 'Thorin vào cái ngày lão rồng đến. 


Họ không dám theo dòng sông đi xa hơn nữa về phía Cổng Trước; song họ 

lại tiếp tục đi quá đầu mút của mỏm núi phía Nam, cho tới khi nằm giấu 

mình sau một tảng đá họ có thể ngó ra ngoài và nhìn thấy cái cửa hang tối 

đen trên một vách đá lớn giữa hai nhánh của Quả Núi. Từ cửa hang ấy 

nước của Sông Chảy vọt ra; và cũng từ cửa hang ấy xuất hiện một làn hơi 

nước và một làn khói đen. Chẳng có cái gì chuyển động trong vùng hoang 

tàn này ngoài hơi nước, dòng nước và thỉnh thoảng là một con quạ đen uviensach.vn 


mang điềm gở. Âm thanh duy nhất là tiếng nước chảy qua kẽ đá, và chốc 
chốc lại có tiếng kêu khàn khàn khó chịu của một con chim. Balin 
rùng mình. 


“Chúng ta trở về thôi!” chú nói. “Ở đây chúng ta chẳng làm được trò trống 
øì đâu! Mà tôi chăng thích gì những con chim ghê tởm này, chúng nom như 
lũ do thám của cái ác.” 


“Vậy là lão rồng vẫn còn sống và đang ở trong phòng lớn dưới gầm Quả 
Núi rồi - hay cũng có khi nhìn đám khói mà tôi tưởng tượng ra như thế,” 
anh chàng hobbit nói. 


“Khói không chứng tỏ điều đó,” Balin nói, “dù rằng tôi không nghi ngờ 
rằng cậu nói đúng. Song có thể lão đã đi vắng một thời gian, hoặc giả lão 
đang nằm trên sườn núi mà canh gác, và tôi vẫn biết rằng khói và hơi nước 
sẽ thoát ra qua các cổng: tất cả các phòng lớn bên trong hắn đầy ắp cái mùi 
nồng nặc của lão.” 


Với những ý nghĩ buồn nản như vậy, lại luôn bị lũ quạ kêu quang quác bám 
theo ở trên đầu, họ mệt mỏi quay trở về khu trại. Mới hồi tháng Sáu họ 
từng là khách tại ngôi nhà đẹp đẽ của ngài Elrond, và dù lúc này mùa thu 
mới đang chầm chậm nhích dần sang mùa đông, quãng thời gian dễ chịu 
kia dường như đã xa cách nhiều năm rồi. Họ cô độc trên cái vùng đất hoang 
tàn đầy hiểm họa này mà chăng hy vọng được giúp đỡ gì thêm nữa. Họ 
đang ở hồi kết của cuộc hành trình, mà dường như vẫn cách xa điểm 

kết thúc cuộc tìm kiếm của mình như cũ. Không ai trong bọn họ còn chút 
nhuệ khí nào nữa. 


Kể cũng lạ là lúc này anh chàng Bagøins lại còn nhiều nhuệ khí hơn những 
người khác. Anh chàng thường mượn bản đồ của Thorin rồi vừa chăm chú 
nhìn nó vừa ngẫm nghĩ về những chữ rune và bức thông điệp bằng ký tự 
ánh trăng mà ngài Elrond đã đọc. Chính ngài là người đã khiến các chú lùn 
khởi đầu cuộc tìm kiếm trên các sườn núi phía Tây để tìm cánh cửa bí mật. 
Họ rời trại tới một thung lũng dài, hẹp hơn cái thung lũng lớn ở phía Nam 
nơi những Cánh Cống của dòng sông trấn giữ, thung lũng này được bao 
quanh bởi những mũi thấp hơn của Quả Núi. Hai mũi trong số này xiên về 
hướng Tây từ khối núi chính tạo thành hai đỉnh núi dốc đứng đổ xuống tận 
đồng bằng. Ở sườn phía Tây khối núi ít lưu lại dấu chân cướp bóc của lão 


uviensach.vn 


rồng hơn và có chút cỏ cho đàn ngựa gặm. Khu trại phía Tây bị vách đá che 
khuất suốt cả ngày cho tới lúc mặt trời ngả về phía khu rừng. Từ đây, họ 
chia thành nhóm mải miết thăm dò hết ngày này sang ngày khác để tìm 
đường mòn lên sườn núi. Nếu tấm bản đồ đó vẽ đúng thì cánh cửa bí mật 
phải ở đầu đó trên vách đá tại đầu thung lũng. Ngày lại ngày họ trở về trại 
mà chẳng thu được thành công nào. 


Song cuối cùng, thật bất ngờ, họ tìm được cái mà họ đang tìm kiếm. Một 
hôm Fili, Kili và anh chàng hobbit xuôi theo thung lũng trở về trại, trèo qua 
những tảng đá nằm ngốn ngang ở góc phía Nam. Khoảng buổi trưa, trong 
lúc trườn qua phía sau tảng đá lớn nằm trơ trọi một mình như một cây cột, 
Bilbo tình cờ nhìn thấy một thứ như những bậc đá xù xì dẫn lên phía trên. 
Hồi hộp lần theo những bậc đá này, Bilbo và các chú lùn tìm thấy dấu vết 
của một đường mòn hẹp, lúc ẩn lúc hiện, uốn lượn lên tới đỉnh của chỏm 
núi phía Nam và cuối cùng đưa họ tới một gờ đá còn hẹp hơn; gờ đá này 
ngoặt sang hướng Bắc ngang qua mặt Quả Núi. Nhìn xuống, họ thấy mình 
đang ở trên đỉnh vách đá đầu thung lũng và đang nhìn chằm chằm vào 
chính trại của mình ở bên dưới. Thật lặng lẽ, họ vừa bám vào vách đá phía 
tay phải vừa đi thành hàng một dọc gờ đá cho tới khi vách đá mở ra và họ 
rẽ vào một cái hốc nhỏ khuất gió và tĩnh lặng, có thành dốc đứng xung 
quanh, nền đất rợp cỏ. Từ bên dưới người ta không thể nhìn thấy cái lối vào 
mà họ vừa phát hiện vì nó bị phần nhô ra của vách đá che khuất, mà nhìn từ 
xa cũng chăng thấy vì nó quá nhỏ đến mức nom chỉ như một vết nứt. Đó 
không phải là một cái hang và nó hoàn toàn lộ thiên; song ở trong cùng có 
một vách đá bằng phẳng nhồ cao mà phần bên dưới sát với nền đất, 

vừa nhãn thín vừa thắng đứng như có bàn tay thợ nề vậy, tuy nhiên chăng 
thấy chỗ nối hay khe hở nào. Không có dấu vết của cột trụ, rầm đỡ hay 
ngưỡng cửa, cũng chẳng có vết tích của chấn song, chốt cửa hay lỗ khóa; 
tuy vậy họ không nghỉ ngờ gì rằng cuối cùng họ đã tìm được cái cửa đó. 


Họ đập, họ xô đẩy, họ cầu khẩn vách đá hãy nhúc nhích, họ ngắc ngứ niệm 
những câu thần chú rời rạc để mở cửa, nhưng chắng có cái gì động đậy. 
Cuối cùng khi đã mệt nhoài, họ nằm nghỉ trên bãi cỏ ở chân vách, rồi khi 
trời tối họ bắt đầu chuyến trèo xuống thật dài của mình. 

Đêm ấy cả trại tràn ngập niềm hưng phấn. Sáng hôm sau họ lại chuẩn bị rời 


đi lần nữa. Chỉ có Bofur và Bombur được cử ở lại trông nom bầy ngựa và 
đồ dự trữ mà họ mang theo từ dòng sông. Những người khác đi xuống MVIERDNOTEMI 


thung lũng rồi trẻo lên con đường mòn mới tìm thấy để tới gờ đá hẹp. Dọc 
đường họ không thể mang theo các gói bọc, bởi con đường rất hẹp và ngột 
ngạt, bên cạnh họ lại là một quãng rơi một trăm năm mươi bộ xuống những 
mũi đá nhọn bên dưới; song mỗi người bọn họ đều mang theo một 

cuộn thừng khá to quấn chặt quanh bụng, và thế là cuối cùng họ tới cái hốc 
núi nhỏ đầy cỏ mọc mà không gặp rủi ro nào. 


Họ dựng trại lần thứ ba tại đó, và dùng dây thừng kéo những thứ họ cần từ 
dưới lên. Cũng bằng cách đó, thỉnh thoảng họ lại thả xuống một trong 
những chú lùn năng động, chăng hạn như Kili, để trao đối tin tức, hoặc để 
øóp sức canh gác ở bên dưới, trong khi đó Bofur lại được kéo lên trại trên. 
Bombur không chịu lên dù là bằng dây thừng hay bằng đường mòn. 


“Tớ to béo quá không thích hợp với vụ leo trẻo này,” chú ta nói. “Nhất định 
tớ sẽ hoa mắt mà sẽ giẫm lên bộ râu của mình mất, và các cậu sẽ lại chỉ có 
mười ba người thôi. Mà những sợi thừng bên với nhau kia lại quá mảnh so 
với trọng lượng của tớ.” Rất may cho chú ta là điều đó lại không đúng, 

rồi các bạn sẽ thấy. 


Trong lúc đó vài người trong bọn họ thăm dò phần gờ đá ở phía bên kia cửa 
hốc và tìm được một đường mòn dẫn lên cao mãi tới tận Quả Núi; nhưng 
họ không dám mạo hiểm đi xa theo đường đó, mà làm thế cũng chẳng ích 
øì. TÍt trên cao nơi đó chỉ có sự tĩnh mịch bao trùm, chẳng có chim chóc 
hay âm thanh nào phá tan sự im lặng cả, ngoại trừ tiếng gió qua các hốc đá. 
Họ nói khẽ và không hề gọi nhau hay ca hát, bởi trong mỗi tảng đá đều 
tiềm ẩn hiểm nguy. Những người bận rộn tìm hiểu bí mật về cái cửa này 
cũng không đạt kết quả gì hơn. Họ quá hăm hở nên chẳng bận tâm øì đến 
chữ rune hay các ký tự ánh trăng, mà chỉ miệt mài cố gắng tìm cho ra vị trí 
chính xác của cái cửa bí mật ấy trên mặt tảng đá nhẫn thín. Trước đó họ đã 
đem đến cuốc chim và nhiều loại dụng cụ từ thị trấn Hồ, nên giờ họ thử 
đem ra dùng. Nhưng khi họ bổ vào tảng đá thì cán cuốc vỡ ra từng mảnh 
khiến cánh tay họ đau điếng, còn mũicuốc bằng thép thì gãy hoặc oăn lại 
như bằng chì vậy. Họ hiểu rõ là việc đào mỏ chẳng ăn thua gì so với phép 
thuật đã đóng cánh cửa này; và họ đầm ra khiếp hãi cái âm thanh đang 

dội lại. 


Chỉ thấy Bilbo ngồi một mình đầy vẻ mệt mỏi trên bậc cửa - dĩ nhiên là thật 
ra ở đó đâu có bậc cửa, song họ thường quen gọi đùa cái khoảng trống nhỏ „iensach.vn 


tí đầy cỏ mọc giữa vách và miệng hốc là “bậc cửa” khi nhớ đến lời Bilbo 
trước đó đã lâu tại bữa tiệc bất ngờ trong cái hang hobbit của anh chàng, 
lúc anh chàng bảo rằng họ có thể ngồi trên bậc cửa cho tới khi nghĩ ra một 
điều gì đó. Mà họ đã ngồi và đã nghĩ, cũng đã đi tha thần vu vơ nhưng lại 
chỉ càng thêm rầu rĩ thôi. 


Tĩnh thần họ đã phấn chấn lên một chút khi phát hiện ra con đường mòn, 
nhưng giờ đây họ lại hoàn toàn ngã lòng; tuy vậy họ không chịu bỏ cuộc 
mà bỏ đi. Anh chàng hobbit không còn sáng trí hơn các chú lùn nhiều lắm. 
Anh chàng chẳng chịu làm gì mà cứ ngồi quay lưng vào phiến đá và đăm 
đăm nhìn về phía Tây xa tít qua miệng hốc, qua vách đá, qua những vùng 
đất mênh mông trải dài tới thành lũy đen ngòm của Rừng U Ám, và tới 
những miền xa hơn, tại đó đôi lúc anh chàng nghĩ bụng mình có thể 
thoáng thấy Dãy Núi Mù Sương nhỏ tí và xa lắc. Nếu các chú lùn có hỏi 
mình đang làm gì thì anh chàng trả lời: 


“Các vị bảo việc của tôi là ngồi trên bậc cửa mà suy nghĩ, chứ có nói gì đến 


việc vào bên trong đâu, nên tôi đang ngồi suy nghĩ đây.” Song tôi e rằng 
khi ấy anh chàng chăng nghĩ gì nhiều đến công việc, mà chỉ nghĩ đến cái 
miền ở mãi bên kia đường chân trời, Xứ Sở Phía Tây và Quả Đồi cùng cái 
hang hobbit của mình ở bên dưới. 


Một hòn đá xám lớn nằm giữa bãi cỏ. Anh chàng buồn rầu nhìn chằm chằm 


vào hòn đá, quan sát những con ốc sên to tướng. Chúng có vẻ thích cái hốc 


nhỏ với những vách đá mát mẻ nhưng tù túng này, và nhiều con rất to cứ bò 


chầm chậm để lại những vệt nhớp nháp trên mặt đá. 
“Ngày mai là bắt đầu tuần lễ cuối cùng của mùa thu,” một hôm Thorin nói. 
“Và sau mùa Thu sẽ đến mùa Đông,” Bifur nói. 


“Và sau đó là năm mới,” Dwalin nói, “và bộ râu của chúng ta sẽ dài ra cho 
tới khi rủ xuống vách đá tới tận thung lũng trước khi có bất kỳ chuyện gì 
xảy ra ở đây. Anh chàng kẻ trộm đang làm gì cho chúng ta nhỉ? Vì có nhẫn 
thần nên lúc này cậu ta phải là một người đặc biệt xuất sắc trong công 

việc chứ, ta bắt đầu nghĩ rằng cậu ta có thể đi qua Cổng Trước mà thăm dò 
tình hình một chút!” 


Juviensach.vn 


Bilbo nghe thấy những lời này - các chú lùn đang ở trên tảng đá ngay phía 
trên chỗ anh chàng ngôi - và “Trời ơi!” anh chàng nghĩ bụng, “ra là họ đang 
bắt đầu nghĩ như vậy, phải không? Đúng là cái thằng tôi khốn khổ này luôn 
phải giúp họ thoát khỏi khó khăn, chí ít cũng là từ khi lão phù thủy bỏ 

đi. Mình biết phải làm gì bây giờ? Lễ ra mình đã phải biết rằng cuối cùng 
thì một điều khủng khiếp sẽ xảy đến với mình. Có lẽ mình sẽ không thể nào 
chịu đựng nổi khi nhìn thấy cái Thung Lũng bất hạnh một lần nữa, lại còn 
cả cái cổng đầy hơi nước ấy nữa chứ!!!” 


Đêm ấy anh chàng khổ sở không sao ngủ được. Ngày hôm sau tất cả các 
chú lùn đều tản mát rong chơi; vài chú huấn luyện ngựa ở bên dưới, vài chú 
đi tha thấn quanh sườn núi. Suốt ngày Bilbo ngồi ủ rũ trong cái hốc đầy cỏ 
mọc mà nhìn chăm chằm vào hòn đá, không thì cũng là nhìn về phía Tây 
qua miệng hốc hẹp. Anh chàng có một cảm giác lạ lùng là mình đang chờ 
đợi điều gì đó. “Có lễ hôm nay lão phù thủy sẽ đột ngột trở về,” anh chàng 
nghĩ bụng. 


Nếu ngãng đầu lên anh chàng có thể thoáng nhìn thấy khu rừng ở tít xa. 
Mặt trời ngả về phía Tây phủ ánh vàng yếu ớt trên mái rừng phía bên kia, 
cứ như thể ánh sáng tìm bắt những chiếc lá nhợt nhạt cuối cùng vậy. Rồi 
anh chàng thấy mặt trời như một quả bóng màu cam đang lặn xuống ngang 
tầm mắt. Anh chàng bước ra miệng hốc, và kìa, một mảnh trăng non mảnh 
mai yếu ớt đã xuất hiện trên đường chân trời. 


Juviensach.vn 


^” 


= tụ JỀm << 
c 
»>< ⁄ 


T2: — 
Kn X4 E72 

S5 Snc: A2 

Đà 

TY 


Đúng khoảnh khắc ấy anh chàng nghe thấy một tiếng cụp chói tai sau lưng 
mình. Và kìa, trên hòn đá xám giữa đám cỏ là một con chim hét to tướng, 
gần như đen tuyền, chỗ ngực màu vàng nhạt của nó lốm đốm những chấm 
đen. Cạch! Con chim đã bắt được một con ốc sên và đang mổ nó trên hòn 
đá. Cạch! Cạch! 


Bỗng Bilbo hiểu ra tất cả. Quên hết mọi hiểm nguy, anh chàng đứng trên gờ 
đá mà réo gọi các chú lùn, vừa la to vừa vẫy tay. Mấy chú ở gần nhất nháo 
nhào vượt qua những tảng đá và chạy thật nhanh trên gờ đá để đến chỗ anh 
chàng, tự hỏi có chuyện quái gì đang xảy ra. Các chú khác thì la to để 

được kéo lên bằng dây thừng (dĩ nhiên là trừ Bombur: chú ta đang ngủ). 


Bilbo nhanh chóng giải thích. Rồi tất cả bọn họ đều yên lặng: anh chàng 

hobbit đứng bên hòn đá xám, còn các chú lùn thì sốt ruột vấy râu chờ đợi. 

Mặt trời xuống mỗi lúc một thấp hơn, và hy vọng của họ tiêu tan theo. Mặt 

trời chìm vào một viền mây hừng đỏ rồi biến mất. Các chú lùn rên rỉ, còn 

Bilbo vẫn đứng lặng hầu như không nhúc nhích. Mảnh trăng nhỏ bé đang  “#ensachvn 


chìm vào chân trời. Trời đã sắp tối hắn. Khi họ hầu như không còn chút hy 
vọng nào nữa thì bỗng một tia mặt trời màu đỏ thoát ra như một ngón tay 
xuyên qua kẽ hở của đám mây. Một tia sáng yếu ớt chiếu thắng qua miệng 
hốc và rọi vào mặt tường đá nhẫn thín. Con chim hét già, nãy giờ vẫn 
nghếnh đầu sang một bên mà quan sát bằng đôi mắt tròn sáng từ chỗ đậu 
trên cao, bỗng cất một tiếng hót lanh lảnh. Có một tiếng nứt ầm vang. Một 
mảnh đá tách ra khỏi bức tường rồi rơi xuống. Một cái lỗ chợt xuất hiện 
cách mặt đất chừng ba bộ. 


Vội vã và run rấy, chỉ sợ lỡ cơ hội, các chú lùn chạy vội tới bức tường đá 
mà đẩy mạnh - nhưng chăng ăn thua øì. 


“Chìa khóa! Chìa khóaf†” Bilbo kêu to. “Thorin đầu rồi?” 
Thorin hớt hải chạy đến. 


“Chìa khóa!” Bilbo hét lên. “Cái chìa khóa đi kèm tấm bản đồ ấy! Hãy thử 


ngay đi trong lúc còn thì giờ!” 

Thế là Thorin bước lại gần rồi kéo cái chìa khóa trên sợi dây chuyền quanh 
cố mình ra. Chú đút nó vào lỗ. Chiếc chìa vừa khít và xoay! Tách! Ánh 
sáng mờ tắt hăn, mặt trời lặn, mảnh trăng biến mất, và bầu trời bỗng 

tối đen. 


Thomn opens the secret entrance to the Lonely Mountain. 


Lúc này tất cả bọn họ cùng nhau đẩy, và rất chậm rãi một phần vách đá bắt 


đầu xê dịch. Những vết nứt dài và thắng xuất hiện rồi mở rộng ra. Một cánh 
uviensach.vn 


cửa cao năm bộ rộng ba bộ đã hình thành, chầm chậm quay vào bên trong 
êm như ru. Bóng tối tựa hồ đang tràn ra như màn sương từ khe hở trên sườn 
núi, và trong cái bóng đen dày đặc khiến người ta không thể nhìn thấy 
những øì đang trải ra trước mắt mình, một cái cửa mở toang hoác dẫn vào 
thấp dần bên trong. 


Juviensach.vn 


Chương XII - THÔNG TIN NỘI 
BỘ 


Suốt một hồi lâu các chú lùn đứng trong bóng tối trước cái cửa mà bàn cãi 
hoài, và cuối cùng 'Thorin nói: 


“Giờ là lúc dành cho anh chàng Baggins quý mến của chúng ta, người đã tự 
chứng tỏ là một hảo bằng hữu trên con đường dài chúng ta đi, và là một 
người hobbit đầy can đảm với tài tháo vát vượt xa tầm vóc của mình, và ta 
có thể nói là anh chàng có vận may vượt xa mức bình thường - bây giờ là 
lúc để anh chàng thực hiện cái việc mà nhờ đó anh chàng được bổ sung vào 
Nhóm chúng ta; bây giờ là lúc để anh chàng giành Phần Thưởng.” 


Các bạn đã quen với phong cách của Thorin vào những dịp quan trọng, vì 
vậy tôi sẽ không kể thêm nữa, dù rằng chú ta còn tiếp tục nói dài hơn thế 
này rất nhiều. Đây dĩ nhiên là dịp quan trọng, nhưng Bilbo cảm thấy rất sốt 
ruột. Cho tới lúc này anh chàng cũng đã khá quen với Thorin, và anh chàng 
biết chú ta định nhằm cái øì. 


“Nếu ông định nói rằng nhiệm vụ của tôi là phải vào con đường bí mật đầu 
tiên, thì thưa ông Thorin con trai của Thrain thuộc dòng họ Oakenshield, 
xin chúc cho bộ râu của ông cứ mọc dài mãi ra đấy,” anh chàng cáu kỉnh 
nói, “ông cứ nói ngay như thế cho xong việc! Tôi có thể từ chối đấy. Tôi đã 
giúp các ông thoát khỏi khó khăn hai lần rồi, việc này hầu như không có 
trong giao kèo ban đầu, vì vậy tôi cho rằng ông đã nợ tôi một phần thưởng 
nào đó. Song “quá tam ba bận,? bố tôi vẫn thường nói thế, và không hiểu 
sao tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ từ chối. Có lẽ tôi đã bát đầu tin vào 
vận may của mình nhiều hơn hồi xưa” - anh chàng ngụ ý mùa Xuân năm 
ngoái, trước khi mình bỏ nhà ra đi, vậy mà dường như đã hàng thế kỷ rồi - 
“nhưng dù sao thì tôi cũng nghĩ rằng mình sẽ đi thăm dò ngay và sẽ hoàn 
tất công việc. Bây giờ ai sẽ cùng đi với tôi đây?” 


Vì không chờ đợi nhiều người đồng thanh xung phong nên anh chàng cũng 
không thất vọng. Fili và Kili nom có vẻ không thoải mái và còn lưỡng lự, 
nhưng các chú khác thì thậm chí còn chăng có vẻ muốn xung phong - trừ 


Jviensach.vn 


chú Balin già nua, người canh gác, chú này rất yêu mến anh chàng hobbit. 
Chú nói ít ra chú cũng sẽ vào trong và có lẽ cũng sẽ đi cùng Bilbo một đoạn 
đường nữa, và sẵn sàng kêu cứu nếu cần. 


Có thể nói tổng quát về các chú lùn thế này: họ dự định sẽ trả công cho 
Bilbo thật sự hậu hĩnh vì những việc anh chàng làm; họ đã đem anh chàng 
theo để giúp họ thực hiện một việc nguy hiểm, và họ sẵn lòng để anh chàng 
bé nhỏ tội nghiệp làm việc này nếu anh chàng chịu làm; song nếu anh 
chàng lầm nguy, tất cả bọn họ sẽ cố hết sức giải cứu anh chàng, như họ đã 
làm cái lần gặp mấy gã khống lồ trong những ngày đầu phiêu lưu trước khi 
họ có bất kỳ lý do đặc biệt nào để tỏ ra hàm ơn anh chàng. Việc này thật dễ 
hiểu: giống người lùn không phải là những anh hùng, mà là những người 
luôn tính toán thiệt hơn và nặng tư tưởng lý tài; một số kẻ gian giảo, phản 
phúc và là lũ bất lương; một số người lại không như vậy, họ là những người 
khá đứng đắn như Thorin và Nhóm của chú ta, nếu các bạn không hy vọng 
quá nhiều ở họ. 


Các vì sao đang mọc trên bầu trời xám đen phía sau anh chàng hobbit khi 
anh chàng rón rén bước qua cái cửa bị phù phép và lẻn vào trong Quả Núi. 
Việc di chuyển dễ dàng hơn anh chàng chờ đợi rất nhiều. Đây đâu phải lối 
vào của lũ yêu tỉnh, hay cái hang gồ ghề của các Tiên Rừng. Đó là lối đi do 
người lùn tạo ra vào thời kỳ họ đạt tới đỉnh cao nhất sự giàu có và kỹ xảo: 
thằng tuột như thước kẻ, mặt đường và thành đá hai bên đều nhẫn thín, cứ 
thoai thoải dốc dần xuống và không hề đổi hướng mà dẫn thăng tới một đầu 
mút xa xôi nào đó trong bóng tối ở bên dưới. 


Đi được một quãng Balin chúc Bilbo “May mắn nhé!” rồi dừng lại, tại đó 
chú còn có thể nhìn thấy hình dáng lờ mờ của cánh cửa, và nhờ tiếng vang 
trong đường hầm mà chú vẫn còn nghe được tiếng rì rầm của những người 
khác ở ngay phía ngoài. Sau đó anh chàng hobbit đeo nhẫn vào, và được 
những tiếng vang kia cảnh báo mình nên cẩn trọng hơn mức cẩn trọng của 
người hobbit để không gây ra tiếng động nào, anh chàng rón rén bước nhẹ 
như ru xuống mãi xuống mãi vào trong bóng tối. Anh chàng run rẩy vì 

sợ hãi, song khuôn mặt nhỏ bé của anh chàng đanh lại và dữ dội. Anh 
chàng đã rất khác cái anh chàng hobbit chạy ra khỏi Đáy Túi mà không 
mang theo khăn tay cách đây đã lâu. Lâu lắm rồi anh chàng không có chiếc 
khăn tay nào. Anh chàng nới lỏng thanh đoản kiếm trong vỏ, thắt chặt dầy 
lưng rồi đi tiếp. uviensach.vn 


“Cuối cùng thì mi đã lầm vào cảnh rầy rà rồi, Bilbo Baggins ơi,” anh chàng 
tự nhủ. “Mi đã sa chân vào cảnh khốn khổ này ngay trong bữa tiệc đêm ấy, 
giờ mi phải rút chân ra và trả giá đắt cho chuyện đó! 'Trời ơi, ta đã và đang 
là một thăng khờ!” phần nhạt nhòa nhất của dòng họ Took trong anh 

lên tiếng. “Ta tuyệt đối chẳng cần gì đến những kho báu mà lão rồng canh 
øiữ cả, và toàn bộ những kho báu ấy có thể cứ vĩnh viễn ở lại đây, giá như 
ta có thể tỉnh dậy và thấy cái đường hầm đáng tởm này là tiền sảnh 

nhà mình!” 

Dĩ nhiên là anh chàng không tỉnh ra, mà vẫn tiếp tục đi mãi, đi mãi cho tới 
khi mọi dấu hiệu của cánh cửa phía sau đã biến mất. Anh chàng hoàn toàn 
cô độc. Chẳng bao lâu sau, anh chàng cảm thấy đường hầm bắt đầu trở nên 
ấm áp. “Hình như mình thấy ánh sáng ở ngay phái trước bên dưới kia thì 
phải?” anh chàng nghĩ bụng. 


Đúng là vậy. Khi anh chàng tiến lên phía trước thì ánh sáng ấy ngày càng 
lớn dần, cho tới khi chăng còn nghỉ ngờ øì về điều đó nữa. Đó là một ánh 
sáng đỏ ngày càng đỏ rực lên mãi. Mà lúc này trong đường hầm rõ ràng là 
rất nóng. Hơi nước lơ lửng bốc lên, tạt qua anh chàng, khiến anh chàng bắt 
đầu toát mồ hôi. Một âm thanh bắt đầu vang trong tai anh chàng, ùng ục 
như tiếng một nồi nước lớn đang sôi sùng sục trên bếp lửa, hòa lẫn với 
tiếng gầm gừ như một chú mèo đực khống lồ đang rên rừ rừ. Âm thanh này 
lớn dần thành tiếng ngáy khò khò ồn ã không thể nhầm lẫn được của một 
con vật khổng lồ nào đó đang ngủ dưới kia, trong cái ánh sáng đỏ trước mặt 
anh chàng. 


Đúng lúc đó thì Bilbo dừng bước. Từ đây nếu tiếp tục đi nữa thì quả là 
hành động dũng cảm nhất mà anh chàng từng thực hiện. Những chuyện 
khủng khiếp xảy ra về sau cũng chẳng là gì so với việc này. Anh chàng đã 
đơn thương độc mã lao vào một cuộc chiến thật sự trong đường hầm, trước 
khi nhận ra mối nguy hiểm to lớn đang phục sẵn. Dù sao thì sau khi dừng 
lại không lâu anh chàng quả đã lại đi tiếp; và các bạn có thể hình dung thấy 
anh chàng đi tới cuối đường hầm, một khuôn cửa có kích thước và 

hình dáng hệt như cái cửa ở phía trên. Anh chàng thò cái đầu hobbit nhỏ bé 
của mình mà ngó vào bên trong. Trước mặt anh chàng là một căn hầm lớn, 
hay có thể gọi là cái ngục tối ở tít sầu bên dưới mà người lùn cổ xưa xây 
nên ngay tại gầm Quả Núi. Hầu như tất cả đều tối nên chỉ có thể mơ hồ 


Juviensach.vn 


phỏng đoán nơiđó rộng chừng bao nhiêu, nhưng từ phía này của nền đá 
bừng lên một ánh lửa lớn. Ánh lửa của lão rồng Smaug! 


Lão nằm đó, một con rồng khống lồ màu vàng đỏ đang ngủ say; tiếng phì 
phì và cả những làn khói nữa phát ra từ mồm và hai lỗ mũi lão, nhưng 
những luồng lửa lão nhả ra thì yếu ớt bởi lão đang ngủ. Dưới những cằng 
chân và cái đuôi đồ sộ cuộn tròn của lão, và khắp tứ phía quanh mình lão, 
trải dài qua mặt sàn mờ tối kia, là vô vàn đống báu vật, vàng thô và vàng đã 
tạo tác, ngọc ngà châu báu và bạc, đỏ lên trong ánh lửa hồng. 


Lão Smaug năm, đôi cánh cụp lại như một con dơi đồ sộ, mình lão hơi lật 
sang một bên, nên anh chàng hobbit có thể nhìn thấy phần bên dưới và cái 
bụng dài tái nhợt của lão bám đầy vàng ngọc do lão năm một thời gian dài 
trên cái giường quý giá của lão. Phía sau lão, nơi gần những bức tường 
nhất, người ta có thể thoáng thấy áo giáp, mũ sắt, rìu, gươm giáo treo la 
liệt; và ở đó còn có hàng dãy vại thùng lớn chất đầy của cải chăng ai đoán 
được giá trị đến dường nào. 


The dragon Smaug resting In his gold and jewel filled lair 


Bảo rằng Bilbo rất kinh ngạc thì quả là một sự mô tả hoàn toàn không phù 
hợp. Chăng còn ngôn từ nào để diễn đạt sự choáng ngợp của anh chàng, bởi 
con người đã thay đổi thứ ngôn ngữ mà họ học được từ các tiên vào cái thời 
mà toàn thể thế gian đều tuyệt diệu. Trước đó Bilbo đã từng được kể và 
nghe hát về kho báu của lão rồng, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng ra vẻ 
huy hoàng, mê đắm và lộng lẫy của một kho báu như vậy. Niềm đam mê và 
khát khao của giống người lùn ngập tràn và xuyên thủng cõi lòng Bilbo; 


Juviensach.vn 


anh chàng đờ người ra mà chằm chằm nhìn số vàng vô giá không thể nào 
đong đếm được kia, gần như quên cả lão rồng khủng khiếp đang canh gác. 


Anh chàng cứ nhìn chằm chằm mãi tưởng như đến hàng thế kỷ; và trước 
khi bị mê hoặc gần như mất hết cả ý chí, anh chàng lẻn ra khỏi bóng tối của 
khuôn cửa, đi qua sàn hầm tới cái rìa gần nhất của đống báu vật. Phía trên 
anh chàng, lão rồng say ngủ đang nằm đó, một mối đe dọa khủng khiếp 
ngay cả khi lão đang trong giấc ngủ. Anh chàng nắm lấy một cái bình lớn 
có hai quai, vừa đủ nặng với sức vóc của mình, rồi đưa mắt nhìn lên phía 
trên đầy vẻ sợ hãi. Lão Smaug cục cựa một bên cánh, xòe một bộ 

móng vuốt, tiếng ngáy ầm ầm của lão nghe có vẻ khác trước. 


Lập tức anh chàng bỏ chạy. Song lão rồng không tỉnh dậy - vẫn chưa - mà 
ngợp vào những giấc mơ khác của lòng tham và bạo lực. Lão nằm đó trong 
căn phòng lớn do ăn cướp mà có trong lúc anh chàng hobbit nhỏ bé ì ạch 
chạy ngược trở lại đường hầm dài dằng dặc. Tim anh chàng đập rộn còn 
chân thì run rấy bồn chồn hơn lúc đi xuống, nhưng anh chàng vẫn giữ chặt 
cái bình, trong đầu chỉ còn nghĩ: “Ta làm được rồi! Cái này sẽ cho họ thấy. 
“Giống một anh bán tạp hóa hơn là một tay trộm!” Chà, chúng ta sẽ không 
còn nghe thấy câu này nữa.” 


Anh chàng cũng chắng nghe thấy câu ấy nữa. Balin vui mừng khôn xiết khi 


gặp lại anh chàng hobbit, vừa vui thích lại vừa không kém phần ngạc nhiên. 


Chú bế anh chàng lên và mang anh chàng ra ngoài. Lúc đó đã là nửa đêm 
và những đám mây đã che khuất các vì sao, song Bilbo cứ nằm nhắm mắt, 
vừa thở hốn hến vừa tận hưởng cái cảm giác được hưởng gió mát lần nữa, 
hầu như chăng để ý gì đến niềm hần hoan của các chú lùn, hay đến việc họ 
ca ngợi và vỗ về anh chàng thế nào rồi họ tự nguyện cùng gia đình và các 
thế hệ sau sẵn sàng phục vụ anh chàng ra sao. 


Các chú lùn còn đang chuyền tay nhau cái bình kia và chuyện trò thích thú 
về việc tìm lại được kho báu của mình thì bỗng một tiếng ầm lớn vang dội 
trong lòng quả núi như thể ngọn núi lửa cũ đã quyết bắt đầu phun trào một 
lần nữa. Cánh cửa phía sau họ bị kéo gần đóng kín nhưng bị một hòn đá 
cản lại, và những âm vang hãi hùng của tiếng gầm thét và tiếng giậm chân 
từ thắm sâu bên dưới dội ngược lên theo đường hầm dài khiến mặt đất dưới 
chân họ run rấy. 


Jviensach.vn 


Khi đó các chú lùn quên bằng niềm vui cùng những lời huênh hoang đầy tự 
tin trước đó không lâu và co rúm cả lại vì sợ hãi. Vẫn còn phải tính đến lão 
Smaug. Nếu các bạn ở gần một con rồng còn đang sống mà không tính đến 
nó thì thật không ổn. Lũ rồng có thể không thật sự cần đến tất cả của cải 
của chúng, nhưng chúng thường biết chính xác số của cải đó đến từng đồng 
cần, đặc biệt khi chúng đã sở hữu nó từ lầu; Smaug không phải là ngoại lệ. 
Lão đã mơ một giấc mơ khó chịu (nổi bật một cách khó ưa trong giấc mơ 
đó là một chiến binh, tuy vóc người rất nhỏ bé nhưng lại được trang bị một 
thanh kiếm sắc và lòng dũng cảm tuyệt vời) rồi lão bát đầu chập chờn, và từ 
giấc ngủ chập chờn lão hoàn toàn tỉnh giấc. Thoáng có mùi hơi lạ trong 
hang của lão. Liệu có thể là gió lùa từ cái lỗ nhỏ kia không? Từ trước lão đã 
chăng bao giờ hài lòng về cái lỗ đó, dù rằng nó rất nhỏ, và lúc này lão chăm 
chằm nhìn nó với vẻ nghi ngờ mà tự hỏi vì sao lão đã chẳng lấp nó lại. Mới 
đây thôi lão ngờ ngợ là đã nghe thấy một tiếng gõ khẽ vọng đến từ tít trên 
cao tới hang ổ của mình. Lão cựa quậy rồi vươn cổ ra đánh hơi. Rồi lão nhớ 
ra cái bình. 


Lũ trộm! Phải đốt! Phải giết! Một chuyện như thế này chưa từng xảy ra kế 
từ khi lão tới Quả Núi. Cơn thịnh nộ của lão thật không sao tả xiết - thứ 
thịnh nộ mà người ta chỉ thấy khi bọn nhà giàu thừa thãi của cải bỗng nhiên 
bị mất một thứ gì đó mà chúng có từ lâu nhưng lại chắng bao giờ sử dụng 
hoặc cần đến. Lão phun lửa, hành lang bốc khói, lòng núi rung chuyển. Lão 
lao đầu vào cái lỗ nhỏ kia nhưng chăng ăn thua, rồi cuộn tròn mình lại, gầm 
lên như sấm dưới lòng đất, lão phóng vụt đi từ dưới hang sâu qua cửa lớn, 
vọt qua các hành lang rộng thênh thang của cung điện lòng núi và lao thằng 
lên Cổng Trước. 


Lão chỉ nghĩ đến một điều duy nhất là phải săn lùng khắp quả núi cho tới 
khi tóm được tên trộm và xé nhỏ hắn ra mà giẫm nát. Lão thoát ra ngoài từ 
Cổng Trước, nước bốc hơi réo rít dữ dội, và lão bay vút lên rực sáng cả 
không trung, rồi lão năm đó, trên đỉnh núi, giữa một đám lửa tung tóe sắc lá 
cây và đỏ rực. Các chú lùn, nghe thấy tiếng ầm ầm kinh hồn bạt vía khi lão 
rồng đang bay, vội thu mình nép vào bức vách trên nền đất đầy cỏ mọc, co 
rúm dưới những tảng đá mòn, hy vọng làm thế nào đó thoát khỏi đôi mắt 
khủng khiếp của lão rồng đang săn mồi. 


Lại một lần nữa, nếu không có Bilbo, hăn là tất cả bọn họ đã bị giết tại đó. 
“Nhanh lên! Nhanh lên!” anh chàng hổn hển nói. “Cái cửa! Đường hầm! Ở #Viensach.vn 


đây không ổn đâu!” 


Sực tỉnh nhờ những lời nói ấy, họ vừa toan bò vào đường hầm thì Bifur kêu 
to, “Các anh em họ của tôi! Bombur và Bofur - chúng ta đã quên mất họ 
rồi, họ ở dưới thung lũng kia kìa!” 


“Họ sẽ bị giết, cả lũ ngựa của chúng ta nữa, và toàn bộ kho đồ của chúng ta 
thế là mất sạch,” các chú lùn khác rên rĩ. “Chúng ta chăng làm gì được.” 
“Nói bậy!” Thorin nói, lấy lại thái độ đường hoàng của mình. “Chúng ta 
không thể bỏ mặc họ. Hãy vào bên trong đi cậu Bagøins và Bili, cả hai cậu 
Eili và Kili nữa - lão rồng không thể bắt được tất cả chúng ta. Còn các cậu 
khác nghe đây, dây thừng đầu? Nhanh lên!” 


Đó có lẽ là những khoảnh khắc tồi tệ nhất mà họ từng trải qua. Những âm 
thanh khủng khiếp đầy giận dữ của lão rồng Smaug đang vang lên trong 
các hốc đá tít trên cao; bất kỳ lúc nào lão cũng có thể đùng đùng sà xuống 
hoặc lồng lộn bay quanh mà tìm ra họ đang cuống cuồng kéo thừng bên rìa 
vách đá chênh vênh. Bofur được kéo lên, và tất cả vẫn an toàn. Bombur 
được kéo lên, vừa thở phì phò vừa nguyền rủa trong lúc những sợi thừng 
kêu cót két, nhưng tất cả vẫn bình yên. Dụng cụ và mấy bọc đồ được 

kéo lên, rồi nguy hiểm ập đến với họ. 


Nghe có tiếng vù vù. Ánh sáng đỏ rọi tới mỏm nhọn của những tảng đá 
dựng đứng. Lão rồng đã đến. 


Họ chỉ vừa kịp lao vội trở lại đường hầm, vừa chạy vừa kéo những bọc đồ, 
thì lão rồng Smaug từ phía Bắc đã lao tới, liếm những lưỡi lửa khắp các 
sườn núi và vỗ đôi cánh khổng lồ tạo ra một âm thanh nghe như tiếng gió 
gào. Hơi thở nóng rực của lão thổi cháy quăn đám cỏ phía trước cánh cửa, 
và phả vào trong qua cái khe hở mà họ vừa chạy vào khiến họ bị cháy xém 
trong lúc nằm trốn ở đó. Ngọn lửa bốc cao bập bùng và bóng đen của 
những tảng đá nhảy múa. Rồi bóng tối lại ập xuống khi lão lướt qua. 

Lũ ngựa hí thất thanh vì hoảng sợ, rứt tung dây buộc và điên cuồng phóng 
đi. Lão rồng sà xuống và quay mình đuổi theo chúng, rồi mất dạng. 


“Thế là đi đời những con vật tội nghiệp của chúng ta rồi!” Thorin nói. 
“Chẳng cái gì có thể thoát khỏi lão rồng Smaug một khi đã lọt vào tầm mắt 
lão. Chúng ta đang ở đây và chúng ta sẽ phải lưu lại đây, trừ phi có cậu nào +viensach.vn 


muốn cuốc bộ suốt mấy dặm đường dài trơ trụi để trở lại dòng sông trong 
lúc lão rồng Smaug đang cảnh giác!” 


Đó chăng phải một ý nghĩ vui vẻ gì! Họ bò xuống sâu hơn xuôi theo đường 
hầm và run rấy nằm đó trong hơi nóng ngột ngạt cho tới khi bình minh đến 
lờ mờ qua khe cửa. Suốt đêm ấy thỉnh thoảng họ lại nghe thấy tiếng gầm 
của lão rồng vang rền rồi lại lướt đi và sau đó lắng dần, trong lúc lão bay 
lượn vòng sẵn tìm quanh sườn núi. 


Cứ nhìn vào đàn ngựa và những dấu vết của khu trại phát hiện được, lão 
đoán rằng những kẻ này đến từ dòng sông và vùng Hồ, chúng đã trẻo lên 
sườn núi từ cái thung lũng nơi đàn ngựa đang đứng; nhưng cánh cửa bí mật 
đã cản trở con mắt lùng sục của lão, và cái hốc nhỏ có vách cao bao quanh 
đã ngăn những ngọn lửa khốc liệt nhất của lão. Lão đã uống công săn tìm 
rất lâu cho tới khi bình minh đến khiến cơn thịnh nộ của lão hạ nhiệt và lão 
quay trở về cái giường bằng vàng của mình để ngủ - và để lấy thêm sức 
mạnh. Lão sẽ không quên hoặc tha thứ cho cái vụ trộm kia, cho dù một 
ngàn năm sau lão có biến thành hòn đá âm ï hận thù, song lão có thể chờ 
đợi. Lão thong thả và lặng lẽ trườn về hang ổ của mình rồi lim dim 

nhắm mắt. 


Sáng hôm sau, cơn hãi hùng của các chú lùn lắng xuống. Họ nhận ra rằng 
những nguy hiếm kiểu này là không thể tránh khỏi khi phải đối phó với một 
lão bảo vệ kho báu như vậy, và rằng đến lúc này mà từ bỏ cuộc tìm kiếm 
của mình thì chăng hay ho gì. Mà ngay lúc này họ cũng không thể rời khỏi 
nơi đó, như Thorin đã chỉ rõ. Bầy ngựa của họ đã bị lạc hoặc bị giết, và họ 
sẽ phải chờ đợi một thời gian cho tới khi lão rồng Smaug buông lỏng việc 
canh phòng đủ để họ dám liều cuốc bộ cả quãng đường dài. Thật may là họ 
đã cứu được kha khá đồ dự trữ đủ đã tồn tại một thời gian. 


Họ tranh luận rất lâu xem sẽ phải làm øì, song lại không nghĩ được cách 
nào để trừ khử lão rồng Smaug - thực tế này từ trước vẫn luôn là điểm yếu 
trong các kế hoạch của họ, như Bilbo vẫn thường muốn vạch rõ. Rồi, như 
bản chất của những kẻ hoàn toàn bối rối, họ bát đầu càu nhàu với anh 
chàng hobbit, đổ lỗi cho anh chàng về cái việc thoạt đầu đã khiến họ rất hài 
lòng: việc đem cái cúp kia về và khơi dậy cơn thịnh nộ của lão rồng Smaug 
quá sớm. 


Juviensach.vn 


“Thế ông bảo một thằng trộm phải làm việc gì khác kia chứ?” Bilbo tức 
giận hỏi. “Tôi không được thuê để giết lão rồng, việc đó là của các chiến 
binh. Tôi được thuê để trộm kho báu. Tôi đã tạo được sự khởi đầu tốt nhất 
rồi. Ông chờ đợi tôi lóc cóc chạy về với cả kho báu của Thror trên lưng đấy 
ư? Nếu có bất kỳ chuyện gì đáng phàn nàn thì tôi nghĩ rằng tôi mới có 
quyền được nói. Lễ ra ông đã phải mang đến đây năm trăm thằng trộm chứ 
không phải một. Tôi chắc chắn điều đó sẽ đem lại danh tiếng lớn lao cho 
ông nội của ông đấy, và ông không thể giả vờ là đã cho tôi biết rõ số của cải 
của ông ta nhiều đến mức nào đâu. Tôi phải cần đến hàng trăm năm để 
mang toàn bộ số của cải ấy lên, nếu tôi to lớn gấp năm mươi lần, còn lão 
rồng Smaug thì lành như một con thỏ.” 


Sau đó dĩ nhiên các chú lùn xin lỗi anh chàng. “Vậy theo cậu thì chúng ta 
sẽ phải làm gì tiếp theo đây, cậu Baggins?” Thorin nhã nhặn hỏi. 


“Ngay bây giờ tôi không có ý kiến gì hết - nếu ông định nói về việc chuyển 
kho báu. Việc đó hiển nhiên phụ thuộc vào một vận may mới mẻ nào đó 
cũng như vào việc trừ khử được lão rồng Smaug. Trừ khử lão rồng Smaug 
hoàn toàn không phải là nghề của tôi, song tôi sẽ cố hết sức suy nghĩ về 
việc đó. Riêng về phần mình, tôi chăng có chút hy vọng nào, và ước rằng 
mình được trở về nhà an toàn.” 


“Đừng bận tâm về chuyện đó vào lúc này vội! Chúng ta sẽ phải làm gì bây 
giờ, ngày hôm nay?” 


“Ô, nếu các vị thật sự cần lời khuyên của tôi, tôi phải nói là chúng ta không 
thể làm gì ngoài việc cứ ở nguyên tại chỗ. Ban ngày chắc chắn chúng ta có 
thể bò ra ngoài khá an toàn để mà hít thở khí trời. Có lẽ không lâu nữa ta có 
thể cử ra một hai người quay lại cái kho bên bờ sông để lấy thêm đồ dự trữ. 
Nhưng trong thời gian chờ đợi mọi người phải ở sâu trong đường hầm vào 
ban đêm. 


“Bây giờ tôi có một đề nghị với các vị. Tôi có cái nhẫn nên sẽ lẻn xuống 
dưới kia ngay trưa nay - lúc đó hăn lão rồng Smaug đang chợp mắt ngủ một 
lát - để xem lão định giở trò gì. Có lẽ tôi sẽ làm được việc gì đó. Bố tôi 
trước kia thường bảo “Con rồng nào cũng đều có điểm yếu,” dù rằng tôi 
dám chắc câu nói ấy không xuất phát từ kinh nghiệm của cá nhân ông.” 


Juviensach.vn 


Tất nhiên là các chú lùn sốt sắng chấp nhận đề nghị này. Trước đó họ đã bắt 
đầu kính trọng anh chàng Bilbo bé nhỏ. Bây giờ anh chàng đã trở thành 
người lãnh đạo thực sự trong cuộc mạo hiểm của họ. Anh chàng đã bát đầu 
có ý tưởng và kế hoạch của riêng mình. Anh chàng đã chuẩn bị sẵn sàng 
cho một hành trình mới vào lòng Quả Núi vào trưa nay. Dĩ nhiên anh chàng 
chăng thích thú gì chuyến đi này, nhưng lúc này tình hình không đến nỗi 
quá tệ khi anh chàng ít nhiều đã biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước. 
Song nếu hiểu biết hơn về lũ rồng và tính xảo trá của chúng, có thể anh 
chàng đã hoảng sợ hơn và ít hy vọng bắt gặp lão rồng này đang lơ 

đễnh hơn. 


Mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ lúc anh chàng khởi hành, nhưng trong đường 
hầm lại tối như ban đêm. Ánh sáng từ cái cửa hầm gần như đã đóng lại kia 
chẳng mấy chốc đã mờ dần khi anh chàng đi xuống. Bước chân anh chàng 
êm nhẹ đến mức khói tỏa trong gió nhẹ hầu như cũng chẳng êm hơn, và 
anh chàng có vẻ hơi cảm thấy tự hào về bản thân mình lúc đến gần cái cửa 
bên dưới. Ở đó chỉ thoáng thấy một làn ánh sáng rất mờ. 


“Lão rồng Smaug mệt mỏi đang ngủ say,” anh chàng nghĩ bụng. “Lão 
không thể nhìn thấy mình và sẽ không nghe thấy mình đâu. Hãy vui lên đi 
Bilbo ơi!” Anh chàng đã quên hoặc chưa từng nghe nói về khứu giác của 
loài rồng. Lại còn một thực tế nguy hiểm nữa là chúng có thể hơi hé mở 
một con mắt mà quan sát trong lúc ngủ, nếu chúng nghỉ ngờ. 


Lão rồng Smaug chắc chắn là nom có vẻ đang ngủ say, hầu như bất động, 
tiếng ngáy của lão nhẹ hơn cả một làn hơi nước vô hình, khi Bilbo một lần 
nữa ló ra từ lối cửa vào. Vừa toan bước lên mặt sàn anh chàng bỗng thấy 
một tỉa sáng đỏ mảnh và lạnh ngắt chiếu ra từ bên dưới mi mắt trái đang rủ 
xuống của lão Smaug. Lão chỉ đang giả vờ ngủ! Lão đang quan sát lối vào 
đường hầm! Bilbo vội vàng bước lùi trở lại và cầu mong cái nhẫn đem lại 
may mắn. Rồi lão rồng nói. 


“Thế nào, tên trộm kia! Ta ngửi thấy ngươi và ta cảm nhận được điệu bộ 
của ngươi. Ta nghe thấy hơi thở của ngươi. Lại đây nào! Cứ lấy tự nhiên 
lần nữa đi, có rất nhiều tha hồ mà lấy!” 


Song Bilbo đầu đến nỗi hoàn toàn mù tịt về loài rồng, và nếu lão rồng 
Smaug hy vọng có thể dễ dàng khiến anh chàng lại gần hơn thì lão đã phải 


Jviensach.vn 


thất vọng. “Không, cảm ơn, hỡi lão Smaug Kỳ Vĩ!” anh chàng trả lời. “la 
không đến đây để nhận quà tặng. Ta chỉ ước được ngắm nhìn lão để xem 
lão có thật to lớn như trong các câu chuyện kể không. Ta không tin những 
chuyện ấy.” 


“Bây giờ ngươi có tin không?” Lão rồng nói, hơi có vẻ tự huyễn hoặc, thậm 
chí dù lão chăng tin lấy một lời của anh chàng. 


“Những bài ca và chuyện kể đích thực cũng hoàn toàn không sánh nổi thực 
tế, hỡi lão rồng Smaug - Tai họa Chủ yếu và Lớn nhất.” Bilbo đáp. 


“Là một tên trộm và một kẻ dối trá mà cung cách ứng xử của ngươi thật thú 
vị,” lão rồng nói. “Ngươi có vẻ quen với tên ta, còn theo ta nhớ thì hình 
như ta chưa từng ngửi cái mùi của ngươi trước đầy. Ngươi là ai và từ đầu 
đến, cho phép ta hỏi nhé?” 


“Lão có thể hỏi quá đi chứ! Ta đến từ gầm Quả Đồi, con đường ta đi dẫn 
qua gầm và vắt ngang qua các quả đồi. Và qua không khí. Ta là người bước 
đi mà không ai nhìn thấy.” 


“Ta có thể tin chắc điều đó,” lão rồng Smaug nói, “nhưng đó khó mà là cái 
tên thường dùng của ngươi.” 


“Ta là kẻ tìm ra manh mối, kẻ cắt mạng nhện, con ruồi có nọc châm. Ta đã 
được chọn làm con số may mắn.” 


“Những danh hiệu hay ho đấy chứ!” Lão rồng giễu cợt. “Nhưng những con 
số may mắn không phải bao giờ cũng thành công đâu.” 


“Ta là kẻ chôn sống các bạn của mình, dìm chết họ rồi lại lôi họ từ dưới 
nước lên mà họ vẫn sống. Ta đến đây từ đáy một cái túi nhưng chẳng có cái 
túi nào chụp vào đầu ta.” 


“Những điều này nghe không đáng tin lắm,” lão rông Smaug chế giễu. 


“Ta là bạn của loài gấu, là khách của chim đại bàng. Ta là Người Giành 
Được Nhẫn và Người Mang Vận May; và ta là Ky Sĩ Cưỡi Thùng,” Bilbo 
nói tiếp, bát đầu thấy thích thú cái kiểu nói đố của mình. 


Jviensach.vn 


“Khá hơn đấy!” Lão rồng Smaug nói. “Song đừng có để trí tưởng tượng 
của ngươi đi quá xa!” 


Dĩ nhiên đây là cách trò chuyện với loài rồng, nếu bạn không muốn để lộ 
tên thật của mình (như thế là khôn ngoan), và không muốn làm cho chúng 
tức điên lên bằng một lời từ chối thắng thừng (điều này cũng rất khôn 
ngoan). Không con rồng nào có thể cưỡng nổi sức quyến rũ của lối chuyện 
trò đánh đố và của việc lãng phí thời gian để cố mà hiểu cho ra. Ở đây có 
rất nhiều chỗ lão rồng Smaug không hiểu tí nào (dù tôi mong là các bạn 
hiểu, bởi các bạn biết tất cả về những cuộc mạo hiểm của Bilbo mà 

anh chàng vừa ám chỉ đến), song lão nghĩ là mình hiểu hết, và lão cười 
thầm trong cái bụng độc ác của mình. 


“Đêm qua ta đã nghĩ vậy rồi,” lão tự mỉm cười với mình, “Lũ người vùng 
Hồ, một kế hoạch bẩn thỉu của lũ người buôn bán thùng khốn khổ ở vùng 
Hồ, nếu không phải vậy thì ta cứ bé bằng con kiến. Đã bao nhiêu năm nay 
ta chưa xuống nẻo đó; nhưng ta sẽ sớm thay đổi thôi!” 


“Hay lắm, Ky Sĩ Cưỡi Thùng ơi!” lão nói to. “Có thể Thùng là tên con 
ngựa của ngươi; cũng có thể không phải vậy, tuy con ngựa khá là béo. 
Ngươi có thể bước đi không ai nhìn thấy, nhưng ngươi đã không cuốc bộ cả 
chặng đường. Để ta kể cho ngươi nghe, đêm qua ta đã ăn thịt sáu con ngựa 
và chăng bao lâu nữa ta sẽ bắt và ăn thịt tất cả những con khác. Để đền đáp 
bữa ăn tuyệt vời đó, ta sẽ cho ngươi một lời khuyên vì lợi ích của ngươi: 
chừng nào có thể được thì đừng có dính dáng hơn nữa với bọn người lùn!” 


“Bọn người lùn!” Bilbo nói, vờ ra vẻ ngạc nhiên. 


“Đừng có cãi lời ta!” Lão rồng Smaug nói. “Ta biết cái mùi (và vị) của 
người lùn - không ai biết rõ hơn ta. Đừng bảo rằng ta có thể ăn thịt một con 
ngựa do người lùn cưỡi mà lại không biết cái mùi ấy! Ngươi sẽ có một kết 
cục tồi tệ nếu còn chung đường với lũ bạn bè như vậy, gã Ky Sĩ Cưỡi 
Thùng Kẻ trộm ạ. Ta chắng phiền lòng nếu ngươi trở về mà bảo chúng là ta 
nói thế.” Song lão đã không nói với Bilbo rằng có một cái mùi mà lão 
không thể nào ngửi ra được, đó là mùi của người hobbit, nó hoàn toàn năm 
ngoài những trải nghiệm của lão và khiến lão vô cùng bối rối. 


Juviensach.vn 


“Ta cho rằng đềm qua ngươi đã bán cái cúp ấy được giá kha khá?” lão nói 
tiếp. “Nói đi nào, ngươi có được thế không? Chăng được øì hết! Chà, bọn 
chúng đều hệt như thế cả. Mà ta đồ rằng chúng đang lấn lút ở bên ngoài, 
còn ngươi thì phải làm toàn bộ cái việc nguy hiểm này và lấy được cái gì 
thì lấy - cho chúng - trong lúc ta không để ý? Và ngươi sẽ được chia một 
phần công bằng? Ngươi đừng có tin điều đó! Nếu thoát ra khỏi đây mà còn 
sống thì ngươi đã may lắm rồi.” 


Lúc này Bilbo đang bắt đầu cảm thấy thực sự khó chịu. Bất kỳ khi nào thấy 
con mắt láo liên của lão Smaug tìm kiếm anh chàng trong bóng tối lóe lên 
lướt tới chỗ mình, anh chàng lại run rẩấy chỉ muốn chạy vọt ra khỏi chỗ nấp 
và hiện nguyên hình rồi kể toàn bộ sự thật cho lão rồng Smaug nghe. Trên 
thực tế, anh chàng đang có nguy cơ nghiêm trọng bị tác động bởi bùa mê 
của lão rồng. Song, thu hết can đảm, anh chàng lại nói. 


“Lão không biết mọi sự đâu, lão Smaug Hùng Vĩ,” anh chàng nói. “Bọn ta 
tới đây không chỉ vì vàng đầu.” 


“Ha! Ha! Ha! Ngươi đã thú nhận là “bọn ta” rồi nhé. “Sao không nói “mười 
bốn người bọn ta” cho nó đầy đủ, hả anh chàng Con Số May Mắn? Ta lấy 
làm hài lòng khi nghe nói các ngươi còn có công việc khác ở vùng này 
ngoài số vàng của ta. Nếu vậy, có lẽ, các ngươi có thể không hoàn toàn lãng 
phí thời gian của mình đâu. 


“Ta không biết ngươi có bao giờ nghĩ rằng ngay cả khi trộm dần số vàng 
của ta - cũng phải mất khoảng một trăm năm - thì ngươi cũng không thể 
đem nó đi thật xa? Đâu dễ dàng gì trên sườn núi này? Đâu dễ dàng øì trong 
khu rừng này? Chao ôi! 'Trước đây ngươi đã không hề nghĩ tới sự bất lợi 
này? Một phần mười bốn, ta cho là thế, hoặc đại loại như vậy, điều kiện là 
thế, phải không nào? Nhưng còn việc giao hàng thì sao? Phương tiện 
chuyên chở thì thế nào? Đám người hộ tống có vũ trang và các loại 

chi phí?” Lão rồng Smaug cười vang. Lòng dạ lão độc ác giảo quyệt, và lão 
biết mình đoán không sai lắm, tuy lão vẫn ngờ rằng người vùng Hồ đứng 
đằng sau các kế hoạch này, và rằng hầu hết số của cải cướp được sẽ dừng 
lại ở đó, trong cái thị trấn gần bờ hồ mà thời lão còn trai trẻ được gọi là thị 
trấn Esgaroth. 


Jviensach.vn 


Các bạn hầu như sẽ chăng tin điều đó, song anh chàng Bilbo tội nghiệp lại 
thật sự rất sửng sốt. Từ trước tới giờ toàn bộ suy nghĩ và sức lực của anh 
chàng đều tập trung vào việc lên tới Quả Núi và tìm ra cửa vào. Anh chàng 
đã không hề bận tâm tự hỏi cái kho báu ấy sẽ được dời đi như thế nào, 

tất nhiên cũng chẳng hề nghĩ làm sao để đem số của cải có thể là phần của 
mình trở về qua cả một quãng đường dài tới Đáy Túi Gầm Đồi. 


Lúc này một nỗi ngờ vực khó chịu bắt đầu nảy ra trong tâm trí anh chàng - 
liệu các chú lùn cũng đã quên cái điểm quan trọng này, hay là họ cứ luôn 
cười thầm anh chàng? Lối trò chuyện kiểu rồng đã tác động đến những kẻ 
non nớt như thế đấy. Dĩ nhiên là Bilbo đã phải cảnh giác; song lão rồng 
Smaug lại có một cá tính quá mạnh mẽ lẫn át. 


“Ta nói cho lão biết,” anh chàng nói, cố tỏ ra vẫn trung thành với các bạn 
đồng thời giữ vững lập trường của mình, “rằng vàng chỉ là chuyện bọn ta 
nghĩ thêm về sau. Bọn ta vượt đồi và độn thổ, lướt sóng và cưỡi gió tới 
đầy để Trả thù. Hỡi lão Smaug giàu có vô cùng..., chắc chắn ngươi phải 
nhận ra rằng cuộc sống thịnh vượng của ngươi đã mang lại cho ngươi một 
số kẻ thù không đội trời chung chứ?” 


Khi đó lão rồng đã thực sự cười lớn - một âm thanh kinh hồn táng đởm 
khiến Bilbo lấy bấy sụm xuống sàn, trong khi đó ở mãi tít phía trên trong 
đường hầm các chú lùn túm tụm lại với nhau và hình dung rằng anh chàng 
hobbit đã đi đến một kết cục đột ngột và buồn bã. 


“Trả thù!” lão khịt khit mũi, và ánh sáng từ đôi mắt lão chiếu sáng cả 
phòng lớn khắp từ sàn tới trần như một ánh chớp đỏ rực. “Trả thù! Ông Vua 
dưới gầm Quả Núi đã chết rồi, lấy đâu ra dòng dõi của ông ta còn dám trả 
thù? Huân tước Girion của Thung Lũng đã chết rồi, mà ta đã ăn thịt con 
dần của hắn như một con sói giữa đàn cừu, lấy đầu ra con cháu của hắn còn 
dám đến gần ta? Ta muốn giết người ở đâu thì giết và chắng một ai dám 
chống cự hết. Ta đã hạ gục các chiến binh của thời xưa mà ngày nay thì đầu 
có những người như chúng trên thế gian này. Hồi đó ta còn trẻ và mềm yếu. 
Bây giờ ta đã già và khỏe, rất khỏe, rất khỏe, gã Trộm trong Bóng tối ạ!” 
lão hể hả nói. “Áo giáp của ta dày gấp mười cái khiên, răng của ta là những 
thanh gươm, móng vuốt của ta là giáo mác, cái quẫy đuôi của ta là một 


I?? 


tiếng sét, đôi cánh của ta là dông bão, còn hơi thở của ta là cái chết 


Juviensach.vn 


“Trước nay ta vẫn luôn biết,” Bilbo nói bằng một giọng lí nhí đầy sợ hãi, 
“rằng bên dưới thần rồng thì mềm hơn, đặc biệt ở vùng... ờ... vùng ngực; 
song dĩ nhiên một con rồng cảnh giác thì đã nghĩ tới điều đó rồi.” 


Lão rồng đang huênh hoang bỗng ngừng bặt. “Thông tin của ngươi đã cũ 
mềèm rồi,” lão cắn cảu. “Bên trên và bên dưới thân mình ta được bảo vệ 
bằng những vảy sắt và những viên ngọc cứng. Không lưỡi gươm nào có thể 
xuyên thủng ta đâu.” 


“Lễ ra ta phải đoán được điều này rồi mới phải,” Bilbo nói. “Quả thật 
không thể tìm đầu được một kỳ phùng địch thủ của Chúa Rồng Mình Đồng 
Da Sắt. Lão vận cái áo gi lê bằng kim cương tỉnh xảo lộng lẫy biết bao!” 


Smaug rolls over to đisplav his seemingly inpregnable chest and belly 


“Đúng thế, cái áo thật hiếm và tuyệt vời, quả như vậy,” lão rồng Smaug nói 
với vẻ hài lòng lố bịch. Lão đâu biết rằng anh chàng hobbit đã từng thoáng 
nhìn thấy cái phần được đặc biệt che giấu của lão trong cuộc viếng thăm 
lần trước, và đang rất muốn được nhìn nó kỹ hơn vì những lý do riêng. 

Lão rồng lăn mình. “Nhìn đây!” lão nói. “Ngươi thấy thế nào?” 


“Vô cùng tuyệt vời! Hoàn hảo! Hoàn mỹ! Đáng kinh ngạc!” Bilbo kêu to, 
nhưng trong bụng anh chàng lại nghĩ, “Rõ già mà còn dại! Lù lù đây kia là 
một mảng lớn trong cái hõm bên ngực trái của lão, trần trụi như con ốc sên 
chui ra khỏi vỏ vậy!” 


Sau khi nhìn thấy chỗ đó rồi, anh chàng Baggins chỉ muốn bỏ đi. “Ồ, ta thật 
sự không nên quấy quả làm Lão Rồng Lộng Lẫy mất nhiều thì giờ hơn 


Juviensach.vn 


nữa,” anh chàng nói, “cũng không nên cản trở sự nghỉ ngơi rất cần thiết của 
lão nữa. Bây ngựa nghỉ để thở đôi chút sau một chặng đường dài, ta nghĩ 
thế. Và bọn trộm cũng vậy,” anh chàng vừa nói thêm như một lời bình lúc 
chia tay vừa vụt lùi trở lại và chạy ngược lên đường hầm. 


Đó là một lời bình đáng tiếc, bởi Lão Rồng phụt ra những ngọn lửa khủng 
khiếp đuổi theo anh chàng, và tuy đã chạy thật nhanh ngược con dốc, anh 
chàng vẫn chưa ở đủ xa để có thể an tâm trước khi cái đầu ghê rợn của lão 
thục mạnh vào cánh cửa phía sau. Thật may là cả đầu và miệng lão đều 
không thể nhét vừa qua cửa, nhưng hai lỗ mũi lão phụt lửa và hơi nóng 
đuổi theo anh chàng, và anh chàng suýt nữa đã bị bắt kịp nên cứ loạng 
choạng chạy tiếp trong đau đớn và sợ hãi vô cùng. Trước đó anh chàng 

đã cảm thấy khá hài lòng về sự thông minh của mình trong cuộc chuyện trò 
với lão rồng Smaug, song sai lầm vào phút cuối đã khiến chàng tỉnh ngộ 

ra hơn. 


“Đừng bao giờ coi thường những con rồng còn sống, Bilbo ơi, mi là một 
thằng khờ!” anh chàng tự nhủ, và câu nói đó về sau đã trở thành câu châm 
ngôn ưa thích của anh chàng, rồi chuyển thành tục ngữ. “Mi vẫn chưa đi 
øần hết cuộc mạo hiểm này đâu,” anh chàng nói tiếp, và điều đó phần nào 
cũng khá là đúng. 


Lúc anh chàng xuất hiện trở lại và loạng choạng ngã bất tỉnh trên “bậc cửa” 
thì chiều đang chuyển dần sang tối. Các chú lùn lay anh chàng tỉnh dậy, và 
cố hết sức chữa chạy các vết bỏng của anh chàng; nhưng mãi một thời gian 
dài sau đó tóc ở gáy và lông ở gót chân anh chàng mới mọc lại tử tế: 

chúng đã bị cháy sém và quăn tít lại đến tận da. Trong thời gian đó bạn bè 
ra sức khích lệ anh chàng; và họ háo hức muốn nghe câu chuyện của anh 
chàng, đặc biệt là muốn biết vì sao lão rồng lại gầm lên khủng khiếp như 
vậy, và Bilbo đã chạy thoát như thế nào. 


Song anh chàng hobbit thì lo lắng và bực bội, và họ phải khó khăn lắm mới 
moi được bất kỳ điều gì từ anh chàng. Khi nghĩ lại mọi chuyện đã qua, lúc 
này anh chàng mới cảm thấy hối tiếc vì một đôi điều đã nói với lão rồng và 
không muốn nhắc lại nữa. Con chim hét già lần trước đang đậu trên tảng 
đá gần đó cứ nghến đầu sang một bên mà nghe tất cả những øì anh chàng 
nói. Bilbo nhặt một hòn đá ném con chim hét, việc đó cho thấy anh chàng 


Juviensach.vn 


đang phát cáu đến dường nào, nhưng nó chỉ vỗ cánh lạng sang một bên rồi 
quay lại. 


“Đồ chim phải gió!” Bilbo giận dữ nói. “Tôi tin là nó đang lắng nghe và tôi 
không thích cái bộ dạng của nó.” 


“Cứ mặc kệ nó!” 'Thorin nói. “Loài chim hét vốn hiền lành và thân thiện - 
đầy quả là một con chim già, mà có thể là con cuối cùng còn lại của cái 
giống chim cổ xưa vẫn thường sống quanh đây đã thuần tới mức thường 
đậu lên tay cha ta hoặc ông nội ta. Loài chim này sống lầu và có phép thuật, 
và con chim này thậm chí có thể là một trong những con đã sống từ thời đó, 
cách đây vài trăm năm hoặc lâu hơn nữa kia. Người Thung Lũng vẫn có 
biệt tài am hiếu ngôn ngữ của chúng nên thường dùng chúng để đưa tin tới 
chỗ người vùng Hồ và các nơi khác nữa.” 


“O, nó sẽ có tin để mang tới thị trấn Hồ thôi mà, nếu quả nó muốn tìm tin 
tức,” Bilbo nói; “tuy vậy tôi cho rằng ở đó chẳng còn ai quan tâm đến ngôn 
ngữ của loài chim hét nữa đầu.” 


“Thế nào! Có chuyện øì thế?” các chú lùn kêu to. “Hãy kể tiếp câu chuyện 
của cậu đi!” 


Thế là Bilbo kể cho họ nghe tất cả những øì mình còn nhớ, và anh chàng 
thừa nhận là mình đã cảm thấy rất khó chịu khi lão rồng đoán được quá 
nhiều từ lối trò chuyện đánh đố về khu trại và bầy ngựa. “Tôi dám chắc lão 
biết chúng ta đến từ thị trấn Hồ và được nơi đó chỉ viện; và tôi có một linh 
cảm khủng khiếp là động thái tiếp theo đây của lão sẽ nhằm theo hướng đó. 
Trời ơi! Giá mà tôi đã chăng nói gì về Ky Sĩ Cưỡi Thùng: nói thế thì một 
chú thỏ mù ở vùng này cũng nghĩ ngay đến người vùng Hồ.” 


“Thôi mà, thôi mà! Việc đó không thể nào tránh khỏi đầu, mà thật khó để 
không lỡ lời khi trò chuyện với một con rồng, trước nay ta vẫn luôn nghe 
nói đại khái như vậy,” Balin nói, sốt sắng an ủi anh chàng. “Ta nghĩ là cậu 
đã làm rất tốt, nếu cậu hỏi ta - dù sao thì cậu cũng phát hiện ra được 

một điều rất hữu ích, và đã còn sống trở về, mà như thế là đã hơn hầu hết 
những gì mà mấy kẻ từng đối đáp với những loài khủng khiếp như lão rồng 
Smaug có thể nói. Hơn nữa, biết được cái mảng trần trụi ở áo gi lê bằng 


uviensach.vn 


kim cương của con Sâu Đất già kia cũng có thể coi là may mắn và phúc 
lành đấy.” 


Câu nói này đã chuyến hướng cuộc chuyện trò, và tất cả bọn họ bắt đầu bàn 
tán về các vụ giết rồng - những vụ có trong lịch sử, những vụ còn nghi vấn 
và những vụ trong huyền thoại - và về những nhát đâm, chém và thọc 
ngược từ dưới lên cùng các phương sách và mưu mẹo được sử dụng để 
hoàn thành các vụ đó. Ý kiến chung là việc đến gần một con rồng đang lơ 
đễnh nghe có vẻ dễ nhưng thật ra lại khó hơn nhiều, còn việc đầm hoặc 
chém một con rồng đang ngủ thường hay kết thúc bằng thảm họa hơn là 
một cuộc tấn công trực diện táo bạo. Suốt trong lúc họ trò chuyện, con 
chim hét cứ lắng nghe, rồi cuối cùng khi những vì sao bắt đầu lấp ló, nó 
lặng lẽ xòe cánh bay đi. Và suốt trong lúc họ trò chuyện rồi khi bóng tối đổ 
dài, Bilbo càng lúc càng buồn và linh tính của anh chàng về điềm gở lại 
càng mạnh lên. 


Cuối cùng anh chàng ngắt lời họ. “Tôi dám chắc là chúng ta ở đây rất 
không an toàn,” anh chàng nói, “mà tôi thấy chắng có lý do gì để ngồi đây 
cả. Lão rồng đã làm héo cả bãi cỏ tươi tốt, và dù sao đêm cũng đã đến và 
trời thì lạnh. Song tôi linh cảm rằng nơi này sẽ lại bị tấn công. Giờ thì lão 
rồng Smaug biết tôi đã xuống phòng lớn của lão theo lối nào, và các vị có 
thể tin rằng lão đoán được đầu kia của cái đường hầm ấy nằm ở đâầu chứ. 
Lão sẽ đập vụn sườn bên này Quả Núi, nếu cần, để bịt lối vào của chúng ta, 
và nếu chúng ta cũng bị tan xác thì lão sẽ càng thích đấy.” 


“Cậu bi quan quá, cậu Baggins à!” 'Thorin nói. “Vậy sao lão rồng Smaug đã 
không bịt cái cửa bên dưới lại nếu lão không muốn để chúng ta vào? Lão 
không bịt cái cửa đó lại, nếu có thì chúng ta đã nghe thấy rồi.” 


“Tôi không biết, tôi không biết - bởi vì ban đầu lão muốn tìm cách nhử tôi 
vào lần nữa, tôi cho là thế, còn bây giờ có lẽ lão đang chờ tới khi cuộc săn 
lùng đêm nay kết thúc, hoặc giả lão không muốn làm hư hại phòng ngủ của 
lão nếu có thể tránh được - song tôi mong các vị đừng tranh luận nữa. 

Lão rồng Smauph sắp sửa xuất hiện vào bất kỳ lúc nào, và hy vọng duy 
nhất của chúng ta là vào thật sâu trong đường hầm rồi đóng cửa lại.” 


Anh chàng xem chừng rất nghiêm túc nên cuối cùng các chú lùn đã nghe 
theo, tuy rằng họ còn nấn ná chưa đóng cánh cửa lại - đóng cửa lại có vẻ là 


uviensach.vn 


một trù tính liều lĩnh, bởi không ai biết liệu hoặc bằng cách nào họ có thể 
mở được cửa ra từ bên trong, và cứ nghĩ đến việc bị nhốt vào một nơi mà 
chỉ có thể thoát ra ngoài bằng con đường duy nhất dẫn qua hang ổ của lão 
rồng là họ đã chẳng thích thú gì rồi. Vạn vật dường như cũng hoàn toàn yên 
tĩnh, cả bên trong lẫn phía dưới đường hầm. Vì vậy suốt một hồi khá lâu họ 
cứ ngồi bên trong nhưng không quá xa bên dưới cái cửa nửa đóng nửa mở 
mà tiếp tục chuyện trò. 


Cuộc trò chuyện chuyển sang những lời nói độc địa của lão rồng về các chú 
lùn. Bilbo ước gì mình đã chăng nghe thấy những lời nói đó, hoặc chí ít thì 
anh chàng cũng mong rằng mình có thể cảm thấy chắc chắn lúc này các chú 
lùn tuyệt đối chân thành khi tuyên bố rằng họ chưa hề nghĩ đến chuyện gì 
sẽ xảy ra sau khi giành được kho báu. “Irước đây bọn ta đã biết rằng cuộc 
mạo hiểm này sẽ rất nguy hiểm,” Thorin nói, “và bây giờ bọn ta vẫn biết là 
như thế; và ta vẫn nghĩ rằng đến khi thành công sẽ có đủ thời gian để nghĩ 
tới việc phải làm gì với kho báu ấy. Còn về phần của cậu, cậu Bagøins à, ta 
cam đoan với cậu là bọn ta còn hơn cả biết ơn cậu và cậu sẽ được chọn một 
phần mười bốn cho riêng mình ngay khi chúng ta có bất kỳ thứ gì để mà 
chia. Ta lấy làm buồn nếu cậu lo lắng về việc vận chuyển, và ta thừa nhận 
rằng chuyện đó rất khó khăn - các vùng đất đá không trở nên bớt hoang vu 
theo thời gian, mà đúng hơn là còn ngược lại nữa - song bọn ta sẽ làm bất 
kỳ điều gì có thể vì cậu, và sẽ đóng góp một phần phí tốn vào lúc thích hợp. 
Tin ta hay không thì tùy cậu!” 

Sau đó cuộc trò chuyện chuyển hướng sang chính cái kho báu lớn ấy và 
sang các vật dụng mà Thorin và Balin còn nhớ. Họ băn khoăn không biết 
chúng có còn nguyên vẹn ở đó trong cái phòng lớn bên dưới hay không: 
những ngọn giáo được chế tạo cho các đạo quân của đức vua Bladorthin vĩ 
đại (đã băng hà từ lâu), mỗi ngọn có đầu nhọn được tôi ba lần, còn cán của 
chúng được dát vàng rất đẹp, song chúng chưa hề được phân phát cho quân 
đội hoặc được mua lại; những cái khiên được chế tạo cho các chiến binh đã 
tử trận từ lâu; cái cốc lớn bằng vàng của Thror, có hai quai, được gò chạm 
hình chim chóc cùng hoa lá mà mắt chim và cánh hoa đều là ngọc quý; 
những bộ áo giáp được mạ vàng và bạc không thể nào đâm thủng: chuỗi hạt 
của Girion, Huân tước Thung Lũng, được làm bằng năm trăm viên ngọc lục 
bảo biếc xanh màu cỏ, ngài đã ban nó cho trưởng nam của mình để đeo bên 
ngoài bộ giáp gồm những khuyên tròn nhỏ nối liền với nhau, chưa hề có 


Juviensach.vn 


một bộ giáp nào giống như vậy từng được chế tạo trước đó, bởi nó 

được làm bằng bạc nguyên chất có độ bền và sức chịu đựng gấp ba lần 
thép. Song món đồ đẹp hơn cả lại là viên bạch ngọc lớn mà giống người lùn 
đã tìm thấy dưới gầm Quả Núi, viên Trái tim của Quả Núi, viên ngọc 
Arkenstone của Thrain. 


“Viên ngọc Arkenstone! Viên ngọc Arkenstone!” 'Thorin lãm bẩm trong 
bóng tối, vừa tì cằm lên đầu gốivừa thoáng mơ màng. “Nó giống như một 
quả cầu có một ngàn mặt cắt; nó tỏa sáng như bạc trong ánh lửa, lung linh 
như nước dưới ánh mặt trời, trắng xóa như tuyết dưới ánh sao, và lóng lánh 
như mưa dưới ánh trăng!” 


Song đối với Bilbo niềm khát khao mê đắm dành cho cái kho báu ấy đã 
giảm sút. Suốt cuộc trò chuyện anh chàng ở đó mà chăng buồn lắng nghe. 
Anh chàng ngôi gần sát cửa, một tai vếnh lên đón chờ những động tĩnh đầu 
tiên ở bên ngoài, còn tai kia thì cảnh giác chờ đợi những âm thanh vọng lại 
ngoài tiếng thì thầm của các chú lùn, chờ đợi bất kỳ tiếng động nhỏ nhất 
nào ở mãi tít bên dưới. 


Bóng đêm thẫm dần và anh chàng càng trở nên bứt rứt hơn. “Đóng cửa 
lại!” anh chàng nài nỉ họ, “tôi sợ lão rồng ấy đến tận xương tủy. Cái sự yên 
áng này còn làm tôi sợ hơn cảnh náo động tối qua rất nhiều. Đóng ngay cái 
cửa lại trước khi quá muộn!” 

Một cái gì đó trong giọng nói của anh chàng khiến các chú lùn có cảm giác 
bất an. Thorin từ từ rũ bỏ những giấc mơ của mình rồi đứng dậy đá hòn đá 
chèn cánh cửa ra. Sau đó họ xúm lại đẩy, cánh cửa sập lại đánh sầm một 
tiếng rên vang. Không có dấu vết nào của một cái lỗ khóa ở phía bên trong. 
Họ đã bị nhốt trong Quả Núi! 


Cánh cửa sập lại vừa đúng lúc. Họ vừa mới đi được một quãng ngắn xuống 
đường hầm thì một tiếng nổ mạnh rung chuyển cả sườn Quả Núi giống như 
tiếng những trục gỗ công thành bằng thân sồi bị những gã khống lồ quăng 
quật vào sườn núi. Đá rung ầm âm, vách tường nứt vỡ, những mảnh đá từ 
nóc hầm rơi xuống đầu họ. Chuyện gì đã xảy ra nếu cánh cửa kia vẫn mở, 
tôi chẳng muốn nghĩ đến điều đó. Họ lần xuống sâu hơn dưới đường hầm, 
vui mừng vì vẫn còn sống: cùng lúc đó họ nghe vọng lại tiếng thét gào 

gầm rú ngoài kia của lão rồng Smaug trong cơn thịnh nộ. Lão đang lia cái 


Juviensach.vn 


đuôi đồ sộ của mình mà nện vụn đá tảng, đập nát vách đá cho tới khi khu 
trại nhỏ bé và đẹp đẽ của họ, bãi cỏ cháy sém, hòn đá của con chim hét, 
những bờ vách đầy ốc sên, cái gờ đá hẹp, tất thảy đều biến thành một đống 
đổ nát hoang tàn, và một trận thác đá vụn rơi ào ào qua vách núi xuống 
thung lũng bên dưới. 


Lão rồng Smaug trước đó đã âm thầm lẻn khỏi hang, lặng lẽ bay vút lên 
không trung, rồi nặng nề và chậm rãi trôi đi trong bóng tối như một con quạ 
øớm guốc, nương theo chiều gió thổi về phía Tây Quả Núi, với hy vọng sẽ 
bất ngờ chộp được một cái gì hoặc một ai ở đó, và sẽ phát hiện được lối vào 
đường hầm mà anh chàng kẻ trộm đã đi. Sự việc vừa xảy ra là cơn thịnh nộ 
của lão bùng phát khi không thể tìm được ai và chẳng nhìn thấy cái gì, 
thậm chí cả cái nơi mà lão cho rằng lối vào thực sự phải ở đó. 


Sau khi đã xả hết cơn giận dữ bằng cách ấy, lão cảm thấy dễ chịu hơn và 
thầm nghĩ rằng lão sẽ không phải lo lắng về khu phía Tây này nữa. Trong 
khi đó lão lại còn phải trả thù. “Ky Sĩ Cưỡi Thùng!” lão khit mũi. “Ngươi 
đã đến từ vùng bờ hồ rồi ngược dòng sông mà tới đây, hiến nhiên là như 
vậy. Ta không biết mùi của ngươi, song ngươi không phải là một trong số 
những người vùng Hồ, ngươi đã được chúng giúp đỡ. Chúng sẽ gặp ta và sẽ 
nhớ ra ai thật sự là Vua dưới gầm Quả Núi!” 


Lão vút lên trong đám lửa và bay về phía Nam, về phía Sông Chảy. 


Juviensach.vn 


Chương XIII - CHỦ NHÀ ĐI 
VẮNG 


Trong lúc đó, các chú lùn ngồi trong bóng tối, vây bủa quanh họ là sự câm 
lặng hoàn toàn. Họ ăn rất ít và nói rất ít. Họ chẳng biết gì về giờ giấc và 
ngày tháng; và họ hầu như chằng dám động đậy, bởi giọng thì thầm của họ 
lao xao vang vọng trong đường hầm. Nếu chợp mắt ngủ thì khi tỉnh dậy họ 
vẫn chỉ thấy bóng tối và sự tĩnh lặng triền miên. Cuối cùng, sau bao ngày 
chờ đợi, dường như là thế, họ bắt đầu thấy nghẹt thở và choáng váng vì 
thiếu không khí, và họ không thể chịu đựng lầu hơn nữa. Giả chăng mà lão 
rồng có quay lại thì hắn là họ đã vui mừng đón nhận những âm thanh vắng 
đến từ bên dưới. Trong cảnh tĩnh lặng này họ e sợ rằng lão đang giở trò tỉnh 
quái xảo quyệt nào đó, song họ không thể cứ ngồi mãi ở đó được. 


“Chúng ta thử đấy cửa xem!” Thorin nói. “Ta phải sớm có được cảm giác 
gió thổi vào mặt, nếu không thì chết mất. Ta nghĩ thà bị lão rồng Smaug 
đập tan xác còn hơn là chết ngạt ở trong này!” Thế là dăm chú lùn đứng 
dậy, mò mẫm trở lại nơi trước kia từng là cửa. Song họ phát hiện ra là đầu 
phía trên của đường hầm đã bị phá tan và bị những hòn đá vỡ bịt kín lại. Cả 
chìa khóa lẫn cái phép thuật mà trước đây cánh cửa từng phục tùng cũng 
chăng bao giờ mở được nó nữa. 


“Chúng ta sập bẫy rồi!” họ rên rỉ. “Thế là hết. Chúng ta sẽ chết ở đây thôi.” 


Nhưng không hiểu vì sao, đúng vào lúc các chú lùn đang tuyệt vọng nhất 
thì Bilbo lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến kỳ lạ, cứ như thể một sức 
nặng lớn đã biến mất trong lần áo chẽn của mình vậy. 


“Nào, nào!” anh chàng nói. ““Còn sống thì còn hy vọng! như cha tôi vẫn 
thường nói, và “Quá tam ba bận.” Tôi sẽ xuống đường hầm thêm lần nữa. 
Tôi đã đi lối đó hai lần khi biết có một con rồng ở đầu kia, vì vậy tôi sẽ 
đánh liều làm một cuộc viếng thăm thứ ba khi mà tôi không còn chắc chắn 
lão rồng có ở đó không nữa. Dù sao thì chỉ còn cách đi xuống mới thoát ra 
ngoài được. Và tôi nghĩ lần này tất cả các vị nên cùng đi với tôi.” 


Juviensach.vn 


Trong thế cùng họ đã đồng ý, và Thorin là người đầu tiên bước tới bên cạnh 
Bilbo. 


“Bây giờ hãy thật cẩn thận!” anh chàng hobbit thì thầm, “Cố hết sức thật 
lặng lẽ! Có thể lão rồng Smaug không ở dưới đó, nhưng cũng có thể lão có 
ở dưới đó. Đừng để chúng ta gặp phải những rủi ro không cần thiết!” 


Họ đi xuống, đi xuống mãi. Dĩ nhiên là các chú lùn không thể sánh với anh 
chàng hobbit về khả năng rón rén, không những thế họ còn thở phì phò và 
lê bước nặng nhọc gây ra những tiếng vọng khuếch đại đáng lo ngại; và dù 
chốc chốc Bilbo lại lo sợ mà dừng bước nghe ngóng thì dưới kia vẫn im 
phăng phắc. Gần tới cuối đường hầm, theo phán đoán của mình, Bilbo xỏ 
nhẫn vào rồi đi tiếp. Song anh chàng chăng cần đến chiếc nhẫn: khắp nơi 
đều tối om, và tất cả bọn họ đều vô hình, dù đeo nhẫn hay không đeo nhẫn. 
Trên thực tế, đường hầm tối tới mức anh chàng hobbit bất ngờ đi tới lối vào 
phòng lớn mà không biết; hai tay chới với trong không khí, anh chàng ngã 
nhào về phía trước và lăn thắng xuống phòng lớn! 


Anh chàng nằm đó, úp mặt xuống sàn mà không dám nhỏm dậy, và cũng 
hầu như không dám thở. Song chắng có động nh gì. Không có lấy một ánh 
sáng mờ - ngoại trừ, khi cuối cùng cũng ngãng đầu lên, anh chàng có cảm 
giác như nhìn thấy một tia sáng trắng nhợt ở phía trên và xa tít trong bóng 
tối mịt mờ. Song rõ ràng đó không phải là tia sáng của lửa rồng, dù rằng 
mùi hôi thối của lão vẫn còn nồng nặc ở nơi đó và trên lưỡi anh chàng vẫn 
còn cái vị của hơi nước. 


Cuối cùng anh chàng Baggins không thể chịu đựng nổi lâu hơn nữa. “Lão 
Smaug chất tiệt! Lão là đồ giun dế!” anh chàng lớn tiếng rít lên. “Dừng cái 
trò ú tim lại đi! Hãy cho ta một chút ánh sáng, rồi ăn thịt ta nếu ngươi bắt 
được ta!” 


Những tiếng vọng yếu ớt truyền đi khắp hành lang vô hình, song không có 
tiếng trả lời. 

Bilbo đứng dậy, và phát hiện ra mình không biết phải rẽ về hướng nào. 
“Tôi chăng biết lão rồng Smaug đang øiở trò quái quỷ øì nữa,” anh chàng 


nói. “Lão không có nhà hôm nay (hoặc đêm nay, hay là bất kỳ lúc nào), tôi 
tin là vậy. Nếu Oin và Gloin không đánh mất hộp mồi lửa, có lẽ chúng ta có +viensach.vn 


thể tạo ra một chút ánh sáng và quan sát xung quanh trước khi vận may 
qua đi.” 


“Ánh sáng!” anh chàng kêu lên. “Liệu có ai tạo ra được chút ánh sáng 
không?” 


Dĩ nhiên là các chú lùn rất hoảng hốt khi Bilbo ngã sấp mặt xuống bậc cửa 
đánh rầm một cái rồi lăn vào phòng lớn, và họ ngồi túm tụm lại đúng ở cái 
chỗ anh chàng đã rời bỏ họ ở đầu đường hầm. 


“Suyt! Suyt!” họ huýt gió khi nghe tiếng anh chàng; tuy điều đó đã giúp 
Bilbo phát hiện được vị trí của họ thì anh chàng cũng chưa nhận được thêm 
tín hiệu nào khác của họ ngay. Nhưng cuối cùng, khi Bilbo thật sự bắt đầu 
giậm chân lên mặt sàn và gào thật to “Ánh sáng!” bằng cái giọng the thé 
của mình, thì Thorin mới nhượng bộ và sai Oin cùng Gloin quay lại chỗ để 
đồ ở trên cùng đường hầm. 


Một lát sau ánh sáng lập lòe cho thấy hai chú đang trở lại, Oin cầm một bó 
đuốc nhỏ bằng gỗ thông đang cháy, còn Gloin thì cắp dưới nách một mớ 
đuốc khác. Bilbo vội chạy lóc cóc tới cửa và cầm lấy bó đuốc; nhưng anh 
chàng vẫn chưa thể thuyết phục các chú lùn châm các bó đuốc kia hoặc 
cùng đi với mình được. Như Thorin đã giải thích kỹ càng, anh chàng 
Baggins vẫn chính thức là tay trộm chuyên nghiệp và là nhà điều tra tài ba 
của họ. Nếu anh chàng thích mạo hiểm chầm đuốc thì đó là việc của 

anh chàng. Họ sẽ ở trong đường hầm chờ anh chàng báo cáo. Thế là họ 
ngồi gần cửa và quan sát. 


Họ thấy cái hình dáng lờ mờ nhỏ bé của anh chàng hobbit vừa giơ cao ngọn 
đuốc nhỏ tí vừa bắt đầu bước sang bên kia phòng lớn. Thỉnh thoảng, trong 
lúc anh chàng vẫn còn ở khá gần, họ thấy một ánh phản chiếu và nghe tiếng 
leng keng khi anh chàng vấp phải một đồ vật bằng vàng nào đó. Ngọn đuốc 
nhỏ dần khi anh chàng thả bộ xa mãi trong căn phòng rộng lớn; sau đó nó 
lại xuất hiện và nhảy múa trong không khí. Bilbo đang trèo lên đống báu 
vật đồ sộ. Một lát sau anh chàng đứng trên đỉnh, và vẫn đi tiếp. Rồi họ thấy 
anh chàng dừng lại và cúi xuống một lát; song họ không biết vì sao. 


Đó là viên ngọc Arkenstone, Trái tim của Quả Núi. Bilbo đoán vậy nhờ sự 
miêu tả của Thorin; nhưng quả thực không thể có hai viên ngọc như vậy, 


Juviensach.vn 


thậm chí là trong một kho báu phi thường, thậm chí là trên cả thế gian này. 
Suốt trong lúc anh chàng trèo lên, vẫn cái tia sáng trắng lờ mờ ấy tỏa ra 
phía trước anh chàng và kéo đôi bàn chân anh chàng về phía nó. Tia sáng 
chầm chậm lớn dần thành một quả cầu nhỏ sáng lờ mờ. Lúc này khi anh 
chàng đến gần, bề mặt viên ngọc nhuốm một ánh long lanh nhiều 

màu, phản chiếu và tan ra từng mảnh trong ánh đuốc chập chờn. Cuối cùng 
anh chàng cúi xuống nhìn nó, và nín thở. Viên ngọc lớn tỏa sáng trước hai 
bàn chân anh chàng bằng thứ ánh sáng từ bên trong chính nó, và hơn nữa, 
do được tạo tác bởi giống người lùn, những người đã đào nó từ trái tim quả 
núi vàothời xa xưa, viên ngọc tiếp nhận toàn bộ ánh sáng chiếu vào nó và 
chuyển hóa thành hàng vạn tia sáng trắng rực rỡ xen những ánh phản quang 
lấp lánh sắc cầu vồng. 


Heart of the Mountain 


Bỗng nhiên cánh tay Bilbo đưa về phía viên ngọc vì bị lôi kéo bởi sức 
quyến rũ mê hoặc của nó. Bàn tay nhỏ bé của anh chàng không nắm xuể 
nó, bởi đó là một viên ngọc lớn và nặng; song anh chàng nâng nó lên, nhắm 
mắt lại, rồi bỏ nó vào trong cái túi sâu nhất của mình. 


“Bây giờ mình quả là một gã trộm!” anh chàng nghĩ bụng. “Song có lẽ lúc 
nào đó mình phải kể cho các chú lùn về viên ngọc này. Họ đã bảo rằng 
mình có thể chọn lựa phần riêng của mình; vậy thì mình nghĩ mình sẽ chọn 
cái này, nếu họ lấy toàn bộ phần còn lại!” 


Tuy vậy anh chàng vẫn cảm thấy không an tâm vì việc lựa chọn kia không 
thật sự ngụ ý bao gồm cả viên ngọc tuyệt diệu này, và lo rằng nó có thể sẽ 
gây phiền toái. 


Lúc này anh chàng lại bước tiếp. Anh chàng trèo xuống sườn bên kia của 
đống báu vật, và ánh đuốc của anh chàng biến khỏi tầm nhìn của các chú 


Jviensach.vn 


lùn. Nhưng ít lâu sau họ lại nhìn thấy nó ở tít phía xa. Bilbo đang bước 
ngang qua sàn phòng lớn. 


Anh chàng cứ bước tiếp mãi cho tới khi đến chỗ những cánh cửa lớn ở phía 
bên kia, tại đó làn gió lùa vào khiến anh chàng khỏe khoắn trở lại, nhưng 
nó cũng suýt thối tắt ngọn đuốc. Anh chàng rụt rè ghé nhìn qua, và thoáng 
thấy những lối đi rộng cùng vài bậc cầu thang đầu tiên lờ mờ dẫn vào 
khoảng tối phía trên. Và vẫn chẳng thấy tăm hơi lão rồng Smaug đâu cả. 
Anh chàng vừa toan quay gót trở lại thì một bóng đen nhào xuống, quệt nhẹ 
vào mặt. Anh chàng giật mình kêu ré lên và trượt chân ngã ngửa. Bó đuốc 
của anh chàng chúc đầu rơi xuống và tắt ngấm. 


“Chỉ là một con dơi thôi mà, mình hy vọng là thế!” anh chàng nói, giọng 
thảm hại. “Song bây giờ ta biết làm gì đây? Hướng nào là hướng Đông, 
hướng Nam, hướng Bắc hoặc hướng Tây đây?” 


“Thorin! Balin! Oin! Gloin! Eili! Kili!” anh chàng gào thật to - đó dường 
như cũng chỉ là một âm thanh yếu ớt trong khoảng tối mênh mông. “Tắt 
mất đuốc rồi! Ai đó đến giúp tôi đi!” Lúc này lòng can đảm của anh chàng 
đã hoàn toàn tan biến. 


Các chú lùn loáng thoáng nghe được những tiếng kêu yếu ớt của anh chàng, 
tuy vậy họ chỉ nghe rõ được duy nhất một từ “giúp”. 


“Chăng biết chuyện quái gì xảy ra vậy nhỉ?” 'Thorin nói. “Chắc chắn không 
phải là lão rồng rồi, nếu không thì cậu ấy đã không thể kêu oai oái 
lên được.” 


Họ chờ đợi một lát, vẫn không thấy động tĩnh gì của lão rồng, trên thực tế 
chăng có âm thanh nào hết ngoài giọng nói của Bilbo ở phía xa. “Nào, một 
người trong các bạn hãy chuẩn bị một hai ngọn đuốc!” Thorin ra lệnh. “Coi 
bộ chúng ta phải đi mà giúp tay trộm rồi.” 


“Bây giờ đến lượt chúng ta phải giúp đấy,” Balin nói, “và tôi hoàn toàn sẵn 
lòng đi. Dù sao tôi cũng mong rằng lúc này mọi sự vẫn an toàn.” 


Gloin đốt vài bó đuốc, và sau đó tất cả bọn họ rón rén bước ra, từng người 
một, rồi đi thật hối hả dọc theo bờ vách. Không lầu sau họ đã gặp ngay 


Juviensach.vn 


Bilbo đang quay lại, ngược chiều với họ. Anh chàng đã bình tĩnh trở lại 
ngay khi nhìn thấy những ngọn đuốc bập bùng. 


“Chỉ là một con dơi, và một ngọn đuốc bị rớt xuống thôi, chăng có øì tệ hại 
hơn đầu!” anh chàng nói để trả lời những câu hỏi của họ. Tuy thấy nhẹ hắn 
cả người, họ vẫn muốn nổi khùng lên vì bỗng dưng bị một phen hoảng sợ; 
nhưng tôi chăng biết liệu họ sẽ nói gì khi ấy nếu lúc đó anh chàng kể cho 
họ nghe về viên ngọc Arkenstone. Mới chỉ thoáng nhìn cái kho báu ấy 
trong lúc đi qua, họ đã thấy cái nhiệt tình của giống người lùn được nhen 
lại trong tim; và khi trái tim của một người lùn, thậm chí là người đáng 
trọng nhất, được vàng bạc châu báu khuấy động, thì người đó bỗng trở nên 
øan dạ và có thể là dữ tợn nữa. 


Các chú lùn quả thật đã không cần đến bất kỳ sự thúc giục nào nữa. Lúc 
này tất cả bọn họ đều hăm hở khám phá phòng lớn trong lúc còn có cơ hội 
và sẵn sàng tin rằng hiện giờ lão rồng Smaug đang vắng nhà. Mỗi người lúc 
này đều nắm chặt một bó đuốc đã thắp sáng: và trong lúc ngó nghiêng hết 
bên này đến bên kia, họ quên cả nỗi sợ hãi và thậm chí là cả sự cẩn trọng. 
Họ nói to và í ới gọi nhau trong lúc bốc những món báu vật cổ từ cái đống 
kia hoặc từ bức vách lên mà soi trong ánh đuốc, vừa mân mê vừa ve 

vuốt chúng. 


Eili và Kili có vẻ rất vui khi thấy ở đó vẫn còn treo lủng lắng nhiều cây đàn 
hạc bằng vàng có căng dây bạc. Họ cầm lấy đàn mà gảy; và vì có phép màu 
(lại chưa bị lão rồng động đến vì lão rất ít quan tâm tới âm nhạc), chúng 
vẫn còn vang lên đúng điệu. Căn phòng lớn mờ tối tràn ngập một giai điệu 
đã từng im bặt từ lâu. Song hầu hết các chú lùn đều thực tế hơn: họ lượm 
ngọc ngà nhét đầy các túi, và để những øì mình không mang nổi rơi trở lại 
qua những ngón tay cùng một tiếng thở dài. Thorin cũng chắng chịu kém 
cạnh, song chú luôn nhìn ngó hết bên này đến bên kia để tìm một thứ mà 
chú không thể tìm thấy. Đó là viên ngọc Arkenstone; nhưng chú vẫn im 
chưa nói với ai. 


Lúc này các chú lùn tháo áo giáp và vũ khí trên vách xuống, tự võ trang 
cho mình. Nom Thorin quả là vương giả trong bộ giáp làm bằng những 
chiếc khuyên mạ vàng, với một cái rìu cán bạc giắt vào dây đai gắn đá đỏ. 


Juviensach.vn 


“Cậu Baggins!” chú kêu to. “Đây là phần thanh toán đầu tiên về phần 
thưởng của cậu đấy! Hãy cởi áo khoác của cậu ra mà mặc bộ này vào!” 


Nói đoạn, chú khoác lên mình Bilbo một bộ giáp nhỏ được chế tạo cho một 
hoàng tử tiên trẻ tuổi thời xưa. Nó làm bằng bạc và thép, mà các tiên 

gọi là tấm khôi giáp, kèm với nó là một chiếc dây đai gắn ngọc trai và pha 
lê. Một chiếc mũ trụ nhẹ bằng da có vẽ hình trang trí, bên dưới gia cố bằng 
vành thép, quanh vành mũ đính những viên bạch ngọc, được đội vào 

đầu anh chàng hobbit. 


“Mình có cảm giác thật oai phong,” anh chàng nghĩ bụng, “song mình cho 
rằng nom bộ tịch mình lố lăng đây. Rồi người ta sẽ cười thối mũi trên Quả 
Đôi khi mình trở về nhà! Tuy vậy mình vẫn muốn có một cái gương ở 
ngay đây!” 


Mặc dù vậy, so với các chú lùn, anh chàng Bagøins vẫn giữ được tâm trí 
mình thoát khỏi sự mê hoặc của cái kho báu ấy nhiều hơn. Rất lầu trước khi 
các chú lùn phát ngán cái việc ngắm nghía báu vật, anh chàng đã chán ngấy 
việc đó và ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu lo lắng tự hỏi chẳng biết chuyện này 
rồi sẽ ra sao. “Mình sẵn lòng đánh đối vô số những cái cốc có chân quý giá 
này,” anh chàng nghĩ bụng, “lấy một món đồ uống đầy khích lệ nào đó từ 
cái bát gỗ của ngài Beorn!” 

“Thorin!” anh chàng hét to. “Còn øì nữa đây? Chúng ta đã được vũ trang 
rồi, nhưng từ trước tới nay có thứ áo giáp nào ăn thua khi chống lại lão 
rồng Smaug Khủng Khiếp đâu? Cái kho báu này vẫn chưa giành lại được. 
Bây giờ chúng ta chưa vội tìm vàng, mà phải tìm lối thoát; mà chúng ta đã 
đánh liều với vận may quá lầu rồi đấy!” 

“Cậu nói đúng!” Thorin trả lời, trấn tĩnh trở lại. “Chúng ta đi thôi! Ta sẽ 
dẫn đường cho cậu. Dù đến một ngàn năm nữa ta cũng không thể quên lối 
đi trong cung điện này.” Sau đó chú gọi những người khác, và họ tụ tập cả 
lại, rồi vừa giơ đuốc trên đầu vừa bước qua những khuôn cửa mở toang mà 
không khỏi chốc chốc lại ngoái nhìn đầy vẻ thèm muốn. 


Họ lại mặc chiếc áo cũ kỹ bên ngoài những bộ giáp lóng lánh và đội chiếc 
mũ trùm tả tơi bên ngoài những cái mũ trụ sáng ngời, rồi từng người một 
bước theo Thorin làm thành một hàng những ngọn lửa nhỏ trong bóng tối; 


Juviensach.vn 


chốc chốc họ lại dừng bước, e ngại lắng nghe thêm một lần xem có bất kỳ 
động tĩnh nào cho thấy lão rồng đã trở về không. 


Dù rằng tất cả đồ trang trí ngày xưa đã đổ nát hoặc bị tàn phá từ lâu, và dù 
tất cả đã nhem nhuốc và tan hoang bởi những chuyến đi về của lão quái vật 
ấy, Thorin vẫn biết từng lối đi và từng quãng rẽ. Họ trẻo lên những nhịp cầu 
thang dài, rồi rẽ và đi dọc những lối rộng đầy tiếng vọng, rồi lại rẽ và trẻo 
lên những nhịp cầu thang khác, và nhiều cầu thang nữa. Những cầu thang 
này nhẫn nhụi, được cắt ra từ các phiến đá núi rộng và đẹp; và các chú lùn 
cứ trẻo lên, lên mãi mà cũng không gặp một dấu hiệu nào của sự sống, chỉ 
thoáng thấy những bóng đen len lén trốn chạy khỏi ánh đuốc bập bùng 
trong những ngọn gió lùa. 


Tuy vậy, các bậc đá ấy đâu phải được làm ra để dành cho đôi chân của 
giống người hobbit, và đúng lúc Bilbo bắt đầu cảm thấy mình không thể 
tiếp tục đi nữa thì trần phòng lớn bỗng cao vút lên vượt khỏi tầm sáng của 
ánh đuốc. Có thể nhìn thấy làn ánh sáng trắng yếu ớt rọi xuống qua một lỗ 
hổng nào đó ở tít trên cao, và không khí có mùi tươi mát hơn. Trước mắt họ 
ánh sáng lờ mờ rọi qua những cánh cửa lớn lem nhem cháy dở đang oăn 
mình trên các bản lề. 


“Đây là đại sảnh của Thror,” Thorin nói, “là phòng yến tiệc và hội họp. 
Cách đây không xa là Cổng Trước rồi.” 


Họ đi qua cái đại sảnh hoang tàn. Những cái bàn ở đó đã mục nát; ghế ngồi 
và tràng kỷ nằm ngốn ngang đã cháy đen và nát hỏng. Xương sọ và xương 
ống la liệt trên mặt sàn lẫn cùng hũ, bát, những chiếc sừng dùng để uống 
rượu đã vỡ và bụi đất. Lúc đi qua thêm vài cái cửa ở phía bên kia sảnh, họ 
nghe thấy tiếng nước chảy, và làn ánh sáng nhợt nhạt bỗng trở nên rõ 

ràng hơn. 


“Kia là khởi nguồn của Sông Chảy,” 'Thorin nói. “Vừ đây dòng sông hối hả 
chảy ra Cống Trước. Chúng ta hãy lần theo nó!” 


Từ một lỗ hổng mờ mịt trên vách đá, một dòng nước sôi sùng sục chảy ra, 
rồi cuồn cuộn chảy trong một con kênh hẹp được những bàn tay khéo léo 
thời cổ xưa đào sâu, xây đắp và nắn thắng. Dọc kênh là một con đường lát 
đá đủ rộng cho nhiều người cùng sóng bước. Họ chạy thật nhanh dọc con 


Jviensach.vn 


đường này rồi chạy quanh một vòng cua rộng - và kìa! 'Trước mặt họ là ánh 
ngày sáng sủa. Phía trước là một cái cổng vòm vươn cao, vẫn còn để lộ 
những mảnh vỡ của công trình chạm khắc cổ ở bên trong, dù nó đã 

mòn vẹt, sứt sẹo và nhem nhuốc. Một mảnh mặt trời đầy sương phủ tỏa ánh 
sáng mờ nhạt giữa hai nhánh của Quả Núi và rót những tia nắng vàng 
xuống mặt lát tại lối vào cổng. 


Một bầy dơi hoảng hốt thức giấc vì những bó đuốc bốc khói đang bay loạn 
trên đầu họ; bởi trong lúc lao mình về phía trước, họ đã trượt chân trên 
những hòn đá bị mài nhẫn và phủ đầy bùn dưới bàn chân qua lại của lão 
rồng. Lúc này trước mặt họ dòng nước ào ào chảy ra khỏi con kênh hẹp và 
tung bọt đổ xuống thung lũng. Họ ném những bó đuốc đã gần tàn xuống 
đất, và đứng nhìn đăm đăm ra ngoài bằng cặp mắt sững sờ. Họ đã tới Cổng 
Trước, và đang nhìn xuống Thung Lũng. 


“Chà!” Bilbo nói, “trước kia tôi chăng bao giờ mong được nhìn ra ngoài từ 
cái cửa này. Và tôi đã chắng hề mong lại được vui mừng nhìn thấy mặt trời 
hay cảm nhận gió mơn man trên mặt mình nữa. Nhưng mà, ái dà! Gió 

lạnh đấy!” 


Quả là gió lạnh thật. Một làn gió đồng lạnh buốt thối qua báo hiệu mùa 
đông sắp tới. Gió cuồn cuộn quanh hai nhánh Quả Núi rồi thổi vào thung 
lũng, vi vu giữa các tảng đá. Sau một thời gian dài ở dưới hang sâu ngột 
ngạt với nỗi ám ảnh về lão rồng, họ run rẩy trong ánh mặt trời. 


Bỗng Bilbo nhận ra rằng mình không chỉ mỏi mệt mà còn thật sự đói nữa. 
“Hình như trời sáng đã lâu rồi,” anh chàng nói, “và tôi cho rằng tầm này là 
giờ ăn điểm tầm đấy - nếu có bữa điểm tâm nào để mà ăn. Song tôi cảm 
thấy ngưỡng cửa trước hang lão rồng Smaug không phải là nơi an toàn nhất 
để mà dùng bữa đâu. Hãy tới chỗ nào có thể ngồi yên trong chốc lát ấy!” 


“Đúng quá rồi!” Balin nói. “Và tôi nghĩ tôi biết chúng ta phải đi lối nào: 
chúng ta phải tới cái trạm gác cũ ở góc Tây Nam của Quả Núi.” 

“Cách đầy bao xa?” anh chàng hobbit hỏi. 

“Năm giờ đi bộ, tôi nghĩ thế. Đường sẽ khó đi. Con đường từ Cổng Trước 


dọc theo bờ trái dòng nước có vẻ đã hư hại hết rồi. Nhưng hãy nhìn dưới 
kia mà xem! Dòng sông bỗng nhiên lượn vòng về phía Đông ngang qua 4viensach.vn 


Thung Lũng trước mặt thị trấn đổ nát. Tại chỗ đó trước kia từng có một cây 
cầu dẫn đến những bậc thang dốc đứng trèo lên hữu ngạn, rồi tới một con 
đường chạy về phía Đồi Quạ. Có (hoặc đã có) một đường mòn tách khỏi 
con đường đó chạy ngược lên trạm gác. Cũng là một đoạn khó trèo, kể cả 
nếu những bậc đá vẫn còn ở đó.” 


“Trời ơi!” anh chàng hobbit làu bàu. “Đã không được ăn điểm tâm mà lại 
còn phải đi bộ và trẻo thêm nữa! Tôi tự hỏi không biết chúng ta đã lỡ bao 
nhiêu bữa điểm tâm và các bữa ăn khác trong cái hang kinh tởm chẳng biết 
ngày đêm kia rồi?” 


Thực ra mới có hai đềm một ngày trôi qua (và không phải hoàn toàn không 
có thức ăn) kể từ khi lão rồng đập nát cánh cửa kỳ diệu kia, song Bilbo đã 
hoàn toàn mất đi ý niệm thời gian, và anh chàng chỉ có thể bảo rằng khoảng 
thời gian đó là một đêm hay cũng có thể là một tuần lễ toàn đêm. 


“Nào, nào!” 'Thorin vừa cười to vừa nói - tỉnh thần của chú đã phấn chấn 
trở lại, và chú khua mấy viên đá quý trong túi kêu lách cách. “Đừng gọi 
cung điện của ta là một cái hang kinh tởm! Cậu cứ đợi cho đến khi nó được 
dọn dẹp sạch sẽ và trang hoàng lại mà xem!” 


“Chỉ khi lão rồng Smaug chết rồi thôi,” Bilbo rầu rĩ nói. “Bây giờ lão ta ở 
đâu? Tôi sẵn sàng nhịn một bữa điểm tâm để biết điều đó. Tôi hy vọng lúc 
này lão ta không ở trên Quả Núi mà nhìn xuống chúng ta!” 


Ý kiến đó khiến các chú lùn vô cùng lo lắng, và họ nhanh chóng thừa nhận 
rằng Bilbo và Balin đã nói đúng. 


“Chúng ta phải rời khỏi nơi này,” Dori nói. “Tôi có cảm giác như thể đôi 
mắt lão đang nhìn vào gáy mình vậy.” 
“Vùng này lạnh lẽo và vắng vẻ lắm,” Bombur nói. “Có thể có cái để uống, 


song tôi thấy chắng có gì để ăn đâu. Một con rồng thường luôn bị đói ở 
những vùng như vậy.” 


“Đi thôi! Đi thôi!” các chú khác kêu to. “Chúng ta hãy đi con đường mòn 
Balin vừa nói ấy.” 


Jviensach.vn 


Phía dưới vách đá ở mé phải không có con đường mòn nào cả, vì vậy họ lê 
bước giữa đám sỏi đá trên tả ngạn dòng sông, và cảnh hoang vắng tiêu điều 
chẳng mấy chốc đã khiến ngay cả Thorin cũng phải thực tế hơn. Họ tìm 
thấy cây cầu mà Balin nói đến, nhưng nó đã sập từ lâu và hầu hết những 
phiến đá xây cầu giờ chỉ còn là những tảng đá mòn trên dòng suối nông rì 
rào chảy; song họ lội qua dòng nước không mấy khó khăn, rồi tìm thấy 
những bậc đá cổ xưa và trẻo lên bờ cao. Đi được một quãng ngắn họ 

tới con đường cũ, và chăng bao lâu sau thì tới một thung lũng nhỏ và sâu 
nằm khuất giữa những tảng đá; tại đó họ nghỉ một lát và còn thứ gì ăn được 
thì đem ra làm bữa điểm tâm, chủ yếu là món cram và nước lã. (Nếu các 
bạn muốn biết món cram là gì thì tôi chỉ có thể nói rằng tôi không biết công 
thức làm món đó; song nó giống như bánh bích quy, để được rất lầu, được 
xem là bổ dưỡng, và chắc chắn là không ngon miệng, trên thực tế món 

này chăng có gì thú vị ngoài việc dùng để luyện quai hàm. Bánh này do 
người vùng Hồ làm dành cho những chuyến đi dài ngày.) 


Sau đó họ lại đi tiếp; lúc này con đường ngoặt sang hướng Tây và rời khỏi 
dòng sông, còn bờ vai đồ sộ của cái mũi núi chĩa về phía Nam kia thì cứ 
mỗi lúc một gần hơn. Cuối cùng họ tới con đường mòn dẫn lên đồi. Con 
đường bò ngược lên, và họ lê bước nặng nhọc, người nọ nối tiếp người kia, 
cho tới tận chiều muộn thì họ cũng lên đến được đỉnh núi và nhìn thấy mặt 
trời ảm đạm đang ngả dần xuống phía Tây. 


Tại đây họ tìm được một nơi bằng phẳng, ba phía không có tường, phía Bắc 
bị chắn bởi một mặt đá cómột cái lỗ trông như ô cửa. Từ ô cửa này mở ra 
một khung cảnh rộng lớn nhìn về phía Đông, Nam và Tây. 


“Ở nơi này,” Balin nói, “hồi xưa chúng tôi thường cắt đặt người canh gác, 
và cái cửa phía sau kia dẫn vào một gian phòng dựng bằng đá đẽo dùng làm 
vọng gác. Có dăm nơi như thế quanh Quả Núi. Nhưng vào cái thời thịnh 
vượng của chúng tôi thì dường như việc canh gác ít được cần đến, vì thế 
mà đám lính canh sinh ra mất cảnh giác, có lẽ thế - nếu không thì hắn 
chúng tôi đã được báo động sớm hơn về việc lão rồng xuất hiện, và tình 
hình có thể đã khác. Tuy vậy bây giờ chúng ta có thể nằm giấu mình 

an toàn ở đây một lát, và có thể tha hồ quan sát mà không bị ai nhìn thấy.” 


“Chăng ích lợi gì lắm đầu, nếu trong lúc đang tới đây chúng ta đã bị nhìn 
thấy rồi,” Dori nói, chú này lúc nào cũng ngước nhìn về phía đỉnh Quả Núi „¡ensachvn 


như thể chú tin là sẽ nhìn thấy lão rồng Smaug đang đậu ở đó như một con 
chim trên tháp chuông. 


“Chúng ta phải tận dụng cơ hội này mà nghỉ,” Thorin nói. “Hồm nay chúng 
ta không thể đi thêm nữa.” 


“Hoan hô, hoan hô!” Bilbo kêu to và nằm lăn ra đất. 


Gian phòng bằng đá trước kia hăn phải đủ chỗ cho cả trăm người, và còn 
một phòng nhỏ sâu hơn ở phíatrong, cách biệt hơn với cái lạnh bên ngoài. 
Giờ đầy phòng đó bị bỏ hoang; dường như ngay cả đám dã thú cũng chưa 
hề bén mảng tới đó trong suốt thời kỳ thống trị của lão rồng Smauøg. Họ đặt 
các món đồ mang theo xuống; rồi một vài chú nằm lăn ngay ra mà ngủ, còn 
các chú khác thì ngồi gần cửa ngoài và bàn bạc kế hoạch. Suốt trong cuộc 
trò chuyện của mình, họ luôn trở lại một vấn đề: lão rồng Smaug đang ở 
đầu? Họ nhìn sang hướng Tây và chẳng có gì hết, rồi hướng Đông cũng 
chăng có gì, rồi ở hướng Nam cũng chẳng thấy tăm hơi nào của lão mà chỉ 
có rất nhiều chim chóc đang tụ tập. Họ chăm chằm nhìn quang cảnh đó và 
lấy làm kinh ngạc; song họ còn chưa hiểu thêm được øì về sự tụ họp của 
bầy chim thì những ngôi sao sớm lạnh lẽo đã xuất hiện. 


Juviensach.vn 


Chương XIV - LỬA VÀ NƯỚC 


Bây giờ nếu các bạn, giống như các chú lùn, mong được biết tin tức về lão 
rồng Smaug thì các bạn lại phải trở về cái buổi tối từ hai hôm trước khi lão 
đập nát cánh cửa bí mật rồi bay đi trong cơn giận dữ. 


Hầu hất người dân ở thị trấn Hồ Esgaroth đều ở trong nhà, bởi gió lạnh thối 
về từ phía Đông mờ tối, song một vài người lại đang dạo chơi trên các bờ 
kè, ngắm nhìn những vì sao tỏa sáng từ các khoảng nước phăắng lặng trên 
hồ ngay từ lúc chúng lấp lánh trên bầu trời, bởi họ vẫn thường thích như 
vậy. Từ thị trấn của họ, Quả Núi Cô Đơn bị những ngọn đồi thấp ở phía 
cuối hồ che khuất gần hết, suốt từ cái lỗ hống mà Sông Chảy đổ xuống từ 
phương Bắc chảy qua. Họ chỉ có thể nhìn thấy cái đỉnh cao của nó khi thời 
tiết đẹp, mà họ cũng hiếm khi ngắm nhìn nó, bởi ngay cả trong ánh sáng 
ban mai trồng nó cũng đầy vẻ hăm dọa và tăm tối. Lúc này nó đã biến mất, 
bị xóa sạch trong bóng tối. 


Bỗng nhiên đỉnh núi lại thấp thoáng hiện ra; một làn ánh sáng rực khẽ chạm 
vào nó rồi mờ nhạt dần. 


“Nhìn kìa!” một người nói. “Lại là ánh sáng ấy đấy! Mấy người lính canh 
đêm qua bảo rằng nó cứ lóe lên rồi lại mờ dần suốt từ nửa đêm cho tới rạng 
đông. Có chuyện gì đang xảy ra ở tít trên đó rồi.” 


“Có lẽ ông Vua dưới gầm Quả Núi đang đúc vàng,” một người khác nói. 
“Đã lầu lắm rồi kể từ khi ngài đi về phương Bắc. Đã đến lúc những bài hát 
kia lại chứng tỏ mình rồi.” 


“Ông Vua nào?” một người khác nói, giọng nghiêm nghị. “Cũng có khả 
năng đó là lửa của lão rồng kẻ cướp, ông Vua duy nhất dưới gầm Quả Núi 
mà chúng ta từng biết.” 


“Cậu lúc nào cũng tiên đoán toàn những chuyện buồn!” những người khác 
nói. “Hết lụt lội lại đến cá bị nhiễm độc. Hãy nghĩ đến chuyện øì đó vui 
vẻ đi!” 


Juviensach.vn 


Ngay lúc ấy một làn ánh sáng lớn xuất hiện tại vùng thấp giữa những quả 
đồi, và đầu hồ phía Bắc chuyển thành màu vàng rực. “Ông Vua dưới gầm 
Quả Núi!” họ reo lên. “Của cải của người vàng như mặt trời, bạc trắng của 
người nhiều như suối nước, các dòng sông của người là những dòng vàng 
tuôn chảy! Dòng sông đang biến thành vàng từ Quả Núi!” họ la to, và khắp 
nơi người ta mở cửa số, những bàn chân hối hả chạy tới. 


Một lần nữa niềm hứng khởi nhiệt tình lại tràn ngập khắp thị trấn. Song anh 
chàng có giọng nói nghiêm nghị vội vã chạy đi gặp viên Thị trưởng. “Lão 
rồng sắp đến rồi, tôi không nói bỡn đâu!” anh ta kêu to. “Hãy phá bỏ cây 
cầu! Hãy sẵn sàng vũ khí!” 


Sau đó bỗng tiếng kèn báo động nổi lên, vang vọng dọc các bờ đá. Tiếng 
reo mừng ngừng bặt và niềm vui chuyển thành nỗi sợ. Vậy là lão rồng đã 
không gặp họ trong tình trạng hoàn toàn không chuẩn bị. 


Sau đó không lâu, tốc độ của lão rồng vút nhanh tới mức họ có thể nhìn 
thấy lão lao về phía mình như một tia lửa ngày càng lớn và sáng chói hơn, 
và ngay cả kẻ khờ dại nhất cũng không nghỉ ngờ rằng những lời tiên đoán 
kia là sai lầm. Song họ vẫn còn đôi chút thời gian. Mọi thứ thùng, chậu 
trong thị trấn đều được đổ đầy nước, mọi chiến binh đều được vũ trang, 
mọi mũi tên và phi tiêu đều sẵn sàng, còn cái cầu bắc vào đất liền thì bị kéo 
đổ và phá hủy, trước khi lão rồng Smaug khủng khiếp đến gần cùng tiếng 
gầm rú mỗi lúc một to hơn, và mặt hồ lấp lánh ánh đỏ như lửa dưới đôi 
cánh võ ghê người của lão. 


Giữa lúc người ta đang la hét, than khóc và gào thét thì lão đến, lướt tới cây 
cầu và bị chặn đứng! Cầu đã không còn, mà kẻ thù của lão thì lại ở trên một 
hòn đảo giữa dòng nước sâu - quá sâu, mờ tối và lạnh lão, không hợp sở 
thích của lão. Nếu lão nhao xuống hồ thì một lượng hơi nước sẽ bốc lên 

đủ để làm thành màn sương mù che phủ cả vùng đất này suốt mấy ngày; mà 
cái hồ thì mạnh mẽ hơn lão, nó sẽ khiến lão nguội lạnh trước khi có thể 

lội qua. 


Vừa gầm thét lão vừa lướt trở lại phía trên thị trấn. Một loạt mũi tên đen 
vọt lên tới tấp như mưa bắn tanh tách trên vấy rồng và những viên đá quý 
trên mình lão, rồi phần thần mũi tên bị hơi thở của lão đốt cháy xèo xèo rớt 


trở lại, đâm bổ xuống hồ. Không một cuộc bắn pháo hoa nào mà các bạn na 


tưởng tượng có thể sánh nổi cảnh tượng đêm ấy. Cùng với tiếng bật dây 
cung phừng phừng và tiếng kèn đỉnh tai nhức óc, cơn thịnh nộ của lão rồng 
bốc cao tột độ, tới mức lão phát điên lên không còn biết gì nữa. Từ trước 
tới giờ, đã bao năm nay không kẻ nào dám khiêu chiến lão; ngay cả bây giờ 
lẽ ra họ cũng không dám nếu không có cái anh chàng nói giọng nghiêm 
nghị kia (tên anh ta là Bard), anh này cứchạy đi chạy lại mà cổ vũ các cung 
thủ và thúc giục viên Thị trưởng ra lệnh cho họ chiến đấu đến mũi tên cuối 
CÙng. 


Lửa phụt ra từ miệng lão rồng. Lão lượn tròn một lát trong khoảng không 
tít cao trên đầu họ, thắp sáng cả mặt hồ; cây cối bên bờ ánh lên màu đồng 
và màu máu cùng những cái bóng đen sẵm nhấp nhô nơi chân họ. Sau đó 
lão lao thắng xuống qua làn mưa tên, liều lĩnh trong cơn thịnh nộ, chẳng 
buồn quay hai bên sườn đầy vấy về phía kẻ thù mà chỉ tìm cách thiêu rụi 
thị trấn. 


Lửa bốc lên từ những mái tranh và các đầu rầm gỗ trong lúc lão âm ầm lao 
xuống, lướt qua rồi lại vòng trở lại, dù rằng người ta đã hắt ướt nước lên 
mọi thứ trước khi lão đến. Một lần nữa hàng trăm bàn tay lại vấy nước vào 
bất kỳ chỗ nào bén lửa. Lão rồng lồng lộn quay lại. Một nhát quét đuôi 

của lão khiến mái Tòa nhà Lớn sụp đổ tan tành. Những ngọn lửa không thể 
nào dập tắt bốc cao trong đêm. Lão lao xuống một lần rồi lại một lần nữa, 
và một ngôi nhà rồi lại một ngôi nhà nữa bốc cháy và đổ sụp; vậy mà 
không một mũi tên nào gây trở ngại cho lão hoặc làm lão đau hơn một con 
ruồi vùng đầm lầy có thể làm. 


Những người đàn ông đã bắt đầu nhảy xuống nước từ mọi phía. Phụ nữ và 
trẻ em bị dồn lên những chiếc thuyền nặng trĩu ở khu chợ dưới nước. 
Người ta quằng vũ khí xuống. Ở cái nơi mà trước đó không lâu cất lên 
những bài ca xưa về niềm hạnh phúc sắp đến của giống người lùn giờ chỉ 
còn lại đau buồn và than khóc. Lúc này thì người ta nguyền rủa họ. Bản 
thân viên Thị trưởng cũng đang chạy tới cái thuyền lớn mạ vàng, hy vọng 
sẽ chèo thoát thân trong cảnh hỗn loạn. Chẳng mấy chốc toàn bộ thị trấn 
sẽ vắng ngắt và bị thiêu rụi tới tận mặt nước hô. 


Đó là hy vọng của lão rồng. Bọn chúng cứ lên thuyền hết đi, lão cũng 
chăng bận tâm. Lúc ấy lão có thể chơi cái trò săn bắt thú vị, rồi thì đến khi 
đói khát chúng cũng phải dừng lại một chỗ thôi. Cứ mặc chúng tìm cách 


Jviensach.vn 


vào đất liền, còn lão sẽ sẵn sàng. Chăng bao lâu nữa lão sẽ đốt cháy hết các 
khu rừng dọc bờ hồ, làm héo mọi cánh đồng và bãi chăn thả gia súc. Ngay 
lúc này lão đang khoái cái trò trêu-chọc-thị-trấn hơn bất kỳ trò nào lão từng 
chơi suốt nhiều năm trước. 


Song vẫn còn một toán cung thủ không rời vị trí giữa những ngôi nhà đang 
cháy. Thủ lĩnh của họ là Bard, anh chàng có giọng nói và vẻ mặt nghiêm 
nghị, người mà trước đó đã bị bạn bè buộc tội toàn tiên đoán chuyện buồn 
như lũ lụt và cá bị nhiễm độc, dù rằng họ biết rõ giá trị và lòng dũng cảm 
của anh. Anh là hậu duệ của dòng họ Girion, Chúa tế Thung Lũng; vợ con 
anh từ lâu đã xuôi theo Sông Chảy trốn khỏi cảnh đổ nát. Lúc này anh sử 
dụng cây cung bằng gỗ thủy tùng và đã bắn hết cả tên, chỉ còn một mũi. 
Những ngọn lửa ở gần anh. Các bạn anh đang rời bỏ anh. Anh giương cây 
cung lần cuối. 


Bỗng từ trong bóng tối một cái gì đó vỗ cánh bay đến vai anh. Anh giật 
mình - nhưng đó chỉ là một con chim hét già. Không một chút sợ sệt, nó 
đậu gần lại anh và đem đến cho anh những tin tức. Thật tuyệt là anh hiểu 
được ngôn ngữ của nó, cũng nhờ anh thuộc dòng giống của Thung Lũng. 


“Khoan đã! Khoan đã!” nó nói với anh. “Irăng sắp lên rồi. Hãy nhằm cái 
hõm bên ngực trái của lão khi lão bay và lộn mình trên đầu anh ấy!” Và 
trong lúc Bard đang ngạc nhiên dừng lại thì con chim hét kể cho anh các tin 
tức tít trên Quả Núi và tất cả những øì nó đã được nghe. 


Sau đó Bard kéo dây cung đến tận mang tai. Lão rồng đang lượn vòng trở 
lại, bay rất thấp, và lúc lão tới thì mặt trăng đã lên khỏi bờ phía Đông tỏa 
ánh bạc xuống đôi cánh to lớn của lão. 


Jviensach.vn 


Bard của Lake-town 


“Mãi tên ơi!” chàng cung thủ nói. “Hỡi mũi tên đen! Ta đã để dành ngươi 
cho lần bắn cuối cùng. Ngươi chưa bao giờ làm ta thất vọng và ta bao giờ 
cũng tìm lại ngươi. Ta đã nhận ngươi từ cha ta và cha ta đã nhận ngươi từ 
thuở xa xưa. Nếu ngươi xuất thân từ các xưởng rèn của vị vua đích thực 
dưới gầm Quả Núi thì ngay lúc này hãy xuất phát và hãy phóng thật trúng!” 


Lão rồng một lần nữa lại nhào xuống thấp hơn bao giờ hết, và lúc lão lộn 
mình lao xuống, cái bụng lão lấp loáng, những tia sáng rực rỡ của các viên 
ngọc sáng lên dưới ánh trăng - nhưng có một vùng lại không như thế. Cây 
cung lớn bật dây. Mũi tên đen vút nhanh từ sợi dây, tìm thăng đến chỗ lõm 
ở mé trái lồng ngực lão, nơi chân trước lão dang rộng. Phập, mũi tên cắm 
vào đó và mất hút, ngập lút cả thần, đà bay của nó thật quá mạnh. Với một 
tiếng thét khiến người nghe phải điếc tai, cây cối phải đổ nhào và đá phải 
nứt vỡ, lão rồng Smaug lao vọt lên không trung, lộn nhào rồi từ trên cao 
đầm sầm xuống thành một đống thảm hại. 


Lão rơi ngay giữa thị trấn. Những cơn giãy giụa cuối cùng của lão đập vụn 
thị trấn thành tàn lửa và tro bụi. Sóng hồ gầm thét xô bờ. Một tầng hơi 
nước khống lồ bốc lên, trắng xóa trong cảnh tối tăm bất chợt dưới trăng. 
Một tiếng rít vang lên tiếng máu chảy cuồn cuộn, và rồi yên lặng. Đó là kết 
cục của lão rồng Smaug và của thị trấn Esgaroth, nhưng không phải của 
anh chàng Bard. 


Vầng trăng đang tròn dần mỗi lúc một lên cao, và gió lạnh thổi ào ào. Gió 
xoắn màn khói trắng thành những cột cong cong và những đám mây hối hả 
rồi thối chúng về phía Tây khiến chúng tan thành những mảnh tả tơi trên 


Jviensach.vn 


các đầm lầy trước Rừng U Ám. Lúc này có thể thấy những con thuyền rải 
rác trên mặt hồ, và xuôi theo chiều gió văng vắng tiếng người dân Esgaroth 
than thở về thị trấn, về tài sản bị mất và về những ngôi nhà đổ nát. Song họ 
thật sự cũng có nhiều điều để mà cảm kích, nếu như họ nghĩ về thực tế đó, 
tuy rằng khó có thể chờ đợi họ nghĩ như vậy ngay lúc này: ba phần tư số thị 
dân ít nhất cũng đã trốn thoát và còn sống; các khu rừng, cánh đồng, bãi 
chăn thả và gia súc của họ không bị thiệt hại; còn lão rồng thì đã chết. 
Những điều đó có ý nghĩa øì thì quả thực họ vẫn chưa nhận thức ra. 


Họ tụ tập thành những đám đông sầu não trên bờ hồ phía Tây, run rấy trong 
gió lạnh, buông những lời phàn nàn đầu tiên và trút cơn giận dữ lên đầu 
viên Thị trưởng vì ông này đã rời bỏ thị trấn quá sớm trong lúc một số 
người vẫn còn sẵn lòng bảo vệ nó. 


“Ông ta có thể có đầu óc kinh doanh giỏi - đặc biệt là việc kinh doanh của 
cá nhân mình,” một vài người lấm bẩm, “song ông ta chắng được tích sự gì 
khi có bất kỳ chuyện nghiêm trọng nào xảy ra!” Và họ ca ngợi lòng dũng 
cảm của Bard và phát tên cuối cùng mạnh mẽ của anh. “Giá mà anh ấy 
không bị giết,” tất cả bọn họ đều nói, “chúng ta sẽ tôn anh ấy làm vua. Bard 
Người Bắn Rồng của dòng họ Girion! Than ôi, anh ấy đã mất rồi!” 


Và ngay giữa lúc họ đang trò chuyện, một dáng người cao lớn từ trong 
bóng tối bước ra. Người anh ta ướt sũng, mái tóc đen đẫm nước xõa xuống 
mặt và hai bờ vai, và đôi mắt anh ta sáng mãnh liệt. 


“Bard không chết đâu!” anh ta kêu to. “Anh ấy đã nhảy xuống hồ ở 
Esgaroth lúc kẻ thù bị giết. Tôi là Bard của dòng họ Girion đây, tôi là người 
đã giết lão rồng đây!” 

“Vua Bard! Vua Bard!” họ reo lên; song viên Thị trưởng nghiến hai hàm 
răng đang run lập cập. 


“Girion là Chúa tế Thung Lũng, đâu phải là vua của thị trấn Esgaroth,” ông 
ta nói. “Tại thị trấn Hồ trước nay chúng ta vẫn bầu ra các thị trưởng trong 
số những người già và thông thái; và không cam chịu sự cai trị của những 
kẻ võ biền. Hãy để “Vua Bard' trở về với vương quốc của anh ta - Thung 
Lũng giờ đây đã được giải phóng nhờ lòng dũng cảm của anh ta rồi, và 
không có gì ngăn cản anh ta trở về cả. Bất kỳ ai muốn đều có thể đi theo 


Juviensach.vn 


anh ta, nếu như họ thích những tảng đá lạnh ngắt dưới bóng Quả Núi hơn 
bờ hồ xanh biếc. Người khôn ngoan sẽ ở lại đây cùng chung hy vọng xây 
dựng lại thị trấn, và sớm muộn rồi cũng sẽ lại được hưởng cảnh thanh bình 
thịnh vượng.” 


“Chúng tôi sẽ theo Vua Bard!” những người ở gần nhất hét lên trả lời. 
“Chúng tôi đã chán ngấy mấy ông già và những kẻ chỉ thích đếm tiền rồi!” 
Còn đám người ở xa hơn thì đồng thanh hô vang: “Ủng hộ chàng Cung 
Thủ, đả đảo bọn tham tiền,” cho tới khi tiếng hò hét vang dội dọc bờ hồ. 


“Ta không phải là người đánh giá thấp chàng cung thủ Bard,” viên Thị 
trưởng thận trọng nói (bởi lúc này Bard đứng rất gần ông ta). “Đêm nay 
anh ấy đã giành được một vị trí nối bật trong danh sách những người có 
đóng góp lớn cho thị trấn; và anh ấy xứng đáng với rất nhiều bài ca bất hủ. 
Song, vì sao, hỡi dân chúng?” - và đến đây viên Thị trưởng đứng dậy, nói 
rất to và rõ ràng - “Vì sao ta lại phải nhận tất cả những lời trách móc của 
các người? Vì lỗi gì mà ta phải bị phế truất? Ai đã khuấy động để lão rồng 
thức giấc, cho phép ta hỏi? Ai đã nhận những món quà hậu hĩnh và sự giúp 
đỡ dồi dào của chúng ta và khiến chúng ta tin những bài ca xưa có thể trở 
thành hiện thực? Ai đã lợi dụng tình cảm ủy mị và những tưởng tượng tức 
cười của chúng ta? Bọn họ đã gửi thứ vàng øì theo dòng sông để 

thưởng công cho chúng ta? Lửa rồng và cảnh hoang tàn! Chúng ta sẽ phải 
đòi ai bồi thường thiệt hại cho chúng ta, và đòi ai phải giúp đỡ các quả phụ 
và trẻ mồ côi của chúng ta đây?” 


Như các bạn thấy, viên Thị trưởng đã thể hiện quan điểm của mình một 
cách có mục đích. Những lời ông ta nói dẫn đến kết quả là lúc này dân 
chúng hoàn toàn quên mất ý định lập một ông vua mới và chuyển cơn giận 
dữ của mình về phía Thorin cùng các bạn của chú. Từ khắp tứ phía người ta 
hét lên những lời cáu kỉnh và cay độc; và một vài người trong số những kẻ 
đã hát to nhất những bài ca xưa lúc này lại đang lớn tiếng kêu rằng các chú 
lùn đã cố ý đánh thức lão rồng dậy để hại họ. 


“Rõ là những kẻ ngốc!” Bard nói, “Sao lại phí lời và nổi giận với những 
người bất hạnh ấy kia chứ? Chắc chắn là họ đã chết cháy rồi, trước khi lão 
rồng Smaug tới chỗ chúng ta.” Sau đó, thậm chí trong lúc đang nói, tận sâu 
trong lòng anh vẫn nghĩ đến cái kho báu huyền thoại của Quả Núi còn nằm 
đó không người canh gác và vô chủ kia, và anh bỗng lặng thinh. Anh nghĩ 


Jviensach.vn 


đến những lời của viên Thị trưởng, đến Thung Lũng được tái thiết đầy 
những quả chuông vàng, nếu như anh có thể kiếm được những 
người thích hợp. 


Cuối cùng anh lại lên tiếng, “Bây giờ không phải là lúc để nói những lời 
giận dữ, thưa ông 'Thị trưởng, hoặc để xem xét những kế hoạch thay đổi 
quan trọng. Có việc cần phải làm. Tôi vẫn phục vụ ông - dù rằng một thời 
gian sau tôi có thể suy nghĩ lại về những lời ông vừa nói và sẽ lên phía Bắc 
cùng với bất kỳ ai sẵn lòng đi theo tôi.” 


Sau đó anh rảo bước đi phụ giúp sắp xếp các khu trại cũng như chăm sóc 
những người ốm yếu và những người bị thương. Nhưng viên 'Thị trưởng 
quắc mắt nhìn theo khi anh bỏ đi và cứ ngồi lì trên mặt đất. Ông ta suy nghĩ 
nhiều nhưng lại rất ít nói, trừ phi cần gọi to để quân lính đem bếp lửa và đồ 
ăn cho mình. 


Lúc này đi đến chỗ nào Bard cũng thấy dân chúng sôi nổi bàn tán về cái 
kho báu khống lồ hiện không có ai canh giữ kia. Người ta nói đến khoản 
bồi thường cho tất cả những thiệt hại mà họ sẽ sớm được nhận, và họ sẽ có 
của ăn của để thừa thãi để mà sắm những đồ đắt tiền của phương Nam; cầu 
chuyện đó khiến họ phấn chấn lên nhiều trong cảnh ngộ hiện tại. Điều đó 
cũng tốt thôi, bởi đêm đó thật rét buốt và cơ cực. Chỉ có thể xoay xở chỗ ở 
tạm cho một số người (viên Thị trưởng được một chỗ) và có rất ít thực 
phẩm (ngay cả viên Thị trưởng cũng bị thiếu). Đêm đó nhiều người bị ốm 
vì ướt lạnh và buồn phiền, rồi họ chết, dù trước đó họ đã bình an vô sự 
thoát khỏi đống đổ nát của thị trấn. Những ngày tiếp theo tình trạng bệnh 
tật và đói khát càng trầm trọng hơn. 


Trong thời gian đó Bard giữ vai trò lãnh đạo, anh sắp đặt công việc theo ý 
mình, tuy rằng vẫn luôn nhân danh viên Thị trưởng; nhiệm vụ cai quản dân 
chúng và chỉ đạo công việc chuẩn bị nhà cửa và phòng vệ thật là khó khăn. 
Hầu hết bọn họ có lẽ đã chết trong cái mùa đồng lúc này đang hối hả đến 
sau mùa thu nếu như không được cứu trợ kịp thời. Nhưng việc cứu trợ đã 
đến nhanh chóng: bởi Bard đã lập tức phái người đưa tin gấp rút ngược 
dòng sông tới Rừng U Ám xin viện trợ của Vua Tiên Rừng, và những người 
đưa tin này đã gặp một đoàn người đang hành quân, mặc dù khi đó mới là 
ngày thứ ba sau thất bại của lão rồng Smaug. 


Juviensach.vn 


Trước đó Vua Tiên Rừng đã nhận được tin từ nhóm đưa tin của ông và từ 
các loài chim yêu mến tộc người của ông nên đã biết nhiều về chuyện xảy 
ra. Quả thật là giữa các loài có cánh sinh sống trên vùng ven Xứ Hoang Tàn 
của lão rồng đã có một sự náo động lớn. Không trung dày đặc những đàn 
chim lượn tròn, và những chú chim đưa tin lướt nhanh thì bay khắp bầu 
trời. Phía trên các vùng ven Khu Rừng lanh lảnh tiếng chim hót ríu ran. Xa 
tít phía trên Rừng U Ám, tin tức lan truyền, “lão rồng Smaug chết rồi!” Lá 
rừng rì rào và những cái tai hoảng hốt vếnh lên nghe. Thậm chí trước khi 
Vua Tiên Rừng phóng ngựa lên đường thì tin tức đã lan sang phía Tây tới 
tận rừng thông trên Dãy Núi Mù Sương rồi; ngài Beorn đã nghe tin ấy 
trong ngôi nhà gỗ, còn bọn yêu tinh thì đang họp hội đồng trong hang. 


“Đó sẽ là tin tức cuối cùng mà chúng ta được nghe về 'Thorin Oakenshield, 
ta e là như vậy,” ông vua nói. “Lễ ra chú ta đã phải làm tốt hơn để còn tiếp 
tục làm khách của ta. Dù sao thì đó cũng là một tin xấu,” ông nói thêm, “nó 
chăng có lợi gì cho bất kỳ ai.” Bởi ông cũng đã không quên huyền thoại 

về của cải của Thror. Vì vậy lúc này nhóm người đưa tin của Bard gặp ông 
đang hành quân cùng nhiều binh sĩ mang giáo mác, cung tên; và lũ quạ ăn 
xác thối đã tập hợp dày đặc phía trên ông, bởi chúng nghĩ chiến tranh lại 
sắp nổ ra, một chuyện đã lầu lắm chưa từng có ở vùng này. 


Song khi nhận được những lời cầu xin của Bard, ông vua cảm thấy thương 
hại, bởi ông là chúa tế của một dân tộc hiền lành và tốt bụng; vì vậy ông 
chuyển hướng cuộc hành quân, vốn trước đó nhằm về phía Quả Núi, lúc 
này gấp rút xuôi dòng sông để tới Hồ Dài. Ông không có đủ thuyền bè cho 
đội quân của mình, nên họ buộc phải theo đường chậm hơn - đường bộ; 
song cái kho lương thực lớn thì ông gửi đi trước bằng đường thủy. Tuy vậy 
các tiên rất nhanh chân, và mặc dù vào thời đó họ không quen lắm với 

các cuộc hành quân và những vùng đất đầy hiểm họa giữa Khu Rừng và 
vùng Hồ, họ vẫn đi rất nhanh. Chỉ năm ngày sau cái chết của lão rồng, họ 
đã đặt chân tới bờ hồ và đứng nhìn cảnh đổ nát của thị trấn. Họ được đón 
tiếp tử tế, ở chừng mực có thể mong đợi trong hoàn cảnh đó, và người dân 
cùng viên Thị trưởng sẵn sàng thỏa thuận bất kỳ điều øì trong tương lai để 
đối lấy sự viện trợ của Vua Tiên Rừng. 


Kế hoạch của họ nhanh chóng được vạch ra. Viên Thị trưởng cho phụ nữ, 
trẻ em, người già và người không đủ sức khỏe ở lại phía sau; còn bản thân 
ông cùng đi với một số thợ thủ công và nhiều tiên khéo léo; họ hối hả đốn 


Juviensach.vn 


cây và thu thập những cây gỗ được thả trôi sông từ trên Khu Rừng xuống. 
Sau đó họ bắt tay dựng lều lán bên bờ hồ để làm nơi ở phòng mùa đông sắp 
đến; và cũng theo chỉ dẫn của viên Thị trưởng, họ bắt đầu lập kế hoạch cho 
một thị trấn mới được thiết kế thậm chí còn to đẹp hơn trước, nhưng là ở 
địa điểm khác. Họ di dời về phía Bắc tới nơi cao hơn bờ hồ; bởi suốt từ đó 
về sau họ cứ kinh sợ cái vùng nước nơi lão rồng nằm xuống. Lão sẽ chắng 
bao giờ trở về cái giường bằng vàng của lão nữa, mà cứ năm đờ ra như đá 
lạnh, oằn mình dưới đáy quãng nước rộng. Tại đó suốt nhiều thế kỷ, người 
ta có thể nhìn thấy bộ xương khổng lồ của lão, khi trời lặng gió, giữa đống 
đổ nát của thị trấn cũ. Song ít người dám đi qua cái nơi đáng nguyền rủa ấy, 
và chăng một ai dám lặn xuống vùng nước lạnh run người để tìm lại những 
viên ngọc quý rời ra từ cái xác mục nát của lão. 


Song toàn bộ các binh sĩ còn đủ sức chiến đấu, và hầu hết lực lượng quân 
đội của Vua Tiên Rừng, đều chuẩn bị sẵn sàng hành quân tới Quả Núi ở 
phía Bắc. Chính vì vậy mà mười một ngày sau khi thị trấn bị tàn phá, đoạn 
đầu đoàn người đã vượt qua các cổng đá ở suối hồ và tiến vào các vùng đất 
hoang tàn. 


Juviensach.vn 


Chương XV - NHỮNG ĐÁM MÂY 
HỘI TỤ 


Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với Bilbo và các chú lùn. Một người trong 
bọn đã canh gác cả đêm, nhưng suốt cho đến sáng họ vẫn chăng nghe hoặc 
nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của hiểm nguy. Song chim chóc ngày càng tụ 
tập đông hơn. Hàng đàn chim đang bay đến từ phía Nam; còn lũ quạ vẫn 
sinh sống quanh Quả Núi thì đang lượn vòng tròn và không ngớt kêu váng 
trên đầu họ. 


“Có chuyện lạ lùng gì đó đang xảy ra,” Thorin nói. “Đã hết thời kỳ di trú 
mùa thu rồi; hơn nữa lũ chim này luôn sống trong đất liền; nào là sáo đá, 
nào là chim sẻ, và ở tít xa kia là rất nhiều quạ nữa, coi bộ sắp sửa xảy ra 
một cuộc chiến rồi!” 


Bỗng Bilbo chỉ tay, “Lại con chim hét già ấy kìa!” anh chàng kêu to. “Chắc 
nó đã trốn thoát khi lão rồng Smaug đập nát sườn núi, nhưng tôi cho rằng 
lũ sên thì không!” 


Quả đúng là con chim hét già, và trong lúc Bilbo chỉ tay, nó bay về phía họ 
và đậu lên một hòn đá gần đó. Rồi nó vỗ cánh và hót; sau đó nó nghếch đầu 
sang một bên như thể để lắng nghe; rồi nó lại hót, và lại lắng nghe. 

“Tôi tin là nó đang cố kể cho chúng ta điều gì đó,” Balin nói, “nhưng tôi 


không thể hiểu được tiếng nói của những con chim như vậy, nó nói rất 
nhanh và khó nghe. Cậu có hiểu được không, hả Bagøins?” 


“Hiếu không rõ lắm,” Bilbo nói (kỳ thực, anh chàng chăng hiếu chút nào 
cả), “song anh bạn thân mến này có vẻ rất kích động.” 


“Tôi chỉ ước gì nó là một con quạ!” Balin nói. 


“Tôi đã tưởng ông không thích chúng kia đấy! Ông có vẻ rất e ngại bọn 
chúng khi chúng ta đi lối này lần trước.” 


Jviensach.vn 


“Đó là giống quạ ăn xác thối! Đã vậy nom chúng lại đầy vẻ ám muội và 
độc ác, và lại còn hỗn láo nữa chứ. Hăn cậu đã nghe những cái tên xấu xa 
mà chúng gọi với theo chúng ta rồi. Song giống quạ thì lại khác. Trước đây 
giữa chúng và người dân của Thror vẫn thường có một tình bạn tuyệt vời; 
chúng đã đem đến cho chúng tôi nhiều tin mật rồi được thưởng công bằng 
những món đồ lấp lánh đến mức chúng chỉ muốn cất giấu trong tổ của 
mình. 


“Chúng sống rất lâu và nhớ rất dai, và chúng truyền lại trí khôn cho con cái 
mình. Tôi từng biết rất nhiều con quạ ở vùng núi đá khi còn là một cậu lùn 
thiếu niên. Chính cái đồi này trước đây được gọi là Đồi Quạ, bởi có một 
cặp vợ chồng quạ khôn ngoan và nổi tiếng, lão quạ Carc và vợ lão, sống 

ở đây, phía trên trạm gác. Song tôi cho rằng bây giờ thì bói cũng không ra 
con quạ nào thuộc cái dòng giống cổ xưa ấy còn lảng vảng sống ở 

đầy nữa.” 


Chú vừa nói xong thì con chim hét già kêu to một tiếng, rồi lập tức bay đi. 


“Chúng ta không thể hiểu được con chim già ấy, song nó hiểu chúng ta, tôi 
dám chắc là thế,” Balin nói. “Bây giờ hãy để ý xem có chuyện gì xảy ra!” 
Không lâu sau đó, có tiếng võ cánh, và con chim hét quay trở lại; cùng với 
nó là một con chim già lụ khụ. Nó sắp bị mù, hầu như không còn bay được 
nữa, và đỉnh đầu nó đã bị hói. Đó là một con quạ già rất to. Nó đậu xuống 
ngay đơ trên mặt đất trước mặt họ, chầm chậm vỗ cánh, rồi cúi đầu chào về 
phía Thorin. 


“Ôi, xin chào Thorin - con trai của Thrain, và Balin - con trai của Eundin,” 
nó khàn khàn nói (Bilbo có thể hiểu những øì nó nói, bởi nó dùng ngôn ngữ 
bình thường chứ không phải ngôn ngữ của loài chim). “Tôi là Roac, con 
trai của Carc. Carc đã mất rồi, nhưng trước kia các ngài đã từng biết rõ 

ông ấy. Đã một trắm năm mươi ba năm kể từ khi tôi chui ra khỏi vỏ trứng, 
nhưng tôi không quên những øì cha tôi từng kể. Hiện tôi là thủ lĩnh của loài 
quạ vĩ đại của Quả Núi. Chỉ còn một số ít chúng tôi, song chúng tôi vẫn 
còn nhớ vị vua thời xa xưa. Hầu hết dần của tôi đã bay đi khắp nơi, bởi ở 
phương Nam đang có những tin tức động trời - một vài tin đối với các ngài 
là tin vui, còn một vài tin thì các ngài sẽ không cho là tốt lắm đâu. 


Juviensach.vn 


Roac, con trai của Carc 


“Nhìn kìa! chim chóc lại đang tập hợp trở lại về phía Quả Núi và về phía 
Thung Lũng, từ phía Nam, phía Đông và phía Tây, bởi có tin lão rồng 
Smaug đã chết!” 


“Đã chết rồi! Đã chết rồi ư?” các chú lùn reo lên. “Đã chết rồi! Vậy là bấy 
nay chúng ta đã sợ hãi một cách không cần thiết - và kho báu là của chúng 
ta rồi!” Tất cả bọn họ đều đứng phắt dậy và bắt đầu nhảy cỡn lên vì 

Vui sướng. 


“Vâng, đã chết rồi,” Roac nói. “Anh chim hét đây, cầu cho lông anh ấy 
không bao giờ rụng, đã nhìn thấy lão ta chết, và chúng ta có thể tin lời anh 
ấy. Anh ấy đã nhìn thấy lão ta rơi xuống trong cuộc chiến với con người tại 
Esgaroth vào cái đêm cách đây ba ngày, lúc trăng lền.” 


Phải mất một lúc Thorin mới có thể khiến các chú lùn yên lặng trở lại và 
lắng nghe tin tức của lão quạ. Cuối cùng, sau khi đã kể toàn bộ câu chuyện 
về cuộc chiến kia, lão quạ nói tiếp: 


“Thật rất đáng vui mừng, thưa ngài 'Thorin Oakenshield. Ngài có thể trở về 

lâu đài trong an toàn; toàn bộ kho báu là của ngài - trong lúc này. Song 

ngoài chim chóc ra còn nhiều kẻ đang đổ về đây. Tìn tức về cái chết của lão 

canh gác đã lan truyền khắp xa gần, và bao nhiêu năm nay người ta vẫn 

không quên kể cái huyền thoại về của cải của Thror; rất nhiều kẻ đang khao 

khát được có một phần chiến lợi phẩm đấy. Hiện một đoàn tiên đã đang lên 

đường, và lũ chim ăn xác thối cùng đến với họ, hy vọng sẽ có đánh nhau Và ,ensach.vn 


giết chóc. Bên bờ hồ, con người than phiền đau buồn của họ là do giống 
người lùn gây nên; họ không cửa không nhà và nhiều người đã chết, còn 
lão rồng Smaug thì đã tàn phá thị trấn của họ. Họ cũng nghĩ đến việc tìm 
kiếm những khoản bồi thường từ kho báu của ngài, dù các ngài còn 

sống hay đã chết. 


“Hãy để sự thông thái của ngài tự quyết định cách giải quyết; song mười ba 
người là phần còn lại ít ỏi của cái dần tộc vĩ đại của Durin xưa kia từng 
sinh sống ở đây mà giờ đã tản mác tới các nơi xa. Nếu sẵn lòng nghe lời 
khuyên của tôi, xin ngài đừng có tin viên Thị trưởng vùng Hồ, mà hãy tin 
cái anh chàng đã bắn rụng lão rồng bằng cây cung của mình. Anh ấy là 
Bard, thuộc chủng tộc Thung Lũng, người của dòng họ Girion; anh ấy là 
một người nghiêm nghị và trung thực. Rồi chúng ta sẽ lại một lần nữa thấy 
cảnh thái bình giữa giống người lùn, con người và các tiên sau cái thời đau 
buồn dài dặc kia; song để có được điều đó có thể ngài sẽ phải trả giá bằng 
vàng. Tôi đã nói hết.” 


Khi đó Thorin bừng bừng nổi giận, “Bọn ta xin cảm ơn, Roac, con trai của 
Carc. Ngươi và dân chúng của ngươi sẽ không bị lãng quên. Song chừng 
nào bọn ta còn sống thì bọn trộm đừng hòng lấy được mà lũ người hung 
bạo cũng đừng hòng mang đi được tí vàng nào của bọn ta. Nếu ngươi muốn 
được bọn ta biết ơn nhiều hơn nữa thì hãy đem cho bọn ta tin tức về bất kỳ 
kẻ nào đang đến gần. Ta cũng khẩn cầu ngươi, nếu trong các ngươi còn ai 
trai trẻ khỏe cánh, thì ngươi hãy phái tới chỗ bà con họ hàng ta trên dãy núi 
phía Bắc ở cả triền Tây và triền Đông và kể cho họ nghe về tình cảnh của 
bọn ta. Nhưng đặc biệt phải tới gặp người anh họ của ta là Dain ở Dãy Đồi 
Sắt, bởi ông ấy có nhiều người được vũ trangtốt, và lại ở gần nơi này nhất. 
Hãy bảo ông ấy khẩn trương lên!” 


“Tôi không dám nói dự kiến này là hay hoặc dở,” Roac khàn khàn nói, 
“song tôi sẽ làm việc øì có thể.” Nói xong, nó chầm chậm bay đi. 


“Bây giờ hãy trở về Quả Núi!” Thorin kêu to. “Chúng ta không còn nhiều 
thời gian để mà phung phí nữa.” 


“Và còn rất ít đồ để mà ăn!” Bilbo kêu lền, lúc nào cũng tỏ ra sốt sắng về 
những vấn đề như vậy. Dù sao thì anh chàng cũng cảm thấy cuộc mạo 


hiểm, nói một cách chính xác, đã kết thúc cùng với cái chết của lão rồng - ¬.. 


trong đó mình đã mắc sai lầm lớn - và anh chàng sẽ sẵn sàng từ bỏ hầu hết 
phần lợi nhuận của mình để đối lấy việc giải quyết những chuyện này bằng 
phương pháp hòa bình. 


“Hãy trở về Quả Núi!” các chú lùn kêu lên như thể họ không nghe tiếng 
anh chàng: thế là anh chàng phải cùng đi với họ. 


Vì đã nghe nói về một vài sự kiện rồi nên các bạn sẽ hiểu rằng các chú lùn 
vẫn còn vài ngày cho mình. Họ thăm thú những cái hang thêm lần nữa và 
phát hiện, đúng như họ dự đoán, rằng chỉ có Cổng Trước là vẫn mở; toàn 
bộ các cổng khác (dĩ nhiên là trừ cái cửa nhỏ bí mật) đã bị lão rồng Smaug 
đập nát và bít lại từ lâu, chắng còn dấu tích øì của chúng nữa. Vì vậy lúc 
này họ bắt đầu ráng sức củng cố lối vào chính và làm một con đường mới 
dẫn ra ngoài. Họ kiếm được rất nhiều dụng cụ trong số những món đồ mà 
những thợ mỏ, thợ đá và thợ xây xưa kia đã sử dụng; và các chú lùn vẫn 
còn rất thành thạo mấy việc thế này. 


Trong lúc họ làm việc, lũ quạ liên tục đem tin tức đến. Bằng cách này họ 
biết Vua Tiên Rừng đã rẽ xuống vùng Hồ nên họ vẫn còn thời gian nghỉ xả 
hơi. Đáng mừng hơn, họ nghe nói là ba con trong bầy ngựa của họ đã trốn 
thoát và đang lang thang xuống tận bờ Sông Chảy, cách không xa nơi họ đã 
để lại một phần kho đồ của mình. Vì vậy, trong lúc các chú khác tiếp tục 
làm việc, Eili và Kili được cử đi, có một chú quạ dẫn đường, để tìm lại ba 
con ngựa đó và đem về tất cả những øì hai chú có thể mang. 


Bốn ngày đã trôi qua, và cho tới lúc ấy họ biết rằng lực lượng liên quân của 
người vùng Hồ và các tiên đang gấp gáp đi về phía Quả Núi. Song lúc này 
niềm hy vọng trong họ đã dâng cao hơn, bởi họ đã có thực phẩm đủ dùng 
dè xẻn vài tuần lễ - dĩ nhiên chủ yếu là món cram mà họ đã chán ngấy; 
song thế còn tốt hơn là không có gì nhiều - và cái cổng đã được bịt lại 
bằng một bức tường xếp đá mộc vuông vắn, nhưng rất dày và cao, ngang 
qua lối vào. Trên tường có vài khe hở, qua đó họ có thể nhìn (hoặc bắn), 
nhưng không có lối vào. Họ dùng thang để trẻo vào trèo ra và kéo các thứ 
lên bằng dầy thừng. Họ làm một cổng vòm thấp ở chân bức tường mới để 
dòng suối chảy ra ngoài; nhưng ở gần chỗ thoát nước họ cải tạo thềm dòng 
chảy hẹp thành một hồ rộng trải dài từ vách núi tới đầu ngọn thác qua đổ 
xuống Thung Lũng. Giờ thì cách duy nhất để có thể tới gần Cổng, nếu 
không bơi, là men theo gờ đá hẹp ở mé phải theo hướng từ bức tường nhìn 


uviensach.vn 


ra ngoài. Về phần những con ngựa, họ chỉ đem chúng đến đầu những bậc 
đá phía trên cây cầu cũ, rồi sau khi dỡ hàng xong họ bảo chúng trở về với 
chủ cũ và xua chúng tự chạy về phía Nam. 


Rồi một đêm ánh đuốc ở tít phía Nam dưới Thung Lũng bỗng bập bùng 
trước mặt họ. 


“Bọn chúng đã đến!” Balin la to. “Và doanh trại của chúng rất lớn. Hăn 
chúng đã thừa lúc nhập nhoạng mà tiến vào thung lũng dọc theo cả hai bờ 
dòng sông.” 


Đêm ấy các chú lùn ngủ rất ít. Mới tờ mờ sáng họ đã thấy một đoàn người 
đang tiến lại gần. Từ sau bức tường, các chú quan sát thấy đoàn người đến 
gần đầu thung lũng rồi chầm chậm trèo lên. Không lầu sau họ có thể thấy 
cả những người vùng Hồ được vũ trang như thể chuẩn bị chiến tranh cùng 
những cung thủ tiên đi lẫn với họ. Cuối cùng, những người đi đầu đoàn 
quân này trẻo qua đống đá ngốn ngang lên đỉnh ngọn thác, vô cùng ngạc 
nhiên khi nhìn thấy cái hồ trước mặt và cái Cổng đã bị bịt lại bằng một bức 
tường bằng đá mới đẽo. 


Trong lúc họ đứng đó vừa chỉ trỏ vừa nói với nhau, Thorin gọi, “Các người 
là ai,” chú la lên thật to, “mà đến như thể khiêu chiến trước cổng của 
Thorin, con trai của Thrain, Vua dưới gầm Quả Núi, và các người muốn 
gì?” 


Song họ không trả lời. Một số người vội quay trở lại, những người khác 
cũng quay lại theo sau khi đã chăm chằm nhìn cái Cổng và các công sự 
phòng thủ một lát. Hôm ấy doanh trại được dời về phía Đông dòng sông, 
ngay giữa hai nhánh của Quả Núi. Rồi các tảng đá vang vọng những tiếng 
nói và bài ca sau biết bao ngày chúng vẫn nằm yên lặng. Còn có tiếng đàn 
hạc của các tiên và tiếng nhạc du dương; khi âm thanh ấy vọng tới chỗ họ, 
cái lạnh trong không khí dường như cũng ấm lên, và họ chợt ngửi 

thấy hương thơm thoang thoảng của những bông hoa rừng đang nở vào 
mùa xuân. 


Khi đó Bilbo thèm được thoát khỏi cái pháo đài mờ tối này để đi xuống 
tham dự tiệc tùng vui vẻ bên bếp lửa. Vài chú lùn còn trẻ tuổi cũng cảm 
thấy bồi hồi trong lòng; và họ lãm bẩm rằng họ mong mọi sự diễn ra theo 


uviensach.vn 


chiều hướng khác và rằng họ có thể tiếp nhận những người kia như bạn bẻ; 


song Thorin quắc mắt nhìn giận dữ. 


Sau đó chính các chú lùn đem đàn hạc cùng các nhạc cụ đã thu hồi từ cái 
kho báu kia ra và tấu nhạc lên để làm dịu tâm trạng của Thorin; song bài ca 
của họ không giống bài ca của các tiên, mà khá giống bài ca mà họ đã hát 


trước đó rất lâu tại cái hang hobbit nhỏ bé của Bilbo. 
Nhà vua đã trở về lâu đài cũ 

Dưới gầm Quả Núi mịt mờ cao vút! 

Kẻ thù của người đã chết, con Giun Đất Khủng Khiếp, 
Và các kẻ thù khác rồi sẽ thất bại thôi. 

Thanh kiếm thì sắc, ngọn giáo thì dài, 

Mũi tên bay nhanh, Cống thì vững chắc; 

Tấm lòng øan dạ canh giữ đống vàng; 

Người lùn sẽ không còn phải chịu bất công. 

Người lùn thuở xưa đã yếm bùa phép mạnh, 

Trong lúc những nhát búa bổ nhào như chuông rung 
Tại chốn thắm sâu, nơi loài hắc ám ngủ yên, 

Tại những phòng sâu dưới lòng đồi đá. 

Họ giăng ánh sao vào dây chuyền bạc 

Họ đính lửa-rồng vào mũ miện đế vương 

Từ những sợi dầy đàn căng chặt 

Họ vắt ra giai điệu của những cây đàn hạc. 


Ngai vàng của sơn vương thêm một lần giải thoát! 


Juviensach.vn 


Hỡi dân chúng còn lang bạt, hãy chú ý đến lời hiệu triệu! 

Hãy đến nhanh! Hãy đến nhanh! Qua vùng hoang mạc! 

Nhà vua của các bạn và bà con thần thích đang cần. 

Giờ đây chúng tôi kêu gọi từ dãy núi lạnh giá, 

“Hãy trở về những hang động thuở xưa!” 

Tại các Cổng nơi đây nhà vua đang chờ đợi, 

Bàn tay người đầy chầu báu ngọc vàng. 

Nhà vua đã trở về lâu đài cũ 

Dưới gầm Quả Núi mịt mờ cao vút. 

Con Giun Đất Khủng Khiếp đã gục ngã và chết 

Và các kẻ thù khác rồi sẽ thất bại thôi! 

Bài ca này có vẻ khiến Thorin hài lòng, bởi chú lại mỉm cười và trở nên vui 
vẻ; rồi chú bắt đầu nhấm tính khoảng cách tới Dãy Đồi Sắt để xem bao lầu 
nữa thì Dain có thể tới Quả Núi Cô Đơn, nếu chú ta lên đường ngay sau khi 


nhận được thông điệp. Song Bilbo cảm thấy chán ngán, cả bài ca lẫn 
cuộc thương lượng kia: nghe chúng có vẻ rất hiếu chiến. 


Sáng sớm hôm sau đã thấy một toán binh sĩ mang giáo mác vượt sông hành 
quân lên thung lũng. Họ vác theo một lá cờ màu lục của Vua Tiên và một lá 
cờ màu lam của người vùng Hồ, và họ cứ tiến bước cho tới khi đứng ngay 
phía trước bức tường bít Cổng. 


Một lần nữa Thorin lại lớn tiếng hỏi họ, “Các người là ai mà vũ trang tới 
đầy khiêu chiến trước cổng của Thorin, con trai Thrain, vị Vua dưới gầm 
Quả Núi?” Lần này chú nhận được câu trả lời. 


Một người đàn ông cao lớn đứng nhích lên phía trước, anh ta có mái tóc 
đen và vẻ mặt nghiêm nghị. “Chào Thorin! Sao ông lại rào giậu tự giam 
mình như một tên cướp trong sào huyệt vậy? Chúng tôi chưa phải là kẻ thù, 
và chúng tôi vui mừng được gặp ông khi đã tưởng ông không còn sống trở 


Juviensach.vn 


về. Chúng tôi đến đây cứ nghĩ sẽ không thấy một ai còn sống; song bây giờ 
chúng ta đã gặp nhau nên có chuyện cần thương lượng và giải quyết.” 


“Các người là ai, và các người muốn thương lượng về cái gì?” 


“Tôi là Bard, chính tay tôi đã giết lão rồng và giải cứu được kho báu của 
ông. Liệu đó không phải là điều ông quan tâm ư? Hơn nữa, tôi là người 
thừa kế hợp pháp của Girion ở Thung Lũng, trong kho báu của ông còn 
trộn lẫn nhiều của cải từ các lâu đài và thị trấn của ông ấy mà xưa kia lão 
rồng Smaug đã lẫy trộm. Liệu đó không phải là một vấn đề chúng ta có thể 
nói chuyện sao? Về sau này, trong trận chiến cuối cùng, lão rồng Smaug đã 
tàn phá nhà cửa của dân chúng ở Esgaroth, mà tôi là công bộc của ông Thị 
trưởng. Tôi sẽ phát ngôn thay ông ấy và hỏi xem liệu có phải ông chắng 
bận tâm gì đến nhữngđau khổ của dân chúng của ông ấy hay không. Họ đã 
giúp đỡ ông trong lúc khốn cùng, và để đền đáp lại họ, cho tới nay ông mới 
chỉ đem lại cảnh điêu tàn, dù rõ ràng là ông không chủ tâm làm thế.” 


The Three Kings Meet 


Những lời nói ấy vào lúc này là công bằng và đúng sự thực, cho dù cách 
nói thật kiêu hãnh và nghiêm nghị; vậy nên Bilbo nghĩ rằng 'Thorin sẽ lập 
tức thừa nhận phần xác đáng của chúng. Dĩ nhiên anh chàng không mong 
bất kỳ ai nhớ ra rằng chính anh là người đã tự mình phát hiện ra điểm yếu 
của lão rồng; mà mong hay không thì cũng thế cả, bởi chăng ai thực sự 
nghĩ tới điều đó. Song anh chàng cũng đã không tính đến sức mạnh của cái 
đống vàng mà bao lâu nay lão rồng vẫn ôm ấp, và cũng chẳng tính đến lòng 
dạ các chú lùn. Những ngày qua Thorin dành nhiều giờ trong kho báu, và 
lòng ham muốn chiếm hữu nó cứ đè nặng lên chú. Dù chủ yếu muốn tìm 


Juviensach.vn 


viên ngọc Arkenstone, chú vẫn để mắt đến rất nhiều món đồ tuyệt vời nằm 
đó, những món đồ còn ghi dấu ký ức về sự cực nhọc và buồn tủi của chủng 
tộc chú. 


“Ngươi đã đặt cái mục tiêu tồi tệ nhất của mình ở vị trí cuối cùng và cũng 
là vị trí chính yếu,” Thorin trả lời. “Đối với kho báu của nhân dân ta, không 
một ai có quyền đòi hỏi hết, bởi lão rồng Smaug đã lẫy trộm nó của chúng 
ta thì cũng tự khiến mình mất cả mạng sống lẫn hang ổ rồi. Cái kho báu 

ấy đầu phải là của lão ta mà phải dành một phần để đền bù cho những việc 
làm độc ác của lão. Cái giá của hàng hóa và sự giúp đỡ của người vùng Hồ, 
chúng ta sẽ trả thỏa đáng - vào thời gian thích hợp. Song chúng ta sẽ không 
dầng nộp bất kỳ cái gì, thậm chí là một đồng kẽm, dưới sự đe dọa của vũ 
lực. Trong lúc một toán người vũ trang đứng trước cửa chúng ta, chúng ta 
coi các người là kẻ thù và kẻ trộm. 


“Ta muốn hỏi liệu các người sẽ trả cho họ hàng bà con của chúng ta một 
phần như thế nào trong di sản của họ, nếu như các người phát hiện ra kho 
báu này không có ai canh giữ và chúng ta thì đã bị giết rồi?” 


“Một câu hỏi đích đáng đấy,” Bard trả lời. “Nhưng các ông đã không chết, 
và chúng tôi không phải là kẻ cướp. Hơn nữa, người giàu có thể sẽ dành 
tình thương dạt dào hơn mức bình thường đối với những kẻ nghèo túng 
từng giúp đỡ mình trong lúc thiếu thốn. Mà những thỉnh cầu khác của tôi 
vẫn chưa được trả lời đấy.” 


“Ta sẽ không thương lượng, như ta đã nói, với những người có vũ trang tại 
cổng của ta. Cũng không thương lượng với đám người của Vua Tiên, người 
mà ta nhớ đến với không nhiều cảm tình. Trong cuộc tranh luận này không 
có chỗ cho họ. Hãy xéo đi ngay trước khi chúng ta bắn tên ra. Còn nếu các 
người muốn nói chuyện với ta lần nữa, trước hết hãy đuối cổ đám tiên về 
những cánh rừng của chúng đi đã, rồi sau đó quay lại đây, hạ khí giới trước 
khi bước tới ngưỡng cửa này.” 


“Vua Tiên là bạn tôi, và ông ấy bấy lâu nay đã cứu trợ người dân vùng Hồ 
trong lúc hoạn nạn, dù rằng họ không đòi hỏi gì ở ông ấy ngoài tình cảm 
bạn bè,” Bard trả lời. “Chúng tôi sẽ cho ông thời gian suy nghĩ mà ân hận 
về những lời nói của mình. Hãy tập trung trí sáng suốt của ông trước khi 
chúng tôi quay trở lại!” Rồi anh cáo biệt và trở về doanh trại. 


Juviensach.vn 


Mấy giờ sau, đám người vác cờ quay trở lại, và mấy người lính kèn đứng 
lên phía trước mà thổi một bài kèn: 


“Nhân danh thị trấn Esgaroth và Khu Rừng,” một người hét to, “chúng tôi 
nói chuyện với Thorin, con trai của Thrain thuộc dòng họ Oakenshield, tự 
xưng là Vua dưới gầm Quả Núi, và chúng tôi yêu cầu ông xem xét kỹ 
những đề nghị đã nêu, nếu không ông sẽ bị coi là kẻ thù của chúng tôi. Ít 
nhất ông sẽ phải giao một phần mười hai của kho báu cho Bard, bởi anh là 
người giết chết lão rồng và là người thừa kế của Girion. Từ phần của cải ấy 
của mình, Bard sẽ đích thân đóng góp vào việc cứu trợ thị trấn Esgaroth; và 
nếu như Thorin muốn có được tình hữu nghị và sự tôn trọng của các xứ sở 
xung quanh, như các bậc cha ông xưa của mình, thì ông cũng sẽ ban đôi 
chút của riêng mình để an ủi dân chúng vùng Hồ.” 


Lập tức Thorin chộp lấy cây cung bằng sừng và bắn một phát tên vào người 
vừa nói. Mũi tên cắm vào khiên của người kia và rung rinh ở đó. 


“Vì cầu trả lời của ông như vậy,” người đó hét to đáp trả, “tôi tuyên bố Quả 
Núi bị bao vây. Ông sẽ không rời khỏi đó được, cho tới khi ông kêu gọi phe 
mình ngừng bắn và thương lượng. Chúng tôi sẽ không cầm vũ khí chống lại 
ông, mà chúng tôi để ông ở lại với đống vàng của mình. Ông có thể ăn 
đống vàng đó, nếu ông thích!” 


Nói xong, các sứ giả nhanh chóng bỏ đi, còn các chú lùn bị bỏ mặc ở đó mà 
suy nghĩ về hoàn cảnh của mình. Thorin đã trở nên quá dữ tợn đến nỗi thậm 
chí các chú khác dù có muốn cũng không dám chê trách chú ta; song quả 
thật hầu hết bọn họ dường như đều tán thành ý kiến của chú ta - có lẽ chỉ 
trừ có anh chàng Bombur to béo, Fili và KiHi. Dĩ nhiên Bilbo không tán 
thành toàn bộ chiều hướng diễn biến của tình hình. Cho tới lúc này anh 
chàng đã chán ngán Quả Núi quá thể rồi, còn cảnh bị vây hãm trong đó anh 
chàng thấy chẳng thú vị chút nào. 


“Toàn bộ nơi này vẫn còn hôi mùi rồng,” anh chàng căn nhăn với chính 
mình, “và cái mùi ấy khiến mình thấy buồn nôn. Còn cái món cram thì 
đang bắt đầu ứ lại trong cổ họng mình rồi.” 


Juviensach.vn 


Chương XVI - MỘT GÃ TRỘM 
TRONG ĐÊM 


Ngày lại ngày trôi đi chậm chạp và tẻ ngắt. Vài chú lùn dành thì giờ để sắp 
đặt lại kho báu cho gọn ghế; còn Thorin thì bắt đầu nói đến viên ngọc 
Arkenstone của Thrain, ra lệnh cho họ phải tích cực tìm nó ở mọi xó xỉnh. 


“Bởi vì viên ngọc Arkenstone là của cha ta,” chú nói, “nó đáng giá hơn cả 
một dòng sông chứa đầy vàng, còn đối với ta thì nó vô giá. Trong cả cái 
kho báu này ta chỉ nhận riêng cho mình viên ngọc ấy, và ta sẽ trả thù bất kỳ 
kẻ nào tìm thấy mà lại giữ nó làm của riêng.” 


Nghe thấy thế, Bilbo đầm sợ hãi, băn khoăn không biết chuyện gì sẽ xảy ra 
nếu viên ngọc bị phát hiện - nó được gói trong một bọc những đồ lặt vặt cũ 
nát mà anh chàng dùng để gối đầu. Mặc dù vậy anh chàng không nói gì về 
nó, bởi giữa lúc cảnh tẻ ngắt của những ngày ở đây mỗi lúc một nặng nề 
hơn thì trong cái đầu bé nhỏ của anh chàng đã bắt đầu nảy ra một kế hoạch. 


Mọi việc tiếp tục diễn ra như vậy được một thời gian thì lũ quạ báo tin là 
Dain cùng hơn năm trăm chú lùn đang khẩn trương kéo đến từ Dãy Đồi 
Sắt, lúc này họ chỉ còn cách Thung Lũng khoảng hai ngày đường và đang 
tiến về đây từ phía Đông Bắc. 


“Song họ không thể tới được Quả Núi mà không bị phát hiện,” Roac nói, 
“và tôi e rằng sẽ có một cuộc chiến trong thung lũng. Tôi không cho rằng 
đây là một dự kiến hay. Dù là những người quyết liệt, họ cũng khó lòng 
chiến thắng đội quân đang vây hãm các ngài; và thậm chí họ có chiến thắng 
đi nữa thì các ngài sẽ được gì? Mùa Đông và tuyết giá đang đến gấp sau 
lưng họ. Làm sao các ngài có thể có đủ đồ ăn thức uống mà không cần đến 
tình hữu nghị và thiện chí của những xứ sở xung quanh? Cái kho báu kia có 
thể đem lại cái chết cho các ngài, dù rằng lão rồng không còn nữa!” 

Song Thorin không nao núng. “Mùa đồng và tuyết giá sẽ làm tê liệt cả con 
người và các tiên,” chú nói, “và chúng sẽ thấy khó mà chịu đựng nổi nỗi 
khốn khổ ở chốn hoang vu này. Khi mà các bạn của ta ở sau lưng còn mùa 


Jviensach.vn 


Đông thì ập đến, có lẽ tính khí của chúng sẽ ôn hòa hơn và việc thương 
lượng sẽ dễ dàng.” 


Đêm đó Bilbo đã có một quyết định. Bầu trời tối đen và không trăng. Ngay 
lúc trời tối mịt hắn, anh chàng tới góc một căn phòng phía trong ngay gần 
cống rồi lấy một sợi thừng trong bọc đồ của mình ra, và cả viên ngọc 
Arkenstone cuộn trong miếng giẻ nữa. Sau đó anh chàng trẻo lên tường. 
Chỉ có Bombur ở đó, bởi khi ấy là phiên gác của chú, mà mỗi lần các chú 
lùn chỉ cắt cử ra một người canh gác. 


“Trời rét quá đi mất!” Bombur nói. “Giá mà chúng ta có được một cái bếp 
lửa ở trên này như bọn ở trong khu trại kia!” 


“Ở trong kia khá là ấm đấy,” Bilbo nói. 


“Thì đã hắn; nhưng ta phải ở đây cho tới nửa đêm cơ,” chú lùn to béo làu 
bàu. “Một việc buồn phát ốm. Không phải là ta mạo muội bất đồng với 
Thorin đâu, cầu cho bộ râu của ông ấy mọc mỗi ngày một dài hơn; tuy vậy 
ông ấy xưa nay vẫn là một ông lùn cứng cổ.” 


“Không cứng bằng căng chân tôi đâu,” Bilbo nói. “Tôi đã mệt mỏi vì 
những bậc cầu thang và những lối đi bằng đá rồi. Tôi sẵn lòng đánh đổi cả 
đống của cải để lấy cảm giác đám cỏ mơn man nơi ngón chân mình đấy.” 


“Ta thì sẽ sẵn lòng đánh đổi cả đống của cải để có được cái cảm giác rượu 
mạnh thấm vào cổ họng, và một cái giường êm ái sau bữa tối ngon lành.” 


“Tôi không thể cho ông những thứ đó trong lúc cuộc vây hãm còn đang tiếp 
tục. Nhưng lâu rồi tôi không canh gác, nên tôi sẽ thay ông gác phiên này, 
nếu ông thích. Đềm nay tôi không buồn ngủ.” 


“Cậu là một người bạn tốt, cậu Bagøins à, và ta sẽ vui lòng nhận lời đề nghị 
của cậu. Nếu có chuyện øì bất thường thì hãy đánh thức ta dậy trước, nhớ 
thế nhé! 'Ta sẽ nằm ở cái phòng phía trong bên tay trái, cách đây không 

xa đầu.” 


“Ông cứ đi đi!” Bilbo nói. “Tôi sẽ đánh thức ông lúc nửa đêm, và ông có 
thể đánh thức người gác tiếp theo.” 


Juviensach.vn 


Ngay khi Bombur vừa đi khỏi, Bilbo đeo chiếc nhẫn vào, buộc dây thừng, 
tuột xuống bên kia tường, và bỏ đi. Anh chàng có khoảng năm giờ đồng hồ 
ở phía trước. Bombur sẽ ngủ (chú ta có thể ngủ vào bất kỳ lúc nào, và suốt 
từ cuộc mạo hiểm trong Rừng U Ám chú ta lúc nào cũng cố tìm lại những 
giấc mơ đẹp hồi đó); còn tất cả các chú lùn khác thì đang bận rộn với 
Thorin. Khó có khả năng bất kỳ ai, thậm chí là Fili hay Kili, sẽ xuất hiện 
trên bờ tường trước khi tới phiên gác của mình. 


Trời rất tối, và một lát sau khi anh chàng rời khỏi lối đi mới đắp rồi trèo 
xuống quãng nước nông của dòng suối thì con đường trở nên xa lạ. Cuối 
cùng anh chàng tới chỗ đường vòng nơi phải lội qua dòng nước, nếu như 
anh chàng định đến khu trại như mong muốn. Lòng suối ở đó nông nhưng 
lại rộng, và việc lội qua trong bóng tối chăng dễ dàng gì đối với anh chàng 
hobbit. Sắp sang đến bờ bên kia thì anh chàng trượt chân trên một hòn đá 
tròn và ngã đánh ùm xuống dòng nước lạnh. Anh chàng vừa mới trườn lên 
khỏi mặt nước ở bờ bên kia, còn đang run rẩy và thở phì phì, thì mấy vị tiên 
trong bóng tối mang đèn lồng đã đến điều tra nguyên nhân của tiếng động 
vừa rồi. 


“Không phải là cá đầu!” một vị tiên nói. “Quanh đây có kẻ do thám. Hãy 
che ánh đèn lại! Đèn giúp ích cho hắn nhiều hơn là cho chúng ta đấy, nếu 
đó là cái gã nhỏ bé vẫn được coi là đầy tớ của bọn chúng.” 


“Đầy tớ, đúng là thế!” Bilbo khịt khịt mũi; và còn đang khịt khịt mũi thì 
anh chàng hắt hơi thật to, và đám tiên lập tức kéo đến nơi phát ra 
tiếng động. 


“Xin cho một chút ánh sáng!” anh chàng nói. “Tôi ở đây, nếu các vị cần 
đến tôi!” rồi anh chàng tháo nhãn ra và vụt xuất hiện từ sau một tảng đá. 


Họ nhanh chóng tóm lấy anh chàng, dù đang rất ngạc nhiên. “Ngươi là ai? 
Ngươi có phải là cái gã hobbit của lũ lùn không? Ngươi đang làm gì? Làm 
thế nào mà ngươi qua mắt được bọn lính canh của chúng ta một quãng xa 
đến thế?” hết người nọ đến người kia trong bọn họ hỏi. 


“Tôi là Bilbo Baggins,” anh chàng trả lời, “bạn của Thorin, nếu các vị cần 
biết. Tôi biết mặt nhà vua của các vị, dù rằng ông ấy không biết tôi để mà 


uviensach.vn 


nhìn đến tôi. Song Bard sẽ nhớ tôi, và chính Bard là người tôi đặc biệt 
muốn gặp.” 


“Thật ư!” họ nói. “Anh có việc gì chăng?” 


“Dù là việc gì đi nữa thì đó cũng là chuyện riêng của tôi, các tiên tốt bụng 
à. Song nếu các vị muốn trở về khu rừng của mình từ cái nơi buồn tẻ này,” 
anh chàng run rầy trả lời, “thì hãy nhanh chóng dẫn tôi đến bên bếp lửa để 
tôi hong khô - và sau đó để tôi thưa chuyện với thủ lĩnh của các vị 

càng sớm càng tốt. Tôi chỉ còn rảnh có một hai giờ đồng hồ nữa thôi.” 


Đó là những gì xảy ra khoảng hai giờ sau khi anh chàng trốn khỏi Cổng. 
Lúc này Bilbo đang ngồi bên một bếp lửa ấm áp trước một căn lầu lớn, tại 
đó cả Vua Tiên và Bard cùng ngồi nhìn anh chàng chằm chằm đầy vẻ tò 
mò. Một anh chàng hobbit mặc bộ giáp tiên thấp thoáng ló ra bên dưới một 
tấm chăn cũ quả là cái gì đó mới lạ đối với họ. 


“Thật ra các vị cũng biết,” Bilbo nói bằng thái độ thực tế nhất của mình, 
“tình hình thật là quá quát. Bản thân tôi chán ngấy toàn bộ chuyện này. Giá 
mà tôi được về lại nhà mình ở phía Tây, tại đó con người ta đều biết điều 
hơn. Song tôi lại có một phần lợi nhuận trong chuyện này - một phần 

mười bốn, chính xác là vậy, theo một bức thư mà tôi nghĩ là mình may mắn 
còn giữ được.” Anh chàng rút nó ra từ túi áo khoác cũ (mà anh chàng vẫn 
mặc bên ngoài áo giáp), đó là bức thư của Thorin, đã nhàu nát và được gập 
nhỏ, mà hồi tháng Năm Thorin đã đặt dưới chiếc đồng hồ trên bệ lò sưởi 
của anh chàng! 


“Một phần trong số lợi nhuận, xin các vị nhớ cho,” anh chàng nói tiếp. “Tôi 
biết rõ điều đó. Cá nhân tôi rất sẵn sàng xem xét kỹ tất cả các yêu sách của 
các vị, rồi khấu trừ một khoản thích ứng vào tổng số trước khi đòi hỏiphần 
riêng của mình. Tuy nhiên các vị không hiểu rõ Thorin Oakenshield bằng 
tôi đầu. Tôi cam đoan với các vị rằng ông ta hoàn toàn sẵn sàng ngồi trên 
đống vàng mà chịu chết đói, chừng nào các vị còn ngồi ở đây. 


“Chà, cứ để hắn ngồi chết rũ ở đó!” Bard nói. “Một kẻ ngu xuẩn như vậy 
đáng phải chết đói!” 


“Hoàn toàn đúng thế đấy,” Bilbo nói. “Tôi hiểu quan điểm của ông. Tuy 
nhiên mùa Đông đang đến rất nhanh. Chăng bao lầu nữa sẽ có tuyết và biết +viensach.vn 


bao thứ khó chịu khác, mà việc tiếp tế sẽ gặp khó khăn - ngay cả đối với 
các tiên, tôi hình dung như vậy. Lại còn những bất lợi khác nữa chứ. Các vị 
chưa nghe nói về Dain và những người lùn ở Dãy Đồi Sắt ư?” 


“Chúng ta đã nghe, từ lâu lắm rồi; nhưng ông ta thì có liên quan gì tới 
chúng ta kia chứ?” ông vua hỏi. 


“Trước kia tôi cũng nghĩ thế. Nhưng tôi có một vài thông tin mà các vị 
chưa nhận được. Tôi có thể cho các vị biết, lúc này Dain chỉ còn các đây 
chưa đầy hai ngày đường, và có ít nhất năm trăm người lùn dữ tợn cùng đi 
với ông ta - rất nhiều người trong bọn họ đã có kinh nghiệm từ những cuộc 
chiến tranh giữa người lùn và lũ yêu tỉnh, chắc chắn những trận chiến này 
các vị đã từng nghe. Khi họ tới đây có thể sẽ có những phiền toái nghiêm 
trọng đấy.” 


“Vì sao ngươi lại kể điều này với chúng ta? Ngươi đang phản bội các bạn 
của mình hay đang dọa nạt chúng ta đây?” Bard nghiêm giọng hỏi. 


“Anh bạn Bard thân mến của tôi ơi!” Bilbo the thé nói. “Đừng nóng tính 
như thế! Tôi chưa từng gặp một người đa nghỉ như anh! Tôi chỉ đang tìm 
cách tránh phiền phức cho tất cả các bên hữu quan. Giờ tôi có một đề nghị 
với các vị!” 


“Hãy cho chúng ta nghe đi!” họ nói. 


“Các vị có thể nhìn thấy đề nghị đó!” anh chàng nói. “Nó là cái này!” anh 
chàng lấy viên ngọc Arkenstone ra và ném khăn bọc đi. 


Đích thần Vua Tiên, người có đôi mắt quen nhìn những vật tuyệt vời và đẹp 
đẽ, đã đứng dậy trong nỗi kinh ngạc. Ngay cả Bard cũng sửng sốt nhìn viên 
ngọc mà không thốt nên lời. Cứ như thể một quả cầu tưới đẫm ánh trăng 
đang treo trước mặt họ trong một tấm lưới đan ngàn ánh sao lạnh lùng 

lấp lánh. 


“Đây là viên ngọc Arkenstone của Thrain,” Bilbo nói, “lIrái tim của Quả 
Núi; và nó cũng là trái tim của Thorin. Ông ta coi nó còn hơn cả một dòng 
sông vàng. Tôi cho các vị đấy. Nó sẽ giúp các vị trong việc thương lượng.” 
Sau đó Bilbo, không khỏi rùng mình, không khỏi liếc nhìn luyến tiếc, trao 


Juviensach.vn 


viên ngọc kỳ diệu ấy cho Bard, và anh cầm nó trong tay mà bàng hoàng 
mê mẩn. 


“Nhưng bằng cách nào ngươi có được nó để mà đem cho?” cuối cùng anh 
cố gượng hỏi. 


“Ô, thế đấy!” anh chàng hobbit nói, vẻ khó chịu. “Đúng ra nó không phải là 
của tôi; nhưng mà, ồ, tôi sẵn lòng dùng nó để đối lấy phần của mình, anh 
không hiểu đâu. Tôi có thể là một tên trộm - hoặc đại loại như vậy, như họ 
bảo: riêng về phần mình, tôi thực sự chăng bao giờ cảm thấy thích một 

tên trộm cả - nhưng tôi hy vọng không ít thì nhiều mình cũng là một tên 
trộm lương thiện. Dù sao thì giờ tôi cũng sắp trở lại chỗ bọn họ, và mấy 
chú lùn đó muốn làm øì tôi thì làm. Tôi hy vọng các vị sẽ thấy viên ngọc 
này hữu dụng.” 


Vua Tiên ngắm nhìn Bilbo với một vẻ ngạc nhiên mới. “Bilbo Baggins!” 
ông nói. “Cậu xứng đáng mặc bộ áo giáp của các hoàng tử tiên hơn rất 
nhiều kẻ từng bảnh bao hơn trong bộ áo giáp ấy. Song ta tự hỏi không biết 
liệu Thorin Oakenshield có hiểu như vậy không. Ta hiểu giống người lùn 
nói chung nhiều hơn cậu, có lẽ như vậy. Ta khuyên cậu hãy ở lại với chúng 
ta, ở đầy cậu sẽ được tôn trọng và hoan nghênh gấp ba lần.” 


“Cảm ơn ông rất nhiều, tôi chắc là vậy,” Bilbo vừa nói vừa cúi đầu. “Song 
tôi không cho rằng mình nên bỏ mặc bạn bè thế này, sau tất cả những gì 
chúng tôi đã cùng nhau nếm trải. Mà tôi cũng đã hứa sẽ đánh thức anh bạn 
Bombur vào lúc nửa đềm nữa! Tôi thật sự phải đi đây, và phải đi 

thật nhanh.” 


Họ nói thế nào cũng không ngăn được anh chàng nên đành cấp cho anh 
chàng một đội hộ tống, và khi anh chàng rời đi, cả ông vua lẫn Bard đều 
chào trân trọng. Trong lúc họ đi qua khu trại, một ông già vận chiếc áo 
khoác đen đứng nhỏm dậy từ cửa một căn lều nơi ông đang ngồi và bước 
về phía họ. 


“Cừ lắm! Cậu Baggins!” ông ta vừa nói vừa võ lưng Bilbo. “Ở cậu luôn có 
nhiều hơn những gì người ta chờ đợi đấy!” Đó là Gandalf. 


Đây là lần đầu tiên sau biết bao ngày Bilbo mới thật sự thấy vui. Nhưng 
không có thì giờ cho tất cả những câu mà anh chàng muốn hỏi ngay lúc ấy.  +viensach.vn 


“Tất cả đều khá đúng lúc!” Gandalf nói. “Giờ đây mọi việc đang tiến dần 
đến hồi kết, trừ phi là ta lầm. Ngay trước mặt cậu là một khoảng thời gian 
khó khăn; nhưng hãy giữ vững tỉnh thần! Cậu có thể vượt qua ốn thỏa. 
Hiện đang có tin tức mà thậm chí bầy quạ cũng chưa được nghe. Tạm 
biệt!” 


Bối rối nhưng phấn khởi, Bilbo hối hả bước tiếp. Anh chàng được dẫn tới 
một quãng nước cạn an toàn và lội qua mà không bị ướt, rồi anh chàng 
chào tạm biệt các tiên và thận trọng trèo về phía Cống. Anh chàng bắt đầu 
thấy rất mệt mỏi; nhưng lúc anh leo lên sợi dây thừng lần nữa thì vẫn còn 
lâu mới đến nửa đêm - sợi thừng vẫn ở nguyên vị trí cũ. Anh chàng tháo nó 
ra và đem giấu đi, rồi ngồi trên bờ tường mà băn khoăn lo lắng chăng biết 
chuyện øì sẽ xảy ra. 


Đúng nửa đêm anh chàng đánh thức Bombur dậy; và sau đó đến lượt anh 
chàng nằm cuộn tròn trong cái xó của mình, chăng buồn nghe lời cảm ơn 
của chú lùn già kia (anh chàng cảm thấy mình hầu như không đáng được 
hưởng những lời cảm ơn ấy). Chằng mấy chốc anh chàng đã ngủ say, quên 
đi tất cả những lo âu của mình, cho đến tận sáng. Thực ra anh chàng đã mơ 
đến món trứng và thịt xông khói. 


Juviensach.vn 


Chương XVII - MẦY TAN 


Sớm hôm sau tiếng kèn vang lên trong khu trại. Ñgay sau đó một người 
đưa tin hối hả chạy dọc con đường hẹp. Còn cách một quãng thì anh ta 
dừng lại chào họ rồi hỏi xem liệu lúc này Thorin có sẵn lòng lắng nghe 
thêm một sứ giả nữa không: bởi đã có những tin tức mới, và các điều kiện 
đã được thay đổi. 


“Nhất định là Dain rồi!” Thorin nói khi nghe thông báo như vậy. “Chúng đã 
nghe phong thanh về việc ông ấy sắp đến. Ta đã nghĩ chuyện này sẽ làm 
chúng thay đối tính khí mà! Hãy bảo bọn chúng đến ít người và không 
mang vũ khí, rồi ta sẽ nghe,” 'Thorin la to với chú lùn chạy vào báo tin. 


Khoảng giữa trưa lại thấy lá cờ của các tiên và người vùng Hồ được vác ra. 
Một toán hai mươi người đang đến gần. Tại đoạn đầu con đường hẹp, họ 
cất bỏ gươm giáo rồi tiến về phía Cống. Các chú lùn lấy làm lạ khi thấy 
trong bọn họ có cả Bard và Vua Tiên, và phía trước hai người này là một 
ông già vận áo choàng có mũ trùm đang bưng một chiếc hộp bằng øỗ nẹp 
sắt rất chắc chắn. 


“Chào Thorin!” Bard nói. “Ông vẫn giữ nguyên ý kiến phải không?” 


“Dù vật đổi sao dời ý ta cũng không hề thay đối,” Thorin trả lời. “Ngươi 
đến để hỏi ta những câu hỏi vớ vấn ư? Mà lũ tiên vẫn chưa ra về như ta đã 
đề nghị! Chúng còn ở đây thì ngươi có đến thương lượng với ta cũng chẳng 
ăn thua gì đâu.” 


“Vậy không thứ gì có thể khiến ông chịu nhường một tí vàng nào sao?” 


“Trong các thứ mà ngươi và các bạn ngươi có, chăng øì có thể đưa ra 
thương lượng hết.” 


“Thế viên ngọc Arkenstone của Thrain thì sao?” Bard nói, và ngay lúc đó 
ông già mở hộp rồi giơ cao viên ngọc lên. Ánh sáng vọt ra từ bàn tay ông, 
rực rỡ và chói lòa giữa ban trưa. 


Jviensach.vn 


Khi đó Thorin lặng người đi vì kinh ngạc và bối rối. Suốt một lúc lâu 
không ai nói năng øì. 


Cuối cùng Thorin lên tiếng, giọng đầy phẫn nộ. “Viên ngọc đó trước kia là 
của cha ta, và bây giờ là của ta,” chú nói. “Hà cớ gì ta lại phải mua đồ của 
chính ta?” Song nỗi kinh ngạc đã thắng thế, và chú nói tiếp, “Mà bằng cách 
nào các ngươi vớ được món đồ gia bảo của dòng họ ta - liệu có cần hỏi 

kẻ trộm một câu như vậy không nhỉ?” 


“Chúng tôi không phải là kẻ trộm,” Bard trả lời. “Chúng tôi sẽ trả lại của 
riêng của ông để đổi lấy của riêng của chúng tôi.” 


“Bằng cách nào mà các ngươi vớ được nó?” Thorin quát to trong cơn thịnh 
nộ đang dầng cao. 


“Tôi đã cho họ!” Bilbo the thé nói trong cơn hoảng sợ khủng khiếp; lúc này 
anh chàng đang ngó qua bờ tường. 


“Ngươi! Ngươi!” Thorin kêu lền, xông tới túm lấy anh chàng bằng cả hai 
tay. “Ngươi, đồ hobbit hèn hạ! Ngươi, đồ kẻ trộm oắt xà lai!” chú quát to, 
luống cuống chẳng biết dùng từ ngữ gì cho phải, và chú lắc anh chàng 
Bilbo tội nghiệp như lắc một con thỏ. 


“Ta thề với dòng tộc Durin! Phải chi Gandalf có mặt ở đây! 'Ta nguyên rủa 
lão vì lão đã chọn ngươi! Cầu cho râu của lão rụng hết đi! Còn với ngươi, 


I? 


ta sẽ ném ngươi vào đá!” chú kêu to và túm lấy Bilbo mà nhấc bổng lên. 


“Dừng lại! Điều ước của ông đã được chấp nhận!” một giọng nói cất lên. 
Ông già cầm hộp vứt bỏ mũ trùm và áo khoác. “Gandalf ta có mặt đây! Có 
vẻ như không quá sớm thì phải. Nếu ông không thích anh chàng Kẻ trộm 
của ta, xin đừng làm tổn thương cậu ấy. Hãy đặt cậu ấy xuống và nghe 
những øì cậu ấy cần phải nói cái đã!” 


“Tất cả các ngươi xem ra đều vào hùa với nhau cả!” 'Thorin vừa nói vừa thả 
Bilbo xuống thành tường. “Ta sẽ chắng bao giờ giao dịch với bất kỳ tên phù 
thủy nào và bạn bè của hắn nữa. Ngươi có gì muốn nói, gã con cháu loài 
phản bội kia?” 


Jviensach.vn 


“Trời ơi! Trời ơi!” Bilbo nói. “Tôi chắc rằng điều này sẽ rất khó chịu. Ông 
có nhớ đã nói rằng tôi có thể chọn riêng cho mình một phần mười bốn giá 
trị của kho báu không? Có lẽ tôi đã hiểu điều đó theo nghĩa đen nhiều quá - 
tôi có nghe lời nói của những người lùn đôi khi lịch sự hơn việc làm 

của họ. Tuy vậy, hồi đó hình như ông nghĩ tôi làm khá được việc. Con cháu 
của loài phản bội, ra là thế! Phải chăng đó là điều tôi đã được hứa hẹn bù 
đắp sau tất cả những øì tôi phục vụ ông và dòng họ ông, thưa ông Thorin? 
Hãy xem như tôi đã từ bỏ phần của mình theo cách tôi muốn, và thế là 
xong chuyện!” 

“Ta sẽ làm thế,” Thorin hầm hầm nói. “Ta sẽ đuổi ngươi đi nữa - và mong 
rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau!” Sau đó chú quay người nói 
qua tường. “Ta đã bị phản bội,” chú nói. “Người ta đã phỏng đoán có lý 
rằng ta sẽ không thể không chuộc lại viên ngọc Arkenstone, báu vật của 
dòng họ ta. Để chuộc lại nó, ta sẽ trả một phần mười bốn kho báu, bằng 
vàng và bạc, không tính ngọc; song số vàng bạc đó phải tính vào cái phần 
ta đã hứa cho gã phản trắc này, và với khoản bồi thường đó gã sẽ phải rời 
khỏi đây, và các ngươi có thể tùy ý chia nhau. Gã sẽ chằng được bao nhiêu 
đầu, ta dám chắc. Hãy tiếp nhận gã, nếu các ngươi mong gã được sống; còn 
ta chăng có chút tình cảm bạn bè nào dành cho gã cả. 


“Giờ hãy xuống với các bạn ngươi đi!” chú nói với Bilbo, “nếu không ta sẽ 
ném ngươi xuống đó.” 


“Thế còn số vàng bạc kia thì sao?” Bilbo hỏi. 


“Chúng sẽ đến sau khi ta thu xếp xong,” chú nói. “Xuống đi!” 


“Vậy chúng tôi sẽ giữ viên ngọc cho đến khi đó,” Bard hét to. 
“Ông không thể hiện một hình ảnh tốt đẹp với tư cách là Vua dưới gầm 
Quả Núi,” Gandalf nói. “Song tình hình vẫn có thể thay đổi.” 


“Quả thật là có thể,” Thorin nói. Và đã quá bối rối về cái kho báu kia, lúc 
này chú đang cân nhắc liệu với sự chi viện của Dain mình có giành lại được 
viên ngọc Arkenstone và giữ lại được số vàng bạc bồi thường kia không. 


Và thế là Bilbo từ trên tường đu mình xuống rồi rời đi mà chẳng được trả 


công tí gì cho bao nhiêu khó nhọc của mình, ngoại trừ bộ giáp mà Thorin ,easacn vn 


đã cho anh chàng từ trước. Nhiều chú lùn cảm thấy nuối tiếc trong lòng và 
ái ngại về việc anh chàng ra đi. 


“Tạm biệt!” anh chàng kêu to với họ. “Chúng ta có thể còn gặp lại như 
những người bạn.” 


“Xéo đi!” Thorin nói với theo. “Ngươi có bộ giáp đang mặc trên người, nó 
được người dân của ta chế tạo ra, thế là quá tốt cho ngươi rồi. Tên không 
bắn thủng được, nhưng nếu ngươi không nhanh chân lên, ta sẽ bắn vào hai 
bàn chân khốn khổ của ngươi đấy. Vậy hãy mau biến đi!” 


“Đừng nóng tính thế!” Bard nói. “Chúng tôi sẽ cho ông thời gian đến ngày 
mai. Chúng tôi sẽ trở lại vào buổi trưa để xem ông có mang ra cái phần kho 
báu đổi lấy viên ngọc không. Nếu việc đó được thực hiện không gian dối, 
khi đó chúng tôi sẽ rời đi, và đoàn quân tiên sẽ trở về Khu Rừng. Trong 
thời gian chờ đợi xin chào tạm biệt!” 


Sau đó họ quay trở về khu trại; còn Thorin nhờ Rộc phái các thông tín viên 
báo cho Dain biết những øì đã xảy ra và nhắc ông ta hãy thận trọng đưa 
quân đến. 


Ngày hôm ấy trôi qua và đêm lại đến. Ngày hôm sau gió chuyển hướng 
Tây, không gian mờ tối và ảm đạm. Mới sáng sớm đã nghe một tiếng la 
trong doanh trại. Những người đưa tin vào báo rằng một đoàn quân của 
người lùn đã xuất hiện quanh mũi phía Đông Quả Núi và đang tiến gấp về 
Thung Lũng. Dain đã đến. Ông ta đã hành quân gấp rút suốt đêm, và vì vậy 
đến sớm hơn họ nghĩ. Mỗi người trong đoàn quân của ông ta đều mặc một 
bộ giáp đan bằng các vòng thép dài đến đầu gối, còn hai căng chân thì đi bít 
tất dài làm bằng lưới kim loại đàn hồi, chỉ có người dân của Dain biết bí 
quyết chế tạo loại này. So với chiều cao của bản thân thì giống người lùn 
quá khỏe, còn những người này lại quá khỏe ngay cả đối với người lùn. 
Trong chiến đấu họ sử dụng cuốc chim; song mỗi người còn có một thanh 
đoản đao to bản bên sườn và một cái khiên tròn đeo sau lưng. Râu của họ 
được chải rẽ nhánh rồi bện lại và nhét vào thắt lưng. Họ đội mã sắt, đi giày 
sắt và mặt mũi hung tợn. 


Tiếng kèn kêu gọi con người và các tiên cầm vũ khí vang lên. Chắng mấy 
chốc đã thấy đoàn người lùn đang tiến đến thung lũng với tốc độ rất nhanh. 


Juviensach.vn 


Chúng dừng lại ở khoảng giữa dòng sông và mũi núi phía Đông; song một 
vài tên vẫn tiếp tục tiến bước, và sau khi lội qua sông chúng tới gần khu 
doanh trại; tại đây chúng hạ khí giới rồi giơ hai tay lên tỏ dấu hiệu hòa 
bình. Bard ra ngoài gặp chúng, có Bilbo theo cùng. 


“Chúng tôi được Dain, con trai của Nain, phái tới đây,” chúng nói khi được 
hỏi. “Chúng tôi đang øấp rút tới chỗ những người bà con của chúng tôi 
trong Quả Núi, bởi chúng tôi được biết là vương quốc xưa đã được phục 
hồi. Song các người là ai mà lại án ngữ ở đây như kẻ thù trước những bức 
thành phòng thủ vậy?” Dĩ nhiên, theo ngôn ngữ lịch thiệp và khá cổ lỗ 
trong những hoàn cảnh như vậy, câu đó mặc nhiên muốn nói, “Các ngươi 
không có quyền ở đây. Chúng ta sẽ đi tiếp, vì vậy hãy tránh đường, 

nếu không chúng ta sẽ đánh!” Bọn chúng có ý muốn đi tiếp; bởi vùng đất 
hẹp giữa Quả Núi và khúc lượn của dòng sông dường như không được bảo 
vệ chắc chắn lắm. 


Dĩ nhiên Bard không chịu để đội quân người lùn đi thằng tới Quả Núi. Anh 
quyết tâm chờ cho tới khi số vàng bạc kia được đem ra đổi lẫy viên ngọc 
Arkensfone; bởi anh không tin rằng việc này sẽ được thực hiện một khi 
pháo đài được tăng cường thêm cả một đội quân đồng đảo và hiếu chiến. 
Bọn người này mang theo cả một kho lớn đồ dự trữ; bởi người lùn có thể 
vác những vật rất nặng, và hầu hết đội quân của Dain, mặc dù phải hành 
quân nhanh, vẫn cõng những bọc lớn trên lưng, ngoài vũ khí. Chúng 

sẽ chịu đựng được cuộc bao vây hàng tuần lễ, và tới lúc đó có thể nhiều 
người lùn nữa sẽ đến, rồi lại còn thêm nữa, bởi Thorin có rất nhiều bà con. 
Cũng có thể chúng còn mở lại một cái cổng nào khác, để đám người bao 
vây sẽ phải bủa quanh quả núi; mà họ không có đủ quân số để thực hiện 
việc đó. 


Thực ra, đây đúng là kế hoạch của bọn chúng (bởi từ trước tới giờ lũ quạ 
thông tin vẫn bận rộn qua lại giữa Thorin và Dain); song lúc này con đường 
bị chặn, vì vậy sau mấy lời giận dữ kia các sứ giả của người lùn vừa rút lui 
vừa làu bàu sau những bộ râu. Sau đó Bard lập tức phái các sứ giả tới 

cái Cổng; song họ chẳng thấy vàng bạc đâu cả. Những mũi tên bay vút ra 
ngay khi họ nằm trong tầm bắn, và họ vội hốt hoảng quay trở về. Lúc này 
cả khu trại xôn xao, như đang chuẩn bị chiến đấu; bởi đoàn quân lùn của 
Dain đã đang tiến dọc bờ sông phía Đồng. 


Juviensach.vn 


“Một lũ ngu xuẩn!” Bard cười to, “ai lại đến ngay bên dưới nhánh Quả 
Núi! Chúng chăng hiểu gì về chiến đấu trên mặt đất cả, dù rằng chúng có 
thể biết rất rõ về cuộc chiến trong các hầm mỏ. Lúc này rất nhiều cung thủ 
và binh sĩ mang giáo mác của chúng ta đang nấp giữa các tảng đá phía trên 
sườn bên phải bọn chúng. Áo giáp của người lùn có thể tốt đấy, nhưng bọn 
chúng chăng mấy chốc sẽ lâm vào cảnh khó khăn thôi. Ta hãy tấn công 
chúng bây giờ từ cả hai hướng, trước khi chúng kịp nghỉ ngơi đầy đủ!” 


Song Vua Tiên nói, “Ta sẽ còn nán lại lầu, trước khi bắt đầu cuộc chiến 
tranh vì vàng này. Bọn người lùn không thể vượt qua chúng ta hoặc làm bất 
kỳ điều gì mà chúng ta không phát hiện ra. Hãy hy vọng vẫn còn điều gì đó 
mang lại sự hòa giải. Chúng ta có đủ lợi thế về quân số, nếu cuối cùng 
những cuộc giao chiến đầy bất hạnh vẫn phải nổ ra.” 


Song ông đã đánh giá thấp bọn người lùn này. Cái tin viên ngọc Arkenstone 
đang ở trong tay những kẻ bao vây cứ cháy bỏng trong tâm trí chúng; 
chúng cũng phỏng đoán vì sao Bard cùng các bạn của anh còn đang do dự, 
và quyết định ra đòn trong lúc họ bàn bạc. 


Bất thình lình, không một hiệu lệnh, chúng lặng lẽ lao lên phía trước tấn 
công. Dây cung bật phừn phựt và tên bắn vẻo vẻo; sắp sửa có giao chiến. 


Còn bất ngờ hơn nữa, cảnh tối tăm ập xuống mau lẹ đến ghê người. Một 
đám mây đen hối hả vần vũ trên bầu trời. Sấm mùa Đông theo một trận gió 
dữ dội gầm thét vang rền trong Quả Núi, và chớp quét sáng cả đỉnh núi. 
Bên dưới sấm chớp, một khối đen khác xuất hiện và lao vùn vụt về phía 
trước; song nó không đến theo trận gió kia, nó đến từ phía Bắc, giống như 
một đàn chim rợp trời, dày đặc đến nỗi không thể nhìn thấy ánh sáng lọt 
qua những đôi cánh. 


“Dừng lại!” Gandalf kêu to, lão chợt xuất hiện và đứng một mình, hai cánh 
tay giơ lên, giữa đoàn người lùn đang tiến bước và những hàng quân đang 
chờ chúng đến. “Dừng lại!” lão gọi to bằng một giọng vang như sấm, và 
cây gậy của lão vụt lóe sáng như một ánh chớp. “Nỗi kinh hoàng đã ập đến 
với tất cả các người rồi đấy! 'Than ôi! Nó đã đến nhanh hơn là ta phỏng 
đoán. Lũ yêu tinh sắp tấn công các người rồi! Bolg sắp tới từ phương Bắc, 
ông Dain ơi! Ông đã giết cha gã ở Moria. Nhìn kìa! đàn dơi đang bay phía 


Jviensach.vn 


trên đoàn quân của gã như một biến châu chấu ấy. Bọn chúng cưỡi chó sói 
và lũ Sài Lang ở phía sau!” 


Gandalf Between the Three Armles 


Tất cả kinh ngạc và bối rối. Thậm chí trong lúc Gandalf đang nói thì cái 
khối đen kia cứ lớn dần lên. Đội quân người lùn dừng lại, chăm chăm nhìn 
lên bầu trời. Các tiên kêu to nháo nhác. 


“Nào!” Gandalf gọi. “Vẫn còn thì giờ để bàn bạc giải quyết. Hãy để Dain, 
con trai của Nain, nhanh chóng đến với chúng ta!” 


Thế là bắt đầu một trận chiến không ai mong đợi; và nó được gọi là Trận 
Chiến Năm Đạo Quân, một trận chiến rất khủng khiếp. Một bên gồm bọn 
Yêu Tỉnh và lũ Sói Hoang, và phía bên kia là các Tiên, Con Người và 
những Người Lùn. Mọi chuyện đã xảy ra như thế này. Suốt từ khi gã Yêu 
Tỉnh Chúa ở Dãy Núi Mù Sương bị hạ, nỗi căm giận của cả chủng tộc yêu 
tỉnh đối với các chú lùn đã được nhen lại và bùng lên thành cơn cuồng nộ. 
Chúng cử người đưa tin lui tới các thành phố, thuộc địa và pháo đài; bởi 
giờ đây bọn chúng quyết tâm giành quyền thống trị ở phương Bắc. Chúng 
thu thập tin tức bằng những cách bí mật; đồng thời tiến hành rèn đúc vũ khí 
và chuẩn bị lực lượng vũ trang trên mọi quả núi. Sau đó chúng hành quân, 
tập hợp bên đồi và thung lũng, luôn di chuyển theo đường hầm hoặc trong 
bóng tối, cho tới khi khắp xung quanh và ngầm bên dưới quả núi lớn 
Gundabad của phương Bắc, vốn là nơi thủ đô của chúng ngự trị, một đội 
quân đông đảo được tập hợp sẵn sàng để sớm muộn sẽ xuất kỳ bất ý tràn 
xuống phương Nam như vũ bão. Rồi sau đó được tin lão rồng Smaug đã 
chết, chúng khấp khởi mừng thầm; và hết đềm này đến đêm khác chúng hối +viensach.vn 


hả vượt núi. Cứ thế rồi cuối cùng chúng đột ngột tràn tới từ phía Bắc, theo 
sát gót Dain. Ngay cả lũ quạ cũng phải đợi mãi tới khi chúng xuất hiện trên 
vùng đất nhấp nhô ngăn cách Quả Núi Cô Đơn với những ngọn đồi phía 
sau mới biết là chúng đang kéo đến. Không thể nói Gandalf biết được bao 
nhiêu, nhưng rõ ràng là lão bất ngờ trước cuộc tấn công đột ngột này. 


The Goblin Army Attacks 


Sau đây là kế hoạch mà lão đã bàn bạc với Vua Tiên cùng Bard; và với 
Dain nữa, bởi vị chúa tể của giống người lùn lúc này đã nhập bọn với họ: lũ 
Yêu Tỉnh là kẻ thù của tất cả, và khi chúng kéo đến thì những vụ tranh chấp 
khác phải bị gạt đi. Hy vọng duy nhất của họ là nhử lũ yêu tỉnh vào cái 
thung lũng giữa hai nhánh của Quả Núi; còn bản thân họ sẽ chiếm giữ các 
mũi núi chĩa về phía Nam và Đông. Tuy nhiên như thế có thể sẽ rất mạo 
hiểm, nếu lũ yêu tỉnh có đủ quân số mà tràn chiếm ngay cả Quả Núi và tấn 
công họ cả từ phía sau lẫn phía trên; song họ không còn thì giờ để vạch ra 
bất kỳ kế hoạch nào khác, hoặc để cầu viện bất kỳ sự giúp đỡ nào. 


Chắng bao lâu sau sấm chớp chuyển hướng, vang rền về phía Đồng Nam; 
song đàn dơi rợp trời lại đến, bay thấp hơn, phía trên vai Quả Núi, và lao 
vút trên đầu họ, che khuất ánh sáng khiến họ vô cùng hoảng sợ. 


“Tới Quả Núi!” Bard gọi to. “Tới Quả Núi! Hãy vào vị trí trong lúc vẫn 
còn thì giờ!” 


Các tiên được bố trí ở mũi phía Nam, trên sườn dốc bên dưới và giữa các 
tảng đá ở chần mũi núi; trên mũi núi phía Đồng là con người cùng các chú 
lùn. Song Bard cùng mấy con người và tiên linh lợi nhất trẻo lên đỉnh vai 


uviensach.vn 


núi phía Đông để nhìn được về hướng Bắc. Chẳng mấy chốc họ có thể thấy 
các vùng đất phía trước chân Quả Núi đen nghịt lại vì một đám đồng vô kể 
đang bước hối hả. Một lát sau đám tiền quân cuồn cuộn vòng qua đầu mũi 
núi, ào ào tiến vào Thung Lũng. Đây là những gã cưỡi sói phi nhanh nhất, 
và tiếng gào thét hú hét của chúng xé toạch không gian ở xa phía trước. 
Một vài người dũng cảm được dàn ra trước mặt chúng để nghỉ binh kháng 
cự, và nhiều kẻ đã ngã xuống tại đó trước khi số còn lại rút lui chạy trở về 
bên mình. Như Gandalf đã dự đoán, lũ yêu tỉnh đã tụ tập lại phía sau 

tốp tiền quân bị chống trả, và lúc này chúng đang đùng dùng giận dữ tiến 
vào thung lũng, điên cuồng phóng thẳng giữa hai nhánh Quả Núi cố tìm 
kiếm kẻ thù. Cơ man nào là cờ quạt, đen và đỏ, chúng tiến đến như một đợt 
thủy triều cuồng nộ và hỗn loạn. 


Đó là một trận chiến khủng khiếp. Là trải nghiệm hãi hùng nhất của Bilbo, 
và là trận chiến mà hồi ấy anh chàng căm ghét nhất - điều đó cũng có nghĩa 
là anh chàng tự hào nhất về trận chiến đó, và mãi về sau vẫn thích hồi 
tưởng lại nhất, dù rằng mình hoàn toàn chăng có vai trò quan trọng øì trong 
đó. Thực ra tôi có thể nói rằng anh chàng đã sớm đeo nhẫn vào từ đầu cuộc 
chiến và biến mất tăm, dù không thể thoát khỏi mọi hiểm nguy. Một chiếc 
nhãn thần loại đó không phải là sự bảo vệ đầy đủ trong cuộc tấn công ồ ạt 
của yêu tỉnh, và nó cũng không ngăn được những mũi tên bay và những 
ngọn giáo đầm bừa; song nó quả là hữu dụng trong việc thoát khỏi chúng, 
và ngăn không để cho cái đầu của bạn bị nhát kiếm mạnh mẽ của một kiếm 
sĩ yêu tỉnh nhắm tới. 


Các tiên là những người đầu tiên tấn công. Mối căm hờn của họ đối với lũ 
yêu tỉnh thật lạ lùng và dữ dội. Gươm giáo của họ lóe lên trong bóng tối với 
một ánh lửa ớn lạnh, và những bàn tay cầm gøgươm cũng vô cùng phẫn nộ. 
Ngay khi đoàn quân của kẻ thù nhiều nhung nhúc trong thung lũng, họ bắn 
tên như mưa rào vào chúng, và mỗi mũi tên lóe lên như thể đầy lửa giận. 
Sau loạt tên, một ngàn binh sĩ tiên mang giáo mác nhảy vọt xuống tấn 

công. Tiếng la hét đỉnh tai nhức óc. Những tảng đá vấy đầy máu đen của lũ 
yêu tỉnh. 


Ngay lúc lũ yêu tỉnh đang chỉnh đốn lại sau cuộc công kích dữ dội kia và 
các tiên đã ngừng tấn công thì bỗng nối lên một tiếng gầm âm vang khắp 
thung lũng. Cùng với những tiếng thét “Moria!” và “Dain, Dain!” đội quân 
người lùn ở Dãy Đồi Sắt vừa lao tới vừa vung cuốc chim đánh vào sườn 


Juviensach.vn 


bên kia; cả người vùng Hồ với những thanh trường kiếm cũng lao vào 
trận chiến. 


Lũ yêu tỉnh hoảng loạn; và ngay cả lúc chúng quay sang chống đỡ cuộc tấn 
công mới thì các tiên lại tấn công với lực lượng đồng đảo hơn. Nhiều gã 
yêu tinh đã chạy tháo lui dọc bờ sông để thoát khỏi gọng kìm; và nhiều con 
sói bát đầu quay sang tấn công chính lũ yêu tỉnh, xé xác những gã đã chết 
và bị thương. Chiến thắng dường như đã gần kề thì những tiếng hô reo 
vang khắp các mỏm núi trên cao. 


Trước đó lũ yêu tinh đã trèo lên Quả Núi từ phía bên kia và lúc này nhiều 
øã đã ở trên các triền dốc phía trên Cống, còn những gã khác thì đang liều 
lĩnh tràn xuống, để tấn công hai mũi núi từ phía trên, chăng để ý gì đến 
những gã đang kêu la vì rơi xuống từ các vách đá dựng đứng. Chúng có thể 
tới hai mũi núi này theo các đường mòn chạy xuống từ khối chính của Quả 
Núi ở chính giữa; còn những người phòng thủ lại quá ít nên không thể ngăn 
chặn được lâu. Lúc này hy vọng chiến thắng đã tan biến. Họ mới chỉ đẩy 
lùi được cuộc công kích đầu tiên của đợt thủy triều đen. 


Trời sắp sáng. Lũ yêu tỉnh lại tập hợp trong thung lũng. Tại đó một bầy Sài 
Lang đến kiếm mồi và đi cùng chúng là đội bảo vệ Bolg gồm những gã yêu 
tỉnh to lớn sử dụng đại đao bằng thép. Chằng mấy chốc cảnh tối tăm thực 
sự sẽ đến trên bầu trời bão tố; trong lúc đó đàn dơi khổng lồ kia vẫn cứ 

ráo riết lượn bay quanh đầu các tiên và con người, như lũ ma cà rồng bám 
riết lấy những người đang hoảng sợ. Lúc này Bard đang chiến đấu để bảo 
vệ mũi núi phía Đông, tuy vậy đang phải lùi dần; còn các tiên bên nhà ma 
thì cũng đang lâm vào thế cùng trên nhánh núi phía Nam, gần trạm gác 

Đôi Qua. 


Chợt có tiếng quát lớn, và từ Cổng vang lên một hồi kèn. Họ đã quên mất 
Thorin! Một phần bức tường,được xê dịch bằng đòn bẩy, đổ ầm vào cái hồ 
bên ngoài. Ông Vua dưới gầm Quả Núi nhảy vọt ra, và đoàn hộ tống của 
ông cũng bước ra theo. Không còn áo khoác và mũ trùm nữa; họ mặc áo 
giáp sáng loáng, và từ mắt họ tóe ra ánh đỏ. Trong bóng tối, chú lùn vĩ đại 
ánh lên như vàng trong một ngọn lửa sắp tắt. 


Từ trên cao lũ yêu tinh quăng đá xuống; song họ vẫn thoát được rồi nhảy 
xuống chân các dòng thác và xông thăng ra chiến đấu. Chó sói cùng ky sĩ 


Juviensach.vn 


gục ngã hoặc bỏ chạy trước họ. Thorin vung những nhát rìu mạnh mẽ, và 
hầu như chăng øì có thể gây tổn hại đến chú. 


“Lại đây với ta! Lại đây với ta! Các tiên và con người! Lại đây với ta! Hỡi 
họ hàng bà con của ta!” chú kêu to, và giọng chú vang động như tiếng tù và 
trong thung lũng. 


Đội quân người lùn của Dain lao xuống, bất chấp cả mệnh lệnh, để giúp 
chú. Nhiều người vùng Hồ cũng lao xuống, bởi Bard không thể cản được 
họ; và từ phía bên kia rất nhiều tiên mang giáo cũng đến. Một lần nữa lũ 
yêu tỉnh trong thung lũng lại hoảng sợ; và chúng chết như rạ cho tới khi 
Thung Lũng đen kịt và hãi hùng đầy xác yêu tinh. Bầy Sài Lang tan tác và 
Thorin tiến đánh thăng vào đội quân bảo vệ của Bolg. Song chú không 
chọc thủng được hàng ngũ bọn chúng. 


Sau lưng chú, ngoài những gã yêu tỉnh đã chết còn có nhiều người và chú 
lùn nằm xuống, và rất nhiều tiên đẹp đế lẽ ra còn được sống vui vẻ rất lâu 
nữa trong khu rừng. Và khi thung lũng mở rộng ra, cuộc tấn công của chú 
ngày càng chậm dần. Quân số của chú quá ít. Hai bên sườn của chú không 
được bảo vệ. Chăng mấy chốc những kẻ tấn công lại bị tấn công, và họ bị 
ép vào một vòng tròn lớn, bị bao vây khắp tứ phía bởi lũ yêu tỉnh và bầy sói 
đã quay lại với cuộc chiến. Đội quân bảo vệ của Bolg vừa la hét vừa xông 
vào họ, ập vào hàng ngũ của họ như sóng ùa lên bờ cát. Bè bạn của họ 
không giúp được gì bởi cuộc tấn công từ trên Quả Núi đã tiếp tục trở lại với 
sức mạnh gấp đôi, và cả hai phía con người và tiên đều đang dần dần bị 
đẩy lui. 


Bilbo thật khổ tâm khi nhìn tất cả cảnh tượng này. Anh chàng chọn chỗ 
đứng trên Đồi Quạ lẫn với các tiên - phần vì chỗ đó có nhiều cơ hội trốn 
thoát, phần vì (với cách suy nghĩ mang đậm chất dòng họ Took), nếu như 
cuối cùng ở vào thế phải liều, xét cho cùng anh chàng thích bảo vệ Vua 
Tiên hơn. Gandalf cũng ở đó, tôi có thể nói như vậy, và ngồi trên mặt đất 
như thể đang suy nghĩ rất lung, tôi cho rằng lão đang chuẩn bị một vụ nổ 
bằng ma thuật cuối cùng trước khi chết. 


Chuyện đó dường như chẳng còn xa lắm nữa. “Chẳng bao lâu nữa,” Bilbo 
nghĩ bụng, “lũ yêu tỉnh sẽ chiếm được cái Cổng, và tất cả chúng ta sẽ bị 
giết hoặc bị đánh lui rồi bị bắt. Tình hình này thực sự khiến người ta phải 


Juviensach.vn 


bật khóc, sau tất cả những gì mình đã trải qua. Thà lão rồng Smaug còn đó 
với toàn bộ cái kho báu chết tiệt ấy còn hơn là để lũ đê tiện này chiếm đoạt 
nó, lại còn anh bạn Bombur thân mến, rồi Balin, Fili và Kili cùng tất cả 
những người khác phải chết thảm; cả Bard, những người vùng Hồ và các 
tiên vui tính nữa. Thật khốn khổ cái thân mình! Mình đã từng nghe những 
bài ca về nhiềutrận chiến, và mình vẫn luôn hiểu rằng chiến bại có thể là 
vinh quang. Điều đó nghe chừng rất khó chịu, chứ đâu phải chỉ là đau đớn. 
Ước gì mình chả dính dáng gì tới chuyện này.” 


Những đám mây bị gió thổi tan tác, và hoàng hôn ối đỏ hừng sáng phía trời 
Tây. Thấy ánh le lói bất chợt giữa lúc u ám, Bilbo nhìn quanh. Anh chàng 
la to một tiếng: cảnh tượng anh chàng nhìn thấy khiến tim anh đập rộn - 
những hình thù sẵẫm màu, nhỏ bé nhưng uy nghi nổi bật trên ánh sáng đỏ 
nhạt phía xa. 


“Bầy Đại Bàng! Bầy Đại Bàng!” anh chàng reo lên. “Bầy Đại Bàng đang 


3 
Ị 


đến 


The Great Eagles loin the Battles 


Mắt Bilbo hiếm khi nhìn sai. Bầy đại bàng đang đến xuôi chiều gió, hết 
hàng này đến hàng khác, trong một đàn đông đến mức hắn phải tập hợp từ 
tất cả các tổ đại bàng ở phương Bắc. 


“Bây Đại Bàng! Bầy Đại Bàng!” Bilbo reo to, vừa nhảy múa vừa khua hai 
tay. Nếu các tiên không nhìn thấy thì họ cũng có thể nghe thấy anh chàng. 
Chắng bao lâu sau họ cũng đồng thanh reo lên, và tiếng reo vang vọng qua „iensach.vn 


thung lũng. Nhiều cặp mắt kinh ngạc ngước nhìn lên, dù lúc đó không ai có 
thể nhìn thấy gì trừ khi họ đứng trên vai phía Bắc của Quả Núi. 


“Bây Đại Bàng!” Bilbo reo lên lần nữa, nhưng đúng lúc ấy một tảng đá 
quãng từ phía trên đã đập mạnh vào cái mũ sắt của anh chàng khiến anh 
chàng ngã đánh rầm và bất tỉnh nhân sự. 


Juviensach.vn 


Chương XVIII - HÀNH TRÌNH 
TRỞ VỀ 


Lúc tỉnh dậy, Bilbo hoàn toàn trơ trọi một mình. Anh chàng đang nằm trên 
những phiến đá phẳng ở Đồi Quạ, và chắng có một ai ở gần. Một ngày mây 
quang, nhưng lạnh giá, thênh thang phía trước. Người anh đang run rấẩy và 
lạnh như tảng đá, nhưng cái đầu lại nóng như lửa đốt. 


“Chăng biết chuyện gì đã xảy ra nhỉ?” anh chàng tự hỏi. “Dù sao thì mình 
vẫn chưa phải là một trong những anh hùng đã ngã xuống; song mình e 
rằng còn đủ thời gian để trở thành như vậy!” 


Anh chàng đau đớn ngồi dậy. Nhìn vào thung lũng anh chàng chắng thấy 
một gã yêu tỉnh còn sống nào. Một lát sau, nhờ đầu óc minh mẫn ra chút ít, 
anh chàng nghĩ mình nhìn thấy các tiên đang dọn tới chỗ mấy tảng đá ở 
phía dưới. Anh chàng dụi mắt. Rõ ràng là vẫn còn một doanh trại trên khu 
đồng bằng cách đó một quãng: và có người lui tới quanh cái Cổng thì phải? 
Các chú lùn có vẻ đang bận bịu dọn dẹp bức tường. Song tất cả đều im lặng 
đến lạnh người. Không có tiếng gọi nhau và không có tiếng vọng của một 
bài ca. Dường như buồn đau vương lẫn cả trong không khí. 


“Rốt cuộc là chiến thắng, mình cho là thế!” anh chàng vừa nói vừa sờ lên 
cái đầu nhức nhối của mình. “Chà, xem ra đó là một chuyện rất đáng 


buồn.” 
Chợt anh chàng nhận thấy một người đang trèo lên rồi đi về phía mình. 


“Này, xin chào!” anh chàng run rẩy cất tiếng gọi. “Này, xin chào. Có tin gì 
hả?” 


“Giọng nói nào phát ra giữa các tảng đá thế?” người đó vừa nói vừa đứng 
lại và nhìn ngó xung quanh, cách chỗ Bilbo ngồi không xa. 
Khi đó Bilbo chợt nhớ đến cái nhẫn của mình! “Ôi chà!” anh chàng nói. 


“Cái sự tàng hình này rốt cuộc cũng có những mặt hạn chế đấy chứ. Nếu 


Juviensach.vn 


không, có khi mình đã được ngủ một đêm ấm áp và thoải mái trên giường 
rồi!” 


“Tôi đây mà, Bilbo Baggins, bạn của Thorin đây!” anh chàng vừa la to vừa 
vội vàng tháo nhẫn ra. 


“Tôi tìm được cậu thật đúng lúc!” người đó vừa nói vừa sải bước về phía 
trước. “Mọi người cần cậu và chúng tôi đã tìm kiếm cậu rất lâu rồi. Lễ ra 
cậu đã được liệt vào số những người đã chết, số này đông lắm, nếu lão phù 
thủy Gandalf không bảo đã nghe thấy tiếng cậu ở chỗ này. Tôi được cử đến 
để tìm ở đây lần cuối cùng đấy. Cậu có đau lắm không?” 


“Một cú đập rất mạnh vào đầu, chắc thế,” Bilbo nói. “Song tôi có mũ sắt và 
một hộp sọ cứng. Dẫu vậy tôi vẫn cảm thấy ốm yếu, còn hai căng chân tôi 
thì mềm nhữn ra.” 


“Để tôi ăm cậu xuống doanh trại trong thung lũng,” người đó nói, rồi nhẹ 
nhàng bế anh chàng lên. 


Người này bước nhanh và vững vàng. Chăằng bao lầu sau Bilbo đã được đặt 
xuống trước một lều trại trong Thung Lũng; Gandalf đang đứng ở đó, một 
cánh tay được băng đeo trên cổ. Ngay cả lão phù thủy cũng đã bị thương 
lúc chạy trốn, và chắng mấy người trong cả đoàn quân được bình yên vô 
Sự. 


Khi nhìn thấy Bilbo, Gandalf đã rất vui. “Baggins!” lão reo to. “Chà, thật 
chưa từng thấy bao giờ! Rốt cuộc thì vẫn còn sống - ta mừng thật đấy! Ta 
đã bát đầu băn khoăn chẳng biết liệu vận may của cậu có chịu giúp cậu đến 
cùng không? Một cuộc chiến khủng khiếp và suýt nữa đã trở thành thảm 
cảnh. Nhưng hãy khoan nói đến những tin tức khác. Đến đây nào!” lão nói 
bằng giọng trang trọng hơn. “Mọi người cần cậu đấy,” rồi lão dắt anh chàng 
hobbit vào lều. 


“Chào Thorin,” lão nói khi bước vào bên trong. “Tôi đã mang cậu ta đến 
rồi.” 


Quả thật Thorin Oakenshield đang nằm đó, thương tích đầy mình, còn bộ 
giáp rách nát cùng cái rìu có khía hình chữ V của chú thì lăn lóc trên sàn. 
Chú ngước nhìn lúc Bilbo bước đến bên mình. 


uviensach.vn 


Thorin, the King unđer the Mountain 


“Vĩnh biệt, anh trộm cừ khôi,” chú nói. “Bây giờ ta tới phòng đợi để ngồi 
bên cạnh tổ tiên của ta, cho tới khi thế giới này được phục hồi. Bởi giờ đây 
ta bỏ lại tất cả vàng bạc để tới một nơi mà chúng chắng có giá trị gì lắm, ta 
mong được ra đi trong tình bạn của cậu, và ta muốn rút lại những lời nói và 
việc làm của ta khi trước tại Cổng.” 


Bilbo quỳ trên một đầu gối, lòng đầy đau buồn. “Vĩnh biệt, ông Vua dưới 
gầm Quả Núi!” anh chàng nói. “Cuộc mạo hiểm này thật là cay đắng, nếu 
nó phải kết thúc như vậy; và cả một núi vàng cũng không thể làm cho nó 
bớt cay đắng hơn. Tuy vậy tôi vui mừng vì đã chia sẻ hiểm nguy cùng với 
ngài - điều này còn giá trị hơn những gì mà bất kỳ một người nào trong 
dòng họ Baggins xứng đáng được hưởng.” 


“Không!” Thorin nói. “Ở cậu có nhiều phẩm chất tốt đẹp hơn mà cậu 
không biết đấy, cậu bé của phương Tây tốt bụng ạ. Đôi chút dũng cảm và 
đôi chút khôn ngoan hòa quyện hài hòa. Nếu nhiều người trong chúng ta 
coi trọng đồ ăn, niềm vui và tiếng hát hơn cả đống vàng thì thế giới này sẽ 
vui hơn. Song dù buồn hay vui thì bây giờ ta cũng phải rời xa nó rồi. Vĩnh 
biệt!” 


Sau đó Bilbo bỏ đi, thui thủi bước một mình, rồi thui thủi ngồi một mình 
trong một tấm chăn, và, tin hay không thì tùy các bạn, anh chàng khóc cho 
tới khi mắt đỏ hoe và tiếng khản đặc. Anh chàng thật là một con người hồn 
hậu đáng mến. Quả thật suốt một thời gian dài sau đó anh chàng không còn 
lòng dạ nào nói một câu đùa nữa. “Thật may,” cuối cùng anh chàng tự nhủ, 


Jviensach.vn 


“là mình đã tỉnh dậy đúng lúc. Mình ước gì Thorin vẫn còn sống, song 
mình cũng mừng là ông ấy và mình đã chia tay trong tình thân ái. Bilbo 
Baggins ơi, ngươi là một gã khờ, và ngươi đã làm mọi chuyện rối tỉnh lên 
vì cái viên ngọc ấy; mà đã có một trận chiến, bất chấp tất cả nỗ lực của 
ngươi nhằm mua lấy hòa bình và yên ổn, song ta cho rằng cũng khó mà 
trách ngươi về việc đó.” 


Về sau Bilbo mới được biết về tất cả những gì đã xảy ra sau lúc mình bất 
tỉnh; song điều đó khiến anh chàng buồn hơn là vui, và lúc này anh chàng 
cảm thấy không còn hứng thú với cuộc mạo hiểm nữa. Anh chàng đau đáu 
mong chờ cuộc hành trình trở về nhà. Tuy nhiên việc đó bị trì hoãn đôi 
chút, vì vậy trong khi chờ đợi tôi sẽ kể đôi điều về các sự kiện. Từ lâu bầy 
Đại Bàng đã ngờ vực về việc tập kết của lũ yêu tỉnh; nhờ tính cảnh giác của 
bầy Đại Bàng mà các động tĩnh trên núi không thể qua khỏi cặp mắt của 
chúng. Vì vậy chúng cũng tập hợp rất đông, dưới sự lãnh đạo của Đại Bàng 
Chúa trên Dãy Núi Mù Sương; và cuối cùng, đánh hơi được cuộc chiến ở 
nơi xa, chúng đã nương theo cơn gió mạnh mà đến nhanh kịp thời. Chính 
bầy Đại Bàng đã đánh bật lũ yêu tinh khỏi các triền núi, quằng chúng qua 
các vách đá dựng đứng, và dồn đuổi khiến chúng vừa la hét vừa lúng túng 
chạy vào vòng vây của kẻ thù. Chăng mấy chốc bây chim đã giải phóng 
Quả Núi Cô Đơn, và các tiên cùng con người ở hai bên thung lũng cuối 
cùng đã có thể đến ứng cứu trận đánh ở phía dưới. 


Song dù tính cả bầy Đại Bàng thì quân số của họ vẫn ít hơn đối phương. 
Vào giờ phút cuối cùng ấy đích thân Beorn xuất hiện - không ai biết bằng 
cách nào hoặc từ đâu. Ngài đến một mình, trong lốt gấu; và dường như 
trong cơn thịnh nộ kích thước của ngài to lên gần đến mức khổng lồ. 


Tiếng gầm của ngài giống như tiếng trống rền súng nổ; và ngài hất văng lũ 
sói cùng bọn yêu tỉnh khỏi đường đi của mình như hất những cọng rơm hay 
những cái lông chim. Ngài xông vào hậu quân của chúng, rồi ầm ầm như 
sấm động đột phá vòng vây. Các chú lùn đứng nguyên tại chỗ quanh vị bá 
chủ của mình trên một quả đồi tròn và thấp. Sau đó Beorn cúi xuống nhấc 
Thorin lên, chú đã ngã xuống vì bị những ngọn giáo đâm, và tha chú ra 
khỏi cuộc chiến. 


Jviensach.vn 


Beom Finds Thorin 


Ngài nhanh chóng quay trở lại với nỗi căm hờn gấp bội, vì vậy không gì có 
thể chống lại ngài, và dường như không vũ khí nào đầm được ngài. Ngài 
đánh đuổi đội bảo vệ chạy tán loạn, và kéo phăng ngay cả gã Bolg xuống 
mà nghiền nát. Khi đó lũ yêu tỉnh hốt hoảng bỏ chạy khắp tứ phía. Còn kẻ 
thù của chúng lại phấn chấn với một niềm hy vọng mới, và họ đuổi theo 
chúng sát sạt, ngăn không để chúng có cơ trốn thoát. Họ dồn rất nhiều gã 
trong bọn chúng xuống Sông Chảy, còn những gã chạy trốn về phía Nam 
hay phía Tây thì họ săn đuổi khiến chúng phải chạy vào các đầm lầy gần 
Sông Rừng; và tại đó phần lớn những kẻ trốn chạy đều chết; trong khi đó 
những gã gần đến được vương quốc của các tiên thì bị hạ gục hoặc bị dồn 
sâu vào trong vùng hoang vu tăm tối của Rừng U Ám rồi chết ở đó. Các bài 
ca nói rằng ba phần tư các chiến binh yêu tỉnh của phương Bắc bị chết vào 
ngày hôm đó, và dãy núi được yên ổn suốt nhiều năm. 


Chiến thắng đã được đảm bảo trước khi đêm xuống lúc Bilbo quay trở lại 
doanh trại, song việc truy kích vẫn được tiến hành; và không nhiều người 
có mặt trong thung lũng ngoại trừ những người bị thương nghiêm trọng. 


“Bây Đại Bàng đang ở đâu?” anh chàng hỏi Gandalf trong lúc nằm đắp 
mấy chiếc chăn ấm. 


“Một vài chú đang tham gia săn đuổi,” lão phù thủy trả lời, “song hầu hết 

đã quay về tổ rồi. Họ không chịu ở lại đây, và đã lên đường ngay lúc trời 

mới rạng sáng. Dain đã thưởng vàng cho thủ lĩnh của họ, và thề sẽ hữu hảo 

mãi mãi với họ.” Jviensach.vn 


“Tôi lấy làm tiếc. Ý tôi định nói là tôi muốn được gặp lại họ,” Bilbo ngái 


ngủ nói, “có lẽ tôi sẽ gặp lại họ trên đường về. Chắc là chăng bao lâu nữa 


tôi sẽ trở về nhà thôi!” 
“Cậu muốn đi lúc nào là tùy ý cậu,” lão phù thủy nói. 


Trên thực tế mãi vài hôm sau Bilbo mới thực sự lên đường. Họ chôn cất 
Thorin sâu dưới lòng Quả Núi, và Bard đặt viên ngọc Askenstone lên ngực 
chú. 


“Hãy để nó nằm ở đó cho tới khi Quả Núi đổ sập!” anh nói. “Cầu cho nó 
đem lại vận may cho toàn thể dân chúng của ngài, những người sau này sẽ 
sinh sống ở đây!” 

Sau đó Vua Tiên đặt thanh kiếm Bổ Đôi Yêu Tĩnh lên phần mộ của chú, 
thanh kiếm này trước kia Thorin đã bị tước mất trong lúc bị giam cầm. Các 
bài ca nói rằng nó luôn lóe sáng trong bóng tối nếu có kẻ thù đến gần, vì 
vậy pháo đài của người lùn không thể bị đánh chiếm bất ngờ. Giờ đây 
Dain, con trai của Nain, ở lại đó và trở thành Vua dưới gầm Quả Núi, và 
không lầu sau rất nhiều người lùn tập hợp lại dưới ngai vàng của ông ta 
trong lâu đài xưa. Trong số các người bạn của Thorin có mười người còn 
sống. Eili và Kili đã ngã xuống trong khi bảo vệ chú bằng khiên và thân thể 
của mình, bởi chú là anh ruột của mẹ họ. Những người khác ở lại với Dain; 
bởi Dain phân phát kho báu cho mọi người rất hậu hi. 


Dĩ nhiên không còn bất kỳ vấn đề nào về việc chia kho báu thành những 
phần như trước kia đã dự kiến, cho Balin và Dwalin, cho Dori và Nori và 
Ori, cho Oïin và Gloin, cho Bifur và Bofur và Bombur - hay cho Bilbo. Tuy 
vậy một phần mười bốn của toàn bộ số vàng bạc, cả đã tạo tác và chưa gia 
công, được trao cho Bard; bởi Dain nói, “Chúng ta sẽ tôn trọng thỏa thuận 
của người quá cố, và giờ đây ông ấy đã giữ viên ngọc Askenstone rồi.” 


Một phần mười bốn thậm chí cũng là một số của cải vô cùng lớn, lớn hơn 
số của cải của nhiều vị vua của con người. Bard gửi nhiều vàng trong số 
báu vật ấy cho viên 'Thị trưởng; và anh thưởng công cho những người theo 
mình và các bạn bè thật hào phóng. Đối với Vua Tiên anh biếu những viên 
ngọc lục bảo của dòng họ Girion mà trước đó Dain đã trao lại cho anh. 
Những đồ châu báu như vậy là thứ ông vua này thích nhất. 


Juviensach.vn 


Anh nói với Bilbo, “Số vàng bạc này vừa là của cậu mà cũng là của tôi; dù 
rằng những thỏa thuận trước đây không còn giá trị nữa, bởi quá nhiều 
người đòi nhận phần vì đã giành lại và bảo vệ chúng. Song, dù cậu sẵn lòng 
từ bỏ tất cả quyền lợi của mình, tôi vẫn mong những lời nói của Thorin hồi 
trước, mà ông ấy đã ân hận, sẽ không đúng với sự thực nữa: ông ấy bảo 
chúng tôi phải cho cậu rất ít. Tôi sẽ thưởng công cho cậu hậu hĩ hơn tất cả.” 


“Anh tử tế quá,” Bilbo nói. “Song điều đó thật sự khiến tôi nhẹ cả người. 
Làm thế nào để tôi mang được toàn bộ số vàng bạc châu báu ấy về đến nhà 
mà không xảy ra chiến tranh và giết chóc suốt dọc đường kia chứ, tôi 
không biết. Và tôi không biết mình phải làm gì với nó khi về nhà. Tôi chắc 
rằng cứ để anh giữ thì tốt hơn.” 


Rốt cuộc, Bilbo chỉ nhận hai hòm nhỏ, một hòm đựng đầy bạc và hòm kia 
đựng đầy vàng, đủ để một con ngựa nhỏ và khỏe chở. “Tôi sẽ chỉ có thể 
mang được ngần ấy thôi,” anh chàng nói. 


Cuối cùng đã đến lúc anh chàng chào tạm biệt các bạn của mình. “Tạm biệt 
Balin!” anh chàng nói, “tạm biệt Dwalin; tạm biệt Dori, Ori, Oin, Gloin, 
Bifur, Bofur và Bombur! Cầu cho râu các vị không bao giờ thưa đi!” Và 
quay về phía Quả Núi, anh chàng nói tiếp: “Tạm biệt Thorin Oakenshield! 
Tạm biệt Fili và Kili! Cầu cho ký ức về các vị không bao giờ phai nhạt!” 


Lúc đó các chú lùn cúi thấp đầu chào trước Cổng, song nghẹn ngào không 
nói nên lời. “Tạm biệt và chúc may mắn, dù cậu làm ăn ở đầu!” cuối cùng 
Balin nói. “Nếu có bao giờ cậu đến thăm lại chúng tôi, khi lâu đài lại được 
sửa sang đẹp đề, thì lúc ấy bữa tiệc nhất định phải thật linh đình!” 


“Nếu có bao giờ các vị ghé qua nhà tôi,” Bilbo nói, “đừng chần chừ gõ cửa! 
Bữa trà vào bốn giờ chiều; song bất kỳ ai trong các vị đều được hoan 
nghênh vào bất kỳ giờ nào!” 


Nói đoạn anh chàng quay gót. 


Đoàn quân tiên lúc này đang lên đường; và tuy quân số giảm đi đến đáng 
buồn, vậy mà nhiều người vẫn vui mừng, bởi thế giới phương Bắc sẽ tươi 
vui hơn trong một thời gian dài. Lão rồng đã chết, lũ yêu tinh đã bị lật đổ, 
và lòng họ mong chờ một niềm vui xuân sau mùa đông. 


Juviensach.vn 


Gandaft and Bilbo lourney Back 


Gandalf và Bilbo đi ngựa phía sau Vua Tiên, và bên cạnh họ là Beorn đang 
sải bước, một lần nữa lại mang hình người, ngài cười to và hát vang trên 
đường. Họ cứ thế mà đi tiếp cho tới khi đến gần ranh giới Rừng U Ám, về 
mé Bắc nơi từ đó Sông Rừng chảy ra. Rồi họ dừng lại, bởi lão phù thủy và 
Bilbo không muốn vào rừng, dù ông vua đã mời hai người lưu lại một thời 
gian trong lâu đài. Họ định sẽ đi dọc ven rừng và vòng quanh miệt rừng 
phía Bắc hoang vắng nằm giữa khu rừng và đoạn đầu của Dãy Núi Xám. 
Đó là một con đường dài và buồn tẻ, nhưng bởi lúc này lũ yêu tỉnh đã bị 
nghiền nát nên nó dường như an toàn cho họ hơn là những đường mòn 
đáng sợ bên dưới cây rừng. Hơn nữa, Beorn cũng đi đường ấy. 


“Tạm biệt Vua Tiên!” Gandalf nói. “Chúc cho khu rừng mãi xanh tươi và 
thế giới này luôn đầy sức sống! Và chúc cho thần dân tiên của ngài luôn vui 
vẻl” 


“Tạm biệt Gandalf!” ông vua nói. “Cầu mong rằng ông sẽ luôn xuất hiện ở 
những nơi người ta cần ông nhất và vào những lúc bất ngờ nhất! Ông càng 
năng xuất hiện tại các lầu đài của ta thì ta càng hài lòng hơn!” 

“Tôi cầu xin ngài,” Bilbo vừa lắp bắp nói vừa kiễng một chân lên, “hãy 
chấp nhận món quà này!” và anh chàng lẫy ra một sợi dây chuyền bằng bạc 


xâu những hạt ngọc mà Dain đã cho anh chàng lúc chia tay. 


“Ta có công gì mà được hưởng một món quà như vậy, hả anh chàng 
hobbit?” ông vua nói. 


Jviensach.vn 


“Ô, ờ, tôi nghĩ, ngài biết rằng,” Bilbo nói khá bối rối, “ờ, cần phải có chút 
đền đáp cho lòng mến khách, ờ, của ngài. Ý tôi muốn nói là ngay một gã kẻ 
trộm cũng có tình cảm của gã. Tôi đã uống nhiều rượu vang của ngài và đã 
ăn nhiều bánh mì của ngài rồi.” 


“Ta sẽ nhận món quà của cậu, hỡi anh chàng Bilbo Cừ Khôi!” ông vua 
trang trọng nói. “Và ta phong cho cậu danh hiệu là bạn-của-tiên và cậu 
được hưởng phúc lành. Cầu cho cái bóng của cậu chắng bao giờ mờ đi (nếu 
không thì việc ăn trộm sẽ quá dễ dàng đấy)! Tạm biệt!” 


Sau đó các tiên rẽ về phía Khu Rừng, còn Bilbo bắt đầu khởi hành trên con 
đường dài trở về nhà mình. 


Bilbo đã trải qua nhiều gian nan và mạo hiểm trước khi anh chàng quay trở 
về. Xứ Hoang Vu vẫn là Xứ Hoang Vu; và ngoài lũ yêu tỉnh ra, hồi ấy ở 
vùng đó còn có nhiều loài khác nữa; song anh chàng được dẫn đường và 
được bảo vệ cẩn thận - có lão phù thủy bên cạnh, lại có ngài Beorn cùng đi 
phần lớn quãng đường - và anh chàng chăng hề lâm vào tình cảnh nguy 
hiểm lớn nào nữa. Ít nhất thì vào khoảng giữa mùa đông Gandalf và Bilbo 
đã vượt qua cả chặng đường dài, dọc theo cả hai bìa Rừng U Ám, tới trước 
cửa nhà ngài Beorn; và họ lưu lại đó một thời gian. Tiết Giáng Sinh ở đó 
thật ấm áp và vui vẻ; và theo lời mời của Beorn, từ khắp xa gần người ta 
kéo đến tiệc tùng. Lũ yêu tỉnh trên Dãy Núi Mù Sương lúc này chỉ còn vài 
mống, hoảng sợ náu mình trong những hang sâu nhất mà chúng có thể tìm 
được; còn lũ Sài Lang thì đã biến khỏi các khu rừng, vì vậy người ta cứ ung 
dung đi mà không hề sợ hãi. Về sau Beomn thật sự trở thành thủ lĩnh vĩ đại 
ở các vùng đó và cai quản một xứ sở rộng lớn giữa dãy núi và khu rừng; 
người ta nói rằng suốt nhiều thế hệ những người thuộc dòng họ ngài đều có 
khả năng mang lốt gấu, một vài người hung tợn và tồi tệ, còn hầu hết đều 
tốt bụng như Beorn, dù rằng tầm vóc và sức mạnh có kém hơn. Vào thời 
của họ, những gã yêu tinh cuối cùng bị săn đuổi khỏi Dãy Núi Mù Sương 
và cảnh thái bình mới mẻ tràn ngập khắp Rìa Xứ Hoang Vu. 


Thời gian ấy là mùa xuân, một mùa xuân đẹp với thời tiết ôn hòa và mặt 
trời rạng rỡ, trước khi Bilbo và Gandalf cuối cùng cũng cáo từ Beorn; và dù 
đang mong mỏi được trở về nhà, Bilbo cũng cảm thấy luyến tiếc phải ra đi, 
bởi hoa xuân trong vườn của Beorn rực rỡ chắng kém gì hoa lá giữa mùa 


hè. Jviensach.vn 


Cuối cùng họ đến gần con đường dài, rồi tới đúng cái thung lũng nơi trước 
kia họ đã bị lũ yêu tỉnh bắt giữ. Họ lền tới đỉnh thung vào buổi sáng, và 
ngoái nhìn trở lại họ thấy vầng mặt trời trắng toát đang tỏa sáng trên những 
vùng đất trải dài. Sau những vùng đất ấy là Rừng U Ám, gợn màu xanh ở 
phía xa và biếc màu lục sẵm ở bìa rừng gần hơn. Tít xa là Quả Núi Cô Đơn 
ở tận cuối tầm mắt. Trên đỉnh cao nhất của quả núi, đám tuyết chưa tan ánh 
lên yếu ớt. 


“Vậy là khổ tận cam lai, và ngay cả loài rồng cũng có ngày tận số!” Bilbo 
nói, bỏ lại cuộc mạo hiểm phía sau. Cái phần của dòng họ Took trong anh 
đang cảm thấy rất mệt mỏi, còn cái phần của dòng họ Baggins thì mỗi ngày 
một mạnh mẽ hơn. “Giờ tôi chỉ ước được ngồi trên cái ghế bành của chính 
Ị? 


mình thôi!” anh chàng nói. 


Juviensach.vn 


Chương XIX - CHẶNG ĐƯỜNG 
CUỐI CÙNG 


Cuối cùng đúng vào ngày mồng Một tháng Năm, hai người đã quay trở lại 
bờ thung lũng Rivendell, tại đó có Ngôi Nhà Ấm Cúng Cuối Cùng (hoặc 
Đâu Tiên). Lại là vào buổi tối, những con ngựa của họ đã mệt mỏi, nhất là 
con chở hành lý; và họ cảm thấy cần nghỉ ngơi. Trong lúc họ ruổi ngựa 
xuống con đường mòn dốc đứng, Bilbo nghe thấy các tiên vẫn đang ca hát 
trên cây, cứ như thể họ đã không ngừng ca hát kể từ khi anh chàng rời nơi 
đó; và ngay khi họ xuống đến khoảng rừng thưa ở dưới thấp thì các tiên hát 
vang lên một bài ca khá giống bài ca lần trước, đại để như sau: 


Lão rồng đã chết rồi, 

Xương lão giờ đây nát vụn; 

Áo giáp của lão rách tan, 

Vẻ huy hoàng của lão bầy giờ nhục nhã! 
Dù lưỡi kiếm rồi ra phải gỉ, 

Ngai vàng và mũ miện tiêu tan 

Cùng với sức mạnh mà con người tin tưởng 
Và của cải mà con người mong muốn, 
Thì nơi đây cỏ cứ mọc đầy 

Và lá rừng vẫn cứ rung rinh, 

Dòng nước bạc vẫn luôn tuôn chảy 

Và các tiên vẫn còn ca hát 


Nào! Tang tính tình tang! 


Juviensach.vn 


Hãy trở về thung lũng này! 

Các vì sao lấp lánh hơn nhiều 

So với vô vàn viên ngọc quý 

Vầng trăng trắng hơn nhiều 

So với bạc trong kho báu, 

Ngọn lửa rực rỡ hơn nhiều 

Trong lò sưởi lúc hoàng hôn 

So với vàng giành được nhờ khai mỏ, 
Vậy cớ sao phải lang thang đây đó? 
Ôi! Tang tính tình tang 

Hãy trở về thung lũng này. 

Ôi! Các người đi đâu đó, 

Mà trở về trễ thế này? 

Dòng sông đang chảy, 

Tất cả các vì sao đang rực sáng! 

Ôi! Đi đâu mà mang nặng thế, 

Sao mà buồn và chán nản nhường kia? 
Nơi đây các tiên nam nữ 

Đón chào những kẻ chán chường 
Với khúc tích tịch tình tang 

Hãy trở về thung lũng này, 


Tích tịch tình tang Jviensach.vn 


Tích tịch tình tang 
Ha hai 


Sau đó các tiên trong thung lũng xuất hiện, chào hai người và dẫn họ qua 
dòng sông tới ngôi nhà của Elrond. Họ được đón chào nồng nhiệt, và tối 
hôm đó nhiều đôi tai háo hức được nghe câu chuyện về những cuộc mạo 
hiểm của họ. Chính Gandalf là người lên tiếng, bởi Bilbo đã trở nên trầm 
lặng và đang ngủ gà ngủ gật. Anh chàng đã biết hầu hết câu chuyện, bởi 
anh chàng có mặt trong đó và bản thân anh chàng đã kể phần lớn câu 
chuyện ấy cho lão phù thủy nghe trên đường trở về cũng như tại nhà ngài 
Beorn; song thỉnh thoảng anh chàng vẫn hé một mắt ra và lắng nghe, khi có 
một phần của câu chuyện mà mình chưa biết xen vào. 


Chính nhờ thế mà anh chàng được biết khi trước Gandalf đã đi đâu; bởi anh 
chàng nghe lỏm được những lời lão phù thủy nói với Elrond. Hóa ra 
Gandalf đi dự một cuộc họp quan trọng của các thầy phù thủy chuyên làm 
việc thiện, các bậc thầy uyên bác giỏi phép thuật; và cuối cùng họ đã đuổi 
được lão Thầy Đồng ra khỏi cái pháo đài tối tăm của lão ta ở phía Nam 
Rừng U Ám. 


“Chăng bao lầu nữa,” Gandalf nói, “Khu Rừng sẽ trở nên trong lành hơn 
đôi chút. Vùng phía Bắc sẽ thoát khỏi nỗi hãi hùng đã tồn tại biết bao năm 
ròng ấy, tôi hy vọng như vậy. Song, giá mà đã trục xuất được lão ra khỏi 
thế gian này!” 


“Được thế thì quả là tốt,” Elrond nói, “song tôi e rằng điều đó sẽ không xảy 
ra trong thời đại này của thế giới, hoặc còn phải sau nhiều thời đại nữa.” 


Khi câu chuyện về chuyến đi của họ vừa được kể hết thì lại đến những cầu 
chuyện khác, và lại còn những câu chuyện khác nữa, những câu chuyện về 
thời xa xưa, những câu chuyện về những sự việc mới mẻ, và những câu 
chuyện chăng có thời gian, cho tới khi đầu Bilbo gục xuống và anh chàng 
ngáy thoải mái trong một góc phòng. 


Anh chàng tỉnh giấc và thấy mình đang nằm trên một cái giường nệm trắng, 
vầng trăng đang tỏa sáng qua một ô cửa số mở. Nhiều tiên trên hai bờ suối 
đang hát vang dưới trăng, lời ca rõ mồn một. 


Jviensach.vn 


Nào tất cả các bạn, hãy cùng nhau vui hát! 

Gió đùa trên ngọn cây, gió đùa trong đám thạch nam; 
Ngàn sao đang nở rộ, vầng trăng đến độ tròn, 

Trên ngọn tháp của Đêm các cửa số đều rực rỡ. 

Nào tất cả các bạn, hãy cùng vui nhảy múa! 

Cỏ thật mềm, hãy nhè nhẹ bước chân! 

Dòng sông ánh như bạc, những cái bóng lướt nhanh; 
Tiết tháng Năm thật vui, và chúng ta vui gặp gỡ. 

Hãy hát nhẹ êm, hãy dệt mộng cho anh chàng! 

Hãy đưa anh chàng vào giấc ngủ, rồi chúng mình bỏ đi! 
Anh chàng lang thang ngủ rồi. Hãy thật mềm, gối nhé! 
Ru hỡi, ru hời! Tùng và Liễu ơi! 

Thông ơi đừng reo nữa, hãy chờ gió ban mail 

Trăng hãy lặn! Xứ này hãy mờ tối! 

Hãy lặng im! Sồi, Tần Bì và các Bụi Gai! 

Hãy im lặng dòng nước, cho tới khi bình minh đến! 


“Chà, Những Con Người Vui Vẻ!” Bilbo vừa nói vừa nhìn ra ngoài. “Trăng 
lên cao thế này thì đã mấy giờ rồi nhỉ? Bài hát ru của các bạn có thể sẽ 
đánh thức một gã yêu tỉnh say rượu kia đấy! Tuy vậy tôi vẫn cảm ơn các 
bạn.” 

“Còn tiếng ngáy của cậu có thể sẽ đánh thức một con rồng bằng đá đấy! 
Tuy vậy bọn ta cũng cảm ơn cậu,” họ cười to trả lời. “Trời sắp sáng rồi, mà 
cậu đã ngủ suốt từ lúc chập tối đấy. Ngày mai, có lẽ cậu sẽ được chữa khỏi 
bệnh chán nản thôi.” 


Juviensach.vn 


“Ngủ một lát trong ngôi nhà của Elrond quả là một liều thuốc tuyệt vời,” 
anh chàng nói, “song tôi sẽ dùng đủ thuốc cho khỏi hắn kia. Thêm một giấc 
ngủ ngon lành nữa, những người bạn đẹp đẽ của tôi ơi!” Nói đoạn anh 
chàng quay trở về giường và ngủ một mạch cho tới khi trời sáng bảnh. 


Chắng bao lầu tâm trạng chán chường đã tan biến khi anh chàng ở trong 
ngôi nhà ấy, anh chàng nói bỡn và nhảy múa vui vẻ, cả buổi sớm lẫn buổi 
chiều, với các tiên trong thung lũng. Tuy vậy nơi đó lúc này thậm chí cũng 
không thể giữ chân anh chàng được lâu, bởi anh chàng lúc nào cũng nhớ 
đến ngôi nhà của riêng mình. Bởi vậy sau một tuần lễ, anh chàng chào từ 
biệt Elrond, và sau khi tặng ông những món quà nhỏ mà ông có thể chịu 
nhận, anh chàng ruổi ngựa ra đi cùng với Gandalf. 


Thậm chí lúc họ rời thung lũng, bầu trời vẫn tối sầm ở hướng Tây trước 
mặt họ, và gió mưa ập đến chào đón họ. 


“Tiết tháng Năm vui vẻ thật!” Bilbo nói khi nước mưa xối vào mặt. “Song 
chúng ta đã quay lưng với các huyền thoại và sắp về đến nhà rồi. Có lẽ đây 
là hương vị đầu tiên của quê hương.” 


“Vẫn còn một chặng đường dài nữa kia,” Gandalf nói. 
“Nhưng đó là chặng đường cuối cùng,” Bilbo nói. 


Họ đến dòng sông đánh dấu ranh giới cuối cùng của Xứ Hoang Vu, và tới 
quãng sông cạn bên dưới các bờ dốc đứng, có thể các bạn còn nhớ quãng 
sông này. Nước ở đây đã dâng lên vì tuyết tan khi mùa hè sắp đến và vì 
mưa ròng rã cả ngày; song họ cứ lội qua dù vất vả đôi chút, rồi hối hả đi 
tiếp chặng cuối của cuộc hành trình, vì trời đã tối. 


Cuộc hành trình này cũng khá giống như lần trước, ngoại trừ đoàn người ít 
hơn và lặng lẽ hơn; cũng không còn những gã khổng lồ nữa. Mỗi chỗ trên 
con đường này đều nhắc Bilbo hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, 
những lời mình đã nói và đã nghe cách đó một năm - mà anh chàng cảm 
thấy dường như đến mười năm rồi - và vì vậy, dĩ nhiên anh chàng sớm nhận 
ra nơi trước kia chú ngựa nhỏ đã rơi xuống dòng sông và sau đó họ đã rẽ 
sang hướng khác để tiếp tục cuộc mạo hiểm khủng khiếp với Tom, Bert và 
Bi. 


Juviensach.vn 


Cách con đường không xa họ tìm được số vàng của mấy gã khổng lồ mà 
trước kia họ đã đem chôn, số vàng vẫn được giấu kín và không suy suyển. 
“Tôi đã có đủ vàng để dùng cả đời rồi,” Bilbo nói khi họ đã đào số vàng đó 
lên. “Ông nên lấy số vàng này thì hơn, ông Gandalf ạ. Tôi dám chắc là ông 
có thể sẽ cần đến nó.” 


“Quả thật là ta có thể cần đến!” lão phù thủy nói. “Nhưng mà phải chia 
đều! Cậu có thể sẽ thấy mình có nhiều nhu cầu hơn là cậu nghĩ đấy.” 


Thế là họ nhét số vàng đó vào bao rồi quàng lên lưng ngựa. Những con vật 
chăng hài lòng chút nào về chuyện này. Việc di chuyển của họ sau đó có 
chậm hơn trước, bởi hầu hết thời gian họ phải đi bộ. Song vùng đất này 
xanh tươi và có nhiều cỏ nên anh chàng hobbit cứ lùa chân qua cỏ mà bước 
tiếp một cách đầy mãn nguyện. Anh chàng lau mặt bằng một chiếc khăn tay 
lụa màu đỏ - không! Anh chàng chăng còn lấy một chiếc khăn tay nào nữa, 
chiếc này anh đã mượn của Elrond - bởi tháng Sáu đã đem mùa hè đến, trời 
lại sáng sủa và nóng nực. 


Bởi tất cả mọi sự đều có hồi kết, ngay cả câu chuyện này cũng vậy, cuối 
cùng cũng đến ngày họ nhìn thấy vùng quê nơi Bilbo sinh ra và lớn lên, nơi 
mà mỗi tấc đất ngọn cây anh chàng đều thuộc như lòng bàn tay. Đến một 
quãng đường dốc, nhìn thấy Quả Đồi của mình ở đằng xa, anh chàng bỗng 
dừng lại nói: 


Hobbiton im the Shire 


Những con đường trải dài mãi mãi, Jviensach.vn 


Vượt qua núi đồi và dưới những hàng cây, 

Qua hang động nơi mặt trời không bao giờ tỏa sáng, 
Qua những dòng suối không bao giờ ra biến; 
Vượt qua tuyết mùa đông đem đến, 

Và ngàn hoa vui tươi của tháng Sáu, 

Vượt lên cỏ và vượt lên sỏi đá, 

Và chạy ngầm dưới dãy núi tắm ánh trăng. 

Những con đường trải dài mãi mãi 

Dưới trời mây và dưới ngàn sao, 

Vậy mà những bàn chân từng lang thang khắp ngả 
Cuối cùng cũng quay về nhà ở nơi xa. 

Những đôi mắt từng nhìn kiếm, lửa 

Và cảnh hãi hùng trong các hang đá 

Cuối cùng lại ngắm đồng cỏ biếc xanh 

Cùng cây cối và những quả đồi quen thuộc. 


Gandalf ngắm nhìn anh chàng. “Cậu Bilbo thân mến của tôi!” lão nói. “Ở 
cậu có cái gì không ốn đấy! Cậu không phải là cái anh chàng hobbit ngày 
trước nữa rồi.” 


Và thế là họ đi qua cây cầu rồi ngang qua cái xưởng xay xát bên dòng sông 


và trở về đúng trước cửa ngôi nhà của Bilbo. 


“Chao ôi! Chuyện øì đang xảy ra vậy?” anh chàng kêu lên. Một cảnh hỗn 


loạn, và đủ mọi hạng người, từ những người đáng kính đến những kẻ đáng 
khinh, tụ tập dày đặc quanh cửa, và nhiều kẻ đang ra ra vào vào - thậm chí 


chăng chùi chân lên thảm, thấy thế Bilbo rất bực bội. 


Juviensach.vn 


Nếu anh chàng ngạc nhiên thì họ còn ngạc nhiên hơn. Anh chàng đã quay 
trở về giữa một cuộc bán đấu giá! Trên cổng treo một tờ yết thị lớn viết 
bằng mực đen và mực đỏ, nói rằng vào ngày hai mươi hai tháng Sáu các 
ông Grubb và Burrowes sẽ bán đấu giá vật dụng của ngài Bilbo Baggins 
quá cố, thuộc khu Đáy Túi, Gầm Đồi, vùng Hobbiton. Việc bán đấu giá sẽ 
bắt đầu vào lúc mười giờ đúng. Lúc này đã gần đến giờ ăn trưa, và hầu hết 
đồ vật đã được bán rồi, với các mức giá khác nhau từ mức gần như cho 
không tới mức rẻ như bẻo (điều này không có gì khác thường tại các cuộc 
bán đấu giá). Mấy người anh em họ của Bilbo thuộc gia đình nhà Sackville- 
Baggins đang bận rộn đo đạc các gian phòng của anh chàng để xem liệu đồ 
đạc của họ có kê vừa không. Nói tóm lại, Bilbo “được coi là đã chết”, và 
không phải ai nói vậy cũng đều lấy làm tiếc khi thấy sự suy đoán ấy không 
đúng. 


Sự trở về của anh chàng Bilbo Baggins đã gây náo động cả ở dưới gầm Quả 
Đôi lẫn trên Quả Đồi, và ở bên kia Thủy Lộ; sự trở về ấy vang dội hơn 
nhiều so với một điều kỳ lạ nhất thời. Quả thật, những rắc rối về pháp lý 
kéo dài hàng năm trời. Phải một thời gian khá dài sau đó anh chàng 
Bagøins mới thực sự lại được thừa nhận là vẫn còn sống. Đám người vớ 
được những món đặc biệt hời tại cuộc đấu giá đó đã cố sức chứng minh 
rằng những vật dụng đó là của họ; và cuối cùng, để tiết kiệm thời gian, 
Bilbo đã phải mua lại rất nhiều đồ đạc của chính mình. Nhiều chiếc thìa bạc 
của anh chàng đã biến mất một cách bí ẩn mà chẳng bao giờ rõ nguyên 
nhân. Về phần mình, anh chàng nghỉ cho gia đình nhà Sackville-Baggins. 
Còn về phía gia đình này, họ không bao giờ thừa nhận cái anh chàng 
Bagøins đã trở về kia đích thực là anh chàng Baggins, và suốt từ đó về sau 
họ chẳng bao giờ có quan hệ thân thiện với Bilbo. Họ thật sự đã rất muốn 
sống trong cái hang hobbit đẹp đẽ của anh chàng. 


Quả thật Bilbo phát hiện ra rằng mình đã mất nhiều hơn là những cái thìa 
ấy - anh chàng đã mất cả thanh danh của mình. Đúng là từ đó về sau anh 
chàng mãi mãi vẫn là bằng hữu của tiên, nhận được sự kính trọng của giống 
người lùn, các phù thủy và tất cả những người thuộc nhóm này từng qua lại 
với anh chàng; nhưng anh chàng không còn được mọi người kính nể nhiều 
nữa. Trên thực tế anh chàng bị tất cả những người hobbit ở vùng này coi là 
“kỳ quặc” - trừ các cháu trai, cháu gái bên họ Took gọi anh chàng bằng cậu, 


Juviensach.vn 


và ngay cả chúng cũng không được các bậc phụ huynh khuyến khích thân 
thiện với anh chàng. 


Tôi lấy làm buồn khi nói rằng anh chàng chăng bận tâm gì. Anh chàng 
hoàn toàn mãn nguyện; và âm thanh của siêu nước sôi trong lòng lò sưởi từ 
đó đến mãi mãi về sau còn du dương hơn cả vào những tháng ngày lặng lẽ 
trước Bữa Tiệc Bất Ngờ. Anh chàng treo thanh kiếm của mình lủng lắng 
trên bệ lò sưởi. Còn chiếc áo giáp thì anh chàng mắc trên một cái giá trong 
gian phòng lớn (cho tới khi anh chàng cho một Viện Bảo Tàng mượn). 
Vàng bạc của anh chàng chủ yếu được dùng làm quà - cả những món quà 
hữu ích lẫn những món quà vô lý - điều này, ở chừng mực nào đó, lý giải 
cho cái cảm tình của các cháu gọi anh chàng bằng cậu kia. Còn cái nhẫn 
thần thì anh chàng cất ở một nơi rất bí mật, bởi anh chàng chủ yếu chỉ dùng 
đến nó khi có những kẻ đáng ghét tới thăm. 


The Ring im a Glass Case 


Anh chàng bắt đầu say mê sáng tác thơ và thăm viếng các tiên; dù nhiều 
người lắc đầu, lấy tay sờ lên trán mà nói “lội nghiệp anh chàng Baggins!” 
và dù ít người tin những câu chuyện anh chàng kể, Bilbo vẫn cứ vui vẻ cho 
tới những ngày cuối đời, mà những ngày ấy thì thật vô cùng dài. 


Vào một buổi tối mùa thu sau đó vài năm, Bilbo đang ngồi trong thư phòng 
viết hồi ký - anh chàng nghĩ sẽ đặt tên cho nó là “Lới nơi đó và lại trở về, 
kỳ nghỉ của một anh chàng hobbit” - thì có tiếng chuông gọi cửa. Đó là 
Gandalf cùng một chú lùn; và chú lùn ấy đúng là Balin. 


Juviensach.vn 


“Vào đi! Vào đi!” Bilbo nói, và chăng mấy chốc họ đã yên vị trên những 
chiếc ghế bên lò sưởi. Nếu Balin để ý thấy cái áo gi lê của Bilbo đã to hơn 
trước (và có những chiếc khuy bằng vàng thật) thì Bilbo cũng để ý thấy bộ 
râu của Balin đã dài hơn trước vài tấc và cái thắt lưng nạm ngọc của chú ta 
thật là lộng lẫy. 


Họ bắt đầu hàn huyên về cái thời còn bên nhau, dĩ nhiên rồi, và Bilbo hỏi 
thăm tình hình ở các xứ sở quanh Quả Núi giờ đầy ra sao. Dường như mọi 
sự ở những nơi đó đều rất tốt đẹp. Bard đã xây dựng lại thị trấn ở Thung 
Lũng và con người từ vùng Hồ, từ phương Nam và phương Tây đã tập hợp 
lại với anh, cả thung lũng đã lại được cày cấy và trở nên trù phú, vùng 
hoang tàn giờ đây đầy chim chóc, hoa vào mùa xuân cũng như hoa trái 
cùng yến tiệc vào mùa thu. Thị trấn Hồ đã được xây dựng lại sầm uất hơn 
bao giờ hết, rất nhiều của cải ngược xuôi trôi trên Sông Chảy; và ở những 
nơi đó có tình hữu hảo giữa các tiên, giống người lùn và con người. 


Viên Thị trưởng trước đây đã đi đến một kết cục thảm hại. Trước đó Bard 
đã cho ông ta nhiều vàng để cứu trợ dân chúng vùng Hồ, song vốn thuộc 
loại người dễ nhiễm bệnh tham, ông ta mắc phải bệnh của lão rồng, chiếm 
hầu hết số vàng rồi bỏ trốn, và cuối cùng chết đói trên vùng đất hoang, bị 
bạn bè bỏ mặc. 


“Viên Thị trưởng mới thuộc loại hiểu biết hơn,” Balin nói, “và rất được dân 
chúng ngưỡng mộ, dĩ nhiên, ông được tín nhiệm chủ yếu vì đã đem lại cảnh 
phồn vinh hiện nay. Người ta đang sáng tác những bài ca nói lên rằng vào 
thời của ông các dòng sông đều chở đầy vàng.” 


“Vậy là lời tiên tri của các bài ca xưa hóa ra lại đúng, ở chừng mực nào 
đó!” Bilbo nói. 


“Dĩ nhiên rồi!” Gandalf nói. “Mà việc øì chúng lại phải chứng tỏ là không 
đúng kia chứ? Chắc chắn là cậu không hoài nghi những lời tiên tri ấy, bởi 
bản thân cậu cũng đã góp phần thực hiện chúng? Thật sự cậu không cho 
rằng những cuộc mạo hiểm và những vụ tấu thoát của cậu đều hoàn toàn do 
may rủi sắp đặt chỉ vì lợi ích riêng của cậu, phải không nào? Cậu là một 
người rất cừ khôi, cậu Bilbo à, và ta rất mến cậu; song rốt cuộc cậu chỉ là 
một anh chàng bé nhỏ trong một thế giới mênh mông mà thôi!” 


Juviensach.vn 


“Tạ ơn Chúa!” Bilbo vừa cười to vừa nói, và đưa cho lão cái lọ thuốc lá. 


Juviensach.vn 


““ 


TÌ24 4N¿C 0A€*% 


Ealwy + 10uvgwxey (6c 1: Á 
tì axé hov,vxIOs xế 


Go 


[1] La ^ ^ ^ . rx ` >> ` ° La fđ kả ~- “ .T.* 
Các nhân vật trong tập tiểu thuyết này đều trường sinh bất tử hoặc có tuổi 
thọ rất dài, vì vậy độ tuổi 50 của Bilbo Baggins được coi là rất trẻ. 


*' Pint (trong nguyên bản): đơn vị đo lường, bằng 0,57]. 
b Foot, đơn vị đo chiều dài của người Anh, bằng 0,3048 m. 


E Nguyên tác hear có nghĩa là nghe; còn Hear! Hear! lại có nghĩa đồng ý 
và tán thưởng (Hay lắm! Hay lắm!). 


[B] . L6 “ ^ ^ 4 )ÐĐ kả 5 ^ ^ 
Bilbo mới phát âm âm tiết đầu của từ burglar, tên trộm.. 

I6] _ c _ 
Gollum: từ tượng thanh, tương đương với “ực” trong tiếng Việt. 


'” Câu tục ngữ của người Anh: “Ieach one's grandmother to suck egøs” 
(trứng đòi khôn hơn vịt); dịch nôm na theo nghĩa đen là dạy bà hút trứng. 


uviensach.vn 


= Những con cò: storks, vì đang nghĩ đến các loài chim, Bilbo thoạt đầu đã 


nói nhịu từ “forks” (những cái dĩa) thành storks (những con cò). 
“ Ngòi Chầm: String (trong nguyên bản). 


ˆ” Trò chơi ky chín con (ninepin): giống như trò bowling hiện đại, lăn quả 
bóng dọc sân vào chín chai øgỗ nhằm làm đổ chúng. 


Juviensach.vn 


